BÁCH KHOA 
PHỤ NỬ TRE 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 


BÁCH KHOA PHỤ NỮ TRỀ 


BÁCH KHOA 


PHỤ NỮ TRẺ 


(TÁI BẢN) 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 


TÀI LIỆU 


* Công trình của tập thể các tác giả Tiệp Khắc 
ENCYKLOPEDIE MLADÉ ZENY 

Avicenum - zdravotnickẻ nakladatelstavi, 
PRAHA - 1978, 1982 

Bản địch tiếng Nga: 

3HLWMKOnenna MO/7ionol X4€HLIMHbiI 
W3naTe7bcTBo *TIPOIT PECC” 

MOCKBA 1985, 1989, 1990 

* Bản tiếng Việt: 

BÁCH KHOA PHỤ NỮ TRÈ, 

Nhà xuất bản Hà Nội, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 
Nhà xuất bản Phụ nữ, 1999 

* Lược dịch, biên soạn: Tam Vũ - Huyền Ly 
Hiệu đính: Vũ Đình Phòng 

Bản quyền bản tiếng Việt: Huyền Ly 


Lời giới thiệu 


Những vẫn đè về phụ nữ, hôn nhân gia đình, sức khoẻ sinh 
sản, ngày càng được xã ñ hội quan lâm. Hàng loạt sách về đề tài này, 
trong đó có nhiều cuốn sách của Nhà xuất bản Phụ nữ, đã được án 
hành, được bạn đọc hoan nghênh và mang lại những tác dụng tích 
cực cho hạnh phúc nhiều gia đình. : 

Cuốn Bách khoa phụ nữ trẻ øâày là một tài liệu dịch, lần 
đầu tiên ra mắt ở Tiệp Khắc (cä) và được dự luận đánh giá cao, 
đến nay được tái bản rất nhiều lần, được dịch ra nhiều thứ tiếng 
(bản tiểng Việt do Nhà xuất bản Hà Nội in lần đầu năm 1991, 
nhiều lẫn in lạ. Sách dành cho lửa tuổi từ 15 - 30, lửa tuổi tìm 
hiểu, yêu đương và xây dựng gia đình, lứa tuổi ham khám phá 
nhưng cũng dễ phạm sai lẫm nên rất cần trang bị những kiến 
thức khoa học để bảo đảm cho hạnh phúc bèn vững. Với đội ngũ 
tác giả là những chuyên gia có uy tín trong nhiều lĩnh vực như y 
học, sinh lý học, tâm lý học, tình dục học, xã hội học, nghiên cứu 
thời trang, cuỗn sách có thể đáp ứng hết những nhu cầu đó. 

Sách phổ biên khoa học nhưng trình bày dễ hiểu, với nhiều 
thi dụ sinh động rủi từ cuộc sông. Bạn đọc dùng theo lỗi tra cứu 
cũng tốt mà đọc một mạch từ đầu đến cuỗi cũng lý thu. 

Nhà xuất bản Phụ nữ xin trân trọng giới thiêu với bạn đọc 
tập sách Bách khoa phụ nữ trẻ. 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 


* Từ thiếu nữ thành phụ“nữ 

* Có thể lời bể ngoài đẹp hơn 
* Nữ giới và nam giới 

* Hôn nhân 

* Trở thànhmẹ  ›: 


* Đứa con 


PHẲN MỘT 


TỪ THIÊU NỮ THÀNH PHỤ NỮ 


Cô bé mới đây còn xương xấu nay đã trở thành thiểu nữ và 
kia, một thiếu nữ cũng lại đang trở thành phụ nữ. Ngày nay quá 
trình đó diễn ra mau chóng hơn rất nhiều so với bất cứ thời điểm ˆ 
nào trước kia. Con người đã đặt chân lên mặt trăng, còn trên trái 
đất thì xe cộ chạy với tốc độ ngày càng lớn. Nhịp điệu lao động 
trong nhà máy và cônh xưởng ngày một khẩn trương hơn. Con 
người đâu đâu cũng hếi hả lớn lên cho mau, càng mau càng tốt. 
Quá trình trưởng thành này đang rút ngắn lại tại mọi nơi trên trái 
đất, đặc biệt đữ dội là tại các nước công nghiệp phát triển. Chưa 
kịp ngoái lại thì một đứa bé đã trở thành người lớn ngay trước mắt 
rồi: ánh mắt đã là ảnh mắt của người lớn, lý lẽ hệt như người lớn 
và cả cách xử sự nữa cũng đường như đã từng trải nhiều lắm. 

Tuy nhiên, đó chỉ là Ấn tượng bề ngoài, dễ làm ta bị lầm. 
Công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho biết quá trình 
trưởng thành của mỗi người diễn ra khác nhau, và không hiểm 
trường hợp có người không thể phát triển tới trình độ già lão 
được. Khi xác định mức độ trưởng thành của con người, nếu căn 
cứ vào vẻ bề ngoài hoặc tâm “mặt nạ” mả người ta tự tạo ra thì 
nói chung không thể xác định nổi. Độ trưởng thành thật sự là kết 
quả của những thử thách nhất định trong cuộc đời, là hậu quả của 


ENlhách khoa phụ nữ trẻ 


sự í nhận thức bản thân mà yếu tố góp phần lớn lao cho qui 
trinh đó là những kỹ năng lao động độc lập đầu tiên trong cuộc 
đời. Theo cách hiểu đó thì tuổi thanh xuân là quãng đời đẹp nhất 
và mất đi không trở lại, bởi vì chính vào giai đoạn này mọi thú 
mà con người khám phá ra cho bản thân đều là ¿ẩn đều tiên. 


Người thiếu nữ đáng trở thành phụ nữ trước hết phải nhận 
thức cho rõ thực chất của hiện tượng lớn lao này - trở thành phụ 
nữ. Trong những chương sau chúng tôi sẽ trình bày tỉ mỉ về vẫn 
đề này, còn đây chỉ muốn xác nhận rằng phụ nữ khác biệt với 
nam giới không chỉ về giới tính, ở chỗ cơ thể phụ nữ mảnh mai 
hơn, và phụ nữ được thiên nhiên phú cho khả năng sinh đẻ. Phụ 
nữ không chỉ là một tạo vật hao hao nam giới nhưng yếu ới như 
nhiều người tưởng lầm, mà là một đối Cực của nam giới, với đặc 
điểm tâm sinh lý đặc thù và đóng vai trò khác trong cuộc sống. 


Thể giới chúng ta thiếu một cách bệnh hoạn một đức tính mà 
chúng ta thường gọi là gữ tính hoặc mẫu tính. Các thiểu nữ ngày 
nay. không coi việc làm mẹ là nhiệm vụ chủ yếu của mình và 
nhiều'khi không có ý định làm mẹ. Đối với họ việc nuôi dạy con 
cái biến thành một gánh nặng quá sức, đòi hỏi cô ta phải chi phí 
quá nhiều giá trị vật chất, một việc mả trong lúc cập rập cô ta có 
thể kịp làm mà cũng có thể không. Một trong những hậu quả tiêu 
cực của phong trào giải phóng phụ nữ là trong con mắt phụ nữ 
hiện đóng vai trò làm mẹ đã bị suy giảm nặng nề. 


Nhiều thế hệ các nhà lý thuyết trước đây - trong số đó có cả 
những người có đầu óc cực kỷ xuất sắc và độc đáo - đã ngây thơ 
cho rằng trẻ nhỏ có thể lớn lên và phát triển mỹ mãn trong các cơ 
sở tập thể dành cho trẻ em! 


Chỉ thời gian mới cho thấy họ đã sai lầm nghiêm trọng. 
Chúng tôi hy vọng không bị coi là bảo thủ chuyên cổ vũ cho việc 
phụ nữ nên ở gia đình, làm công việc nuôi đạy con cái và không 


Từ thiếu nữ thành phụ nữ IER 


có quyền tự thể hiện mình trong lao động sáng tạo như nam giới. 
Chúng tôi chỉ muốn nhắn mạnh rằng, nếu người phụ nữ trẻ nhận 
thức được vai trò thiên nhiên dành cho họ và cảm thấy đủ sức 
đảm nhiệm thì họ đễ được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống. 
.Ngược lại, phụ nữ nào đi ngược lại với thiên chức sinh học, cố 
gắng đứng ngang hàng với nam giới thì đến một lúc nào đó sẽ 
cảm thấy không hạnh phúc. Hầu hết các phong trào đòi giải 
phóng phụ nữ đều thất bại khi bình đẳng biến thành việc xoá đi 
chức năng riêng biệt và đặc trưng của nữ giới. 

Hiển nhiên là phụ nữ phải có mợi quyền trong xã hội và gia 
đình như nam giới, nhưng cần bổ sung một điều rất cơ bản là phụ 
nữ còn có trách nhiệm sinh đẻ, nuôi dạy con cái và tổ chức gia. 
đình. Việc chăm sóc gia đình, sinh đẻ và nuôi dạy con cái phải 
được coi là lao động sáng tạo. Còn lao động của người phụ nữ 
trong sản xuất phải được đưa lên mức ngang bằng với nam giới 
về tầm quan trọng cũng như về mức độ thủ lao. Nữ giới lẫn nam 
giới đều được thiên nhiên ban cho những khả năng riêng, nhiệm 
vụ của xã hội là phải làm cho những khả năng đó được bộc lộ đầy 
đủ và hài hoà tối đa. 


Thiếu nữ và tình dục 


Trước đây người ta cho rằng cô gái nào bị mất trính là lập tức 
trở thành phụ nữ. Nhưng ý kiến đó không có cơ sở khoa học. 
Người thiếu nữ sau lần đầu tiên có quan hệ tình dục không nhất 
thiết đã thành người phụ nữ hoàn thành. 

Đúng là cơ thể các thiếu nữ sinh đẻ rất sớm. Họ được thiên 
nhiên ban cho khả năng đó sớm hơn rất nhiều so với thời điểm 
họ trưởng thành về tình dục và về tâm lý. Mâu thuẫn của nền văn 


KD [Bách khoa phụ nữ trẻ 


minh hiện đại là một mặt, nó bộc lộ xu hướng tiến tới tốc độ phát 
triển ngày càng nhanh trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực thể chất 
con người, một mặt là xu hướng giảm ởi rõ rệt tốc độ trưởng 
thành về tinh thần và trí tuệ. Phải mất khá nhiều thời gian để 
chuẩn bị cho con người đón nhận hiện thực khắc nghiệt của cuộc 
đời, tạo lập và duy trì một gia đình thật sự có giá trỊ. 

Do quá trình trưởng thành vẻ thể chất của thanh niên hiện 
nay điễn ra nhanh hơn nhiều so với trước đây, ngay lúc còn khá 
trẻ họ đã có nhu cầu tình đục, hay nói cho đúng hơn, họ có nhu 
cầu quá sớm vẻ tình dục. Bên cạnh đó, họ còn bị thúc đẩy từ khắp 
các phía: điện ảnh và truyền hình, sân khẩu và sách báo. Bản 
năng đó không phải bao giờ cũng được cân bằng với tâm lý còn 
chưa ổn định của họ. Điểm này chứa đựng nhiều hậu quả hết sức 
đáng buôn. Nền đạo đức hiện nay phát triển hỗn loạn đến mức 
mâu thuẫn với nhu cầu của thanh niên. Thây giáo ở trưởng nghĩ 
một cách. Bố mẹ ở gia đình nghĩ cách khác. Họ hàng thân thuộc 
lại nghĩ cách khác nữa. 

Lớp trẻ phản ứng theo kiểu riêng của họ, tìm kiếm kinh 
nghiệm tình dục rồi kết hợp với những gì đọc được trong sách 
báo hoặc nhìn thấy trên màn ảnh, liên hệ với những câu chuyện 
kể của bạn bè lứa tuổi, Họ khoác vẻ ngoài của con người trưởng 
thành, đã nếm trải mọi thứ trong cuộc đời. Thật ra, họ còn quá 
non nớt. Chẳng qua lòng tự ái và ý muốn giâu đi những mặc cảm 
đầy ấp trong lỏng đã ngăn họ đưa ra những “câu hỏi tội lỗi” và 
cũng ngăn họ nhận được những câu trả lời thẳng thắn. Tình hình 
này bộc lộ khá rõ qua một trường hợp rút trong thực tiễn nghề 
nghiệp của bác sĩ Iva Sipôva thuộc Viện tình dục học Praha. 

Thoạt tiên bác sĩ nhận được một lá thư: “Trước đây tôi luôn 
luôn được các cô gái yêu mến. Trong khi gần gũi họ tôi không 
gặp trắc trở gì vẻ tình đục. Nhưng tháng chạp vừa qua tôi bị cảm 
và từ đó tôi không còn làm gì được nữa với cô bạn của tôi”. Bác 


Tử thiêu nữ thành phụ nữ | 


sĩ liền mời tác giả bức thư đến Viện. Đó là một sinh viên. Anh 
khẳng định rằng anh chẳng thông minh hoặc tài ba gì xuất chúng 
và thường xuyên bị trượt thi. Anh tả bạn tình là một cô gái hiện 
đại và thành thạo về mọi mặt. Ngoài ra anh không kể gì thêm và 
đề H vei “Bác sĩ hãy cho tôi thuốc gì thật mạnh để tôi được như 

- Những. lần khám sau, anh vẫn tiếp tục yêu cầu cho “thuốc 

HT và vẫn khăng khăng không chịu giới thiệu bạn gái với bác 
sĩ: “Cô â ấy không nên biết những trục trặc của tôi, nếu không tôi 
sẽ bị cô ấy khinh”. 

Bỗng nhiên xảy ra một biên chuyển đột ngột. Anh sinh viên 
đến Viện, khóc và thú thật là định tự tử. Cuộc trò chuyện tiếp đó 
cho bác sĩ thấy anh đã nói đối ngay từ đầu. Thật ra anh ta học 
giỏi, ham mê triết học và văn chương. Bản thân đã từng làm thơ 
và chưa hề có cô nào, trước khi quen cô gái hiện nay. Nghe các 
bạn khoe khoang đã Đcg với cô này cô kia, anh thấy ngượng mình 
vẫn chưa hề “biết mùi”. Anh quen cô gái hiện giờ và định ninh cô 
thành thạo (cũng do cô khoe) nên chỉ sợ cô khinh mình. Anh bèn 
đóng vai học dốt để cô đừng có ảo tưởng về anh rồi lại vỡ mộng. 
Trong khi đó anh xin thuốc kích dục để lỡ cô bạn muốn, anh 
không làm cô thất vọng. Bác sĩ Sipôva chăm chú nghe rồi khuyên 
anh sinh viên nên nói thật hết với cô bạn. Một thởi gian sau, anh 
ta dẫn cô bạn đến Viện, mặt tươi như hoa. Họ đã nói thật hết ra 
với nhau. Thì ra cô gái cũng chưa hề sinh hoạt tình đục. Cả hai 
nói đối nhau chỉ vì sĩ diện, tổ ra mình “lịch hãm”, “trải đời” 
không thua gì ai. Kết quả những “trục trặc” tưởng tượng biễn mất 
và họ thành đôi bạn tình thân thiết. 

Khi nam nữ làm quen với nhau dễ xảy ra những ngộ nhận, 
nếu không nhờ nhà chuyên môn sẽ không giải quyết nổi. Một số 
bạn ĐẸ chọn “thân tượng” trong số nghệ sĩ điện ảnh và truyền 
hình, rỗi tự đề ra những đòi hỏi vô nghĩa để rồi mặc cảm tự t1. 
Chẳng có gì lạ khi một số bạn trẻ quá lo khả năng tình dục mình 


¡Bách khoa phụ nử trẻ 


kém cỏi, mặc dù chưa “thử!” bao giờ. Họ đến gặp bác sĩ và xin 
những thứ “thuốc mạnh”! 

Thật ra ở giai đoạn này, nhu cầu của nữ giới thiên về tình 
cảm nhiều hơn. Thật sai lầm nêu các chàng trai cho rằng các cô 
gái ở lứa tuổi này coi giao hợp là biểu hiện sức mạnh “đàn ông” 
của họ. Nữ giới thường nghĩ đến chuyện đó sau cùng và lần đầu 
tiên giao hợp it khi họ thấy thoả mãn. Khi gần gũi con trai, con 
gái khát khao những biểu hiện khác của tình yêu: lời lẽ, âu yếm, 
cử chỉ vuốt ve, thái độ chăm chút ân cần. Những biểu hiện đó 
đẩy nhanh quá trình chín muỗi về tâm lý và tình dục của nữ giới. 
Ngược lại, sinh hoạt tình dục sớm mà bạn trai áp đặt cho họ có 
thể làm chậm hoặc đứt quá trình này. 


Quan hệ với bô mẹ 


Trong quan hệ với bố mẹ, các cô gái trẻ thưởng vấp nhiều 
loại vẫn đề. Công bằng mà nói, các bậc cha mẹ không phải bao 
giờ cũng thành công trong việc giải quyết mối quan hệ với con 
cái đã lớn, mặc dù họ không thích thừa nhận như vậy ngay cả với 
bản thân họ. Tuy nhiên đứa con tử khi mới ra đời đã dần dần trở 
thành con người độc lập mặc dủ khi còn được bố mẹ bề ẫm, nó 
như hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, nhưng thật ra nó đã bất đầu tiếp 
xúc với những thành viên khác của gia đình (bố, ông bà, anh 
chị...) rồi trẻ khác, sau đấy đến bạn bè cùng lứa tuổi và cuối cùng 
là con người duy nhất là từ đây về sau chúng tôi gọi là bạz ứình, 
bạn trai hay bạn gái. Quá trình này cha mẹ không thể thay đổi. 
Cân trở sự phát triển tình đục của con cũng phi lý như bắt đứa trẻ 

. đã biết đi cứ phải nằm trong nôi. 


Trẻ càng lớn, thái độ che chở quá tỉ mi cũng trở nên nặng nề 


Từ thiếu nữ thành phụ nữ|EB 


đối với chúng. Khi trẻ đã thành người lớn, thường nảy sinh thái 
độ cưỡng lại bất kỳ sự che chở nào của cha mẹ. Chúng ta chỉ có 
quyền coi việc giáo dục đã thành công khi sự phụ thuộc của đứa 
con vào cha mẹ giảm dẫn và không bao giờ xảy ra tình trạng đối 
kháng giữa cha mẹ và con cái. Sau này khi trẻ đã trướng thành, 
mối quan hệ hài hỏa với cha mẹ sẽ phát triển thành tình thân chân 
chính kèm theo lòng tôn trọng của lớp trẻ đối với người lớn tuổi 
hơn chúng. 

Bạn nào biểu lộ tính độc lập quá đáng cần nhớ rằng cha mẹ 
bạn đã trải qua trường đởi, tất có được kinh nghiệm và hiểu biết, 
những hiểu biết phải nhiều năm mới tích luỹ được. Nhưng mặt 
khác, các bậc cha mẹ cũng nên lưu ý, con mình non nớt, chưa 
từng trải. Tốt nhát là cha mẹ củng nếm trải chặng đường “tích luỹ 
kinh nghiệm và hiểu biết” với con, đông thời uốn nắn những lầm 
lạc của họ trước đây mà con họ đang phạm phải. 

Đứa con tuy đã Tớn nhưng vẫn sống với bố mẹ dĩ nhiên có 
trách nhiệm góp phần vào việc chăm nom gia đình. Vấn đề này, 
các bậc cha mẹ phải nhất quản và kiên trì, phải đòi hỏi con tích 
cực tham gia đóng góp vào kinh tế chung. Con đã lớn, kiếm được 
tiền mà vẫn đựa vào cha mẹ vẻ vật chất sẽ nẩy sinh những nhu 
cầu mà về sau chính bản thân nó cũng không thoả mãn nổi. 

Gia đình nói chung là một trong những yêu tố mạnh mẽ nhất 
tạo tiền đề cho quan hệ tình cảm của cặp vợ chồng tương lai. Cha 
mẹ không những có thể tác động vào việc con cái hựa chọn bạn đời 
mà còn có thể phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai lầm có thể 
có trong hành vị của con cái. Bởi vì đù con cái có thái độ phê phán 
với bố mẹ đi chăng nữa, vẫn gắn bó với họ bằng những tình cảm 
sâu sắc khiến chúng lắng nghe ý kiến của họ. 

- Quan hệ giữa cha mẹ và con cái bao B1ờ cũng phải thân thiết 
thật sự, không thể bùng lên những cơn ghen tị hoặc ích kỷ mủ 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


quáng. Bạn biểu lộ lòng yêu mến và kính trọng với cha mẹ, đồng 
thời vẫn phải tế nhị nói với cha mẹ hiểu rằng, giở đây vị trí quan 
trọng nhất trong trái tìm bạn đã dành cho người bạn đời của mình. 


- Hội bạn 


Hội bạn bè cùng lứa tuổi hình thành tự phát thành một tập 
thể vững chắc, ổn định, có ý nghĩa to lớn trong cuộc sông tình 
cảm của mỗi cá nhân. Chính trong nhóm bạn bè cùng lứa tuổi mà 
lớp trẻ bộc lộ mình, điều chỉnh và xác định phạm vi sở thích của 
mình. Và cũng chính trong “hội bạn” họ tìm kiếm bạn đời, dủ một 
cách tự phát. Mỗi hội bạn mỗi khác và gia đình đóng vai trỏ quan 
trọng trong việc con mình bị cuốn hút vào “hội bạn” nào. Thái 
độ từng cá nhân đối với hội bạn cũng khác nhau, và cả ở đây 
nhiều điều cũng phụ thuộc vào khuynh hướng của gia đình và kết 
quả giáo dục trước đó. 

Có người coi hội bạn là một nhóm đặc biệt gồm những người 
đồng tư tưởng và không ảnh hưởng đến thái độ với gia đình. Có 
người coi gia nhập một “hội bạn” là để phản kháng cha mẹ hoặc 
tỉnh trạng phụ thuộc vào cha mẹ. Trường hợp này hội bạn thay thể 
gia đình, và nhân vật “thủ lĩnh” đầy uy quyền có trong mỗi hội 
sẽ thay thế người bố lúc này đã không còn uy thế với con nữa. 

Nếu hội bạn và thủ lĩnh của hội là những người tốt thì có thí 
tác động tích cực đến tâm lý chưa vững vàng của các “hội viên" 
non trẻ. Tình hình sẽ tệ hại nêu hội bạn gây ảnh hưởng tiêu cực 
đến đám trẻ. Cha mẹ không nên sa vào cực đoan và ngây thơ chc 
rằng có thể tuỳ tiện cho phép hoặc cầm đoán con cái tham gia hộ: 
bạn nào đó. Vấn đề hội bạn không đơn giản như ta dễ lầm tưởng 
Nếu ta lưu ý đến số lượng gia đình què quặt hiện nay không giảm 


Từ thiếu nữ thành phụ nữ |IEER 


bớt mà có xu hướng tăng lên, thì việc thanh niên tự phát tìm kiếm 
những “ông bố” hoặc nhân vật thay thế bố (chẳng hạn thú lĩnh hội 
bạn) rõ ràng đang trở thành một vấn đề xã hội. 

Thanh niên nam nữ nào rụ rú trong nhà và chỉ tìm ở gia đình 
chỗ dựa trong cuộc sống thi về sau ngại giao du và thường vấp 
vấp trong giao tiếp tớt xã hội. Ngay nếu việc tham gia một hội 
bạn nào đó không kết quả cũng để lại đấu ấn tiêu cực cho câ 
quãng đời về sau. 

Đôi khi cha mẹ không thích con tham 1a một nhóm bạn nào 


. 


đó vì sơ ảnh hưởng xấu. Đặc biệt nguy hiểm là khi cha mẹ quá lo 
cho đứa con duy nhất của họ, trong khi con lại rất cần có tập thể 
của nó. Hội bạn thường bao gồm cả nam lẫn nữ, đó là điều nhiều 
cha mẹ không thích. Nhưng thật ra chính nhờ trong hội có cả nam 
lẫn nữ mà con họ bắt đầu giao tiếp với bạn khác giới, điều cực kỳ 
quan trọng cho tương lai của nó. 

Cha, mẹ thường lo con có quan hệ tình dục quá sớm. Nhưng 
những lo lắng đó dễ làm cho lớp trẻ phẫn nộ. Thật ra trong những 
“hội bạn” bình thường, lành mạnh, bản năng tình dục biểu hiện 
trước hết ở việc đua tranh với nhau, cố tỏ ra ta đây cao thượng và 
làm bộ làm điệu một cách thợ ngây, hỗn nhiên. Trong môi trường 
hội bạn, lớp trẻ vô tình học được cách xử Sự với người khác giới. 
Về mặt lợi ích đó thì không thứ gì thay thế được hội bạn, 


Tình yêu thanh cao 


Tình yêu chân chính bao giở cũng khởi đầu tử tình yêu thanh 
cao, chưa có mục đích tình dục. Vào tuổi thế Biới cảm xúc đã 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


hiện khác của tình cảm. Tuổi trẻ mơ ước cái đẹp, bây giờ họ vừa 
nhìn thấy, nghe thấy vừa cảm thấy mọi thứ theo một cách khác 
không giống như lúc trước. Họ cần hướng tình cảm vào một hình 
ảnh mới có tính chất thuần khiết. 

Đối tượng tình cảm của những cô gái mới lớn thường xa vời. 
Thông thưởng đó là một diễn viên điện ảnh, một cầu thủ nổi 
tiếng, một ca sĩ lừng danh. Nhưng cũng có thể là một chàng trai 
cùng môi trường. “Chàng” hay chú ý đến cô, săn sóc, giúp đỡ cô 
những việc vụn vặt rất thân ái, bênh vực cả khi cô sai. Nhưng 
“chàng” không hè biết nỗi lòng của cô trong tình yêu thanh cao, 
con người tập cảm xúc và “lập chương trình” cho cuộc sống tình 
cảm tương lai. 

Chương trình này bắt đầu được thực hiện ở giai đoạn sau, 
chàng trai hoặc cô gái bát đầu tạo lập mối quan hệ khác hẳn đối 
với một nhân vật khác giới. 


Sản nhảy 


Giở học nhảy là trường đời mà ai cũng đến học từ lớp một. 
Tại đây các em học cách khắc phục hàng rào ngăn trở giữa nam 
nữ nhở âm nhạc và các điệu nhảy. Lần đầu tiên họ được gần gụi 
nhau. Các chàng trai cô gái trong khi luyện bài nhảy đồng thời 
cũng học cách cư xử trong xã hội có tổ chức. Họ vụng về lúng túng 
là điều tất nhiên. Thật đáng tiếc nếu bạn trẻ nào bỏ học nhảy ngay 
sau lần thất bại đầu tiên. Rât có thể đấy là thất bại tưởng tượng. 

Trong cuộc đời có những “bước đi” không nên bỏ qua. Giờ 
học nháy chính là một trong những “bước đi” đó của tuổi thanh 
xuân, con người đễ uốn nắn vả dễ tiếp thu. Trong lúc tập nhảy, 
các cô gái hiểu đặc điểm của nam giới qua cách cư xử của họ đối 


Từ thiểu nữ thành phụ nữ |EBR 


với mình, cách-cư xử mang chút it sắc thái tình dục. Các cô học 
cách tiếp xúc với con trai, tập tỏ ra mình đảng yêu ngay cả khi 
bạn nhảy vụng về giẫm vào chân mình. Điệu nhảy giúp cô tập 
làm duyên. 


Tình yêu có cản trở bổn phận không? 


Các bậc cha mẹ thường dặn con cái: “Bao giờ trưởng thành, 
có nghề ngỗng rồi hãy nghĩ đến bọn con trai (hoặc con gái)”. 
Hoặc: “Gạt những chuyện vớ vẩn đi. Nhiệm vụ con là ngồi nhà 
và học cho tốt. 


Có đúng tình yêu cản trở nam nữ thực hiện bổn phận không? 
Nếu đứa trẻ phát triển bình thường, dù cha mẹ ngăn cắm, đến một 
tuổi nhất định, nó cũng vẫn theo quy luật chung là quan tâm đến 
người khác giới. Nếu đứa trẻ không quan tâm đến gì khác ngoài 
ăn no ngủ kỹ thì cha mẹ lẽ ra phải lo mới C0 DBiD bởi như thể có 
nghĩa con họ đã chậm phát triển. . 


Thời kỳ dậy thì, nhân cách phát triển mạnh mẽ, con người 
muốn chứng minh một. điều gì đó với bản thân và với con người 
khác. Đặc biệt họ muốn tìm sự quý mến và đồng cảm ở xung 
quanh. Họ tìm bạn khác giới, lúc đầu chỉ là vì không muốn và 
không thể cô độc nữa. Người nào tìm thấy và chinh phục được sẽ 
đạt hạnh phúc trong tình yêu phát triển hài hoà, cá nhân tăng 
thêm lòng yêu đời. Ai không tìm được tình yêu không được đáp 
lại, dễ rơi vào mặc cảm tự ti thất vọng, ảnh hưởng tai hại đến cuộc 
sống tương lai. 

Tuy nhiên thành công hay thất bại lúc này đều chỉ là trường 
học tỉnh cảm mà mỗi người phải trải qua. Thật may mắn nếu ở giai 
đoạn này cha mẹ có thái độ với con như bạn bè chứ không phải 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
người chỉ huy có toàn quyên trừng phạt và cắm đoán. 

Khi biết con gái hoặc con trai họ lần đầu tiên yêu, cha n 
cần hết sức đũng cảm và bình tĩnh, bởi vì tình cảm đầu tiên cì 
con cái cũng là thử thách quan trọng đối với họ, qua đó họ có tỈ 
kiểm tra xem đã kịp đạy được con những gì, còn những gì ch 
kịp dạy. Điều hợp lý nhất trong tình huống như vậy không ph 
là phân tích kết quả giáo dục của mình mà để cho con cái đư: 
tự do tối đa. Về phản mình, các bạn trẻ cũng phải thấy trá 
nhiệm trước nièm tin cậy mà cha mẹ dành cho mình, không c 
sự tự do ấy là cơ hội để các bạn hành động theo ý thích nhất th: 

Quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã được chúng tôi phân tí 
một phần trên. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại: xử sự càng hợp lẽ troi 
mỗi hoàn cảnh, việc giáo dục càng đạt thành công chắc chắn. 


Tình yêu khác “si tình” 


“S¡ tình” là niềm say mê mãnh liệt nhưng nông nổi. Tình yé 
kin đáo hơn, sâu hơn, người xung quanh khó nhận thấy. Nhưr 
cả tình yêu lẫn “si tình” đều chỉ là hai mặt của một quá trình. Tìr 
yêu thường khởi đầu bằng “si tình”. Còn “sỉ tình” lại rất cần cử 
cuộc chung sống về sau. 

Người “sỉ tình” thưởng vị tha, ít nghĩ về mình mà nghĩ nh 
đến “người kia”. Nếu trước kia, bạn chỉ quan tâm đến CÁI T( 
của bạn thì bây giở bạn hướng vào cái “chúng ta”. Đó là bư 
quan trọng cuộc sông con người. Nếu không có niềm say mê n 
ta gọi là “si tình” ấy khó thực hiện nổi bước đi này. 

“Si tình” (trong cuộc đởi không chỉ một lần) nếu tiễn Ì‹ 
được thành tình yêu, bao giở cũng để lại dấu ấn rõ rệt trong tír 
cách cô gái hoặc chàng trai. Tuy nhiên thất bại cũng bổ ích, lài 


Từ thiểu nữ thành \ phụ nữ] 


cho bạn thận trọng và khôn ngoan hơn, cũng là những phẩm chất 
"bảo đảm cho gia đình bạn sau này bền vững. 


Từ “sí tình” đến tình yêu là một khoảng cách lớn, chẳng 
khác gì giữa. ánh chớp loé và ngọn lửa cháy lâu. Ánh chớp có thể 
làm chói mắt nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Còn ngọn lửa nếu 
được tiếp củi đều đặn sẽ cháy và tạo sức mạnh sáng tạo. Tất nhiên 
tỉnh yêu xuất hiện không chỉ đơn giản bởi bạn mong nó xuất hiện. 
Tình yêu phải được phát triển một cách có ý thức. Đối với hạnh 
phúc gia đình thì tình yêu được nhận thức và hướng dẫn bằng lý 
trí sẽ tốt hơn loại tình cảm bồng bột chỉ do say mê một cách tự 
phát kiểu “si tình” chỉ cần chuyện hiểu lầm nhỏ (mà sống với 
nhau lâu nhất định sẽ có lúc hiểu lầm nhau) sẽ gây hoang mang 
cho cả đôi bên, dẫn đến thất vọng về nhau. 


Tỏ tình và hình thức tỏ tình hiện đại 


Nhiều bạn trẻ hiện nay thâm nhuân tinh thần giải phóng đến 
nỗi không chịu tuân theo bất kỳ “thủ tục” nào do kinh nghiệm 
của thể hệ trước truyền lại. Chúng tôi không trình bày các thủ tục 
ngày xưa trước khi nam nữ được phép gần gụi nhau trong đêm tân 
hôn. Nhưng chúng tôi không thể cho là bình thưởng khi một cô 
gái trước khi trao thân cho bạn trai không thấy cần phải thu xếp 
thời giờ để tự hỏi xem, anh đã tỏ tình với mình chưa? 


Tắt nhiên kiểu xem mặt, ăn hỏi câu kỷ và phiền toái đã đi vào 
đĩ vãng, nhưng quan hệ tỉnh ái ngày nay lại có bề ngoải quá “sự 
vụ”. Một nhà tâm lý học đã phải buồn bã nhận xét: ngày nay may 
lắm là đôi trai gái ngủ với nhau xong mới báo cha mẹ biết. Các 
cô gái trao thân mà không cần nghĩ đến hậu quả, bởi họ cho rằng 
lý trí ở đây chỉ là giả tạo, không trung thực. Cuộc trao đổi ý kiến 


Bách khoa phụ nữ trẻ 

gần đây cho thấy con gái thời nay Ít biết thế nào là làm duyên. ` 
nếu ai nhắc đến hai chữ ấy thì họ bĩu môi, cho là thứ õng ‹ 
không cần thiết. 

Tuy nhiên làm duyên và õng eo không phải là một. Nếu ngi 
nay õng eo là lỗi thời và lỗ bịch thì làm duyên lại thể hiện nữ tí 
sâu sắc. Những chàng trai thiếu kinh nghiệm tình dục thưởng ‹ 
ngợi cách xử sự “thẳng tuột” của các cô gái không biết là 
duyên. Khi lớn tuổi hơn, chính những chàng trai đó quay lưng l 
bạn tình cũ, bởi bấy giờ họ hiểu ra và coi trọng nữ tính. Đát 
thương thay các chàng trai để cách xử sự thăng tuột của cô Đ 
nào làm mê mẩn để rồi khi bắt đầu biết quý nữ tính thì khôi 
quay lưng được nữa, đành suốt đời trả giá cho sự khinh suất \ 
đại dột mắc phải. : 

Các hình thức tỏ tình đã thay đổi không có nghĩa không cẻ 
cần thiết. Ngay cách tỏ tình đơn giản nhất là báo cho cha mẹ bi 
chuyện gì đã xảy ra, thì trong đa số trưởng hợp vẫn mang nị 
dung bên trong của nó: niềm sung sướng của sự phát hiện. Ngà 
nay lớp trẻ cố tránh dùng lời lẽ hoa mỹ nhưng vẫn có khả năn 
yêu không thua kém các thế hệ đi trước đầy lãng mạn. Việc ch 
giấu tình cảm gắn liền trực tiếp với nhịp điệu của cuộc sống hiệ 
đạt và với thái độ khô khan bề ngoài khi xem xét tắt cả những § 
thuộc lĩnh vực tâm tình. Nhưng mọi thanh niên đều giàu cảm xúc 
họ có thể trải qua những xúc động mãnh liệt như tổ tiên xa xư 
của họ. Bề ngoài, họ xử sự theo cách khác cho phủ hợp với điề 
kiện sống đã thay đổi. Nhưng thế giới nội tâm của họ, năng lự 
yêu và được yêu của họ thì hoản toàn không thay đối. 


Từ thiểu nữ thành phụ nữ|ENR 
Khi nào cô gái có thể bắt đầu 
sinh hoạt tình đục 


Đối với câu hỏi khó khăn này thì mỗi cô gái phải tư trả lời. 
và phần mình, chứng tôi khẩn thiết yêu cầu khuyên họ hãy đánh 
giá đúng khả năng của mình và không nên phóng đại kinh 
nghiệm sống đã tích luỹ từ trước. Trước khi bất đầu sinh hoạt tình 
dục họ phải trưởng thành không những về thể chất mà cả về tinh 
thần và về mặt xã hội. Ở trên, chúng tôi đã nói rằng sự phát triển 
về tinh thần và xã hội điễn ra chậm so với sự phát triển về thể 
chất. Độ tuổi có thể bắt đầu sinh hoạt tình dục tuỷ theo từng cơ 
thể mỗi người. Những số liệu đã có và kinh nghiệm của các bạn 
gái không được phép làm ai lầm lạc. Chúng tôi hy vọng số liệu 
này không làm các nữ bạn đọc trẻ tuổi bị lầm lạc (những công 
trình nghiên cứu cho thấy rằng những số liệu và kinh nghiệm của 
các bạn gái thường được dùng làm chỗ dựa cho những cô gải non 
nớt và mang mặc cảm bởi vì, theo lời họ, họ đã mưởi tám tuổi rồi 
Mà mà vẫn còn trinh bạch). Mỗi cô gái đều trải qua thời kỳ phát 
triển tâm lý và tình dục tương đối dài. Trong hội bạn bè, trong các 
giờ học nhảy, cô sẽ khai thác kinh nghiệm để áp dụng trong suốt 
cuộc đời sau này. Để bắt đầu sinh hoạt tình dục, cần cảm thấy 
tình cảm hết sức mãnh liệt đối với người bạn trai, việc này đỏi hỏi 
sự quen biết tương đối lâu dài với anh ta. Hơn nữa, cô gái cần 
phải biết rằng đây không phải sự say mê nhất thời, mà là tình yêu 
thật sự. Nếu cô gái quyết định bất đầu sinh hoạt tình dục trước 
khi lẫy chồng thì trước hết cô cần tìm hiểu những cơ sở của việc 
áp dụng các biện pháp chỗng thụ thai. 


HH Bách khoa phụ nữ trẻ 


Trên đây, chúng tôi muốn vạch ra một cách ngắn gọn vải giai 
đoạn trong quá trình thiếu nữ biến thành phụ nữ. Để kết luận, 
chúng tôi muốn nhắn mạnh rằng tất cả các giai đoạn đều quan 
trọng như nhau và việc bỏ qua dù chỉ một giai đoạn không những 
không thể biện minh được mà nhiều khi đem lại hậu quả cay 
đẳng. Cần một số sự kiểm chế nhất định trước khi thực hiện một 
bước đi quan trọng và-cần luôn nhớ rằng đa số những mối nghỉ 
ngờ, giày vò nội tâm và tâm trạng bất mãn với người xung quanh 
đều sẽ được thời gian giải quyết không một chút đau đớn. Thực 
tế chứng tỏ là sau một thời gian nhất định, chúng ta sẽ nhận rz 
rằng chúng ta không hè mát gì hết khi biểu lộ thái độ khôn ngoan 
trong quá khứ chưa lâu lắm mà cỏn có được hiện tại sáng sủa, đây 
hạnh phúc, và niềm tin tưởng vào tương lai. 


PHẦN HAI 


CÓ THỂ LÀM VẺ NGOÀI 
TRÔNG ĐẸP HƠN 
I. TRANG ĐIỂM 


Những phụ nữ được trời phú cho sắc đẹp mà kiêu kỳ về sắc 
-đẹp của mình thường gây nên ấn tượng buồn bã. Trong số những 
người xa lánh họ có cả những phụ nữ tự coi mình là không đẹp 
và do đó bị giày vò bởi mặc cảm thua kém. Xin nói rằng trên đời 
không ai tuyệt đối đẹp, chẳng khác gì trên đời không ai tuyệt đối 
xấu. Phụ nữ nào cũng đẹp theo kiểu riêng của mình, nhưng đồng 
thời phụ nữ nào cũng cố gắng để vẻ ngoài của mình đẹp hơn nữa. 

Thiên nhiên không hề bao gIỜ tạo ra một chuẩn mực nào đó 
của vẻ đẹp và cũng không đặt ra cho mình nhiệm vụ đó. Điều 
tuyệt diệu nhất thiên nhiên tạo ra được là “sáng tạo” nên người 
phụ nữ, và chúng ta chân thành cám ơn thiên nhiên vì “sáng chế” 
đó. Còn về vẻ đẹp của phụ nữ trong các thời kỳ phát triển của lịch 
sử nhân loại thì chúng ta gặp nhiều ý kiến và sở thích khác nhau 
đến nỗi ta phải choáng váng đầu óc. Vẻ kiều diễm vô song của 
thần Vệ nữ xứ Milô, nụ cưởi bí ẩn của Mona Lida, những phụ nữ 
của Ruben, cô gái trên quả cầu của Picatxô... Tác phẩm nào cũng 
là kiệt tác, khuôn mặt nào cũng đều đẹp. Nhưng thành thật mà 
nói, liệu có nhiều phụ nữ muốn trở nên giống Mona Lida hay 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


không (bởi vì trong những điều kiện hiện nay thì thay đổi vẻ 
ngoài không phải là chuyện khó)? Hoặc giống như những người 
phụ nữ vui tươi, tràn đầy sức sống của Ruben? Giả dụ nếu có 
những phụ nữ như thế thì đó chỉ là một vài người trong số hàng 
ngàn người. 

Hãy trở lại thời đại chúng ta. Điện ảnh, truyền hình đã góp 
phân tạo ra hàng chục kiểu đẹp mới mà mới hôm qua thôi không 
ai dám nói là đẹp. Hãy lưu ý là ở đây chúng tôi không nói về phụ 
nữ đẹp mà nói về các kiểu vẻ đẹp. Thế thì sao? Trong số phụ nữ 
các bạn, hiện có nhiều người hay không quyết định thay đổi vẻ 
ngoài của mình chỉ bởi vì các bạn không ưa kiểu của các bạn mà 
lại ưa kiểu khác? Không một bạn nào hết? Tại sao vậy? Bởi vì như 
chúng tôi đã nói ở trên, mọi phụ nữ đều đẹp và mỗi phụ nữ đều 
muốn vẻ ngoài của mình đẹp hơn nữa. Liệu có làm được như vậy 
không mà không cần biến khuôn mặt mình thành chiếc mặt nạ? 
Hoàn toàn có thể làm được. Làm việc đó như thế nào - đó là nội 
dung câu chuyện tiếp theo của chúng tôi. 


Bạn mới mười lăm tuổi 


Nếu bạn còn rất trẻ, chỉ vừa tròn mười lăm tuổi và đã được 
người bạn học của bạn ngắm nhìn thì hãy cho rằng vẻ ngoài của 
bạn thế là ổn thoả. Bạn muốn tự mình xác nhận điều đó ư? Bạn 
hãy đứng trước gương và quan sát trong gương khuôn mặt bạn, 
đôi mắt, mái tóc, đôi tay, thân hình. Nếu bạn cao, cân đối, thì tức 
là bạn thuộc loại đẹp kiểu thể thao. Nếu bạn thấp hơn các bạn gái 
của bạn và dù bạn có cố gắng thế nào chăng nữa vẫn không gầy 
đi tới độ mảnh mai thì bạn cũng chớ phiền muộn: bạn thuộc loại 
đẹp kiểu lãng mạn. 


Có thể làm về ngoài trông dẹp xen: | AE 


Việc chúng tôi chia ra thành hai kiểu - kiểu thể thao và kiểu 
lãng mạn - có tính chất thuần tuý ước lệ: các cô gái kiểu thể thao 
có thể đạt được kết quả cực kỳ khiêm nhường trong thể thao, 
ngược lại các cô gái kiểu lãng mạn hoàn toàn có thể trở thành võ 
địch Thê vận hội trong một số môn thể thao nào đó. Vậy thì cả ở 
đây nữa, chúng ta cũng không thấy một vẫn đề gì khiến chúng ta 
phải âu sầu buồn bã. Các cô gái kiểu thể thao hợp hơn với quần 
áo may cắt thẳng, các cô gái kiểu lãng mạn hợp hơn với quần áo 
may cắt cầu kỳ hơn. Nhưng cũng có thể ngược lại. Bản thân bạn 
mặc quần áo kiểu nào thì cảm thấy thoải mái hơn? Bất cứ kiểu 
nào ư? Vậy thì bạn cứ mặc bất kỳ kiểu nào. Kiểu may cất thắng 
hay may cắt cầu kỳ hơn phải không? Bạn hãy hỏi ý kiên những 
người lớn tuổi xem kiểu nào hợp với bạn hơn, và nếu quần áo 
không gò bó cử động của bạn, nếu bạn không lúng túng với các ` 
nếp gấp thì bạn hãy mặc kiểu nào mà những người có óc thẩm mỹ 
khuyên bạn và chính bạn cảm thấy ưa thích. 

Tuổi mười lăm ¿ mười sáu là lứa tuổi có thể bất đầu xác 
định cách ăn mặc nào có thể làm tôn vẻ độc đáo của bạn. Trước 
hết, chúng tôi tha thiết khuyên các bạn không nên chạy theo mốt 
một cách mù quáng. Mốt không thất thường lắm đâu như thoạt 
nhìn ta thường tưởng, mốt không phải năm nào cũng được nghĩ 
ra, mà bộc lộ những khuynh hướng sâu bên trong. Chắc hẳn các 
bạn cũng đã nhận thấy rằng ngày nay mết của thế hệ bà, cụ bà 
chúng ta lại trở lại. Điều đó lại một lần nữa xác nhận ý kiến của 
chúng tôi cho rằng mốt không phải tử trên trời rơi xuống. Việc 
mủ quáng chạy theo mốt có thể làm khuynh gia bại sản bất kỳ 
ai, nhưng cá tính không vì thế mà tăng thêm được một chút nào. 
Đó, đã vài năm nay quần bỏ trở thành mết và mọi em gái đều 
khao khát có quần bỏ bất kể nó có hợp với mình hay không. 
Nhưng thật ra - các bạn nhận thấy không? - mốt ở đây không chỉ 
là quần bò mà chủ yêu là nhãn hiệu hãng gắn trên quần bò. Bạn 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


hãy tự quyết định lấy xem cái gì quan trọng hơn trong quần áo 
của bạn: bản thân quân áo, sự tiện lợi và chức › năng của quân ảo, 
hay các nhãn hiệu hãng may quần áo? Nếu yếu tổ thứ nhất quan 
trọng hơn thì bạn sẽ luôn luôn hợp mốt và duyên dáng, bạn sẽ 
luôn luôn được khen ngợi rằng, bạn có óc thẩm mỹ tốt và có 
phong cách riêng, làm bạn nổi bật lên khỏi môi trưởng xung 
quanh. Nếu yếu tố thứ hai quan trọng hơn thì bạn sẽ phải suốt 
đời chạy theo mốt, sẽ luôn luôn lạc hậu về mốt, sẽ bị đẳn vặt vì 
hiểu rằng bạn không thể cho phép mình có được những thứ mà 
“những kẻ khác” có thể có, và bạn sẽ tan biến trong khối '“những 
kẻ khác” ấy, không tài nào nổi bật lên được. Chúng tôi có thể 
làm gì để an ủi bạn trong trường hợp đó? Lới khuyên duy nhất 
là bạn phải bằng lòng với ý nghĩ rằng nếu quần áo bạn gắn nhãn 
hiệu hãng sản xuất thì bạn cũng như mọi người thôi. Lời an ủi 
như vậy chẳng lấy gì làm vui tai lắm, nhưng chúng tôi không thể 
khuyên bạn một điều gì khác được và chẳng ai có thể làm được 
việc đó. D 

Khi lựa chọn phong thái của bạn, tất nhiên bạn không những 
sẽ phải tính đến vẻ ngoài kiểu thể thao hay kiểu lãng mạn của 
bạn, mà cỏn phải tính đến những đặc điểm của thân hình bạn. Bộ 
ngực bạn có thể nở nang hoặc không phát triển lắm, eo bạn có 
thể rộng hay hẹp, vai bạn có thể gầy, gãy góc, hoặc tròn và xuôi. 
Tóm lại, bạn biết những đặc điểm của thân hình bạn rõ ràng hơn 
bất kỳ một người nào khác. Bạn ghi nhớ một điểm: những gì bạn 
biết về thân hình của bạn chính là những đặc điểm của bạn chứ 
tuyệt nhiên không phải là những khiếm khuyết của bạn. Hãy lưu 
ý đến những đặc điểm này và bạn sẽ luôn luôn có sức hấp dẫn. 
Điều duy nhất chúng tôi muốn khuyên bạn ở đây là cần theo dõi 
trọng lượng của bạn. Chớ cố béo ra, và nếu bạn thấy bạn tăng 
trọng lượng thì phải làm cho gầy bớt đi bằng thể thao, thể dục 
và sau cùng là bằng chế độ ăn kiêng. Chúng tôi phản đối việc 


Có thể làm về ngoài rồng đẹp hơn JEa# 


rong lượng cơ thể quá nặng không phải bởi vì bây giờ béo 
hông hợp mốt. Không phải như vậy, chẳng qua nêu trọng lượng 
an quá nặng thì tim bạn sẽ bị quá tải, bạn sẽ sớm bị chứng khó 
hở và các bệnh tật khác. Tội gì phải như vậy nếu trước mặt bạn 
à cuộc sống đẹp đế nhường kia? Chúng tôi không hề đòi hỏi bạn 
nhất thiết phải tìm ra được kiểu quần áo riêng của mình vào tuổi 
mười lăm. Điều đó sẽ đến, nhưng không phải ngay lập tức, mà 
là kết quả của việc tìm tòi lâu dài của nhiều lần thử nghiệm và 
sai lầm. Chúng tôi chẳng thấy có gì là đáng sợ nếu giờ đây bạn 
khao khát trông “giống như mọi người”, khao khát mặc quần bò 
và bộ đỗ thể thao chạy việt dã. Nhưng với một điều bổ sung cơ 
bản là bố mẹ bạn dư tiền, còn bạn thì lại thiểu óc tưởng tượng 
riêng. Ốc tưởng tượng có thể phát triển được nêu bạn chăm xem 
các tạp chí giới thiệu mốt (dĩ nhiên, nói thế không phải là có ý 
chê trách các tạp chí và sách báo khác - những tạp chí và sách 
báo khác cũng sẽ phát triển óc thẩm mỹ của bạn và nhiều khi 
còn hơn cả tạp chí thời trang tuyệt vời nhất). 

Nhưng tuổi mười lăm - mười sáu là lứa tuổi không chỉ cần 
đặc biệt cẩn thận theo mốt, mà chủ yếu là cần đặc biệt cẩn thận 
giữ cho da và tóc luôn luôn sạch. Tươi mát và sạch sẽ phải là 
những bạn đồng hành trung thành của bạn trong suốt cuộc đời. 
Những bạn đồng hành ấy không bao giờ phản bội bạn. Hãy học 
cách đòi hỏi với bản thân bạn. Và đâu chỉ yêu cầu cao, còn phải 
có óc tự phê phán nữa. Tự bạn phát hiện ra và sửa chữa những sai 
lầm thiếu sót của bạn thì tốt hơn là do người khác chỉ ra cho bạn 
thấy. Còn về phong cách của bạn thì nó sẽ ổn định vào năm hai 
nhăm tuổi và sẽ làm bạn trở nên độc đáo duy nhất. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
Tại các sàn nhảy 


Điều gì làm các cô gái ngượng ngùng hơn cả trong các đạ hội 
nhảy? Thông thường đó là vóc người quá cao hoặc quá béo... 
Làm thế nào để giảm bớt trọng lượng cơ thể - vẫn đề này được 
vô số sách báo bàn đến (chúng tôi chỉ khuyên các bạn đừng quy 
định chế độ ăn kiêng, ì nên hỏi ý kiến bác sĩ; không loại trừ khả 
năng là những mối lo sợ của bạn về tỉnh trạng quá béo đã bị 
phóng đại quá đáng, nhưng nhiều khi cũng có thể là do quá trình 
trao đổi chất trong cơ thể bạn bị rối loạn, khi ấ ấy bạn cũng cần đi 
hỏi ` kiến kiến bác sĩ). Vấn đề chiều cao thì phức tạp hơn nhiều 
tuy rằng cả trong chuyện này nữa cũng chẳng có gì đáng sợ như 
thoạt nhìn ta có thể tưởng. Thanh niên ngày nay nói chung cao 
lớn hơn nhiều so với thể hệ thanh niên những năm 40 - 50, đây 
là chưa nói đến thời kỳ xa xưa hơn. Vào những thời kỷ xa xưa đó, 
nêu theo những bộ giáp trụ còn giữ lại được, thì ngay cả những 
hiệp sĩ lừng lẫy tiếng tăm, trông cũng chỉ như những chú lùn so 
với thanh niên hiện nay. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu 
bạn ngượng ngùng về chiều cao của bạn thì bạn hãy thay loại 
giày để cao bằng loại giày đề thấp cũng duyên đáng không kém, 
Bạn sẽ không thấy bạn nhảy của bạn là thấp nữa. Nhưng nếu 
ngưởi mời bạn nhảy là một chàng trai bé thì bạn chớ cự tuyệt 
hoặc giễu cợt anh ta, đủ là giều cợt thầm trong bụng cũng vậy. 
Chẳng qua anh ta mến bạn, muốn ở bên bạn, vậy có gì là xâu nêu 
bạn được những người xưng quanh ưa thích? 


Không ít nỗi phiền muộn - và không chỉ ở sàn nhảy - gây ra 
cho các cô gái do những nốt tàn nhang và trứng cá thường xuất 
hiện ở tuổi mới lớn. Các cô dường như làm tất cả những gì phụ 
thuộc vào họ - nào rửa ráy ba lần một ngày, nào lấy một loại kem 
và thuốc mỡ bôi lên da, - vậy mà không có kết quả gì. Cả trong 
trưởng hợp này nữa cũng đừng vội tuyệt vọng: tàn nhang và trứng 


Có thể làm vẻ ngoài tròng đẹp hơn jIEB 


cá sẽ qua đi cùng với lứa tuổi. Nhưng nếu những nốt ấy có quá 
nhiều, đặc biệt là trên mặt, trên vai và trên lưng, thì chớ tự chạy 
chữa mà phải đến hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa vẻ đa, còn thời 
gian đầu, khi đang chạy chữa, thì hãy mặc loại váy áo che kín vai 
và lưng, còn trên mặt thì thoa một lớp phần mỏng. 

Cuối cùng là mũi và chân. Không hiểu vì sao các cô gái 
thường thường không hài lòng về mũi và đôi chân của mình, mặc 
dù đôi chân hoàn toàn tương xứng với thân hình họ, còn mũi thì 
hoàn toàn tương xứng với các phần khác trên khuôn mặt họ. Hỡi 
các cô gái yêu quí, chớ có tìm rắc rối ở nơi không hề có chuyện 
rắc rối. Các cô sẽ luôn luôn tìm được một chàng trai yêu mê mệt 
chiếc mũi của cô và phát điên lên vì đôi chân cô. Khi tạo ra cô; 
thiên nhiên xuất phát từ sự cân xứng của mọi phần trên thân thể 
cô. Khái niệm “mũi đẹp” hoặc “đôi chân đẹp” nói chung là rất 
tương đối, chẳng khác gì sắc đẹp cũng có tính chất tương đối. 
Thiên nhiên ban cho cô tất cả những gì có thể ban cho một người 
như cô, và chớ trách móc thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên đã thật 
sự có gắng tạo cho cô một vẻ đẹp như cô hiện có. 


Phép vệ sinh trang điểm 


Có thể một số người cảm thấy lạ lùng vì chúng tôi định đưa 
ra những lời khuyên về phép vệ sinh trang điểm cho các cô gái 
mười lăm tuổi, còn một số khác cỏ thể chỉ đơn giản là mỉm cười 
khi đọc chương nhỏ này. Nhưng không sao, nụ cười là dấu hiệu 
đầu tiên của sự yên tĩnh nội tâm, mà sự yên tĩnh nội tâm lại chính 
là điều chủ yêu mở đầu bất kỳ sự trang điểm nào. Vậy thì bạn cứ 
cho rằng chúng tôi đã đưa ra lời khuyên đầu tiên rồi, và bây giờ 
chúng tôi sẽ nói nghiêm chỉnh hơn chung quanh cách hiểu của 


KEB |Bách khoa phụ nữ trẻ 
chúng tôi về phép vệ sinh trang điểm. 

Bất kỳ phép vệ sinh nào, kể cả vệ sinh trang điểm đều bắt 
đầu từ sự sạch sẽ. Chúng tôi không muốn bị hiểu lầm rằng sự sạch 
sẽ bắt đầu và kết thúc từ việc sáng nào và tối nào cũng rửa kỹ mặt, 
cổ và tay, không để lại một chút cáu bẩn nảo ở móng tay. Chúng 
tôi đưa vào khái niệm sạch sẽ một ý nghĩa rất rộng bao gồm cả 
phép vệ sinh thân thể, cả nếp nghĩ và cách xử sự của chúng ta. 
Con người sạch sẽ còn là người biết cảm thấy ghê tởm khi trông 
thấy đôi tay cáu bẩn, khi trông thấy bộ quần áo lôi thôi lếch thécHP 
đã lâu không được giặt là và khi nghe thấy những lời thô tục nói 
về phụ nữ. 

Chúng tôi còn hiểu vệ sinh trang điểm không chỉ là phẩm 
chất cao của đổ trang điểm (mọi để trang điểm được sản xuất 
bằng phương pháp công nghiệp đều có phẩm chất cao), mà còn 
là sự chừng mực. Trang điểm làm tôn sự sạch sẽ chứ không phải 
che giấu vết bẩn hoặc làm át đi mùi khó chịu của tắm thân lâu 
không rửa. Theo ý nghĩa đó thì vệ sinh trang điểm đồng nghĩa với 
khải niệm /hanh lịch. 

Vật trang điểm tự nhiên nhất, tuyệt diệu nhất của mỗi cô gái 
và đòi hỏi phải chăm sóc thưởng xuyên là bộ tóc. Trong quá khứ, 
việc chăm sóc mái tóc bao giờ được cũng hết sức coi trọng, điều 
đó có thể thấy đặc biệt rõ ở các văn minh cổ - ở Trung Quốc, Ai 
Cập, Cổ Hy Lạp và La Mã. Ngay từ thời â ấy phụ nữ đã hiểu rằng 
để bộ tóc luôn luôn được sạch sẽ và hấp dẫn thì phải gội đầu ít 
nhất là mỗi tuần một lần, phải chải hàng ngày và nói chung phải 
chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo. Người phụ nữ có thể ăn mặc cực kỳ 
hợp mốt, có thể lấp lánh những đồ châu báu hết sức quý giá, có 
thể có đôi tay và khuôn mặt ở mức kỹ lưỡng, nhưng nêu mái tóc 
nhơ bẩn luộm thuộm thì cũng coi như hỏng hết: người đó sẽ 
không bao giờ trông tươm tất sạch sẽ được. 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn |IEB 


Đồ trang điểm hiện nay cung cấp cho phụ nữ những khả 
năng hết sức phong phú để giữ mái tóc trong tỉnh trạng lành mạnh 
cần thiết. Một số phụ nữ cảm thấy rằng kiểu cắt tóc ngắn và các 
loại thuốc nhuộm khác nhau có khả năng giải quyết mỹ mãn mọi 
vẫn đề liên quan đến mái tóc. Không đúng như vậy. Mái tóc cất 
ngắn đỏi hỏi phải chăm sóc không hè ít hơn mà thường thường 
còn nhiều hơn so với mái.tóc dài. Cũng có thể nói như vậy về 
các loại thuốc nhuộm. Những phụ nữ nào thay đổi hẳn màu tóc 
(màu thẫm thành mảu sáng hoặc màu sáng thành màu thắm) cũng 
phải theo dõi chu đáo tình trạng đầu của mình bởi vì tóc mọc 
nhanh và do đó tạo ra (đặc biệt ở chân tóc) một vẻ khó coi. 

Thiên nhiên không những chỉ chăm lo đến tỷ lệ hài hoà của 
thân hình bạn mà còn chăm lo đến màu mắt và màu tóc của bạn. ' 
Những cô gái nào không cần phải nhuộm tóc thì cần nhớ rằng độ 
bền và vẻ đẹp của tóc không phải là vĩnh viễn, mái tóc phải được 
chăm sóc chu đáo, hàng ngày. Trong việc này không nhất thiết 
phải sử dụng những thành tựu mới nhất của nghệ thuật trang 
điểm. Những thứ thích hợp với loại tóc này có thể không thích 
hợp với loại tóc khác, nhiều khi những thứ có ích với loại tóc này 
lại có thể chỉ gây hại cho loại tóc khác. Có vô số những phương 
pháp khác, những phương pháp đã biết đến từ thời xa xưa. để giữ 
cho tóc được bền và hấp dẫn. Nhiều cô gái theo lời khuyên của 
mẹ, của bả, thưởng xả tóc bằng dung dịch gim sau khi gội. Theo 
chúng tôi thì không nên làm như vậy bởi vì giâm làm da đầu bị 
kích thích mạnh. Bạn hãy thử một phương pháp khác: lấy một 
quả chanh cắt làm đôi rồi vắt nước qua một mảnh vải màn vào 
chiếc cốc đựng đầy nước âm. Dùng thứ nước ấy đem xả tóc rồi 
hong khô bằng máy sấy, bạn sẽ thây mái tóc bạn sạch bóng lên, 
bền hơn nhiều và toä ra một hương thơm man mát dìu dụ. 

Tiện đây xin nói về hương tóc. Tóc có khả năng hấp thụ 
những mùi ở xung quanh (tất cả những ai đã từng ngồi bên đống 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


lửa đù chỉ một lần trong chuyến đi chơi ra ngoại thành đều biết 
rõ như vậy: mãi lâu về sau tóc vẫn còn giữ được mùi khói). Sau 
khi gội đầu được 2 - 3 ngày tóc vẫn giữ được mủi nước gội đầu 
nhưng rồi pha trộn thêm vào mùi này là những thứ mùi khác bắt 
đầu làm bạn bực bội. Đặc biệt đễ tiếp nhận các mùi lạ là tóc dầu. 
Đối với loại tóc đó thì không nên gội đầu quá l - 2 lần trong một 
tuân, tốt hơn là tối nào cũng nên xoa da đầu bằng nước sắc bạch 
dương và đến sáng thì phun qua lên tóc thứ nước hoa nhẹ, có mùi 
hoa thoang thoảng. 

Bây giờ chúng tôi nói về mùi hương của thân thể bạn. Hãy 
nhớ rằng tất cả những ai có làn da lành mạnh sạch sẽ đều có một 
mùi hương đặc biệt, thứ mùi hương này không có gì chung với 
mùi mô hôi và mùi chất khác do cơ thể bạn tiết ra. Ngoài ra, nghệ 
thuật trang điểm hiện nay còn cung cấp nhiều loại thuốc khử mùi 
dến nỗi các cô gái chẳng khó khăn gì trong việc lựa chọn cho 
mình một loại thích hợp với bản thân hơn cả. Điều duy nhất 
chúng tôi có thể khuyên bạn là mùi của loại thuốc làm mắt mùi 
đó phải hợp với mùi của loại nước hoa mà bạn sử dụng thường 
xuyên (và chúng tôi hy vọng là có chừng mực), chứ không trái 
ngược với nó. Làm được như vậy, cơ thể bạn sẽ luôn luôn toả ra 
một thứ hương thơm riêng, chỉ bạn mới có, tạo cho bạn một vẻ 
khả ái đặc biệt và vẻ độc đáo đặc sắc. 

Có thể sử dụng các loại nước hoa mốt nhất, đắt nhất mà bất 
kỳ ai cảm thấy cũng có thể xác định được chính các bạn xức thứ 
nước hoa gì trong số những “đỉnh cao” của ngành hương phẩm 
hiện đại. Nhưng chúng tôi muốn thấy bạn không phải là băng 
quảng cáo sống cho các hãng mỹ phẩm lừng danh, mà muốn thầy 
vẻ độc đáo riêng của bạn được mùi hương của chính bạn làm tôn 

thêm lên. 

Biết cách xác định đúng thứ “mùi hương của mình” là một 
nghệ thuật lớn không thể trong một ngày mà học được. Chúng tôi 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn | 


khuyên bạn tránh dùng thứ hương phẩm nào đó mùi hãng, gắt, 
làm bạn chóng mệt mỏi và có thể gây ra chứng nhức đầu. Hãy 
nhớ lấy qui tắc này: thà ít và nhẹ cỏn hơn là chỉ chút xíu thôi 
nhưng nặng. Khi đã tìm được “mùi hương của mình” rồi thì chớ 
lạm dụng nó. Bạn có thể quen với “mùi hương của mình!” và do 
đó sẽ cảm thấy rằng hương thơm của mỹ phẩm bay đi quá nhanh. 
Nhưng không phải như vậy. Bạn chỉ cần sức lên cổ, tóc lên khăn 
tay mỗi nơi một giọt là hoàn toàn đủ cho cả ngày. Mùi nước hoa 
ở sau tai giữ được rất lâu mặc dù chính bạn có thể không cảm 
thấy. Cỏn lại bạn có thể dùng thứ thuốc làm mắt mùi, nhưng như 
chúng tôi đã nói ở trên, nó phải hoà hợp chứ không được trái 
ngược với nước hoa bạn thường dùng. : 


Bạn là một phụ nữ trẻ 


Vào khoảng hai nhăm tuổi phụ nữ thường biết rõ loại vẻ 
ngoài của mình, xác định được kiểu cách của mình và có được cá 
tính đặc biệt của mình. Sự khác biệt giữa kiểu thể thao và kiểu 
lãng mạn vẫn cỏn được duy trì nhưng không còn rõ rệt như mười 
năm trước. 

Cả hai kiểu đều có khuynh hướng đi đến một sự thống nhất 
nào đó mà vì thiêu định nghĩa chính xác hơn, ta có thể gọi là kiểu 
trang nhã. Thường thường, phụ nữ kiểu lãng mạn mau đi tới kiểu 
trang nhã hơn phụ nữ kiểu thể thao. Nhưng cả hai kiểu phụ nữ 
đều ăn mặc đa dạng hơn cũng như đều rất hợp với các trang phục 
buổi tối duyên dáng. 

Rất khó miêu tả thế nào là kiểu trang nhã. Người phụ nữ nào 
tuy: được trời phú cho sắc đẹp nổi bật nhưng không xác định được 
phong cách và cá tỉnh riêng của mình sẽ không bao giờ trở thành 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


trang nhã được. Đúng thế, người phụ nữ đó có thể biết cách ăn 
mặc hợp thẩm mỹ, biết trang điểm khéo léo, nhưng vẫn thiếu cái 
mà chúng tôi gọi bằng hai tiếng ¿hanh lịch, cái hàm ý không chỉ 
vẻ ngoài nổi bật và quần áo hợp lẽ, mà cả phong thái, cách đi 
đứng, thái độ biết tự chủ - tóm lại toàn bộ những “chút xíu” rất 
khó nắm bắt nhưng lại khiến phụ nữ có được nữ tính, 

Có tỉnh trạng người phụ nữ tuy đã 25 tuổi nhưng vẫn đang 
trong giai đoạn tìm kiếm phong cách và cá tính của mình. Nhưng 
ai mủ quảng chạy theo mọi xu hướng của mốt, ăn mặc và trang 
điểm theo nguyên tắc: cảng đắt và càng nhiều càng tốt, và cuối 
cùng, ai lẫy phong cách mình ưa thích của một phụ nữ khác làm 
phong cách và cá tính của mình thì ngưởi phụ nữ đó trông trang 
nhã thì ít mà kệch cỡm thì nhiễu. 


Tất nhiên là cả ở tuổi hai nhăm, người phụ nữ cũng không chỉ 
muốn ăn mặc hợp với phong cách và cá tính của mình mà còn 
muốn ăn mặc hợp mốt nữa. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đưa ra lời 
khuyên là hãy nghiêm khắc với bản thân và hãy có óc tự phê phản. 
Liệu một kiểu quần áo mới siêu hiện đại có ích lợi gì nếu không, 
hợp với bạn mà lại làm bạn trở nên lố bịch? Và một điều cũng cần 
phải nhớ là bạn định xuất hiện trong bộ quần áo mới rất mốt ấy ở 
đâu và khi nào? Không một phụ nữ nào, ngay cả người phụ nữ 
đãng trí nhất, lại nghĩ đến việc mặc bộ trang phục buổi tối đuyên 
dáng mà có lẽ chỉ thích hợp khi đi xem hát hoặc dự buổi tiếp tân 
long trọng, để chạy khắp các cửa hiệu và đứng xếp hàng. Tình 
hình cũng đại khái như vậy khi bạn mua sắm một bộ quần áo hợp 
mốt mà bạn muốn có. Bạn có tính toán xem liệu có thể mặc nó mà 
đi làm hoặc đi các phương tiện công cộng chật ních người không? 
Liệu bạn sẽ mặc nó khi đi thăm bạn bè hay sẽ chỉ mặc ở nhà để 
tiếp khách và vào các ngày lễ (tết, ngày sinh nhật v.v.. 3) Hay động 
cơ thúc đẩy bạn chỉ là muốn có về người đẹp " và muốn \ chứng 
minh rằng bạn “cũng có thể sắm được”? Một yếu tố cũng rất quan 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp Í hơn | 


-trọng l nơi ở của bạn: đó là một thành phố lớn hay một xóm kiểu 
thành phố có ít tiện nghỉ hơn và hè đường khấp khiểng hơn, hay 
là vùng nông thôn? 


Muốn ăn mặc cho hợp mốt tuy là điều đáng khen, nhưng ý 
muốn đó phải đựa trên việc sử dụng quần áo đó trong thực tế. Nếu 
không, có thể có cảm giác là không phải bạn làm chủ quần áo mà 
quần áo làm chủ bạn. Thật đáng buôn là những thí dụ như vậy có 
thể gặp nhan nhản ngoài phố, tại nơi làm việc, trong nhà hát và 
nhiều nơi khác. 


Bạn ngoài ba mươi... 


Phụ nữ thuộc lứa tuổi trung niên thưởng sa nào các thái cực, 
người thì thờ k với tÂf cả những gì họ mặc trên người, người thì 
khao khát muốn “ngay cả bây giờ nữa” là ăn mặc theo mốt mới 
nhất. Những thái cực này rất hay hội tụ với nhau và khi đó người 
phụ nữ đâm ra bối rối: biết mặc gì đây? Phải phối hợp thứ gì với 
thứ gì đây? Làm thế nào dung hoà những thứ không thể dung hoà 
nổi? Chúng tôi đề nghị những phụ nữ như vậy hãy mở toang tủ, 
lôi mọi thứ trong đó ra và chọn lọc, soạn lấy dù chỉ hai, ba bộ vừa 
ý, từ áo khoác mùa đông đến dép đi mùa hè. Liệu bạn có thể chọn 
được một bộ “mặc được” không? Nếu được thì hãy lây bộ (hoặc 
vài bộ) này làm cơ sở và hãy mua những thứ mới chỉ trên nền 
tảng đa dạng hoá bộ đổ đã chọn lựa. Nếu bộ đổ thiếu một vài thứ 
lặt vặt (túi xách hoặc giày - cái đó không quan trọng) thì cũng 
chớ hốt hoảng: ít nhất thì .bây giờ bạn cũng đã biết là bạn không 
cần thứ gì thật mốt mà cần một thứ gì làm bộ đề của bạn được 
đầy đủ. Chẳng ăn thua gì ư? Đó mới là tai họa... 


Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là trong tủ ".. như có 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
vô số thứ (cả những thứ đang mốt lẫn những thứ đã từng hợp 
mốt), vậy mà vẫn không có gì để mặc hết. Những phụ nữ như vậy 
thường than thở: “Mình chẳng có gì mặc cả”. Song nhiều bạn gái 
và người quen của họ, những người cũng trong hoàn cảnh tương 
tự (tức là cỏ chồng, có con cái đã lớn) và cũng lĩnh mức lương 
tương tự, lại “luôn luôn có cái để mặc”. Bây giờ chúng tôi đề nghị 
những phụ nữ “luôn luôn có cái để mặc” hãy mở tủ áo của mình 
ra. Có thể chắc chắn đến 99 phần trăm là tủ áo của những phụ nữ 
“luôn luôn có cái để mặc” về số lượng các thứ chỉ bằng một nửa, 
thậm chí một phân ba tủ áo của phụ nữ “chẳng có gì mặc cả”. 

Toàn bộ “bí quyết” là ở chỗ để ăn mặc bao giờ cũng hợp mốt 
và có óc thấm mỹ, để giữ được phong cách riêng và cá tính của 
riêng mình thì không cần phải có nhiều quần áo như ta thoạt 
tưởng. Cả những phụ nữ “luôn luôn có cái để mặc” cũng muốn ăn 
mặc hợp mốt, nhưng để làm việc đó không cần đổi mới toàn bộ tủ 
áo của mình, họ chỉ cần mua sắm I - 2 thứ mới trong một năm. 
Những phụ nữ “chẳng có gì mặc cả” do mệt mỏi vì lúc nào cũng 
phải đuổi theo mốt vậy mà “không hiểu sao” bao giờ cũng chậm 
chân so với mốt - những phụ nữ đó rút cuộc đâm ra bực tức. Họ 
phi tay hết và bắt đầu ăn mặc xô bồ, những thiết để tâm đến nữa. 
Họ oán trách mọi người, ngoại trừ bản thân họ. Nền công nghiệp 
có lỗi vì đã không sản xuất ra những thứ họ cần, các cửa hàng có 
lỗi vì nêu không chen lắn và xếp hàng thi chẳng bao g1ở mua được 
những “thứ giản dị nhất”, ông chồng có lỗi vì kiếm được ít tiền... 
Tóm lại, tất cả mọi người xung quanh đều có lỗi, tất cả đều chống 
lại người phụ nữ bất hạnh “chẳng có gì mặc cả” để làm cho người 
đó trở nên bắt hạnh hắn 2 

Vẻ mặt người phụ nữ bất hạnh có thể làm mủi lòng bất kỳ ai. 
Chúng tôi cũng phải mủi lòng. Bởi vậy chúng tôi khuyên những 
ai chưa học được cách ăn mặc cho thông thạo (hai tiếng này 
không làm bạn sứng sốt chứ?) trước tiên, hãy chọn lấy một bộ 


Có thể làm vẻ ngoài trồng đẹp hơn |IER 


sang trọng đắt tiền và thật mốt có trong tú quần áo của bạn và 
được bạn đặc biệt ưa thích, lấy bộ đó làm nền tảng rồi bắt đầu sắp 
xếp những thứ phủ hợp với nó. Bạn sẽ thấy là tình hình không 
đến nỗi tệ hại như cho tới nay bạn vẫn tưởng, bạn vẫn còn có cơ 
hội vừa hợp mốt lại vừa duyên đáng, vẫn có thể là một phụ nữ 
đẹp ở mọi nơi: ở nhà, nơi làm việc... Một phụ nữ tuy đã ngoài ba 
mươi nhưng không ai cho rằng bạn nhiều tuổi như thế... (hơn nữa, 
lứa tuổi mà bạn muốn giữ càng lâu càng tốt thì phụ thuộc hoàn 
toàn vào bạn) 


Béo 


Lứa tuổi là lứa tuổi, và ta càng ít tuổi tắt nhiên càng cảm thấy 
thích thú hơn. Tuy nhiên chúng ta sẽ không nhắm mắt trước một 
sự thật là sau khi đạt tới một độ tuổi nhất định chúng ta bắt đầu 
cảm thấy lo lắng không chỉ riêng về vẫn đề đổi mới tủ quần áo 
của chúng ta. 

Trong số những vấn đề gây cho người phụ nữ trẻ biết bao nỗi 
phiền muộn, béo gần như là hàng đầu. Còn có chế độ ăn kiêng 
nào mà họ không áp dụng, còn có thử của ngon vật lạ gì mà họ 
đành khước từ, rồi lại tập chạy đều đặn cả sáng lẫn tối nữa - vậy 
mà chẳng ăn thua gì hết! 


Nếu bạn béo không phải do bệnh (nếu do bệnh tật thì bạn 
phải lập tức đến gặp bác sĩ) chúng tôi xin đoán chắc với bạn là 
chẳng xảy ra chuyện gì đáng sợ cả. Dủ chúng ta muốn hay không, 
có cam chịu hay không, thì đến một độ tuổi nảo đó, trong cơ thể 
mọi phụ nữ đều diễn ra những thay đổi dẫn tới tình trạng béo. 
Những quá trình đó là tự nhiên. Và trong chuyện này cũng như 
mọi chuyện khác, thiên nhiên đã biểu lộ sự nhìn xa trông rộng và 


Bách khoa phu nữ trẻ 


sự thông thái của nó (dù chỉ là ở chỗ ta nếp nhăn ở phụ nữ béo 
thường không rõ rệt như ở phụ nữ gầy cùng tuổi). Và nêu bạn 
không béo quả, nếu bạn tuy béo nhưng đi lại vẫn thoải mái, vẫn 
làm dễ đàng cùng một công việc như mười, hai mươi năm trước 
thì bạn hãy tìm cách “vượt qua dần” chứng béo của bạn. Bằng 
cách nào? Bằng cách nhờ đến quần áo - một vân đề chúng tôi đã 
ít nhiều bàn đến ở đoạn trên và có lẽ đã làm bạn có phần mệt mỏi. 


Tất cả những điều chúng tôi đã kể trong chương trước về sự 
cần thiết phải lập tủ quần áo riêng của mình theo nguyên tắc soạn 
ra thành bộ hoàn chỉnh chứ không phải chạy theo những thứ riêng 
biệt thật mốt, tất cả những điều đó vẫn có hiệu lực đối với những 
phụ nữ nào kêu ca là quá béo. Thậm chí còn có hiệu lực ở mức độ 
lớn hơn so với những phụ nữ hoàn toàn hải lỏng về vóc dáng của 
mình. Trong vẫn đề ăn uồng, trang điểm và đặc biệt là vấn đề quần 
áo, bạn hãy tuân theo qui tắc: thà ít mà tốt. Vẻ thanh nhã không 
bao giỜ thể hiện ở chỗ rực rỡ, sặc sỡ, bởi vậy bạn chớ dùng những 
thứ quần áo rực rỡ có In hình những bông hoa lớn, những hình 
xoáy trôn ốc và những hình nổi bật khác chỉ phù hợp với các cô 
gái trẻ. Óc thẩm mỹ tinh tẾ, các đường nét duyên dáng, sự kết hợp 
hài hòa màu sắc và chỉ tiết áo quần, mái tóc và khuôn mặt được 
chăm sóc chu đáo - đó là những yếu tố giúp bạn che mờ được thân 
hình béo của bạn và làm nổi những, ưu thê mà bạn sẵn có. 

Bạn xử sự sẽ quá khinh suất nêu vì béo mà bạn không chăm 
lo cho vẻ ngoài của bạn nữa. Bạn hãy nhìn xung quanh, chẳng lẽ 
bạn không thấy những phụ nữ chán nản như vậy hay sao? Đó, 
đang đi về phía bạn là một phụ nữ trẻ, nói chung là đẹp, khuôn 
mặt tải nhợt không hề có một chút trang điểm, còn từ dưới áo 
khoác để lộ ra chiếc váy nhàu nát, xiên xẹo, đôi giày đi ở chân 
không còn là giày nữa mà một thứ gì đó đáng vứt đi từ lâu. Chẳng 
lẽ bạn có thể thích thú với triển vọng là trông bạn cũng hệt nhu 
vậy sau một - hai năm nữa, bạn sẽ chụp lên đầu một chiếc mũ đề 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IEB ˆ 


lỗi thời từ chục năm trước và toàn bộ dáng vẻ thảm hại của bạn 
sẽ như là ăn nói với mọi người xung quanh: “Nhìn xem, tôi thật 
bất hạnh biết bao!”? Không, các bạn phụ nữ yêu quí của tôi, dù 
bạn 30 hay 60 tuổi bạn cũng không được quyền quên rằng bạn là 
phu nữ, và không chỉ đơn giản là phụ nữ mà là sáng tạo thiên tài 
nhất của Tạo hoá. 

Vả lại, tuổi của bạn thì có lỗi gì. Chẳng lẽ đối với người phụ 
nữ hiện đại thì tuổi tác quan trọng hơn sự cao quý trong tâm hồn 
hay sao? Vô lý! Một chiếc áo may có óc thẩm mỹ và một chiếc 
trâm cài được chọn lựa khéo léo sẽ không chỉ làm bạn trông bớt 
béo đi - mà còn làm bạn trẻ ra đến chục tuổi. Và chồng bạn nữa? 
Nếu bạn lây một món tiền lớn của chồng để may một bộ áo mới 
hoặc để mua một thứ gì đó hợp mốt cho bộ đổ của bạn thì chẳng 
lẽ chồng bạn vẫn thờ ơ với bạn hay sao? Nếu bạn cho rằng chồng 
bạn vẫn sẽ thở ơ tức là bạn chưa hiểu rõ chồng bạn. Không người 
đàn ông nào, ngay cả người keo kiệt nhất, khi ngoái nhìn ngoài 
phố một phụ nữ xinh xắn, ăn mặc có thẩm mỹ, lại cảm thấy biết 
ơn khi nghĩ đến tính xuềnh xoàng của vợ đã cho phép ông ta 
tháng nào cũng tăng thêm được vốn liếng của mình ở quỹ tiết 
kiệm. Điều duy nhất mà ông ta có thể nghĩ đến vào phút đó là như 
thế này: “Tại sao phụ nữ nào cũng ăn mặc đẹp và duyên dáng như 
vậy, mà chỉ riêng vợ mình là mặc toàn đỗ rách rưới”? Các bạn 
phụ nữ yêu quý, các bạn phải chăm sóc đến vẻ ngoài của mình 
còn bởi vì làm như vậy các bạn sẽ đem lại niềm vui chắng những 
cho các bạn mà còn cho chồng bạn nữa. 

Đã có nhiều cuốn sách được viết ra để khuyên bảo phụ nữ 
béo nên mặc gì và mặc như thế nào. Nhiều tác giả khuyên họ 
dùng các loại vải thẫm màu bởi vì màu thẫm tạo nên ảo giác cân 
đối. Chúng tôi không tán thành quan điểm đơn điệu như vậy 
trong cách ăn mặc, nhất là khi đi bên cạnh những bộ quần áo rực 
rỡ, sặc sỡ của các cô gái trẻ thì màu thẫm gây nên ấn tượng nặng 


IBách khoa phụ nữ trẻ 


PS2VS* XS" “1 —— 


nề. Sẽ rất thích hợp với các bạn là những sắc màu dịu nhẹ, là loại 
quần áo có in hình vẽ nhỏ nhưng rực rỡ, là những chiếc áo chỉ 
một màu, màu gì cũng được. Vấn đề quan trọng ở đây không phải 
là màu sắc mà là kiểu may cất. Hãy tránh mặc loại quần áo bó sắt 
cũng như loại quần áo rộng thùng thình. Quân áo bó sát chỉ làm 
rõ thêm thân hình béo của bạn, còn quần áo rộng thùng thình lại 
làm bạn trông như nặng thêm dăm cần. 

Hãy chú ý đặc biệt đến kiểu cắt váy. Tuỳ theo dạng chân bạn, 
váy phải rộng, thẳng hay hẹp. Toàn bộ vấn đề ở đây là ở đặc tính 
của mắt ta: đối với những vật lớn đặt trong một khối lớn thì mắt 
ta thấy là nhỏ, ngược lại đối với những vật nhỏ đặt trong một khối 
nhỏ thì mắt ta lại thấy là to (các nhà điêu khắc biết rõ tính chất 
này của thị giác: họ tăng hay giảm kích thước các tác phẩm điêu 
khắc của họ tuỳ thuộc vào khoảng cách giữa tác phẩm và người 
xem và để người xem thấy tác phẩm của họ có kích thước bình 
thường). Nếu bạn cảm thấy chân to mập thì vảy phải rộng, riêu 
bạn cảm thấy chân bạn gầy nhỏ không cân xứng với thân thể bạn 
thì váy phải hẹp. Có thể đạt được kết quả nhất định còn bằng kiểu 
may cắt. 

Cuối cùng, chúng tôi xin nói đôi lời về cổ và tay. Cổ của các 
phụ nữ béo trông thường ngắn. Để tránh ảo giác quang học này, 
phải dùng loại cổ áo đứng và to hoặc loại cổ áo kiểu vòng rộng. 
Cũng có thể gây ảo giác cổ dài ra bằng kiểu cổ áo hình chữ V sâu 
và hẹp. Đối với những phụ nữ có đôi tay béo mập thì chúng tôi 
khuyên họ không nên mặc áo ngắn tay. Nhưng cũng không nên 
thích thú với loại tay áo dài, bó hẹp, vì loại tay áo như vậy chỉ 
làm nổi bật vẻ béo mập của đôi tay mà thôi. 

Ta thấy đấy, ngay cả những phụ nữ béo cũng có thể và cần 
phải ăn mặc có thẩm mỹ và hợp mốt, đồng thời bộ quần áo được 
chọn lựa khéo léo sẽ tôn lên những ưu điểm trong thân hình của 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IER 


những phụ nữ như vậy và che giâu được những gì mà họ muốn 
làm lu mở đi. 


Ba loại phụ nữ béo 


Bởi vì chúng tôi thường nghe thấy những lời than thở về vóc 
dáng mình không phải của các phụ nữ cân đối hoặc gầy gò, mà 
chủ yếu là của các phụ nữ béo, nên chúng tôi sẽ dùng vài phút nữa 
để lưu ý bạn đọc nữ của chúng tôi về những đặc điểm của các thân 
hình béo mập. Tuy phụ nữ béo hết sức khác nhau, tuy tầm vóc và 
mức độ béo cũng hết sẽ đa dạng, nhưng chúng ta vẫn có thể chia 
một cách ước lệ tất cả các phụ nữ béo thành ba loại chính. 

Loại thứ nhất gồm những phụ nữ vai hẹp, lồng ngực hẹp và 
cặp đùi to. Chúng ta,hãy ký hiệu loại này bằng hình tam giác đều 
có đỉnh hướng lên trên: D. Chúng tôi khuyên phụ nữ loại này nên 
mặc loại quần áo rộng dẫn về phía dưới, mang đai lưng rộng nêu 
eo lưng cho phép, cũng như nên mặc áo khoác ngoài và áo săng 
đay thật rộng. Trong mọi trường hợp phải làm phần trên và phần 
dưới có thể cân bằng với nhau. 

Loại thứ hai gồm những phụ nữ vai rộng, ngực nở nang và 
cặp đùi hẹp. Có thể ký hiệu loại này bằng hình tam giác có đỉnh 
hướng xuống dưới: Ñ. Loại này đôi khi được gọi là loại Rôman 
vì rất phổ biến trong các chủng tộc Rôman, nhưng tất nhiên 
không có nghĩa là không gặp phụ nữ loại này trong các chủng tộc 
khác. Thường thưởng đó là thân hình của những phụ nữ trước đây 
đã từng cân đổi, từng chơi thể thao (đặc biệt là thể dục dụng cụ). 
Thích hợp đối với những phụ nữ này là váy thẳng, co thoải mái, 
hoặc mặc quần áo kết hợp với áo vét dài. Chúng tôi xin nhấn 
mạnh rằng nếu phụ nữ béo loại thứ nhất hợp với váy liền áo và 


Bách khoa phụ nữ trẻ 

hoàn toàn không nên mặc quần thì phụ nữ béo loại thứ hai lại hợp 
với loại trang phục gồm cả quân lẫn áo. Còn áo săng đay xù lông 
và áo khoác rộng thì nên loại bỏ. 

Loại phụ nữ béo thứ ba có thể biểu thị bằng hai hình tam giác 
chung đỉnh: .. Nói cách khác, những phụ nữ này vai, ngực và đủi 
đều phát triển, nhưng eo lưng thường hẹp. Chính eo lưng là bộ 
phận hay “phản thủng” họ nhất bởi vì họ thưởng cố làm nổi bật 
phân đó hoặc là bằng đai lưng, hoặc bằng kiểu cắt quần áo, nhưng 
thực ra lại gây ra hiệu quả ngược lại: cái trước hết đập vào mắt 
người khác không phải eo lưng mà là toàn độ thân hình to béo của 
họ. Thích hợp với loại phụ nữ này là những bộ váy liền áo chỉ hơi 
bó và những bộ quần áo có phần ngang hông rộng vừa phải. 

Phụ nữ béo thuộc cả ba loại đều phải tránh những đỏ trang 
sức rực rỡ và những vật thêm thắt lặt vặt như túi xách nhỏ, nhưng 
đều hợp với loại giày để cao. Họ cũng rất hợp với loại mũ đan 
nhỏ, với đồ kim hoàn được chọn lựa có thẩm mỹ, và về mùa đông 
thì với loại cổ áo may bằng lông thú có tuyết lông ngắn. Những 
đỗ lông thú có tuyết lông dài không thích hợp với phụ nữ béo. 

Phụ nữ béo có thể đạt được vẻ thanh nhã tinh tế nhờ các loại 
vải thượng hạng, nhờ sự kết hợp khéo léo các màu sắc, nhở những 
đường thêu tuyệt hảo có tính đến qui luật cảm thụ ánh sáng, nhờ 
toàn thể bộ trang phục được chọn lựa một cách hài hoà. 


Lứa tuổi và môt 


Như chúng tôi đã nói ở trên, cùng với lửa tuổi, phụ nữ hoặc 
là bắt đầu chạy theo mọi mốt mới một cách mù quáng, hoặc là 
hoàn toàn từ bỏ mốt. Cả hai thái cực đều không đúng, bởi vì trong 
trường hợp thứ nhất trở thành kỳ đị, một điều chỉ tha thứ được với 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |: 


các cô trẻ, còn trường hợp thứ hai thì họ mất đi mọi nữ tính. Tuy 
nhiên, những phụ nữ có làm ra vẻ trẻ lại lại rất hay sa vào thái cực 
này, bởi vì trong đa số trưởng hợp, tiền bạc cho phép họ bám sát 
mọi xu hướng của mắt. 

Thái cực này đặc biệt thấy rõ khi ta gặp những phụ nữ Mỹ đã 
luống tuổi được gọi là các “bà già Mỹ” du lịch ở Chầu Âu. Cần 
đánh giá họ cho đúng: đa số họ quả thực là trong tình trạng thể 
lực rất tốt. Những ấn tượng đầu tiên đó thường không, đúng sự thật. 
Chỉ cần quan sát họ kỹ hơn một chút là ta sẽ thây đẳng sau chiếc 
áo hở vai một cách táo bạo, chiệc váy liền áo ngắn tay và cổ ảo 
khoét thật sâu là nếp da nhăn nheo và thân thể đã tàn úa. Cảm giác 
thán phục ban đầu biến thành lỏng thương hại về sau đó với những 
phụ nữ đã 60 - 80 tuổi mà vẫn buộc phải chịu đựng một cách dũng 
cảm gánh nặng khủng khiếp của biết bao công việc do thường 
xuyên bay đi bay lại và dị chuyển tử nơi này đến nơi khác cũng 
như đo các cuộc tham quan danh lam thắng cảnh. v.v... 


Chúng tôi sẽ hướng câu chuyện về những phụ nữ đã ngoài ba 
mươi tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức lực và nghị lực, vẫn cảm thầy 
mình trẻ trung. Điều đầu tiên mà những phụ nữ đó cần lưu ý là 
dù họ năng nổ đến đâu chăng nữa, dù trông họ trẻ đến mẫy chăng 
nữa thì dấu ân của tuổi tác vẫn cứ lộ ra. Thân hình cân đối của họ 
có thể khiến các cô gái trẻ phải ghen tị, bộ quần áo rực rỡ rất mốt 
của họ có thể xoá nhoà sự khác biệt giữa họ và các thiến nữ trẻ, 
nhưng khuôn mặt, cổ và tay đã bộc lộ thực chất của họ. Chính vì 
thế, những phụ nữ cố làm sao cho giống bạn trẻ, tuy cử động có 
nhanh nhẹn mau lẹ thật đấy, đôi môi bĩu có “đồng đảnh” thật đấy, 
nhưng vẫn không được bạn trẻ coi là “người mình” và vẫn gây 
cho ho ấn tượng khó chịu và thậm chí đáng ghét nữa. 

Trông đặc biệt lỗ bịch là những phụ nữ hai nhăm tuổi nhưng 
lại muốn làm ra vẻ các cô gái mười lăm. Họ ởi giầy đề thấp, ăn 
mặc khả táo tợn, đầu quân khăn sặc sỡ, chải tóc bồng và trông họ 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
giống như cô bé Alixơ chạy trỗn khỏi đất nước Kỳ Diệu. 

Mắt, ngay cả loại mốt có tính chất dân chủ nhất, đòi hỏi phải 
có thái độ tự trọng. Chỉ khi ây mốt mới có trở thành người bạn 
đẳng hành trung thành của phụ nữ, mới không lột tẩy họ mà giúp 
họ che giấu và làm nổi bật những gì họ muốn làm nổi bật. Phụ nữ 
ở bắt kỳ lửa tuổi nào đều phải sống chứ không phải biểu diễn, dù 
nghề nghiệp là diễn viên chăng nữa. Chúng ta có thể hiểu và tiếp 
nhận một phụ nữ bốn mươi tuổi đóng trên sân khấu vai Giuliét 
mười bốn tuổi, nhưng “Giuliét” như vậy ở ngoài đời là một sự 
ngộ nhận thực sự. Khôn ngoan hơn rất nhiều là ăn mặc và xử sự 
sao cho phù hợp với lứa tuổi. Đừng đặt cho mình nhiệm vụ bằng 
bất kỳ giá nào cũng phải che giấu tuổi của mình, và khi đó chẳng 
những người thân của bạn cả người qua đường đều sẽ nhận xét 
rằng trông bạn thật đẹp. 

Một nhóm phụ nữ đặc biệt gồm những người mới 25 tuổi 
hoặc trẻ bóp mà đã không chăm sóc vẻ ngoài của mình hoặc 
không muốn làm gì để nổi bật khỏi môi trường xung quanh. 
Thông thường, những phụ nữ “chững chạc” như vậy về thực chất 
là thờ ơ với vẻ ngoài của mình - có thể gặp tại những thành phố 
nhỏ và ở vùng nông thôn. Đương nhiên, trước hết là do ảnh 
hưởng của những người thuộc thế hệ trước, những người xem 
thường vẻ ngoài và vô tình hay hữu ý áp đặt “phong cách” đó cho 
lớp sau. Tuy nhiên, phải chịu trách nhiệm chính những loại phụ 
nữ này là các nhà tạo mốt: họ chỉ nhằm vào những người sống 
trong hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi tại các thành phố lớn. Hậu quả 
tiêu cực của tình hình như vậy là tại các thị trấn và làng mạc, nói 
chung đã “biên mất” những phụ nữ thuộc lứa tuổi từ hai mươi đến 
ba mươi, tất cả bọn họ đều chung một diện mạo, không hề có một 
chút cá tính nào và không thể xác định được tuổi nữa. 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn |IEBR 


Y phục 


Tuyệt đạt đa số phụ nữ tin rằng họ có khả Tiằng lựa chọn và 
mua sắm đúng bắt kỳ thứ gì cần thiết cho họ, miễn là họ được thoả 
mãn về tiền tong. Nhưng thực tế cho thấy là niềm tin đó hết sức 
xa chân lý. Chúng tôi biết những phụ nữ chỉ tiêu không phải ít tiền 
cho bản thân, vậy mà quần áo của họ không trở nên tao nhã hơn, 


Chúng tôi sẽ lửa đối nếu nói rằng tiền bạc không đóng một 
Vai trò gì ĐoNE nghệ thuật mua sắm. Tiền bạc có vai trỏ, hơn nữa, 
lại có vai trò rất quan trọng. Nhưng những phụ nữ có khả năng tài 
chính vô hạn chỉ là một thiểu số hết sức nhỏ; đa số phụ nữ dự , 
định mua sắm một thứ mới cho mình đều phải tính đến khả năng 
vật chất của gia đình. Dù bạn cảm thấy điều này là kỳ quặc, 
nhưng chính những phụ nữ có khả năng tài chính hạn chế đạt 
được thành công mau chóng hơn. Tại sao? Phải chăng vì họ có óc 
tưởng tượng đặc biệt, có óc thẩm mỹ khắt khe. Nói như vậy có 
phần đúng và điều đó chẳng cứ gì lạ lùng hết: người phụ nữ nào 
biết giá trị của đồng tiền sẽ không bao giở mua đôi giày màu 
boóc- đô mà mình thích nếu chưa có bộ quần áo hợp với nó. 
Người phụ nữ nào tiêu tiền không suy nghĩ sẽ mua đôi giày này, 
trở về nhà, để rồi tin chắc rằng mình “chẳng có gì để đi cả”, bởi 
vì chẳng có bộ quần áo nào hợp với nó. Ngưởi phụ nữ biết tiết 
kiệm, sẽ tính toán cả chục lần xem có nên mua bộ quần áo mới 
thêm vào đôi giày mình thiện nay có không. Người phụ nữ quen 
phung phí sẽ mua bộ quần áo mới thêm vào đôi glày màu boóc- 
đô đã mua, và khi đóng cả hai thứ đó vào người thì dễ dàng tin 
rằng mình đã phạm một sai lầm nữa . 


Biết tính toán thì óc thẩm mỹ sẽ hình thành nhanh chóng hơn 
là tuân theo một cách thiếu suy nghĩ những ý thích nhất thời: tôi 
mua thứ này bởi vì nó rất mốt và tôi thích nó. Không phải mọi 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


thứ ta thích đều hợp với ta và không phải bất cứ thứ gì có thể mua 
sắm được ta đều phải mua sắm. Ở trên chúng tôi đã nói về các bộ 
đồ làm cơ SỞ cho bất kỳ tủ quần áo hợp mốt nào. Giở đây chúng 
tôi sẽ kể về phương pháp làm những bộ đồ đó thêm phong phú 
để luôn luôn theo kịp thời đại. 


Bạn hãy bắt đầu từ việc nghiên cứu cẩn thận các tạp chí mốt 
cũng như các đề xuất và dự báo nêu lên trong các tạp chí ấy. Bạn 
hãy nhớ lại xem bạn hiện có những gì và những gì bạn có thể tự 
sửa lại hoặc đưa đến hiệu may sửa mà không phải chi phí quá 
nhiều. Khi dần dần mở rộng và làm đa dạng thêm tủ áo của mình 
bạn hãy xác định xem bạn thiểu thứ gì. Bạn chọn lựa thứ này trong 
tạp chí hoặc cửa hiệu, và sau khi đã trủ tính dụng ngân sách của 
mình, bạn hãy mua. Bạn hãy mua thứ gì thật sự cần cho bạn, cho ` 
phép bạn tiếp tục mua sắm “làm dự trữ” có tính đến xu hướng phát 
triển mốt và dự báo của các nhà chuyên môn. 


Trong những bộ độ được lựa chọn hợp lý, phủ hợp với phong 
cách, cá tính của bạn, nhất thiết phải có bộ quần áo thích hợp cho 
những hoàn cảnh khác nhau nhất: tại nơi làm việc, ở nhà, đi xem 
hát, thăm, và tiếp khách vv... Đểng thời, những thứ của bộ đỗ 
này có thể kết hợp với những thứ của bộ đỗ khác, bởi vì cả bộ đỗ 
này lẫn bộ đồ kia đều phù hợp với phong cách của bạn. Nêu bạn 
nghe theo lời khuyên của chúng tôi thì trông bạn lúc nào cũng sẽ 
hợp mốt và hấp dẫn. 


Biết cách mua sắm đúng là một nghệ thuật lớn mà mọi phụ 
nữ đều phải nắm vững. Nhưng trong bất kỳ trưởng hợp nào, 
những thứ bạn mua sắm phải phủ hợp chứ không được trải Tược . 
với phong cách của bạn, đĩ nhiên là nếu bạn không quyết định 
thay đổi hoàn toàn phong cách của bạn. 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn | 


Đồ phụ trợ cho quần áo 


Chúng tôi quan niệm những thứ phụ trợ cho quần áo là giày 
dép, túi xách, đai lưng, găng tay, khăn tay, ô dù và nhiều thứ khác 
nữa, kể cả tất chân. Thật đáng tiếc là nhiều phụ nữ coi những đồ 
phụ trợ cho quần áo chỉ là thêm thắt chứ không phải mở rộng bộ 
đổ. Và chúng ta thưởng thấy ở đây những thứ hết sức hỗn tạp 
không phù hợp với phong cách chủ yếu và cá tỉnh người đó. Đồ 
phụ trợ được chọn lựa đúng đắn và dễ thích hợp với các xu thế 
mốt khác nhau có thể làm nổi bật rất có lợi cho phong cách và cá 
tính của bạn. 

Có phụ nữ giữ vững quá khắt khe phong cách của họ, chỉ: 
mua sắm những đỗ phụ trợ hợp với màu sắc quần áo họ. Sự chọn 
lựa như vậy chỉ thích hợp trong những hoàn cảnh cực kỳ hạn chế 
(lễ cưới, dạ hội trọng thể, đám tang v.v...). Trong đa số trường 
hợp, không nhất thiết,phải tuân theo nguyên tắc phủ hợp nghiêm 
ngặt về màu sắc giữa quần áo và các đỗ phụ trợ. Ngược lại, các 
màu sắc đa dạng ở mức độ nhất định sẽ làm phong cách của bạn 
sinh động lên một cách dễ chịu và cá tính của bạn cũng phong 
phú hơn. Trong vấn đề này chỉ cần nhớ một điều: có những màu 
kết hợp được với các màu khác (ở đây mỗi phụ nữ đều tha hỗ phát 
huy trí tưởng tượng) và có những màu không kết hợp được với 
các màu khác (đỏ hoặc xanh lơ chẳng hạn). 

Không ít phụ nữ ưa thích đồ phụ trợ tương phản với màu chủ 
yếu của quần áo. Những màu tương phản như vậy có thể tạo ra 
cho cả bộ đồ một vẻ hội hè và vì vậy trông cũng khá đẹp nêu như 
không trái ngược với lứa tuổi của bạn và không làm nổi bật những 
gì bạn muốn che giấu. Nhưng có một số để phụ trợ không nên 
lạm dụng, dù chúng có hoà hợp với phong cách của bạn như thế 
nào chăng nữa. Chúng tôi muốn nói đến những thứ như xắc đi 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


chợ chẳng hạn. Dĩ nhiên, xắc đi chợ nằm trong số những đồ phụ 
trợ và là thứ mà mọi phụ nữ phải sử dụng gần như hàng ngày. 
Nhưng chiếc áo khoác thanh nhã nhất cũng sẽ mắt đi vẻ hấp dẫn 
nêu khi đi đường bạn phải còng lưng dưới sức nặng của chiếc xắc 
đi chợ đầy ắp. 

Chúng tôi thấy trước là các bạn sẽ mỉm cười giễu cợt: 
“Chúng tôi muốn biết xem gia đình các vị “cố vấn” này ăn những 
gì nên họ khuyên chúng tôi hãy bớt xách theo xắc đi chợ”. 

Xin trả lời: Chúng tôi cũng ăn những thứ như trong mọi gia 
đỉnh khác. Nhưng xắc đi chợ thi chỉ nên sử dụng trong phạm vì 
khu phó của mình. Chúng tôi không hiểu và không muốn hiểu 
những phụ nữ nào đem theo xắc đi chợ đến chỗ làm việc và dùng 
giờ nghỉ trưa (đôi khi cả một phần giờ làm việc) chạy tới chạy lưi 
các cửa hàng để khi về nhà trên phương tiện giao thông chật ních 
thì tay đã tấu nặng, gây biết bao phiền nhiễu cho cả những người 
xung quanh lân bản thân mình. Trong phạm vi mỗi khu phố. đều 
có các cửa hàng bách hoá, các cửa hiệu “Thịt cá”, “Rau quả”, và 
những điểm thương nghiệp khác. Không nhất thiết một chút nảo 
phải hàng ngày tạt vào những nơi ấy, mỗi tuần chỉ nên dành vải 
giờ trong một ngày nào đó cho việc mua sắm thực phẩm, còn 
những ngày khác thì chỉ nên mua sữa, bánh mì và các thức ăn tối 
cần thiết khác, mà để làm việc đó thì bạn chỉ cần một chiếc túi 
nhựa mỏng hoặc túi lưới là những thứ dễ đàng bỏ vào túi xách của 
bạn. Người phụ nữ nào hàng ngây tạt vào các cửa hàng chẳng qua 
là chưa học được cách sử dụng thời gian một cách hợp ly và 
thường không kịp làm đến một phần mười những gì người khác 
kịp làm, tuy mệt mỏi hơn và kiệt sức hơn. 

Trở lại các đồ phụ trợ cho quân áo có thể chia một cách ước 
lệ đồ phụ trợ thành ba loại, đổ phụ trợ thể thao, đồ phụ trợ cho 
các dịp long trọng và để phụ trợ chung, không được phép lẫn lộn. 
Bạn vừa mặc áo dải buổi tối vừa mặc quần thể thao chạy việt đã 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IES 


thì trông sẽ thật lố bịch, lố bịch hệt như ai mặc quần áo thể thao 
mà lại đi giày sang trọng có đề cao và thắt nơ, 

Giày dép là đồ phụ trợ cơ bản cho bất kỳ bộ đồ nào. Khi chọn 
lựa, không những bạn phải chú ỹ đến màu sắc, khả năng kết hợp 
được với những thứ khác của quần áo hoặc với những đồ phụ trợ 
khác, mà còn phải lưu ý đến đặc điểm thân hình bạn và dáng dấp 
đôi chân bạn. Thông thường, mọi phụ nữ đều hợp với loại giảy có 
để và ít hợp hơn loại giày không đế. Chiều cao của đế khác nhau 
đối với mỗi bạn, bất kể đề cao hiện nay là mốt hoặc đề thấp được 
ưa chuộng hơn. Mốt ở bất kỳ nước nào cũng không bao giờ có 
tham vọng tuyệt đối: nêu vào mùa này, loại giày đề vừa phải hoặc 
để chỉ hơi lộ một chút là hợp mốt, thì như vậy không có nghĩa rằng 

mốt loại trừ hẳn loại giày để cao. Không hợp chỉ là vì thân hình' 
bạn hoặc đôi chân bạn đã cấu tạo như vậy rồi. Phụ nữ béo, chân 
ngắn, bụng ‹ chân mập mập thì trước cũng như sau này luôn hợp với 
loại giày đề cao, khác gì Ì`phụ nữ cao, cân đối, chân dài, bao giờ 
cũng hợp với loại giày đế cao vừa phải, thậm chí đề thấp. Bất kỳ 
nhà tạo mẫu nào cũng sẽ xác nhận với bạn điều đó. 

Cũng có thể nói Đng vậy về các đồ phụ trợ khác cho quần áo, 
nhưng chúng tôi cho rằng các bạn đã nắm được những qui tắc chủ 
yếu trong việc lựa chọn và kết hợp các đồ phụ trợ và giờ đây đã 
có thể tự mình quyết định xem cần mua thứ gì mà mặc áo quần 
nào thì kèm theo đỗ phụ trợ nào cho thành một chỉnh thể hài hoà 
và hợp mốt. 


„xi À ự 
Trang điểm quân ảo 


Đồ trang sức - đù là nữ trang hoặc đổ kim hoàn quý - đều 
không nằm trong phạm vi đô phụ trợ cho quân áo, mặc dù cũng 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


như đồ phụ trợ, đỗ trang sức ăn nhập hài hoà với bộ đồ của bạn. 
Mắốt thuộc phần này trong trang phục phụ nữ một mặt biểu lộ tính 
bền vững hiếm có (chủ yếu là thuộc kim hoàn quý) và mặt khác 
biểu lộ tính hay thay đổi cũng hiễm có như vậy (điều này thuộc 
về đồ vàng bạc, hoa giả, vòng đeo tay bằng chất dẻo, hoa tai bằng 
chất nhựa tổng hợp v.v...) 

Đồ trang sức làm bằng nhựa tổng hợp và đồ kim hoàn giản 
dị rất hợp với các cô gái trẻ, họ hoàn toàn không nên đeo. loại 
nhẫn vàng to, hoa tai nặng v.v... Đỗ kim hoàn quý rất hợp với 
phụ nữ có tuổi. Họ trông có vẻ lố lăng nếu dùng đỗ trang sức 
bằng nhựa tổng hợp và đồ trang sức loè loẹt vẫn chỉ hợp với các 
cô gái trẻ. l 

Nhưng mọi thứ trang sức, bất kể người sử dụng trẻ măng, 
thuộc lứa tuổi trung niên hay cao tuổi hơn, đều phải tuân theo 
những quy tắc của trang phục nói chung: đều phải tuỳ thuộc địa 
điểm, thời gian trong ngày và thậm chí cả mùa nữa, khi trang sức 
này hợp còn trang sức kia lại không hợp. Chẳng hạn, áo đài buổi 
tối may bằng gắm không được phép trang điểm bằng hoa giả 
hoặc trâm cài bằng nhựa tổng hợp. Chiếc nhẫn có gắn đá quý 
trên tay cô gái đánh máy chữ trong lúc đang làm việc trông sẽ 
chướng mắt. Phụ nữ đã có chồng chỉ nên đeo nhẫn cưới, nhẫn 
thường và vòng đeo tay hoà nhập được với bộ đồ của họ. Cô gái 
chưa chồng chỉ nên đeo nhẫn thường hoặc đổ trang sức bằng 
nhưa tổng hợp. 

Chúng tôi phải nhân mạnh một điều: trang sức của phụ nữ 
đặc biệt là đồ kim hoàn quý, có một tính chất “nham hiểm”: càng 
đắt tiền nhưng dùng không đúng chỗ và đúng lúc thì chúng càng 
làm cho toàn thể bộ đồ có một vẻ rẻ tiền. 


Có thể làm về ngoài trồng đẹp hơn, 


Đồ lót thuộc bộ phận kín đáo trong trang phục người phụ nữ 
mà chỉ người thân thiết nhất mới được nhìn thấy. Bởi vậy chọn 
lựa đồ lót phải đặc biệt cẩn thận. Phụ nữ biện đại, không chỉ các 
cô gái trẻ hiện đại đang mắt dần hứng thú với đồ lót và lưu ý 
nhiều hơn đến quần áo ngoài. Nhưng đồng thời, họ lại đang quan 
tâm hơn đến chất lượng, thể loại và kiểu cách của quần cộc, nịt 
ngực và sơ mi mặc đêm. 

Mỗi quan tâm và sự khắt khe này nói chung có thể hiểu được 
bởi vì đồ lót không đơn giản là một phần trong trang phục người: 
phụ nữ, nó quan hệ trực tiếp nhất đến vệ sinh phụ nữ. Đồng thời 
mỗi quan tâm của phụ nữ có chồng không chỉ hạn chế trong 
phạm vi đồ lót mặc trên người mà còn mở rộng ra khăn trải 
giường, khăn mặt, v.v... mặc dủ ở đây không hề có sự liên hệ rõ 
rệt nào. 

Điều gì cần chú ý trước hết khi lựa chọn đỗ lót mặc trên 
người nếu ta biết rằng phụ nữ hiện đại đòi hỏi rất cao với đỗ lót 
đó? Trước hết là sự hoà nhập về màu sắc (nếu xi líp và nịt ngực 
lại khác màu nhau thì thật đở) và sự hoà hợp giữa màu đỗ lót và 
màu quần áo ngoài. Không ai lại mặc nịt ngực màu thẫm bên 
trong chiếc áo ngoài trắng muốt màu sáng. Điều thứ hai là nhiều 
thứ trong bộ quần áo ngoài hiện đại có chứa tơ nhân tạo và do đó 
có tính nhiễm điện. Các hoá chất ngăn chặn sự nhiễm điện đó 
không phải bao giờ cũng tỏ ra có hiệu quả. Người phụ nữ đi 
ngoài phố bị váy đính chặt vào chân hoặc quấn lấy đủi có thể gây 
ân tượng không được thẩm mỹ lắm và chính người phụ nữ đó bị 
tai hại trước hết. Cho nên VY ˆ lót cũng phải đáp ứng mọi đòi hỏi 
mà chúng tôi nói ở trên về quần cộc và nịt ngực. 


(Bách khoa phụ nữ trệ 
Đôi bàn tay 


Nhưng chúng ta hãy kết thúc câu chuyện về quần áo và về các 
đồ phụ trợ khác của trang phục người phụ nữ. Chúng tôi sẽ nói ít 
nhiêu về bộ phận hết sức quan trọng trong thân thể chúng ta là đôi 
bản tay mà sự sạch sẽ tươm tắt hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. 

Có thể nói không phóng đại rằng bàn tay là “tâm danh thiếp” 
độc đảo của chúng ta. Trong một số nước như Nhật chẳng hạn, 
việc chăm sóc cẩn thận đôi bàn tay không chỉ nữ giới chú ý mà 
cả nam giới. Đàn ông Nhật Bản coi việc giữ gìn hai bản tay ở 
dạng lý tưởng là một nhu cầu tự nhiên như hàng ngày cạo râu vậy. 

Mới cách đây không lâu, phụ nữ nào đeo găng cao su lúc rửa 
bát đĩa có thể khiến người xung quanh mỉm cưởi giễu cợt. Ngày 
nay ở châu Âu, phụ nữ hàng ngày dùng găng cao su khi làm công 
việc nội trợ. 

Bàn tay người phụ nữ hiện đại phản đáp ứng những đòi hỏi 
gì? Móng tay không được nhô ra khỏi phân thịt đầu ngón tay quá 
3 - 4 milimét. Không nên cắt móng tay bằng kéo, tạo thành một 
hình nón ở đầu ngón tay - làm như vậy móng tay dễ bị gãy. Tết 
hơn là nên định kỳ cắt ngắn móng tay bằng hồ quang của một loại 
cưa nhỏ chuyên dụng rồi ngâm vào nước xà phòng ấm trong vài 
phút. Khi da ngón tay đã mềm thì dùng loại kéo sửa móng tay thật 
sắc xén gọn các chỗ xước móng và phần da trồi lên. Nếu không 
tự mình làm được những việc đó thì bạn hãy đến tiệm sửa móng 
tay, họ sẽ giúp bạn có được kỹ năng cần thiết. Ở đây bạn cũng có 
thể học được cách sơn móng tay. Không được để lại trên móng 
tay những vét sơn bong nham nhở mà phải tẩy đi bằng một loại 
dung dịch đặc biệt là asetol. 

Nghệ thuật trang điểm hiện đại cho phép phụ nữ tha hỗ lựa 
chọn các loại kem bôi tay phù hợp với đặc tính của của da bạn. 


Có thể lâm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IEN 


Nếu bạn bị đứt tay hoặc tính chất công việc của bạn không cho 
phép bạn dùng găng tay thường xuyên làm da tay bạn bị thương 
tổn thì bạn phải ngâm tay trong dung dịch nước muối ấm. Sau khi 
rửa tay sơ bộ, bạn hãy nhúng tay vào dung dịch đó chừng 5 phút, 
rồi lau khô bằng khăn giấy hoặc khăn chuyên dùng để trang điểm, 
sau đó xoa lên tay loại kem thích hợp với da bạn. Làm theo thao 
tác này trong vài ngày liền, đa tay bạn sẽ lại trở nên mềm mại. 


Lời khuyên của thợ làm đầu 


Mái tóc là vật trang điểm tự nhiên và kỳ điệu nhất của mọi _ 
phụ nữ. Về yêu cầu chung đối với mái tóc của bạn, chúng tôi đã 
nói ở trên. Bây giờ chúng tôi sẽ nêu đôi lởi khuyên tổng quát về 
cách chăm sóc mái tóc và lựa chọn kiểu đầu. 

Kiểu đầu không những phụ thuộc vào hình dáng khuôn mặt 
bạn mà còn vào kiểu người bạn. Kiểu đầu, cũng như tất cả những 
gì chung quanh người phụ nữ, chịu ảnh hưởng lớn lao của mốt. 
Tuy nhiên, cả ở đây nữa, không nên mù quáng chạy theo tất cả 
những gì ngày nay mốt đưa ra mà phải xuất phát tử đặc điểm 
khuôn mặt bạn, phong cách và cá tính của bạn. Khi lựa chọn kiểu 
đầu phải lưu ý đến lứa tuổi của bạn nữa: những gì hợp với cô gái 
mười lăm rất ít khi hợp với phụ nữ đã ngoài ba mươi: phải che 
giấu những nếp nhăn trên cổ, những chỗ mỡ thừa, cũng như nhiều 
nhược điểm khác nhất định phải lộ ra ở bất kỳ người phụ nữ nào 
đã có tuổi. Cần chăm lo đến việc lựa chọn kiểu đầu ban ngày. Khi 
đi làm và kiểu đầu buổi tối, khi bạn ở nhà, nơi kiểu đầu của bạn 
không nhất thiết phải mực thước. Cần đặc biệt chú ý đến kiểu đầu 
dành cho các dịp long trọng. 


Chăm sóc mái tóc, phải tuân theo vài qui tắc chung thích hợp 


IER:Bách khoa phụ nữ trẻ 


cho mọi loại mốt: 

1. Làm một kiểu đầu mẫu, đủ chỉ một lần thôi, tại cửa hiệu 
của thợ làm đầu lành nghè. Về cơ bản phụ nữ thích tự mình chăm 
sóc mái tóc, nhưng sau từng thời gian nhất định, khi kiểu đầu của 
bạn đã xác định rồi, thì nên đến hiệu làm đầu để trả lại dạng ban 
đầu cho kiểu đầu của bạn. 

2. Gội đầu ít nhất một lần mỗi tuần. 

3. Các cô gái trẻ không nên nhuộm tóc ngay cả trong trường 
hợp tóc giòn hoặc mọc chậm. Thuốc nhuộm không chữa được tóc 
mà chỉ làm trầm trọng thêm nhược điểm của tóc. Phụ nữ trung 
niên không nên sợ những sơi tóc bạc đầu tiên - chúng có thể tạo 
cho bạn một vẻ duyên dáng đặc biệt. 

4. Lúc đi ngủ không đùng ống uốn tóc - làm như vậy chỉ khiến 
bạn khó ngủ. Tốt hơn là nên dùng ống để uốn tóc vào buổi sáng, 
sau khi lấy nước dấp,cho tóc hơi ẩm rồi hong khô bằng bộ sấy tóc. 
Kiểu đầu của bạn trông sẽ mới mẻ và gọn gàng. 

5. Không nên chỉ chọn một kiểu đầu, dù kiểu đầu đó có đẹp 
và hợp yới bạn đi chăng nữa. Khi nhiều tuổi hơn, thế nào bạn 
cũng sẽ phải thay đổi kiểu đầu. Đừng chờ đến khi hoàn cảnh buộc 
bạn phải thay đổi, bạn phải chọn lựa trước cho mình kiểu đầu 
mới. Nó sẽ làm bạn trông khác đi và chắc chắn sẽ làm chồng bạn 
yêu thích. 


Mỹ phẩm 


Ngay từ thời xa xưa, phụ nữ đã cố gắng làm thể nào để trông 
mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn thực tế, và khi đó họ đã sử dụng 
những chất thuốc khác nhau. Ngày nay đã tạo thành cả một kho 
tàng của ngành sản xuất mỹ phẩm. Tuy nhiên, đối với người phụ 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn | 


nữ hiện đại, việc trang điểm không được phép biến thành mục 
đích tự thân mà phải góp phần khẳng định phong cách và bộc lộ 
cá tính của bạn. 

Các cô gái mười lăm tuổi không cần thiết phải đùng đến các 
để trang điểm trừ trưởng hợp phải che giấu những khuyết tật của 
da mặt (nhưng ngay trong-trường hợp này chúng tôi cũng khuyên 
nên ít dùng mỹ phẩm mà chủ yếu dùng các loại kem chữa bệnh). 
Khi đạt tới một lứa tuổi nhất định, phụ nữ nên giảm bớt việc sử 
dụng mỹ phẩm đến mức độ hợp lý, ưu tiên cho là các loại thuốc 
màu dịu nhẹ. Việc lạm dụng mỹ phẩm làm phụ nữ trông già đi, 
dù đó là cô gái mười lăm tuổi hay người phụ nữ đã ngoài ba mươi. 
Ngoài ra, mục đích của việc trang điểm không phải là làm thay 
đổi gương mặt, mà làm nổi bật những nét hấp dẫn nhất của khuôn 
mặt. Tô son, bôi phấn đậm chỉ thích hợp trên sân khấu để khán 
giả ở các hàng ghế xa nhất cũng nhìn thấy mặt diễn viên. Còn 
trong đời thưởng thỲ việc tô son bôi phấn đậm như vậy có thể 
không lôi cuốn sự chú ý mà chỉ làm người xung quanh hoảng sợ. 
Mỹ phẩm, ngay cả mỹ phẩm hiện đại nhất, nêu bôi quá nhiều lên 
mặt, sẽ làm đa bị tàn tạ quá sớm. Lứa tuổi tốt nhất có thể dùng 
mỹ phẩm mà không sợ trông già hơn tuổi là từ 25 đến 30 (có cho 
phép ít nhiều sai số). 

Khi lựa chọn mỹ phẩm góp phần khẳng định phong cách và 
bộc lộ cá tính của bạn, cần nhớ rằng điểm trang ban ngày phải 
dịu nhẹ hơn điểm trang buổi tối. Cũng cần lưu ý đến đặc điểm da 
mặt của bạn - bình thường, nhờn hay khô - cũng như cần lưu ý 
rằng những phần riêng biệt của da mặt bạn có thể khác nhau. 
Chẳng hạn, trong khi da mặt bạn nói chung là bình thường thì da 
ở mũi, mí mắt và cổ có thể nhởn, ở trần và má lại có thể khô. 

Mỹ phẩm được bôi khéo léo có thể làm nổi bật những phần 
mặt mà bạn muốn làm cho biểu cảm hơn và làm mở nhạt những 
phần mặt mà bạn không muốn những người xung quanh để ý tới. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Có thể đạt được hiệu quả đó nhở phần, sáp bôi môi, thuốc bôi 
đậm mí mắt và mực tàu kẻ lông mi. Những mỹ phẩm khác (kể cả 
các loại kem, bút chì và son phần) chỉ phụ trợ thêm cho bốn loại 
mỹ phẩm chủ yếu đó. 


Tuỷ theo hình dạng khuôn mặt bạn, có thể nêu lên bốn qui 
tắc của việc trang điểm bằng mỹ phẩm. 


Mặt trái xoan: Hơi đánh sấm những góc ngoài của mắt. 
Khuôn mặt trái xoan kiểu cổ điển không cần phải biến đổi. 

Mặt tròn: Có thể đánh hơi sẫm hai bên thái đương và má để 
tạo hình trái xoan cho khuôn mặt. Nhưng nói chung, mặt tròn bao 
81ờ trông cũng trẻ. 

Mặt vuông: Đặc điểm của loại mặt này là đượm vẻ nghiêm 
nghị. Để làm khuôn mặt có vẻ dịu dàng chỉ cần đánh sẫm hai bên 
thái dương, phần dưới của hai má, thoa sáng hai mí mắt. 

Mặt chữ nhật: Là dạng khuôn mặt thường gặp nhất. Ta cũng 
xử lý như đối với mặt vuông để tạo hình trái xoan, thoa sáng mí 
mắt và 8ò má. 

Mặt hình tam giác: Đánh sẫm phân trên và phần rộng của 

. khuôn mặt (thái dương và gò má), thoa sáng phần đưới. 

Bây giờ chúng tôi nói vài lời về lông mày và mí mắt. Mí mắt 
là phần viễn tự nhiên xung quanh mắt và bởi vậy thuốc bôi mí 
mắt phải lựa chọn cho phù hợp với màu mắt. Ban ngày, mi mắt 
có thể bôi tươi hơn, buổi tối có thể bôi tươi hơn nữa. Hình đạng 
khuôn mặt không ảnh hướng đến việc chọn thuốc bôi đậm mí 
mắt, ngược lại, việc sử dụng khéo léo thuốc bôi đậm mí mắt sẽ 
làm mắt bạn hấp dẫn hơn do che giấu được đôi nét gỗ hề của 
khuôn mặt. Cần nhớ rằng những mẫu thẫm bôi lên mí mắt sẽ làm 
mắt sâu hơn, còn những sắc sáng làm mắt to hơn. 

Lông mày dường như tạo thành khung bên trên của mặt. Phụ 
nữ Ít khi hài lòng với đạng lông mày của mình và bởi vậy trong 


Cỏ thể làm về ngoài trông đẹp hơn |KBÑ 


lịch sử có những thời kỳ (chẳng hạn như thời Phục Hưng: nêu bạn 
chăm chú nhìn kỹ bức chân dung Môna Lida bạn sẽ thấy người 
phụ nữ này không có lông mày) mà phụ nữ nhổ sạch lông mày. 
Tuy nhiên, nếu lông mày được xử lý khéo léo thì cặp mắt bạn và 
khuôn mặt bạn nói chung sẽ có được vẻ kiểu điễm đặc biệt. Chỉ 
có điều khi tô điểm lông mày, cần chủ ý để lông mày không 
tương phản với màu tóc bạn. 

Việc tô mắt và lông mi gây ra nhiều vần đề nhất cho phụ nữ. 
Còn thủ thuật nào mà phụ nữ không dùng đến để làm mắt diễn 
cảm hơn và lông mi dài hơn! Nào là bôi lên một vải lớp mực tàu 
để làm “hẳn rõ” lông mi, nào thêm vào mực tàu một vài sợi tơ 
len, nào dùng kim tẽ những sợi lông mày dính vào nhau... Không 
bao giờ được phép làm những chuyện đó! Chưa nói đến hiệu quả . 
có thể đạt được bằng những mánh khoé như vậy hết sức tương đối 
và bạn có nguy cơ làm mắt bạn thương tổn nghiêm trọng. 

Nếu muốn tô điểm mắt được đẹp theo ý muốn, bạn có thể 
dùng những phương tiện an toàn hơn rất nhiều - bút chì và bút 
chải lông mi. Chớ tìm cách thay đổi hình dạng mắt bạn. Thiên 
nhiên đã chăm lo đến việc tạo một hình dạng mắt phủ hợp tối đa 
với khuôn mặt bạn. Khi tô điểm mắt, hãy làm nổi bật chứ không 
được làm biến dạng hình dạng đó. Nếu bạn lắng nghe lời khuyên 
của chúng tôi thì chúng tôi sẵn lỏng nêu vài ý kiến nữa về cách 
làm nổi rõ hình dạng mắt bạn. 

Mắt hình trái hạnh đào không cần bắt kỳ một sự làm đẹp nào 
thêm. Hãy tô nhè nhẹ mí mắt trên để làm dịu đi hai duôi mắt. 

Mắt tròn sẽ trở nên diễn cảm hơn nếu bạn tô nhẻ nhẹ đầu 
và đuôi. 

Mắt nhỏ dễ làm đẹp thêm hơn cả nhờ những đường viền tô 
quanh bở ngoài của mí mắt. 


Mắt cách nhau quá xa có thể làm xích lại gần nhau bằng 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
cách bôi đậm đầu mắt và bôi sáng đuôi mắt. 

Mắt quá gần nhau có thể làm xa nhau ra bằng cách bôi đậm 
đuôi mắt và bôi sáng đầu mắt. 

Chỉ còn việc dùng mực tàu tô lông mi nữa là bạn có thể chắc 
mắt bạn sẽ gây được ấn tượng cần thiết đối với bạn trai. 

Nếu có việc gì phụ nữ cảm thấy không chút khó khăn thì 
có lẽ đấy là việc tô môi. Màu sắp môi phụ thuộc vào mốt hơn 
tất cả các loại mỹ phẩm khác. Nhưng cần nhớ rằng phụ nữ có 
tóc màu sáng phải sử dụng các sắc màu sáng của sáp bôi môi, 
cỏn phụ nữ tóc màu thẫm phải sử dụng sáp màu thẫm. Để đạt 
được độ diễn cảm lớn hơn, có thể đủng bút chì tô đậm viền 
nñngoải của môi. 

Thật tuyệt diệu nêu màu sáp môi hoà hợp với các màu khác: 
trên khuôn mặt bạn và với màu sơn trên móng tay bạn. 


'Kính đeo mắt 


Theo sự xem xét của chúng tôi thì các cô gái mắc bệnh cận 
thị hiện nay không cỏn ngại đeo kính nữa. Có lẽ yếu tố đóng vai 
trò tích cực trong việc này là truyền hình, biểu điễn nhạc nhẹ, 
nơi xuất hiện nhiều nữ phát thanh viên và nữ ca sĩ rất khả ái có 
đeo kinh. Tuy nhiên phụ nữ thuộc thế hệ lớn tuổi cho tới nay vẫn 
ngại đeo kính. Theo chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu ở đây là 
các loại gọng kính còn quá nghèo nàn. Những mặt hàng chúng 
tôi nhìn thấy trong các hiệu kính còn xa mới đáp ứng những đòi 
hỏi của mốt và không thoả mãn nổi bất kỳ một tiêu chuẩn thẩm 
mỹ nảo. 

Những phụ nữ bị cận thị, ngay cả những bạn có khả năng tài 
chính hết sức khiêm tốn, cũng không hề tiếc tiền để kiếm cho 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn : EĐ 


được đôi kính hợp với khuôn mặt. Có thể hiểu được những phụ 
nữ đó: đối với họ, kính không chỉ là dụng cụ quang học để nhìn 
rõ hơn mà ở mức độ nào đó còn là một “bộ phận của khuôn mặt”, 
có thể làm họ đẹp thêm hoặc ngược lại, làm hỏng những đường 
nét hoàn hảo nhất. 

Chúng tôi không đợi cho đến khi những người chịu trách 
nhiệm sản xuất các loại kính và gọng kính đa dạng và có chất 
lượng cao rút cuộc sẽ hiểu ra rằng không ai đòi hỏi họ phải làm 
những điều không thể làm được mà chỉ đòi hỏi họ phải thể hiện 
óc thẩm mỹ tối thiểu và tinh thần trách nhiệm đối với công việc 
của họ - chúng tôi không đợi đến lúc đó và sẽ đưa ra ở đây đôi 
lời khuyên chị em phụ nữ về cách lựa chọn kính. ` 

Phụ nữ kiểu thể thao, tóc chải thẳng, hợp với loại kính hình 
bầu dục. Loại kính này cũng hợp với phụ nữ mặt vuông và chữ 
nhật, nó tạo cho họ vẻ dịu đàng. Phụ nữ chải kiểu tóc bởm thì hợp 
với loại kính có cạnh trên thắng và cạnh dưới tròn. 

Màu gọng kính cũng có ý nghĩa quan trọng. Nếu tóc bạn 
màu vàng, bạn nên chọn gọng màu sáng, còn nếu tóc bạn màu 
thẫm thì gọng kính cũng phải màu thẫm. Phụ nữ có mái tóc lượn 
sóng không hề có khó khăn gì trong việc lựa chọn gọng - họ hợp 
với đủ mọi dạng kính. Chỉ cần nhớ chọn kích thước kính cho phủ 
hợp với độ dài của mái tóc bạn: tóc càng dài thì kích thước kính 
của bạn càng có thể lớn, và ngược lại. Phụ nữ mặt tròn, tóc chải 
thẳng hất về phía sau không nên đeo loại kinh to hình tròn vì 
không hợp. Mọi phụ nữ đều có thể thêm vẻ diễn cảm mệt mỏi 
nếu đeo loại kính râm nhẹ (không quá 5 - 10 phần trăm), nhưng 
cần nhớ đeo loại kính này vào lúc tối trởi sẽ mau chóng làm mỗi 
mắt vì phải thường xuyên căng mắt nhìn. 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 
Giữ thân hình cân đối 


Chúng tôi đã kể về các phụ nữ béo và đã xem xét ba kiểu béo 
của phụ nữ. Bạn đọc chắc hẳn đã nhận thấy rằng ở chương đó 
chúng tôi nói về cái béo tự nhiên, chứ không phải cái béo thái quá. 
Nhưng lại có không ít phụ nữ có tố chất phát phì nếu họ ngừng để 
ý đến thân hình họ. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn trao đổi với những 
phụ nữ như vậy và kể những nguy cơ gì đang chờ đón họ, 

Chứng béo thái quá không chỉ làm giảm ấn tượng thẩm mỹ 
chung, điều này chỉ là một nửa tai hoạ. Điều tệ hại hơn là chứng 
béo phì dẫn tới nhiều rếi loạn chức năng mà mỗi phụ nữ có tế 
chất phát béo đều nên biết, Bộ phận phát béo nhanh nhất ở phụ 
nữ là bụng; bụng phát béo lại dẫn tới áp lực tăng cường đối với 
Các cơ quan nằm bên dưới bụng. Tăng trọng lượng cơ thể cũng 
ảnh hưởng tới cử động của bạn và bắt tim, phổi, chân chịu thêm 
phụ tải. Trọng lượng dư thừa thường được ví với chiếc ba lô mà 
người phụ nữ phải thường xuyên đeo trên lưng. Cách ví von này 
không hè phóng đại chút nào. Vì trọng lượng chiếc “ba lô” nhự 
thế nhiều khi vượt quá mọi giới hạn hợp lý đạt đến 20, 30 và thậm 
chí 50 kilô. Bạn hãy thử vác chiếc “ba lô” như vậy mà chạy nhảy, 
leo lên tầng ba hoặc tầng bến mà không dừng lại nghỉ xem sao? 
Bạn lập tức thở hổn hển, tim bạn đập dồn dập, mắt bạn hoa lên. 
Trọng lượng dư thừa sinh ra chứng huyết áp cao, phát triển bệnh 
xơ cứng động mạch. Người béo phì dễ mắc chứng nhồi máu hơn. 
Những ai quá béo thường kêu ca vì chứng rối loạn ruột, bệnh sỏi 
gan và bệnh đái đường. Những tối loạn nội tiết như vậy, cũng như 
rối loạn chu kỳ kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt bị ngừng hẳn, nhiều 
khi do quá béo. 

Những điều chúng tôi đang nói thì mọi phụ nữ - kể cả những 
phụ nữ có tế chất phát béo, đã biết rõ từ lâu: họ đọc về những 


Có thể làm vẽ ngoài trông đẹp hơn |ISB 


rối loạn này hay khác qua báo chí, nghe những buổi nói chuyện 
của bác sĩ qua hệ thống truyền thanh và truyền hình. Nhưng chỉ 
một số rất nhỏ phụ nữ coi những lời nhắc nhở của các nhà 
chuyên môn là đành cho mình, Đa số cho rằng những điều viết 
hay nói ra đó là không phải nhằm vào họ. Nhưng tại sao lại 
không nhằm vào bạn? Chính là nhằm vào bạn trước hết đây các 
Đạn phụ nữ yêu quí của tôi, bởi vì chúng tôi chỉ có thể giúp bạn 
bằng /ởi khuyên, còn nếu bạn không lắng nghe những lời khuyên 
của chúng tôi vào /úc nay thì sau một vài năm nữa những lởi 
khuyên đó sẽ chẳng cần cho bạn nữa, sức khoẻ của bạn sẽ do các 
thầy thuốc chăm lo, mà thây thuốc thì thật đáng tiếc, chẳng ai 
đám bảo đảm là bạn sẽ khỏi hẳn! Vậy tốt hơn là nên cho rằng tắt, 
cả những điều bạn nghe thấy và đọc thấy về những nguy cơ của 
chứng béo thái quá liên quan đến bạn, cho dù hiện nay bạn có 
trọng lượng lý tưởng. 

Tiện đây, xin nói về trọng lượng. Trọng lượng bình thường là 
trọng lượng có con số bằng hiệu số giữa chiều cao và số 100, 
Chẳng hạn bạn cao 170 em. Lấy số đo trừ đi 100, ta sẽ được 70, 
Vậy 70 cân sẽ lược coi là trọng lượng bình thường của bạn (cho 
phép sai số trong giới hạn 1 - 2 cân). Sau 35 tuổi, bạn nên giảm 
dẫn trọng lượng của bạn. Đó là điều cần thiết vì khi có tuổi các 
bắp thịt không cỏn chịu được phụ tải lớn như khi bạn còn trẻ. 
Trọng lượng dư thừa chủ yếu đo sự tích tụ mỡ. 

Theo đối trọng lượng của mình như thế nảo? Trước hết, nếu 
bạn cảm thấy ăn ngon miệng thì hãy bỏ hẳn hoặc giảm tới mức 
tối thiểu những loại thức ăn nhiều calo như kem sữa, váng sữa, 
thịt mỡ (đặc biệt là mỡ lợn), thịt gà vịt, thịt ngỗng, dổi nhân thịt, 
cá trích và các loại cá hộp ngâm dầu khác, cũng như hạt dẻ tây, 
sô cô la, đưởng, kẹo, bánh quy, những món bằng gạo và khoai tây 
v.v... Hãy làm đa dạng thực đơn của bạn bằng sữa tách mỡ, sữa 


chua và phó mát tươi. Đặc biệt có ích là thịt bỏ nạc, thịt gà, thịt 


Bách khoa phụ nữ trẻ 

thỏ và cá, Nên dùng thường xuyên hơn thật nhiều rau tươi, hoa 
quả, đồ uông không đường và nước quả. Để trộn các loại xa-lát, 
bạn nên dùng sữa chua. Việc tích tụ mỡ cũng còn do các loại đỗ 
uống có chất rượu như vang, bia, bởi vậy nên sử dụng những thứ 
đó ở mức tôi thiểu ngay cả trong những ngày lễ, còn trong những 
ngày khác thì nên loại bỏ hẳn. 

Đối với những ai muốn thân hình luôn luôn được cân đối, 
chúng tôi khuyên nên tuân thủ những qui tắc sau đây: 

!. Cân định kỳ (ít nhất một lần mỗi tháng). 

2. Rèn luyện tính kiên nhẫn và ý chí. 

3. Không ăn nhiều ngay một lúc, nên san làm nhiều lần (có 
thể đến 5 lần một ngày). Số lượng mỗi lần không nhiều. Hãy từ 
bỏ thói quen có hại là vừa ăn vừa xem truyền hình. 

4. Ăn nhiều rau tươi và rau luộc. 

5. Không uống bia lúc ăn. 

6. Khi đài truyền hình nổi nhạc nhảy thì bạn hãy nhảy đi, cho 
dù bạn đang bận dọn dẹp nhà cửa chăng nữa. 

7. Hạn chế đến mức tối thiểu việc dùng đưởng. Ăn nhiều 
hoa quả. 

8. Tăng cưởng đi bộ, đừng ngại leo thang gác lên đến tầng ba 
hoặc tâng tư. 

9. Kiểm tra thân hình của bạn trước gương. 

L0. Giữ cho tỉnh thần luôn luôn điềm đạm vui tươi, 

Những qui tắc đơn giản này sẽ giúp bạn có được thân hình 
luôn luôn cân đối, giúp bạn mạnh bạo mặc quần áo tắm ra bãi tắm 
và tại đây bạn sẽ cảm thấy mình trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc. 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn |IER 


II. PHỤ NỮ VÀ THỂ THAO 


Tại sao chúng ta cần thể thao? 


Ý kiến chung hiện nay cho rằng văn minh hiện đại đem lại 
cho loài ngưởi nguy cơ suy thoái cơ bắp, tức là những rối loạn 
nghiêm trọng của bộ máy vận động, hệ thống tuần hoàn, hô hấp 
và tiêu hoá, đó là những rồi loạn đo ít vận động. Đúng là như vậy. 
Tích cực vận động là điều kiện hết sức quan trọng trong hoạt 
động sống bình thường của con người, vậy mà chúng ta ngày 
càng ít vận động, chúng ta đi làm và từ chỗ làm vẻ nhà bằng 
phương tiện giao thông công cộng, ngay cả việc làm của chúng 
ta cũng ngày càng ít sử dụng lao động chân tay do áp dụng những 
thành quả khoa học kỹ thuật. Ở nhà, chứng ta cũng ngôi nhiều 
hơn là đi lại - tóm lại, chứng suy thoái cơ bắp đã bắt đầu đe doa 
mọi người. 

Có lối thoát ra khỏi tình trạng đáng lo ngại đó không? Có. 
Lối thoát chính là nhờ việc chơi thể thao. ' 

Chưa chắc đã cần thuyết phục ai về lợi ích của thể thao. Ai 
cũng yêu thể thao hết. Nhưng có thể yêu thể thao theo nhiều cách 
khác nhau. Nếu bạn ngồi hàng giờ trước máy thu hỉnh, say sưa 
theo dõi trận đầu bóng quyết liệt hay cuộc tranh tài sôi nổi của 
môn trượt băng nghệ thuật thì kiểu yêu thể thao như vậy chẳng 
đem lại lợi ích gì cho bạn. Bạn cũng chẳng thu được lợi ích nhiều 
hơn nếu bạn đều đặn đến sân vận động hoặc phòng thể thao 
nhưng lại ngồi trên khán đài hỏi hộp, xúc động thay cho các vận 
động viên bạn hâm mộ! Bạn biết rất rõ sẽ hành động ra sao nêu 
ở địa vị của họ, nhưng bạn lại không làm một việc gì có thể đem 
lại lợi ích thực tế cho sức khoẻ của bạn. 


Ai cũng phải chơi thể thao, kể cả các bạn, những bạn đọc nữ 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


của chúng tôi. Bạn chớ đặt mục tiêu nhất thiết phải phá kỷ lục thể 
giới (số các nhà vô địch thê giới đếm được trên đầu ngón tay, và 
thật hết sức ngây thơ nều bạn cho rằng tật cả những ai chơi thể thao 
đều sẽ trở nên nhà vô địch). Hãy đặt cho mình nhiệm vụ khiêm tốn 
hơn: củng cố sức khoẻ của bạn, trả lại cho bạn sức mạnh và sự khéo 
léo, trở nên cân đối và hấp dẫn. Buổi đầu thì như vậy là hoàn toàn 
đủ. Còn nếu bạn được phong cấp thể thao hoặc thậm chí được 
phong danh hiệu kiện tướng thì tốt quá rồi. Nhưng cũng sẽ rất tuyệt 
nếu bạn cảm thây khoẻ mạnh, nêu bạn lấy lại được nghị lực và tình 
thần sảng khoái, nều bạn bắt đầu thấy có nhu cầu phải vận động 
nhiều hơn, phải ra ngoài không khí trong lành thưởng xuyên 
hơn.v.v... Ngoài ra, nêu chơi thể thao đều đặn thì người phụ nữ sẽ 
thực hiện tốt hơn nhiệm vụ làm mẹ mà thiên nhiên trao cho: sinh 
đẻ và nuôi dạy con cái. Chỉ có điều phải nhớ rằng thao tác chân tay 
khi chơi thể thao phải phù hợp với thể lực của bạn. 


Phu nữ là phái yếu? 


Một quan niệm rất phổ biến cho rằng phụ nữ chỉ là tạo vật 
tương tự như nam giới nhưng yêu ớt, đo đó phụ nữ có thể làm mọi 
việc như nam giới, nhưng với khối lượng ít hơn. Ý kiến đó sai lầm 
về thực chất. Có nhiều nghề phụ nữ đứt khoát không được phép 
làm. Tình hình như vậy còn thấy cả trong thể thao. Quả thật, trong 
những môn thể thao dành cho cả nam lẫn nữ, kết quả của nữ giới 
quả thật thua kém cửa nam giới, một điều dường như xác nhận giả 
thuyết cho rằng phụ nữ là “phái yêu”. Có những môn thể thao dứt 
khoát bị cắm đối với phụ nữ (chẳng hạn quyền anh, vật, cử tạ, trượt 
tuyết, nhảy cầu và một số môn khác), nhưng có những môn thể thao 
chỉ dành riêng cho nữ giới chẳng hạn thể dục nghệ thuật hoặc bơi 
nghệ thuật - môn thể thao ngày càng phổ cập). Tất cả những điều 


Có thể làm vẽ ngoài trông đẹp hơn |EER 


đó chứng tỏ phụ nữ hoàn toàn khác nam giới do có những khả năng 
và thiên chức riêng của họ trong cuộc sống. Trước hết, phụ nữ là 
tạo vật lý tưởng của thiên nhiên để thụ thai, mạng thai và sinh đẻ. 
tiếp đó là nuôi dạy con cái - công việc mà nam giới hoàn toàn 
không làm nổi. Đặc điểm này ảnh hưởng đến toàn bộ mặt thể chất 
của phụ nữ: vóc phụ nữ thấp hơn, chân tay ngắn hơn, vai hẹp hơn, 
còn xương chậu rộng hơn; hệ bắp thịt kẻm phát triển hơn. Có 
những khác biệt quan trọng cả trong cơ thể phụ nữ. Thật vậy, xương 
chậu phụ nữ nằm lệch đi một góc so với cột sông khiến phụ nữ mau 
mệt mỏi khi chạy, nhất là chạy cự ly dài. Nhưng đặc điểm này lại 
góp phần bảo vệ tốt hơn thai nhi trong bụng ngươi phụ nữ. Chúng 
tôi có thể nêu lên những dị biệt cơ bản giữa nữ và nam, nhưng theo 
chúng tôi, những điều vừa nêu ra là đủ để không đồng nhất nam với ' 
nữ và để công nhận nữ giới là tạo vật hoàn toàn đặc biệt với cấu tạo 
cơ thể và thiên chức khác về nguyên tắc so với nam ĐIỚI. 


z 


Thể thao là bạn đồng hành. 
trung thành 


Áp dụng vào đề tài câu chuyện của chúng ta thì điều đó có 
nghĩa là phụ nữ chỉ có thể chơi môn thể thao nào phủ hợp với cơ 
thể hoàn toàn đặc biệt của họ, với thiên chức của họ trong cuộc 
sống, những môn thể thao giúp củng cố và phát triển cơ thể phụ 
nữ. Bất kỷ môn thể thao nào kìm hãm sự phát triển của cơ thể phụ 
nữ hoặc dẫn tới những thay đổi không thể vãn hỏi được, đều bị 
cắm đối với nữ giới, 

Trên chúng tôi đã nói rằng khi bắt đầu chơi thể thao, không 
nhất thiết đặt mục tiêu phá mọi kỷ lục thể giới mà phụ nữ đã lập 
được trước bạn. Xin nói thêm rằng cần tập thói quen chơi thể thao 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


thường xuyên ngay từ lúc còn trẻ. Trong thực tế điều đó có nghĩa 
là các bà mẹ trẻ phải tập cho con gái mình (cũng như con trai 
mình) quen với những bài tập thể lực ngay từ khi mới lọt lòng. 

Thể thao phải rỞ thành bạn đường của các bạn trong suốt 
cuộc đời. Chỉ khi ấy thể thao mới đem lại lợi ích rõ rệt. Lẽ tự 
nhiên mỗi nhiệm vụ vào mỗi thời kỳ khác nhau đều khác nhau, 
chúng tôi sẽ nói tỷ mỷ hơn vấn đề này sau đây, nhưng bạn không 
được ngừng chơi thể thao một ngày nào (dĩ nhiên là trừ những 
trường hợp đặc biệt, chẳng hạn bạn đang óm nặng, khi cơ thể bạn 
không cho phép chơi thể thao đủ ở mức tối thiểu). 

Cần đặc biệt chú ý chơi thể thao khi cô gái đến tuổi đậy thì. 
Đặc trưng của thởi kỳ này là buồng trứng bắt đầu hoạt động, đạ 
con hình thành và xuất hiện những kinh nguyệt đầu tiên. Những 
bài tập thể lực được định liệu hợp lý vào thời glan này sẽ góp 
phần hình thành các cơ quan nội tạng của bạn, tôi luyện bạn và 
tăng cường sức đề kháng của cơ thể đối với các loại bệnh tật. 
Ngược lại, việc loại bỏ thể thao ra khỏi đời sống nữ BIỚI trong 
thời kỳ này sẽ dẫn tới hiện tượng trì trệ, các cơ quan nội tạng 
chậm phát triển, thậm chí còn dẫn đến chứng vô sinh trong một 
số trưởng hợp. 

Trước khi bạn chọn lựa một môn thể thao, cần lưu ý đến điểm 
sau đây. Ai cũng biết do sự phát triển thể chất của trẻ em mau 
chóng nên “giới hạn tuổi tột cùng” của những thành tựu xuất sắc 
trong một vài môn thể thao đã tụt xuống nhiều. Ngày nay ta thấy 
những cô bé 14, 13 thậm chí 12 tuổi trên các bậc cao nhất của bục 
danh dự. Dĩ nhiên, khả năng của cơ thể con người, kể cả cơ thể 
phụ nữ, là hết sức lớn lao. Nhưng khả năng đó không phải là vô 
hạn. Nỗ lực của các bậc cha mẹ, các huấn luyện viên và các bác sĩ 
thể thao không phải chỉ nhằm vào việc làm “vắt kiệt” của cô bé 
toàn bộ năng lực thể thao của cô, mà cỏn phải duy trì dự trữ mà cô 
bé sẽ cần đến cho cuộc sống sau này. Chúng tôi cho rằng trong thể 


Có thể làm vệ ngoài trông đẹp hơn | Ngã 


thao, cải chính không phải là thành tựu xuất sắc phải trả giá bằng 
sức khỏc giảm sút đi mới thu được, mà là làm tình trạng thể lực 
chung của cơ thể, đặc biệt cơ thể đang lớn. Vì vậy chúng tôi kêu 
gọi phải có chừng mực cả trong thể thao lẫn các lĩnh vực khác. 

Tiếp theo thời kỳ dậy thì là thời kỳ được gọi là chuyển tiếp. 
Cô gái nào không được chuẩn bị đầy đủ về thể chất có thể chậm 
phát triển so với bạn cùng lứa. Trong thời kỳ này tập luyện thể 
thao phải nhằm hình thành các phản xạ mau lẹ, độ khéo léo và vẻ 
duyên dáng. Chính trong thời kỳ chuyển tiếp, các cô gái phát 
triển cảm giác nhịp điệu, do đó cần kết hợp luyện tập thể thao với 
tập nhảy, điều này được thể hiện thành công nhất trong các bài 
thể dục nhịp điệu. Vào lứa tuổi này cũng cần tránh những gì quả 
căng thẳng tuy sức khỏe và nghị lực của các cô gái lớn hơn 2 - 3 
năm trước. Chúng tôi khuyên họ nên thường xuyên ra ngoài trời 
và rèn luyện cơ thể, nhưng phải lưu ý không bị quá lạnh. 

Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn trưởng thành, kéo dài chừng 
15 - 20 năm. Đây là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời mỗi phụ nữ. 
Chính vào giai đoạn này mà người phụ nữ yêu, lấy chồng, trở 
thành mẹ, và cơ thể họ được chuẩn bị trong suốt những năm trước 
chính là nhằm đón giai đoạn này. Nhưng hoàn toàn không có 
nghĩa rằng nều cơ thể đã hình thành xong thì cần ngừng luyện tập 
thể thao hoặc giảm bớt đến mức tối đa. Không phải như vậy. Trong 
thời kỳ trưởng thành vẫn cần hết sức lưu ý tập thể thao thường 
xuyên. Hơn nữa, việc chọn lựa bài tập thể lực phải hết sức đa dạng. 
Điều chủ yếu lúc này là không để mắt đi những ưu điểm mà cơ thể 
đã tích luỹ và rèn luyện được trong những thởi kỳ trước, để người 
phụ nữ luôn luôn cảm thấy khoan khoái và có sức đề kháng cao 
đối với bệnh tật, trước hết là chứng cảm lạnh. Bạn duy trì được 
phong thái ham thể thao đên mức độ nào - điều đó quyết định độ 
dài của thời kỷ trưởng thành, cho phép nhiều phụ nữ đã ngoài 30 
tuổi vẫn cảm thấy mình sảng khoái, đây nghị lực và trẻ trung. 


EEB|Bách khoa phụ nữ trễ 


Xin nói vài lởi về tập luyện thể thao trong thời kỳ mang thai. 
Đương nhiên, thời kỳ này không thể nói đến nhiệm vụ thể lực “tối 
đa”. Nhưng chúng tôi không tán thành quan điểm cho rằng bất cứ 
bài tập thể đục nào cũng có hại cho thai nhi đang phát triển trong 
cơ thể mẹ. Ngược lại, chính vào thời kỳ mang thai mà phụ nữ cần 
thưởng xuyên ra ngoài trời, vận động nhiều hơn, làm công việc 
chân tay đơn giản và tất nhiên không được bỏ thể dục buổi sáng. 
Những việc này đều phải có chừng mực, và nếu được bác sĩ 
chuyên khoa kiểm tra thì thật tốt (bác sĩ chuyên khoa có thể giúp 
người mẹ tương lai chọn lựa những bài tập thể dục phù hợp với cơ 
thể). Bài tập thể hực cũng phải có chừng mực nghiêm ngặt ngay cả 
sau khi sinh nở, và chỉ có thể đạt đến cường độ trước khi mang thai 
sau khi đứa con được 3 - 4 tháng. 

Chúng tôi thường được hỏi ý kiến là có thể tập luyện thể thao 
trong lúc hành kinh hay không? Cầu trả lời của chúng tôi là: có 
thể. Chúng tôi biết nhiều trưởng hợp phụ nữ đạt kết quả lớn trong 
thể thao đúng vào thởi gian hành kinh. Chúng tôi chỉ kiên quyết 
phản đối việc dùng những chất hoóc môn làm việc hành kinh đến 
sớm. Sự can thiệp như vậy vào cơ thể người phụ nữ có thể đưa 
đến những rối loạn hết sức nghiêm trọng, sau không thể sửa chữa 
cho đù bằng cách điều trị cương quyết nhất. Bởi vậy chúng tôi 
khuyên vào những ngày đó không nên bơi lội và tập luyện một số 
môn thể thao khác có thể làm cơ thể bị nhiễm lạnh. 

Thể thao không những phải trở thành bạn đưởng trung thành 
của mỗi phụ nữ mà còn phải trở thành bạn đồng minh đáng tin 
cậy. Người bạn đường sẽ không bao giờ phản bội, còn đồng minh 
sẽ giúp bạn trẻ trung và hạnh phúc lâu bên. Khi ấy, cho dù bạn có 
vượt quá tuổi ba mươi rất nhiều, xung quanh vẫn đoán tuổi bạn 
theo dáng vẻ của bạn. 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IEX 


Đặc điểm cơ thể phụ nữ 


Chúng ta đã khẳng định phụ nữ khác biệt nhiều so với nam 
giới và không thể nói đến chuyện so sánh cơ thể phụ nữ với cơ 
thể nam giới. Bây giờ xin nói tì mỉ hơn về những đặc điểm của 
cơ thể phụ nữ. 

Ai cũng biết khả năng phản ứng của nam giới phát triển hơn 
của phụ nữ. Nhưng bù lại, phụ nữ lại nhanh nhẹn và khéo léo hơn 
nam giới. Nhờ những phép thử đặc biệt, người ta khẳng định rằng 
phụ nữ nhanh nhẹn hơn nam giới gấp 6 lần, không cần thử cũng 
có thể tin chắc rằng phụ nữ đạt được kết quả cao hơn rất nhiều so 
với nam giới trong những loại công việc như: lắp ráp các sơ đỗ 
cực nhỏ của các máy tính điện tử, các chỉ tiết của đêng hỗ v. v... 
(Thật thủ vị nhận xét răng để xử lý các lớp bọc bên trong các con 
tàu vũ trụ, những lớp bọc không cho phép một chút gồ ghề hoặc 
khe hở nào của các đường khâu, viện sĩ X.P. Côrôlép chỉ mời phụ 
nữ - đó là các thợ may nữ có tay nghề cao). Phụ nữ cũng khác 
nam giới ở chỗ nhậy cảm đặc biệt với nhịp điệu và do đó, cử chỉ 
động tác hết sức duyên dáng. Không phải ngẫu nhiên mà thể dục 
nhịp điệu, bơi nghệ thuật gần như là những môn thể thao thuần 
tuý của phụ nữ. 

Hơn nữa, tuy phụ nữ về thể lực yêu so với nam giới, nhưng 
lại giàu sức chịu đựng hơn nhiều. Họ thư giãn giỏi hơn, biết cách 
tập trung tư tưởng hơn và chịu đựng được những công việc nặng 
trong thời gian dài. Để không dẫn ví dụ ra quá miên man, chúng 
tôi chỉ xin đề cập đến nỗ lực ghê gớm mà phụ nữ bộc lộ trong lúc 
sinh nở. Các công trình nghiên cứu cho biết trọng lực mà người 
phụ nữ huy động trong lúc sinh đẻ là 1000 kg/cm. Sự nỗ lực phi 
thưởng như vậy thì ngay cả vận động viên cử tạ loại siêu nặng 
cũng không dám mơ tới! 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Thật đáng tiếc là phụ nữ hay bị cảm lạnh hơn nam giới. Đặc 
biệt dễ bị cảm lạnh là những phần phụ, bởi vậy phụ nữ không 
được phép bơi những cự ly xa. 


Sức mạnh ở sự yêu đuôi 


Ai cũng biết rõ là Mác đánh giá cao sức mạnh ở nam giới và 
sự yêu đuối ở nữ giới. Khác biệt giữa nữ và nam (chiều cao, sức 
mạnh cơ bắp, độ dài chân tay, độ rộng bả vai và xương chậu v.v...) 
dẫn đến kết quả là khi làm một công việc cũng như nam giới thì 
phụ nữ tiêu hao nhiều năng lượng hơn, khiến họ mệt mỏi hơn. 
Nhưng sự yêu đuối thuần tuý của phụ nữ (như chúng ta vừa thấy 
qua thí dụ lúc sinh đẻ) lại có khả năng tạo cho cơ thể phụ nữ một 
sức mạnh lớn lao. Vì thế sẽ không quá đáng: nếu chúng tôi nói 
rằng sức mạnh của phụ nữ chính là sự yêu đuối. 


Không nên nói rằng do những khác biệt đã nêu trên, phụ nữ 
phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn nam giới cho cả nam lẫn nữ 
(thể ‹ dục dụng cụ, chạy nhảy, đây tạ, ném đĩa - trừ ném búa là môn 
bị cắm đối với phụ nữ - bổng rổ, bóng chuyền, bơi, đâu kiếm và 
nhiều môn khác, kể cả quần vợt là môn phụ nữ thi đâu bình đẳng 
với nam giới trong cái cặp đôi nam - nữ). Những khác biệt kể 
trên, cũng như việc các khớp xương của phụ nữ đặc biệt là khớp 
xương khuỷu tay, không được bền chắc như nam giới, chính là lý 
đo dẫn tới việc phụ nữ hay bị chấn thương hơn trong các môn thể 
thao chung với nam gIớI. Đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ là 
những chấn thương gắn liền với thương tốn khớp xương chậu đùi. 

Việc cặp vú dễ bị thương tốn không cho phép phụ nữ thi đầu 


quyền Anh, còn việc thi đấu những môn như đánh kiếm, bóng đá, 
và hốc-cây trên cỏ đỏi hỏi phải quan tâm đặc biệt đến những 


Có thể lâm vẻ ngoài trông đẹp hơn mm 
phương tiện bảo vệ ngăn ngửa các nữ vận động viên khỏi bị chắn 
thương. Ngày nay ta càng đọc và nghe thấy nói nhiều hơn đến 
việc nữ vận động viên bắt đầu thi chạy cự ly xa và rất xa, kể cả 
chạy maratông (hoặc trượt băng trên cự ly dải). Tuy nhiên đặc 
điểm của các cơ quan hô hấp và tuần hoàn của phụ nữ khiến 
những thành tích thể thao tuyệt đối của họ bao giờ cũng thấp hơn 
của nam giới, khiến ta nghi ngờ tính chất hợp lý của việc khuyến 
khích những môn thể thao có hại cho cơ thể phụ nữ. Chúng ta có 
thể khâm phục một vài thành tích phi thưởng của các nữ vận động 
viên, nhưng thật đáng tiếc là tuyên truyền thành tích của họ 
thường nhằm gây chắn động chứ không tuân theo lý trí lành 
mạnh. Không nên quên rằng cấu tạo cơ thể của một phụ nữ nảo 
đó có thể gần với cầu tạo cơ thể của nam giới, khiến họ đạt được 
những thành tích xuất sắc trong một vài môn thể thao, Bhững đó 
vẫn chỉ là ngoại lệ chứ không phải quy luật. 


Để tập luyện thể thao thành công, cần tuân theo một vài qui 
tắc đơn giản. Chẳng hạn, do cơ thể phụ nữ dễ bị cảm lạnh nên các 
nữ vận động viên bơi lội không nên để nguyên quần áo bơi ướt ở 
lâu trên bờ. Hệ thần kinh phụ nữ dễ bị kích động hơn nam giới, 
do đó huấn luyện viên và bác sĩ thể thao phải đặc biệt chú ý theo 
đõi trạng thái tâm lý của các nữ vận động viên, không cho phép 
họ luyện tập khi họ bị xúc động quá đáng. Những qui tắc đơn 
giản như vậy có trong mọi môn thể thao và phụ nữ phải kiên 
quyết tuân theo. 

Trong mọi trường hợp, nhiệm vụ đề ra cho nữ vận động viên 
vào những giai đoạn khác nhau phải phù hợp với lửa tuổi và 
không bao giở được quá giới hạn cho phép. Ngay khi bắt đầu xuất 
hiện dấu hiệu quá mệt mỏi là phải rút ngắn ngay thời gian luyện 
tập và kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Đối với sự phát triển chung và 
thể chất thì hoàn toàn không cân thiết phải làm bản thân bị kiệt 
sức. Nếu bạn tập thể thao cho bản thân thì chỉ nên tập luyện trong 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


khi bạn vẫn còn thích thú. Nếu thấy mệt mỏi là phải nghỉ ngơi, 
để hôm sau hoặc cách một hôm mới được tập luyện tiếp. 


Tác dụng chữa bệnh của thể thao 


Nhiều khuyết tật thể chất và bệnh lý có thể chữa khỏi bằng 
thể thao. Không nên quên rằng phần chủ yếu thời gian ban ngày 
của phụ nữ là ở nơi làm việc và thưởng là ở trong phòng, nơi rất 
ít có điều kiện vận động. Hoàn cảnh đó gây ra những hiện tượng 
trì trệ khác nhau trong cơ thể, hệ tuần hoàn bị chậm lại và có thể 
dẫn đến một số bệnh tật. Đừng tự quy định những bài tập thể thao. 
cho bản thân, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc hướng dẫn viên thể thao 
mả xí nghiệp nào cũng có, họ sẽ giới thiệu với bạn những bài tập 
phủ hợp với cơ thể bạn. 

Những bạn ngôi lỳ một chỗ trong phần lớn thời gian làm 
việc, chúng tôi khuyên nên chơi những môn thể thao ngoài trởi. 
NHữHE bạn phân lớn thời gian làm việc phải đứng (chẳng hạn thợ 
làm đầu, bác sĩ chữa răng, và một số nghề khác nữa) thì nên bơi 
lội nhiều. 

Thể thao giúp ích nhiều cho phụ nữ mắc các loại bệnh tim 
mạch. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, trước khi chọn 
lựa môn thể thao nào đó cũng cần hỏi ý kiến bác sĩ tìm mạch 
chuyên theo đối sức khoẻ của bạn. Thậm chí một chứng bệnh rất 
nguy hiểm như liệt cũng có thể điều trị bằng thể thao. 

Tóm lại, hãy vận động nhiều hơn, năng ra ngoài trời hơn và 
thưởng xuyên luyện tập thể thao - khi đó bạn nhất định sẽ lấy lại 
được sức khoẻ. 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn ÏIES 


Thể dục trong thời gian mang thai 


Trước khi tập luyện thể dục trong thời gian mang thai, cần 
hỏi ý kiến bác sĩ phụ khoa để tin chắc rằng thai của bạn phát triển 
bình thường. Trong thởi gian mang thai phụ nữ hay phàn nàn 
chuyện gì nhất ? Đó là đau vùng thắt lưng, chân bị phù và tĩnh 
mạch bị co thất. Tức là, khi lựa chọn bài tập thể lực, phải ưu tiên 
trước hết cho những bài nào loại bỏ được những hiện tượng này. 

Trong cơ thể mỗi phụ nữ có thai đều diễn ra những thay đổi 
chuẩn bị cho việc sinh đẻ. Chẳng hạn, bắp thịt bụng giãn ra đo bị 
thai đè lên, bắp thịt đáy vùng chậu rắn lại để giữ thai ở tư thế bình 
thường, việc tuần hoàn máu cũng thay đổi. Trong thời Bian này 


` 
^ 


cân lưu ý đặc biệt đến thể dục hô hấp khiến cơ thể bạn hắp thụ 
được nhiều ô xy và bạn cảm thầy sảng khoái hơn. 

Thể dục của người phụ nữ có thai phải được thực hiện dưới 
sự kiểm tra thường xuyên của bác sĩ phụ khoa, khi ấy, bạn sẽ 
chuẩn bị được tốt hơn cho kỳ sinh đẻ và chịu được đễ đàng hơn. 
Ngay sau khi sinh nở xong, thể dục phải nhằm phục hỗi các chức 
năng của cơ thể bạn, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến bác sĩ riêng của 
bạn để cơ thể bạn không bị quá tải. 

Thể dục sau khi sinh đẻ sẽ làm trạng thái chung của phụ nữ 
tốt hơn, giúp họ ngủ yên, làm rắn chắc cơ bụng, góp phần ngăn 
chặn một hiện tượng có hại là chứng viêm tĩnh mạch. 


Thê thao tạo lạc quan 
Một điều đã được ghi nhận là vào buổi sáng, ngủ dậy, con 


người cao hơn so với buổi tối. Những nhà du hành vũ trụ Xô Viết 
nào sống lâu ngày trên vũ trụ đều “lớn” thêm vài xăngtimét và 


EERlBách khoa phụ nữ trẻ 


phải sau một thời gian mới trở lại như cũ. Hiện tượng đó xảy ra 
do sức hút của trái đất và còn do những đặc điểm của cơ thể 
chúng ta: cơ thể con ngưởi có một dự trữ năng lượng lớn, hình 
như làm chúng ta “nở to ra” từ bên trong. Nếu không giúp đỡ cơ 
thể bằng tập luyện thường xuyên thì năng lượng tiềm tàng trong 
người chúng ta sẽ phân bố không đều, đẫn tới mất cân đối nghiêm 
trọng giữa các bộ phận. 

Ta dễ đàng nhận thấy rằng chỉ riêng chế độ ăn kiêng hoặc 
“điều trị bằng cách nhịn đói” không thôi thì chăng có tác dụng gì 
cả. Chế độ ăn kiêng hoặc phương pháp “điều trị bằng nhịn đói” 
chỉ có thể làm gầy đi chứ không hiệu chỉnh được vóc dáng. 
Không phải phụ nữ nào cũng cân đối, nhưng phụ nữ cân đối 
không nhất thiết phải gầy. Khái niệm người phụ nữ cân đổi đòi , 
hỏi sự tương xứng giữa tất cả các phần của cơ thể, nơi mà người 
ta thưởng nói là không thể tăng thêm hoặc giảm bớt gì hết. 

Luyện tập thể thao ảnh hưởng thuận lợi đến toàn bộ cơ thể 
chúng ta: cải thiện hố hấp, củng cố tim mạch, phát triển cơ bắp. 
Các bắp thịt hình thành bộ khung tạo vẻ cân đối cho toàn bộ vóc 
dáng chúng ta. Năng lượng trong một thân thể rèn luyện tốt được 
“rớt” trước hết vào những bộ phận chịu phụ tải lớn nhất, phát 
triển và làm đẹp những bộ phận đó. Tinh thần chung của chúng 
ta cũng sảng khoái hơn, xuất hiện lỏng tự tin. Cùng với lòng tự 
tin, cảm giác lạc quan cũng đến và trở thành người đồng hành 
chung thuỷ trong suốt cuộc đời chúng ta. 


Điều gì trong vóc dáng 
làm chúng ta phiên muộn? 


Theo chúng tôi, những điều đã nói ở trên cho thấy rõ, tại sao 
khi có tuổi, lưng chúng ta còng xuống, hai bả vai nhô lên, ngực 


Đứa con | 


tóp lại, bụng to ra, chân tay mới đây còn đẹp, nay mất dân đi vẻ 
hấp dẫn trước kia, trở nên nhão, hai đầu gội khuyu xuống, hai 
bụng chân sệ đần. Bạn đã đoán đúng: vì năng lượng trước hết 
“lập đây” những bộ phận thân thể nào để “xâm nhập) hơn, “bỏ 
đói” những bộ phận khác nhiều khi là những bộ phận cần dùng 
năng lượng hơn cả. 


Làm thẻ nào giải thích Sự “giảo quyệt” đó của cơ thể chúng 
ta? Trước hết đó là do tính chất của công việc chúng ta, do toàn 
bộ nếp sống hiện đại trong xã hội công nghiệp phát triển, xã hội 
đó không còn chỗ cho những bải tập rèn luyện thể chất cần thiết 
đối với cơ thể. Chứng suy thoái cơ bắp không phải là nguyên 
nhân tạo ra nền văn minh hiện đại, đó chỉ là hậu quả của nền văn 
minh đó, hơn nữa, lại là hậu quả hợp quy luật. Nhiều người than 
vấn: nền “văn minh hiện đại” được tán dương đến tận mây xanh 
của cái người làm chúng tôi kiệt sức đến nỗi chúng tôi chỉ khống 
chế được cho đến lúc đêm để có thể là bước tới giường và nằm 
vật xuống như kẻ chết tôi. Mọi thứ đều đúng: nên văn minh hiện 
đại không những làm dễ dàng cho cuộc sống chúng ta mà còn 
sinh ra bao khó khăn mà các thế hệ trước không hay biết đến và 
không phải bao giở chúng ta cũng vượt nổi. Thứ nhất, những sức 
ép đè lên hệ thần kinh chúng ta đã tăng lên ghê gớm, mà hệ thần 
kinh quá căng thẳng thì gây ra cảm giác kiệt sức, đòi hỏi được 
làm dịu bớt dưới dạng nghĩ ngơi thụ động. Thứ hai, chúng ta bị 
mệt mỏi vì tính chất đơn điệu của nền sản xuất hiện đại, tính chất 
đó làm giảm đến mức tối thiểu việc tìm tòi sáng tạo, mặc dù 
chính nền tảng sáng tạo mới thuộc bản chất của mỗi con người 
(người ta đã nhận thấy rằng trong các tập thể sản xuất làm lao 
động một cách đơn điệu hoặc không đủ công việc, thì hoặc do 
tính chất công việc, hoặc do cách tổ chức sản xuất không đúng. 
thường bùng lên những cuộc xung đột giữa các thành viên! Mà 
xung đột thì như chính bạn cũng hiểu, không góp phần tạo nên 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 

bầu không khí sáng tạo). Thứ ba, chúng ta mệt mỏi do các nhiệm 
vụ hàng ngày của chúng ta diễn ra đều đều và có thể xếp vào sơ 
đổ: nhà ở - phương tiện giao thông - công việc - cửa hàng - 
phương tiện giao thông - lại nhà ở. Và thứ tư, ngay cả khi về đến 
nhà thì công việc cũng đơn điệu, chẳng cần sáng tạo gì hết: bếp 
núc - chăm sóc chẳng con - đọn đẹp - giặt giũ, và cách “giải trí” 
duy nhất là máy thu hình. 

Dù xem xét sự mệt mỏi của chúng ta từ góc độ nào chăng 
nữa, nguyên nhân không phải do cơ thể chúng ta bị lao lực quá 
mức mà là do cơ thể chúng ta được nhàn hạ và cuộc sông của 
chúng ta quá đơn điệu. Có lẽ bắt kỳ phụ nữ nảo đều biết rõ mình 
cảm thấy phân chấn khi đi xem hát, xem phim hoặc được bạn bè, 
người quen mời đến chơi: chúng ta lập tức cảm thấy tiêu tan nỗi 
mệt mỏi và như được trẻ ra. Chỉ nguyên việc thay đổi các cảm 
giác đã làm hệ thần kinh của chúng ta chuyển sang một cái gì đó 
mới mẻ và nỗi mệt mỏi tưởng chừng không còn nữa? 

Tuy nhiên, ngay cả công việc lao động, dù vất vả chăng nữa, 
cũng không phải luôn luôn có lợi cho chúng ta. Những túi thực 
phẩm nặng, phương tiện giao thông quá đông đúc mà chúng ta 
phải vận dụng sức lực mới chen vào nổi, cả một “núi” quần áo cần 
giặt là - tật cả đều là những công việc lao động mà không hiểu tại 
sao không làm chúng ta cân đối hơn? Có lẽ điều chúng ta cần đề 
cập không phải là công việc lao động và loại bỏ tình trạng căng 
thăng thần kinh, mà là công việc nào góp phần cải thiện tình trạng 
sức khoẻ chung, những công việc ta cần đến, chứ không biến ta 
thành những chiếc “máy xúc biết đi”, 

Mọi mâu thuẫn trong đởi sống hiện thực của chúng ta, kể cả 
mâu thuẫn trong nội tâm chúng ta và tâm trạng bắt bình với bản 
thân, đều có thể được thể thao giải toả. Hơn nữa, thể thao không 
chỉ hoà giải các mâu thuẫn mà, như đã nói ở trên, còn gây cho 
chúng ta niềm tự tin, cảm giác lạc quan hiện nay và trong tương 


Có thể làm vẻ ngoải trông đẹp hơn /IEB 


lai. Chính vì thế ngay cả khi mệt rã rời vì công việc tại nơi sản 
xuất và ở nhà, bạn vẫn phải chế ngự bản thân, dành vài phút trong 
thời gian của riêng bạn để cống hiển cho thể thao, Nếu bạn tìm 
thấy sức lực trong bản thân bạn, nếu bạn bắt đầu tập luyện thể thao 
thưởng xuyên, chẳng mây chốc lưng của bạn sẽ không cỏng nữa, 
bả vai bạn sẽ lấy lại dáng bình thường, ngực bạn sẽ thắng, bụng 
bạn sẽ không sệ, chân tay bạn sẽ lại cân đối như cũ, và bạn sẽ quên 
đi những khiếm khuyết của thân hình bạn, những khiếm khuyết đã 
gây cho bạn biết bao phiền muộn. 


Hãy giữ gìn thân hình bạn 


Bạn đã sẵn sảng, làm theo lời khuyên của chúng tôi? Bạn 
muốn lúc nào cũng thấy khoan khoái, vui vẻ? Bạn muốn thân hình 
bạn cân đối? Vậy thì hãy mời người thân của bạn ra khỏi nhà trong 
vài phút (họ cũng nên hít thở không khí trong lành), rồi cởi hết 
quần áo, đứng trước gương và để cơ thể được thư giãn. Bạn sẽ dễ 
dàng nhận thấy ngay lập tức là cơ thể bạn cũng có mọi khuyết tật 
mà chúng tôi đã nói ở trên: lưng còng, vai nhô, ngực lõm, bụng 
phệ, chân mềm nhão vòng về phía sau. Có lẽ, bạn sẽ không chỉ 
hạn chế trong số những nhận xét có tính chất tự phê phán này mà 
còn nhận thấy cả eo lưng nữa cũng cần phải đẹp hơn và bạn sẽ đi 
tìm thêm nữa những khuyết tật khác nữa trong cơ thể bạn. 

Chớ tự hành hạ bạn lâu: hãy ưỡn thẳng vai và ngực, kéo bụng 
lên, duỗi thẳng chân và bụng chân, hãy dùng tay ôm chặt co lưng. 
Bạn thích bạn như vậy chứ? Bạn thấy đây: bây giờ bạn đã biết là 
phải đặc biệt chú ý trước hết đến việc tập luyện những nhóm bắp 
thịt nào rồi. Bạn hãy bắt đầu từ những nhóm bắp thịt ấy bằng cách 
áp dụng những bài tập mà chúng tôi đề xuất ở đoạn dưới. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Đừng quên là phải kiểm tra thân hình bạn luôn luôn chứ 
không phải chỉ khi bạn đứng một mình trước gương. Hãy để 
“sương” của bạn luôn bên bạn ở khắp mọi nơi: ở nhà, tại chỗ làm 
việc, ngoài phố và thậm chí cả trên phương tiện giao thông công 
cộng và trong các cửa hàng nữa. Chẳng bao lâu việc đó sẽ trở 
thành thói quen và bạn sẽ không cho phép bạn còng lưng, không 
cho phép mình đặt chân kiểu như thế! (Hay nói tế nhị hơn là đặt 
chân cho thoải mái). Hoặc bạn ưỡn bụng ra ngay cả khi bạn chỉ 
có một mình và không ai nhìn thấy bạn. 


Tập thể dục ở đâu và lúc nào? 


Chúng tôi thấy trước là bạn sẽ thốt lên: tôi còn lúc nào chăm 
sóc bản thân nữa, mà chăm sóc ở đâu được khi công việc ngập 
đầu ngập cổ. : 

Chúng tôi tin lời bạn, bởi vì chúng tôi cũng vừa làm việc 
vừa lo toan công việc gia đình. Nhưng chúng ta vẫn dành được 
thời gian để trang điểm kia mà! Vậy chúng ta hãy gắng tìm được 
thời gian cho thể thao nữa, bởi vì thể thao cũng là một loại trang 
điểm độc đáo, tuy rằng không phải cho khuôn mặt mà là cho 
toàn bộ thân thể. Lúc đầu chỉ cần đành cho thể dục hai lần một 
tuần, mỗi lần 30 phút. Như vậy, chẳng có gì là nhiều. Khi bạn đã 
say mê thể dục (mà bạn nhất định sẽ say mê thôi), khi các bắp 
thịt lười nhác của bạn cảm thấy thích thú được . căng ra thì chính 
bạn sẽ ngạc nhiên thấy. tuy bận bịu như vậy vẫn tìm được thêm 
một giở nữa để tập 4 lần trong một tuần, mỗi lần vẫn 30 phút. 
Lý tưởng là bạn chất chiu được 30 phút nữa trong một tuần để 
vào 3 ngày còn lại có thể làm động tác nhẹ cho giãn xương cốt 
chừng mười phút mỗi ngày và như vậy biến thể thao thành một 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn |IREN 


thành viên nữa trong gia đình bạn, một thành viên chỉ đỏi hỏi sự 
quan tâm ở mức tối thiểu mà thôi. Nếu bạn làm được như vậy thì 
chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh nhiệt liệt nghệ thuật lập thời 
gian biểu của bạn. 

Bạn có thể đặt câu hỏi: tập thể dục vào lúc nào là tốt nhất? 
Câu trả lời của chúng tôi là vào bất kỳ thời gian nảo thuận tiện: 
buổi sáng, buổi trưa, hoặc buổi tối đều được. Thực tế cho thấy đối 
với chị em phụ nữ còn đi làm thì dành thời gian buổi sáng cho việc 
tập thể dục là khó nhất. Chẳng có gì đáng sợ cả, bạn cứ việc 
chuyển sang buổi tối. Chúng tôi chỉ khuyên bạn một điều là đừng 
tập thể dục ngay sau khi ăn. Và đừng tập quá nhiều các bài tập. 
Nên rút bớt số lượng các bài tập, nhưng phải tập thật thường 
xuyên. Việc hô hắp và tuần hoàn tốt lên cũng như việc các bắp thịt 
tráng kiện hơn sẽ nhắc cho bạn biết khi nào cần tăng khối lượng 
các bài tập và cường độ tập phải như thế nào. 

Vẫn đề cuối cùng là tập ở đâu? Dĩ nhiên, tập ngoài trời là tốt 
nhất. Trong điều kiện thảnh phố thì không phải lúc nào cũng có 
khả năng đó. Song cũng chẳng có gì tai hại ghê gớm cả: bạn hãy 
mở tung cửa sổ ra cho căn phòng bạn định tập được thoáng gió, 
nhất là bởi vì không khí trong lành đâu chỉ có ích cho bạn, mà 
còn cho các thành viên trong gia đình bạn nữa. 

Hình như chúng tôi đã kế hết các trở ngại cho việc bạn bắt 
đầu tập thể dục thường xuyên rồi thì phải? 

Chưa, chúng tôi còn quên một thứ: đó là thảm, bởi vì bạn sẽ 
phải làm một số bài tập ở tư thế ngôi hoặc nằm. Bây giờ thì mọi 
trở ngại được chúng tôi nêu ra hết và bạn có thể thấy rõ, để khắc 
phục thành công các trở ngại ây chỉ đòi hỏi bạn một điều: ý muốn 
của bạn. 


EE Bách khoa phụ sữu# 
Tập thể dục như thê nào? 


Hãy bắt đầu từ những bài đơn giản nhất rồi chuyển dần sang 
những bài phức tạp hơn. Cũng có thể nói như thế về số lần lặp lại 
từng bài tập. Nếu trước đây bạn chưa bao giờ tập thể dục, hoặc 
mới tập một thởi gian ngắn thì vào những ngày đầu bạn sẽ cảm 
thấy các bắp thịt bị căng ra và đôi khi đau ê ẩm (nhất là về buổi 
sáng). Tình trạng đó sẽ mau chóng qua đi và cảm giác khoan 
khoái sẽ thay cho cảm giác đau và căng thẳng. 

Bụng là phần gây cho đa số phụ nữ nhiều phiền muộn nhất. 
Hãy chú ý đặc biệt đến những bài tập củng cố bắp thịt bụng. Với 
một số phụ nữ thì các phần khác của cơ thể lại gây nhiều phiền 
muộn hơn. Trong trường hợp này, hãy chú trọng đến những bài tập 
có tác dụng củng cố bắp thịt của những phần này. 

Nếu bạn tập thể dục trước gương thì tốt, bởi vì sẽ dễ đàng 
theo dõi xem các bài tập thực hiện đúng hay không. Song tập 
trước gương chỉ là việc nên làm chứ không phải điều bắt buộc. 
Một số bài tập có âm nhạc kèm theo sẽ dễ chịu. Bạn hãy mở máy 
quay đĩa hoặc máy ghi âm phát ra những âm điệu có nhịp phù hợp 
với nhịp các bài tập của bạn. 

Cần đặc biệt chú ý đến thở. Thở phải thoải mái và điều hoà. 
Đừng cố thở sâu, bạn sẽ khó thực hiện các bài tập hơn. Việc thiếu 
ô xy sẽ được nhịp thở mau bùủ lại cho bạn. 

Hãy cởi bỏ tất cả những thứ gây trở ngại cho động tác của 
bạn. Tốt nhất là mặc bộ quần áo dành riêng cho việc tập thể đục 
hoặc quần áo tắm bình thường mà chắc bạn nào cũng có. 

Và cuối củng chúng tôi muốn nói về hiệu quả của thể dục. 
Đừng hy vọng là tập thể dục thưởng xuyên, bạn sẽ có thân hình 
cân đối sau một tuần lễ. Chưa một phụ nữ nào đạt được điều đó, 
dù tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. 


Có thể lâm về ngoài trồng đẹp hơn |RĂR 


Bạn hãy lấy một tờ giấy và viết tất cả các số liệu về bản thân bạn 
vào lúc bắt đầu tập: trọng lượng, vòng ngực, vòng eo, vỏng đùi. 
Sau hai tháng bạn cân lại và đo cơ thể mình bằng thước thợ may 
Phòng thường. Sau nửa năm, tối đa là sau một năm, bạn sẽ nhận 
thầy các ghi chép của bạn một sự khác biệt cơ bản giữa các số đo 
của bạn lúc mới bắt đầu tập và những kết quả bạn gặt hái được 
nhờ thể dục. Về tình trạng sức khoẻ của bạn sẽ tốt hơn, nghị lực 
sống được tăng cường và xuất hiện cảm giác lạc quan thì chúng 
tôi đã nói ở phần trên, bạn chỉ còn việc xác nhận là chúng tôi nói 
đúng mà thôi. 


Vậy là bạn đã thực hiện lởi khuyên của chúng tôi và đã sẵn, 
sàng bắt tay vào việc tập thể dục thưởng xuyên phải không? Nếu 
thể thì ta bắt đầu! 


Những bài tập đứng 


Eo và lưng: Nhẹ nhàng giơ hai tay lên đồng thời quay người 
sang phải rồi hạ hai tay xuống cũng nhẹ nhàng như vậy. Sau đó, 
cũng làm những động tác ấy nhưng quay người sang trái, Phải 
chú ý giữ cho đủi và chân bất động (hình Ia). 

Cúi người về phía trước và sang bên phải, cố chạm đầu ngón 
tay vào sàn nhà, rỗi vươn thẳng người lên. Sau đó, cũng làm 
những động tác như vậy nghiêng người sang trải. Đùủi và chân 
trong bài tập này cũng vẫn phải bất động (hình Ib). 

Ngực và vai: Tay phải cầm trục lăn cúi người về phía trước, 
đồng thời ngoặt cánh tay để thăng cầm trục lăn về phía sau. Làm 
lại bài tập này chuyển trục lăn sang tay trái (hình 2a). 

Cả hai tay ngoặt ra sau lưng cầm lấy trục lăn, đồng thời cúi 
người về phía trước, cô giơ hai tay càng cao càng tốt (hình 2b). 


Bách khoa phụ nữ trê 


Đùi và mông, bụng, chân: Ngồi xổm, đặt hai bàn tay xuông 
sàn nhà rồi vươn thẳng người đứng dậy bằng cả hai bàn chân 
(hình 3a). Giữ thắng chân, cúi người về phía trước, cô chạm tay 
vào ngón chân, rồi vươn thẳng người lên (hình 3b). 

Đùi và lưng: Cúi người về phía trước, hai tay nắm lấy hai 
bung chân và cố cúi đầu vẻ phía đầu gối (hình 4). 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hon 'EER 


HỆ. 3n lí. ;3b H. 1 


Ngực và tay: Câm mỗi tay một chai cỡ trung bình, rồi nhẹ ` 
nhàng vung rộng hai tay quay đôi chai, lần lượt về phía trước rỗi 
về phía sau. 

Đùi và mông: Tì tay phải vào tưởng hoặc cửa ra vào, dùng 
tay trái kéo đầu gói chân trái về phía bụng, lưng giữ thẳng (hình 
3a). Dùng tay trải nắm bản chân trải, kéo bản chân về phía mông 
(hình 5b). Làm lại bài tập, nhưng thay đổi tay và chân 


HH. ña H. 5b 


IEE [Bách khoa phụ nữ trẻ 

Bài tập duỗi tay: Nối hai đầu một sợi đây vải rồi dang rộng 
hai tay dẫm lên sợi dây. Vừa trượt hai tay theo sợi dây, vừa đưa 
hai tay về hai phía chó tới khi cảm thấy sợi dây đã chật căng. 
(hình 6) 


Bụng và mông: Hơi dạng chân ra để cả người thư giãn (hình 
7a). Đột ngột kéo căng bụng và mông (hình 7b). Giữ nguyên tư 
thể đó chừng vài giây rồi lại để cả người thư giãn. Bài tập này có 
thể thực hiện bằng cách thoải mái đi đi, lại lại trong phòng, trong 
tiếng nhạc rồi đột ngột đứng phắt người lên. 

Eo và chân: Đặt tay trái lên lưng ghế, hai chân chụm vào 
nhau. Đồng thời giơ cả tay phải lẫn chân phải về trước, sang bên 
và về phía sau. Nếu khí thực hiện bài tập có âm nhạc kèm theo 
thì có thể hơi rung rung bàn tay và chân đã giơ lên theo nhịp 
nhạc. Sau đó chuyển tay phải tì vào lưng ghế và đưa tay trái cùng 
chân trái về trước, sang bên và về phía sau. 


Có thể làm về ngoài trồng đẹp hơn |EEN 


H. 7a H.”7b 


Tay và eo: Hai chân chụm, tay phải thống xuông, tay trái đặt 
lên lưng ghế. Dịch chân phải sang bên, đứng trên đầu ngón chân, 
đồng thời giơ tay phải sang bên và lên cao, vừa nghiêng người 
sang bên trái (hình 8), làm lại bài tập nhưng lần này quay sườn 
bên phải về phía ghế. 


b4 


IEEB Bách khoa phụ nữ trẻ 


Bụng và lưng: Đứng quay mặt về phía lưng ghế, tay phải tì 
vào lưng ghê. Dùng đầu ngón chân dịch chân phải sang bên và về 
phía sau, tay trái giơ lên cao, người ngửa về phía sau (hình 9). 
Làm lại bài tập, nhưng lần này tỉ tay trái vào lưng ghế rồi dịch 
chân trái sang bên và về phía sau, đồng thời giơ tay phải lên. 
Bài tập này có thể thực hiện không cần đến ghế và có âm 
nhạc kèm theo. Khi đó, lần lượt dịch chân phải rồi chân trái sang 
bên và về phía sau, đồng thời lần lượt giơ cao bên tay tương ứng 
(hình 10). Chú ý làm các động tác uyển chuyển. 


H.9 H. 10 


Những bài tập năm 


Bụng, khuỷu chân và bụng chân: Nằm ngửa lên hai tay đặt 
sau gáy, hai chân duỗi thẳng, Từ tử gập hai chân lại đưa về phía 
bụng (hình 11a). Duỗi thẳng hai chân, giữ chân vuông góc với 
thân trong vài giây rồi nhẹ nhàng hạ xuống (hình 11b). 


Có thể làm vẻ ngoài trồng đẹp hơn | - 


TS 


H.lla H.11U 


Khuỷu chân và bụng chân: Chuyến sang tư thê nằm sâp, 
mặt úp lên hai tay, chân duỗi thẳng. Từ từ gập hai chân lại để bản 
chân chạm vào bụng chân rồi cũng từ từ như vậy duỗi thẳng chân 
ra. Bài tập này cũng có thể thực hiện theo tiếng nhạc và lần lượt 
dùng chân phải, chân trái rồi cả hai chân cùng một lúc. 

Eo và bụng: Người ở tư thê nửa nằm nửa ngồi, tì vào hai 
khuỷu tay, chân duỗi thẳng. Lần lượt giơ chân phải rồi chân trái 
lên trong tiếng nhạc (hình 12). Bài tập này nổi tiếng với tên gọi 
“cái kéo” và có thể làm phức tạp thêm bằng các động tác quay 
tròn chân. Đừng có giơ chân lên quá cao, bài tập có hiệu quả nêu 
được thực hiện càng gần sàn càng tốt. Sau khi cảm thây eo và bắp 
thịt bụng đã rắn chắc thì có thể tăng nhanh nhịp tập. 

Cần nhấn mạnh rằng bạn có thể tuỳ theo ý mình mà làm đa 
dạng thêm bài tập này cũng như bài tập khác. Chẳng hạn, bài “cái 
kéo” không những có thể thực hiện theo chiều thắng đứng mà còn 
có thể thực hiện theo chiều nằm ngang (hai chân chuyển động “bắt 
chéo” nhau). Động tác quay tròn chân có thể theo chiều kim đồng 
hồ mà cũng có thể ngược chiều kim đồng hỗ v.v... Nếu bạn thấy 
mệt thì hãy để người thư giãn, nghỉ ngơi một - hai phút (hình 13). 


Bách khoa phụ nữ trễ 


H.12 


Những bài tập ngôi 


Bụng và lưng: Bài tập này lại cần đến con lăn hoặc dùng 
khăn mặt bó xoắn lại. Người hơi cúi về trước, từ từ và lần lượt 
kéo chân phải rỗi chân trái về phía ngực, cho con lăn hoặc khăn 
mặt bó xoắn lại chạy qua phía dưới chân, rồi duỗi thẳng chân. 
Làm lại bài tập, nhưng lần này, bổ con lăn hoặc khăn mặt ở dưới 
chân. Bài tập này cũng có thể được thực hiện bằng cách kéo cả 
hai chân về phía ngực và cho con lăn hoặc khăn mặt chạy qua 
phía dưới. 

Đùi và mông: Hai tay cầm con lăn hoặc khăn mặt bó xoắn 
giơ thẳng ra phía trước mặt, chân và lưng giữ thẳng. Lần lượt 
nhắc đủi phải rồi đùi trái lên khỏi sản càng cao càng tốt (hình 
14a,b). Cần chú ý giữ cho tay và lưng luôn thẳng. 


H. l4a H. 14b 


Bụng: Chuyến từ sàn lên ngồi ở mép ghê, hai tay bám lây „ 
phần chỗ ngồi. Lưng và chân giữ thẳng, bàn chân chạm vào sản 
nhà (hình 15). Từ tử, đồng thởi cảm thấy bắp thịt căng ra, kéo hai 
chân gập lại ở đầu gối về phía ngực, lưng luôn luôn giữ thẳng 
(hình 16). Không đặt chân xuống sàn, vẫn từ từ như cũ duỗi thắng 
ra, cÔ giữ tư thế treo lơ lửng càng cao càng tốt (hình 17). 


H. lỗ H, 16 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


Bụng, eo và chân: Ngôi trên ghế, hai bàn chân quặp lây chân 
ghế đẩu rồi hơi nâng ghế đấu lên và giữ ở trạng thái lơ lũng trong 
vòng 10 giây (hình 18). Sau đó nhẹ nhàng hạ ghé đấu xuống. Làm 
lại bài tập, nhưng lần này đút hai chân vào giữa các chân ghế rồi 
ép chặt hai bàn chân, hơi nhấc ghế đẩu lên khỏi sản và cố giữ ở 
trạng thái treo lơ lửng trong vòng 10 giây (hình 19). Chú ý giữ 
cho thẳng bắp thịt ở bụng và eo, lưng giữ thẳng. 


H. t7 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn |IER 


Những bài tập sau đây có thể giúp bạn rèn được tư thế đẹp 
và có thể thực hiện ở cả tư thế ngồi lẫn đứng. Ngồi lên đầu chót 
ghế tựa như thế nào để lưng, đủi và ống chân vuông tóc với nhau, 
hai tay buông thắng một cách thoải mái, vai hơi g gục xuống, làm 
căng ra đồng thời cả bụng chân, bắp thịt Đụng, bắp thịt lưng. Hai 
vai đưa thắng về phía sau càng ra xa càng tốt để hai bả vai chạm 
nhau, đầu ngửa lên. Ngôi ở tư thế căng thẳng như vậy trong vài 
giây, rồi lại để toàn thân thư g giãn. 


Bây giờ bước từ ghế xuống, chụm hai g gót chân, làm căng đầu 
gối, mông và bắp thịt bụng. Tì vào hai đầu ngón chân để nhỏm 
dậy cao hết khả năng của bạn, làm toàn thân căng ra, sau đó tử tử 
thư giãn (hình 20). Bài tập này không phức tạp nhưng cần làm đi 
làm lại trong một thởi gian dài cho tới khi bạn tin chắc rằng tr 
thế bạn đã có được vẻ duyên dáng. 


Cái quan trọng đối với mỗi phụ nữ không chỉ là tư thế duyên 
đáng mà còn là đáng đi đẹp. Nếu bạn muốn dáng đi đẹp trông 
không có vẻ giả tạo thì cũng có thể luyện được nhờ những bài tập 
đơn giản. 

Bạn hãy đặt tay lên thắt lưng, vươn thẳng vai, rồi từ từ đưa 
chân trái sang bên và đứng thoải mái ở tư thế đó chừng 10-15 
giây (hinh 2l). Làm lại bài tập cho tới khi bạn cảm thấy giữ 
được thăng bằng một cách đễ dàng. Có thể làm phức tạp thêm 
bài tập này bằng cách tựa bản chân của bên chân đưa Ta vào đầu 
gối bên chân chống và nhẹ nhàng giơ cao hai tay về hai phía 
(hình - 22). Nếu bài tập này đối với bạn vẫn còn dễ thì bạn có 
thể hơi vươn lên bằng đầu bàn chân của bên chân chống và đứng 
ở tư thế đó trong vòng 10-15 giây. Sau khi đã làm thành thạo bài 
tập này ở các phương án khác nhau thì bạn hãy cho nhạc kèm 
theo, nhạc sẽ tạo nhịp cho các bải tập của bạn và làm bạn hứng 
thú hơn. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Cuỗi cùng, bạn hãy nhón chân đi đi lại lại trong phòng, vai 
duỗi thằng, đầu gối nâng cao. Nếu bạn cảm thây đi lại đễ dàng, 
không phải khom người và không phải cúi đầu thì bạn hãy củng 
cố đáng đi này bằng cách đặt lên đầu một chiếc tách hoặc đĩa tách. 


Liệu chúng tôi có làm bạn quả mệt mỏi vì những bài tập hay 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn ' RE 


không? Liệu bạn đã cảm thấy thích tập thể dục thường xuyên 
chưa? Không loại trừ khả năng là sau khi đã có thân thể cân đối, 
bạn sẽ không chỉ hạn chế trong việc tập thể dục ở nhà, mà muốn 
ghi tên tham gia vào nhóm thể thao nào đó. Vậy thi, chúc bạn 
thành công! Nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở rằng dù bạn có tập 
luyện một nhóm thể thaöõ nào đó, bạn cũng chớ SE tập thể dục 
ở nhà. Thể dục ở nhà phải mãi mãi là người bạn tốt và đồng minh 
của bạn. Người bạn tốt và đẳng minh này sẽ không bao giờ phản 
bội bạn, sẽ không chỉ tăng thêm sức mạnh và gây niềm tin cho 
bạn. Thể thao, cũng như thể dục ở nhà, sẽ giúp bạn vui sống, sẽ 
làm bạn luôn luôn sảng khoái tin tưởng nhìn vào tương lai của 
bạn và của gia đình bạn. Nhưng cũng có thể xảy ra trưởng hợp là 
bạn gặp phải những chuyện: buồn và trục trặc trong cuộc sống, 
bạn có thể cảm thấy là bạn sắp mắt đi tâm trạng thanh thản trong 
một thởi gian dài. Không sao? Ngay cả trong trường hợp này, 
người bạn và người đồng minh đáng tin cậy của bạn sẽ đến hỗ trợ, 
giúp bạn ENU đựng mọi thử thách đễ đàng hơn. Chẳng lẽ còn là 
ít hay sao nếu nhờ thể thao mà bạn tìm thấy trong bản thân sức 
mạnh đủ đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. 


Không ngày nào không tập thể dục, không ngày nào không 
tắm rửa, không ngày nào không đi dạo ngoài trởi - mong sao điều 
đó sẽ trở thành quy tắc đối với bạn. 


II. HÀNH VI CƯ XỬ 


Hàng chục, thậm chí hàng trăm cuốn sách đã viết về những 
quy tắc của phép xử sự đẹp. Ai cũng muốn là một con người lịch 
SỰ, có giáo đục, ai cũng muốn biết cách cư xử ở nhà, ngoài phố 
và tại nơi làm việc. Ai cũng muốn học được cách ăn uống cho 


.Bách khoa phụ nữ trể 


đúng phép. Cách tặng quả cho người thân vào ngày lễ và ngày 
sinh nhật, giới thiêu ai đầu tiên khi làm quen và tự giới thiệu như 
thể nào v.v... Những cuốn sách như vậy đang được viết cả vào lúc 
này nữa. Lời khuyên của một số tác giả này làm chúng ta quan 
tâm, lời khuyên của một số khác khiến chúng ta lắng nghe, lời 
khuyên của một số khác nữa khiến chúng ta mỉm cười, cũng có 
một số sách bị chúng ta gạt sang bên, không cảm thấy gì ngoài 
cảm giác nghi hoặc. 

Không nên quên rằng mỗi nước có phong tục và quy tắc cư 
xử khác nhau. Một việc tưởng hoàn toàn tự nhiên và được tiếp 
nhận như chuẩn mực ở nước này lại có thể chỉ khiến n gưởi ta mỉm 
cười giễu cợt ở nước khác. Người Anh chẳng hạn, họ có thể cảm 
thấy kỳ dị nếu suốt ngày mặc một bộ quần áo, và đến tối không 
thay quần áo gì hết, cứ mặc nguyên bộ đó mà đi đến nhà hát hoặc 
tiệm ăn. Chúng tôi cũng cho rằng đến nhà hát hoặc tiệm ăn không 
nên mặc quần áo đi làm, nhưng nếu ai đó không kịp thay quần áo 
bởi một lẽ đơn giản là không có thời gian rẽ qua nhà thì chúng tôi 
cũng chẳng thấy có gì đáng phải chê trách cả. 

Tóm lại, nước nào có phong tục tập quán ấy. Nhưng vẫn có 
một điểm chung nào đây đặc trưng cho mọi dân tộc văn minh và 
làm người có văn hoá khác với người thiểu văn hoá. Không có 
tham vọng phát hiện điều gì mới, chúng tôi xin kể về cách hiểu 
của chúng tôi đối với những quy tắc xử sự ở Tiệp Khắc. Nếu qua 
câu chuyện bạn nhận thây đôi điều hữu ích thì chúng tôi sẽ rất 
sung sướng. 


Cư xử có văn hoá 


Nhiều khi có thể nghe thấy những lời lẽ không hải lòng: 


Có thể lâm về ngoài trông đẹp hơn | 


“Sao tất cả các người cứ dạy bảo chúng tôi mãi thế? Chúng tôi 
chán cái cảnh suốt đởi làm học trò rồi: nào ở nhà, ở trường, tại 
nơi làm việc, nào trên xe cộ, đâu đâu cũng “phải” thể này “phải” 
thể nọ? Ai cũng chỉ thích dạy bảo người khác thôi... 

Đúng là đã xuất hiện quá nhiều nhà giáo dục. Thậm chí, xuất 
hiện cả một loại “nhà giáo dục” đặc biệt: số này chuyên “giáo 
dục” ở nơi gần nhà, số khác chuyên giáo dục trong các cửa hàng, 
số khác nữa thì “giáo dục” trên tàu xe. Và mọi người đều biết rất 
rõ rằng chúng ta phải làm gì trong hoàn cảnh này hay khác. Mà 
những việc chúng ta phải làm, theo ý kiến của những “nhà giáo 
dục” đó, thực chất là chẳng nhiều nhặn gì: không chen ngang để 
mua hàng, không làm ôn, phải nhường chỗ cho người già cả. Tóm 
lại, phải làm đúng cái điều sơ đẳng mà không cần ai nhắc, tự 
chúng ta cũng biết. Đồng thời hành động trái với những nhà giáo 
dục “không mời mà cũng dạy bảo ấy” (một số bạn trẻ hành động 
đúng như vậy) có nghĩa là hành động có hại cho bản thân họ. l¿ 
nêu có một con người tốt bụng nào đây thường xuyên “nhắc nhở” 
chúng ta: các bạn phải thở, các bạn có nghĩa vụ phải thở, các bạn 
đừng quên thở - thì chẳng lẽ chúng ta “trải lởi” con người tốt 
bụng đó và ngừng thở hay sao? Vì vậy trong chương này chúng 
tôi sẽ không đề cập đến những quy tắc sơ đẳng của phép cư xử 
văn hoá mà bất kỳ ai cũng phải biết rõ. 


Nhưng cũng có thể nghe thấy những lời phản nàn loại khác: 
“Tất cả các vị đều luận bàn về phép cư xử có văn hoá. Nhưng nói 
đến văn hoá gì ở đây được nếu chúng ta lúc nào cũng tất bật, hồi 
hả, chẳng có thời gian mà ngoái nhìn lại mình nữa chứ chưa nói 
đến người khác? Vậy mà chúng ta luôn luôn được nhắc nhở nào 
là phải cư xử ra sao tại nơi làm việc, phải dậy vào lúc mấy giờ và 
khi nào cần tiếp: tục ngồi nguyên tại chỗ... Tự chúng tôi cũng thửa 
biết ở nơi nào cần cư xử có văn hoá và nơi nào không cần!”. 


Có thể đáp lại thể nào đây? Thứ nhất, con người có văn hoá 


EE [Bách khoa phụ nữ trẻ 


thì đâu đâu cũng có văn hoá. Anh hay chị ta không thể lịch thiệp 
trong hoàn cảnh này và thô bỉ trong hoàn cảnh khác. Thứ hai, 
những quy tắc cư xử có văn hoá sở dĩ tôn tại không phải là để 
làm phức tạp thêm cuộc sống của chúng ta, ngược lại, những quy 
tắc ấy được con người đề ra để làm dễ đàng cho cuộc sông. Thứ 
ba, phép cư xử có văn hoá một khi đã trở thành tất yếu đối với 
chúng ta, trở thành cái “tôi” thứ hai thì chẳng những không gây 
bắt tiện cho người xung quanh, mà còn khiến chúng ta tự tin vào 
sức mình, cho phép chúng ta cảm thấy mình là những công dân 
hoàn toàn bình đẳng với nhau. 


Nói cách khác, những chuẩn mực của phép cư xử có văn hoá 
bắt nguồn tử nhu cầu bên trong của con người. Ai lại không thích 
thú khi nhìn thấy một đỗ vật vừa tốt vừa đẹp, hoặc một bức tranh 
tuyệt tác, khi được sống trong những điều kiện đầy đủ tiện nghĩ, 
được dùng những loại đỗ đạc vừa có công dụng thực tế lại vừa 
khơi dậy trong chúng ta niềm khoái cảm thẩm mỹ? Những vật đó, 
những bức tranh, loại đồ đác: đó được tạo nên bởi những người 
không: thở ơ về ý kiến nói về họ của những ai sử dụng các tác 
phẩm ấy, những tác phẩm do bàn tay và tài năng họ sáng tạo nên 
(chữ ác phẩm ở đây là hoàn toàn thích hợp). Ngược lại, những 
thứ để vô vị, thiếu thẩm mỹ, quấy quá làm cho xong, lại vạch trần 

“tác giả” của chúng là những kê thiếu văn hoá, những kệ có lẽ 
biết làm ra vẻ có văn hoá khi nào có lợi cho họ, nhưng về thực 
chất là những kẻ thô tục. 

Cũng có thể nói gần giống như vậy về cách cư xử có văn hoá 
của chúng ta. Chúng ta không phải là những chàng Rôbinxơn 
sống trên hoang đảo. Mà dủ có sống “tự nhiên nhi nhiên” chăng 
nữa, chúng ta cũng không có quyên tự hạ mình và quên mắt phép 
cư xử tối thiểu có văn hoá (tức là giữ cho sạch môi trưởng sống 
của chúng ta, giữ cho sạch thân thể chúng ta, cố đem lại niềm vui 
cho mình bằng những món ăn không chỉ được nâu nướng ngon 


Có thể làm vẽ ngoài trông đẹp hơn | 


lành mà còn được bảy biện đẹp mắt). Nếu không, chúng ta chẳng 
những sẽ sa đoạ nhanh chóng mà còn gây nguy hiểm cực kỳ 
nghiêm trọng cho cuộc sống chúng ta. 

Sự cần thiết phải cư xử có văn hoá không phải là đặc quyền 
của một nhóm người nhất định hoặc được “chọn lọc” nào đó. Văn 
hoá của từng con người riêng biệt, cũng như văn hoá của cả xã 
hội nói chung được hình thành trong bao thế kỷ, được truyền tử 
thê hệ này sang thế hệ khác và bởi vậy, không thể đứt đoạn. 
Chuyện đó không xảy ra được. Đặc điểm của văn hoá nói chung 
và văn hoá của một người riêng biệt, ngoài tất cả mọi vận đề 
khác, còn là ở chỗ nó không chiều theo quan niệm của một người 
về những gì thích hợp hoặc không thích hợp những gì anh ta nên 
làm, không nên làm hoặc không thích làm. Văn hoá chắc chắn 
làm cho con người ấy trở thành một kẻ bị xã hội ruông bỏ không 
chiều theo những gì chỉ tiện riêng cho anh ta. 

Trong xã hội chúng ta, con người thực sự có văn hoá có được 
khả năng vô tận để tự thể hiện, để bộc lộ mọi tài năng và khuynh 
hướng sáng tạo của mình. Tức là, cả về mặt này nữa, cách cư xử 
có văn hoá là cần thiết cho từng con người cụ thể nói riêng và cho 
toàn xã hội nói chung. 


Kỷ luật là nền tảng 


Bất kỳ nền văn hoá nào cũng bắt đầu từ kỷ luật. Nói cách 
khác, ở đây không thể có quy tắc: tôi muốn hay không muốn. 
Nguyên tắc ở đây là: tôi có thể làm như vậy và chỉ phải làm như 
vậy. Tôi không thể và không bị buộc phải làm khác đi. 

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ đơn giản nhất. Như mọi 
người đều biết, trong nền sản xuất hiện đại ít khi một người lại tự 


IEB |Bách khoa phụ nữ trẻ 

mình làm ra một thứ gì đó từ đầu đến cuối; tham gia vào việc sản 
xuất ra một thứ gì đó là hàng chục hàng trăm người, là các ngành 
sản xuất có liên quan và thậm chí ở nhiều nước khác nhau. Hình 
như nền sản xuất ngày cảng phức tạp, càng phân thành nhiều 
nhánh nhỏ thì nó càng đặt ra ít đòi hỏi đối với một công nhân cụ 
thể chuyên thực hiện một:công đoạn nào đấy. Vậy thì, liệu những 
ai có liên quan đến một chỉ tiết hết sức nhỏ bé trong một cơ cấu 
phức tạp? Và chi tiết hết sức nhỏ bé đó có thể gây hại cho hoạt 
động của toàn bộ cơ câu phức tạp không ? 

Hoá ra là có thể gây hại được. Một công đoạn thực hiện thiếu 
lương tâm (ngay cả một công đoạn đơn giản như sơn bộ máy) có 
thể ảnh hưởng tai hại đến hoạt động bình thưởng của bất kỳ cớ 
cấu phức tạp nào (nêu vi phạm nguyên tắc công nghệ khi sơn 
quét thì hộp sơn có thể bung ra, bộ máy sẽ han rỉ và mau bị bỏng). 
Mặt khác, trong nền sản xuất hiện đại cũng không được phép tuỳ 
tiện: chăng hạn, bạn có nhiệm vụ ché tạo chí tiết có đạng ba cạnh, 
nhưng bạn lại làm nó có tới bốn cạnh, bởi vì theo bạn như vậy 
trông nó sẽ đẹp hơn. Chỉ tiết của bạn sẽ không thích hợp với bộ 
máy và sẽ phải vứt bỏ. Hình như đã rõ ràng rằng trình độ “văn 
hoá” của sản xuất bắt đầu từ kỷ luật sân xuất. Có thể mặc sức bao 
nhiêu khẩu hiệu về phục vụ nhân đân, có thể mặc sức phung phí 
những lời ngon ngọt và hứa hẹn, nhưng nếu bản thân nền sản xuất 
lại tổ chức theo nguyên tắc “anh đừng động đến tôi”, nêu mỗi 
người tham gia sản xuất lại hiểu kỷ luật theo cách chỉ tiện lợi cho 
riêng anh ta, thì không thể nói đến bất cứ trình độ “văn hoá” thực 
sự nào. Và nêu có thể nói đến điều gì thì chỉ có thể là thái độ cẩu 
thả tầm thường nhất, nói đến sự lừa bịp nhân đân và đất nước 
cũng như thái độ thô tục núp dưới vẻ “lịch thiệp”. 

Chúng tôi cũng nhận thây một nét gì đó tương tự cả trong 
đời thưởng. Bộ lễ phục buổi tôi mặc ngoài bãi tắm trông cũng 
chướng mắt như bộ quần áo tắm mặc trong nhà hát. Và không chỉ 


Có thể làm về ngoài trông đẹp hơn ,EER 


đơn giản bởi vì nễu mặc bộ phục sức buổi tối thì bạn sẽ không 
tiện có mặt ngoài bãi biển, còn nếu mặc bộ quần áo tắm thì bạn 
sẽ không tiện có mặt trong nhà hát (có thể có cảm giác rằng nều 
bạn ngồi trong nhà hát vào một buổi tối mùa hè nóng ngột ngạt 
thì chính bạn cũng muốn cởi bớt quần áo ra chỉ giữ lại... bộ đỗ 
tắm). Yếu tố không cho phếp bạn hành động như muốn là cảm 
giác về Áÿ /uật - khởi đầu của văn hoá. 

Kỷ luật là chị em ruột của thái độ tự kiểm tra và tự phê phán. 
Không có thái độ tự kiểm tra và tự phê phán thì kỹ luật biến thành 
một gánh nặng khó chịu mà bên ngoài áp đặt cho chúng ta. 
Ngược lại nêu không có kỷ luật nội tâm thì việc tự kiểm tra và tự 
phê phán có thể bị ly giải tuỳ tiện đến nỗi không nên nói đến bất 
kỳ sự tự kiểm tra và sự tự phê phán nào. Theo chúng tôi, những 
ví dụ về cách lý giải rộng như vậy về việc tự kiểm tra và tự phê 
phán bạn cỏ thể tự tìm ;hấy không khó khăn gì trong cuộc sống 
xung quanh bạn. 

Con người kỹ luật cư xử có văn hoá như nhau cả ở nhà. ở 
trưởng, cả tại nơi làm việc và những chốn công cộng. thậm chí, 
khi chỉ có một mình. Đối với người đó, phép cư xử có văn hoá 
không phải là một cái gì đó những kẻ “thủ địch” áp đặt cho 
mình, mà là một nhu cầu nội tâm. Trong số bạn bè và người quen 
của bạn, chẳng lẽ không có những người vẻ ngoài không có gì 
nổi bật nhưng bạn lại thích gặp gỡ và việc giao du với họ làm 
bạn thêm phong phú và khiến bạn nấy ra ý muốn bắt chước họ 
hay sao? Nhưng có thể khẳng định gần như chắc chắn rằng cũng 
trong phạm vị những người quen biết bạn thế nào cũng có một 
người nảo đây có vẻ ngoài hét sức nổi bật nhưng bạn lại tìm mọi 
cách tránh gặp gỡ trò chuyện bởi vì người đó làm bạn khó chậu. 
Sự trống rỗng và vô dụng của ngưởi đó, những cung cách cử chỉ 
chướng tai gai mắt của người đó và sự thiểu vắng bất kỳ một thứ 
ký luật nội tâm nảo của người đó - đấy là chưa nói đến thái độ 


BH Bách khoa phụ nữ trẻ 


tự kiểm tra và tự phê phán - đẩy mọi người rời xa anh ta. Còn 
một lý do nữa làm bạn xa rởi anh ta. đó là vì những hành động 
và việc làm của anh ta đi ngược lại quan niệm của bạn về cách 
cư xử có văn hoá. 


Biểu hiện bê ngoài của cư xử 
có văn hoá và cư xử thiếu văn hoá. 


Chắc hẵn bạn đồng \ ý rằng đủ bạn có rộng lượng đến đâu với 
nhược điểm của những người xung quanh (tiện đây xin nói thêm 
rằng rộng lượng cũng là một chỉ số cho thấy trình độ văn hoá của 
con người, bạn vẫn bực bội với tiếng cười quả to chỉ nhằm một 
rauục đích là khiến mọi người phải chú ý đến mình, với chiếc tráy 
ghi âm mở hết công suất, với thói khiểm nhã gây phiền nhiễu cho 
người khác, với thái độ thô bạo v.v... Những biểu hiện của cách 
cư xử thiếu văn hóa gây nên ấn tượng khó chịu và phải bị phản 
bác nếu không thái độ đó sẽ rất nhanh chóng trở thành ngang 
ngược, không coi ai ra gì. Dĩ nhiên, ở đây không nói tới người ít 
tuổi không nhường chỗ trên xe điện chò người nhiều tuổi và bị cả 
toa đồng thanh lên tiếng “giáo dục” (thưởng kiểu “giáo dục” nhự 
vậy kết thúc bằng cảnh cả hai bên măng chứi lẫn nhau và không 
làm vinh dự cho bên nào). Nếu không nhường. x chỗ thì người khác 
sẽ nhường - chẳng có gì phê pớm cả. Nhưng nếu khuyết điểm của 
người ít tuổi đó thực sự làm bạn phẫn nộ thì bạn hãy nghiêng đầu 

ẻ phía chị ta (hay anh ta) và lịch thiệp nói nhỏ để ngưởi xung 
tệ: khỏi nghe thấy. đề nghị chỉ hay anh ta nhường chỗ cho 
người lớn tuổi ôm yêu kia. Chúng tôi tin chắc dủ người tuổi trẻ 
Kia có đi làm ca đêm trở về nhà hoặc bản thân cũng đang đau ốm 
nữa. cũng sẽ không bắt bạn phải đề nghIị lời thứ hai. 


Đưa con 8 


Tiện đây xin nói thêm vẻ bệnh tật. Con người hiện đại không 
phô bày bệnh tật của mình, và một số người, kể cả tuổi trẻ, tuy bị 
mắc những chứng bệnh nặng về tim mạch song không tỏ gì khác 
biệt về bề ngoài so với những người khỏe mạnh. Bài ''giảo huấn” 
mà bạn lớn tiếng đọc cho chị hay anh ta nghe. có thể xúc phạm 
họ một cách sâu sắc và bất công. Chừng nảo cách cư xử của một 
người nào đó không gây phiền toái rõ rệt cho người xung quanh 
và không đe dọa đạo đức xã hội thì cần phải thận trọng hoặc như 
chúng tôi đã-nói ở trên, cần khẽ nhắc nhở một cách lịch sự. Trong 
đa số trường hợp. hình thức can thiệp như vậy đã hoàn toàn đủ. 
Không nên quên rằng cách cư xử của con người ta không những 
chịu tác động của những lởi “giáo huận” chân thành mà còn chịu 
tác động của hoàn cảnh xung quanh và cách cư xử của những, 
người khác. Chính vì thể, không những cần theo đõi cách cư xứ 
của những người xung quanh vả tìm ra thiếu sót của họ, mà cần 
lưu ý trước hết đến bản thân mình. 

Cư xử có văn hoá cũng như cư xử thiểu văn hoá thể hiện trước 
hết trong những việc nhỏ nhặt. Bạn có thể tự đánh giá mình rất 
cao, nhưng nếu trong nhà hát, khi vở kịch đang diễn, mà bạn vo 
viên giấy bọc kẹo kêu sột soạt, nêu bạn đi xem phim lần thứ hai 
mà bạn vanh vách kể trước nội dung cho người bên cạnh mới dải 
xem lần đầu, nếu trong lúc đến thăm người khác, hoặc tiếp khách 
ở nhà mà bạn không lắng nghe câu chuyện của khách bởi vì bạn 
không hứng thú với câu chuyện đó vả lại còn ngáp một cách lộ 
liễu tức là bản thân bạn có những khiếm khuyết phải sửa chữa. 

Những người gây ấn tượng khó chịu còn là những người 
trong lúc nói chuyện xen vào đúng chỗ hoặc không đúng chỗ 
những từ nước ngoài hoặc luôn luôn đệm vào những cách nói thô 
tục. Lời nói của người có văn hoá phải rõ ràng, giàu hinh ảnh, 
phải dùng thứ tiếng có thể hiểu được đối với đa số người xung 
quanh, và không bao giờ được phép nhăn nhó mặt mày hoặc dùng. 


tBách khoa phụ nữ trẻ 


cử chỉ bắt chước một cách giễu cợt những người ta không ưa. Con 
người có văn hoá không bao giờ cho phép mình bàn công khai 
khuyết điểm của người khác khi không có mặt người đó. Những 
ai không biết người đó có thể cảm thấy câu chuyện của bạn xa lạ 
với họ, còn những ai quen biết người đó có thể có ý kiến riêng 
chưa chắc đã trùng với ý kiến của bạn. 

Người có văn hoá phải biết làm chú cảm xúc của mình. Giận 
dữ, vui mửng, buôn rầu, lo lắng, thở ơ, phân chân - những trạng 
thái cắm xúc này và nhiều trạng thải khác phải thưởng xuyên được 
kiểm soát, dù bạn có cảm thấy khó kiểm soát đến đâu chăng nữa. 
Các dân tộc khác nhau đã đè ra những quy tắc đơn giản riêng của 
họ về cách cư xử trong trạng thái xúc động. Nếu bạn thấy cách 
đêm đến mười để kiềm chế cơn giận là tiện lợi với bạn thì bạn hãy 
đếm dến mười đi. Nếu bạn có khả năng làm không khí bớt căng 
thăng bằng câu nói đùa đúng chỗ thì bạn cứ việc sử dụng phương 
pháp ấy. Nhưng không bao giờ bạn được phép buông thả cho cảm 
XÚC - về sau bạn sẽ tự trách mình về giây phút yêu đuôi đó. 

Và cuối củng, không bao giở được phép lăng mạ ai. Dùng 
cách lăng mạ, bạn sẽ sĩ nhục trước hết là chính bản thân bạn chứ 
không phải người mà bạn lăng mạ. 

Đồng thời, người có văn hoá không bao giờ lý luận dông dài 
(tuy về thực chất là đúng) ở những nơi mà người xung quanh chờ 
đợi anh ta có những hành động cụ thể. Nêu bạn thấy ngay trước 
mắt bạn có người sắp chết đuôi hoặc bị ngất thì bạn chớ chờ đợi 
người khác giúp người đó mà hãy thực hiện ngay những biện 
pháp cần thiết dủ bạn có bị thiệt hại ít nhiều chăng nữa (chẳng 
hạn, bạn sẽ bị ướt hoặc bạn sẽ lỡ hẹn hoặc không đi thăm được 
bạn bè v.v...). Khi đã giúp đỡ xong, bạn chớ chờ đợi những lời tắn 
dương hay khen ngợi - những hành động cao quý phải xuất phát 
từ thôi thúc nội tâm chứ không được nhằm vào người xung 
quanh. Còn nêu bạn thấy ngưởi khác giúp đỡ nạn nhân có hiệu 


Có thể làm vẽ ngoài trồng đẹp hơn |EEB 


quả hơn thì hãy đứng lánh sang bên và chớ ngăn trở công việc 
bằng các lời khuyên hoặc chỉ bảo họ phải làm như thể nào. 


VỊ trí của ta trong xã hội 


Người có văn hoá phải biết vị trí của mình trong xã hội và 
hành động phù hợp với vị trí đó. Khi nói tới “vị trí của mình”, 
chúng tôi hoàn toàn không muốn nói rằng người có văn hoá bị 
mất khả năng thể hiện sáng kiến ngay cả tại những nơi mọi người 
xung quanh chờ đợi những hành động độc lập của anh ta. Quan 
điểm “chuyện đó không liên quan gì đến tôi” hoặc “cháy nhà. 
hàng xóm bình chân như vại” không hê làm vinh dự cho bất kỷ 
người nào quý trọng phẩm giá của mình. 

Khi nói đến vị trí của người trong xã hội, chúng tôi muốn 
nói đến mối quan hệ hình thành giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi 
sau, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa phụ nữ và nam giới v.v... 
Hơn nữa, như các bạn đã nhận thây, chúng tôi luôn đặt ở hàng 
thứ nhất những người mà xã hội thừa nhận là có những quyền ưu 
tiên nhất định. 

Trong thực tế, mối quan hệ này không phải lúc nào cũng đơn 
đang như trong sơ đồ mà chúng tôi đề nghị ở trên về quyền ưu 
tiên của người này đối với người khác. Chẳng có gì phải ngạc 
nhiên nêu người lớn tuổi hơn lại lắng nghe ý kiên của một người 
ít tuốt hơn nhưng lại có nhiều công lao với xã hội. Song, người Ít 
tuổi hơn này không được phép lên mặt, cho rằng mình đã ghê 
gớm lắm và từ nay những người xung quanh phải tâng bốc mình 
và khao khát đón lẫy từng lời của mình. 

Nhưng dù sao thì trong đa số trường hợp, vị trí của ta trong 
xã hội hoàn toàn phủ hợp với sơ đồ chúng tôi đã nêu trên, tức là 


KŒH Bách khoa phụ nữ trẻ 


người lớn tuổi hơn có quyền lời tiên đối với người Ít tuổi hơn, cập 
trên có quyền ưu tiên đối với cấp dưới và phụ nữ có quyền ưu tiên 
đối với nam giới. 


Chảo hỏi nhau như thế nào? 


Ta hãy bắt đầu từ chuyện nhỏ, từ những câu chào hỏi thông 
thường mà chúng ta vẫn trao đổi khi gặp nhau. Người nào có ít 
quyền ưu tiên hơn, tức là người ít tuổi hơn, cấp dưới và đàn ông 
phải chào hỏi trước. Tất nhiên là cả ở đây nữa mọi chuyện cũng 
không “thẳng tuột”. Chẳng hạn, cấp trên khi bước vào căn phòng 
đang có mặt cấp dưới thì đương nhiên phải là người đầu tiên lên. 
tiếng chào hỏi chứ không nên đợi chào hỏi trước. Cũng có thể nói 
như vậy đối với những người lớn tuổi hơn và phụ nữ. Cũng không 
nhất thiết phải lớn tiếng chào hỏi và ôm hôn nhau mặc dù một số 
dân tộc có tập quán khi gặp nhau là dứt khoát phải ôm hôn nhau. 

Nếu bạn trông thấy người quen trên hè phố bên kia, trong 
nhà hát hay tiệm ăn thì chỉ cần hơi cúi đầu chào là đủ, không nên 
giơ tay vấy hoặc chen lấn để tới gặp. Nhưng vẫn có thể có ngoại 
lệ. Người Nhật chẳng hạn, khi gặp người quen ngoài phố thì họ 
cung kính cúi rạp người chào hơi lâu, nhưng chỉ cần chia tay nhau 
là họ lập tức có thể số sàng dùng vai và khuỷu tay huých những 
người đi đường khác cho tới khi trong đám đông xuất hiện một 
người quen biết khác và thủ tục cung kính cúi rạp người chào hồi 
lâu lại bắt đầu tử đầu. 

Đối với chúng ta thì kiểu cách như vậy là thừa và giả tạo, 
nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng người Nhật 
phải hành động như chúng ta và chúng ta phải hành động như 
người Nhật. 


€ó thể làm vê ngoài trồng đẹp hơn |RE ˆ 


Bất tay là việc nên làm chứ không nhất thiết phải làm khi 
chào hỏi (hơn nữa, người giơ tay ra trước là người có quyền ưu 
tiên hơn). Nhưng nếu bạn giơ tay ra để bắt thì hãy làm việc đó 
một cách vui vẻ, chứ không được có vẻ uể oải hoặc ban ơn. Đồng 
thời, không nên sa vào thái cực khác, hoặc là dồn vào cái bắt tay, 
như người ta thưởng nói, “toàn bộ sức lực trí tuệ của mình”, hoặc 
là rung lắc thật mạnh tay người kia hỏi lâu khi chào hỏi nhau 
ngoài phố. Về mủa đông, có thể không tháo găng tay, nhưng nếu 
một người tháo găng tay thì người kia dứt khoát phải làm theo. 
Phụ nữ có thể không cần tháo găng cả ở ngoài phố, trong nhà hát 
hoặc câu lạc bộ nêu như găng đó là một phần của bệ phục sức 
ngày hội. Đàn ông trước khi bắt tay phụ nữ bao giở cũng phải 
tháo găng. 

Người nảo bước vào phòng thì phải chào hỏi trước những 
người đã có mặt trong phòng. Người nảo ra về trước cũng phải 
chào trước. Nêu bạn muốn ra về một cách kín đáo, không cho ai 
biết, thì bạn chỉ cầm chia tay với chủ nhân là đủ. Khi thấy một 
người mới vào thì đàn ông thường đứng dậy, phụ nữ thì không 
nhất thiết phải đứng dậy. Người nào đến muộn hơn những người 
khác thì trước tiên chào hỏi phụ nữ rồi sau đó mới chào hỏi nam 
giới. Khi chào hỏi người lớn tuổi hơn mình thì người phụ nữ trẻ 
phải đứng dậy. 

Theo phong tục của một số dân tộc khi phụ nữ giơ tay ra thì 
đàn ông hôn tay chứ không bắt tay. Ở Tiệp Khắc điều đó chỉ áp 
dụng giữa hai vợ chồng, khi người chồng muốn cảm ơn vợ. 
Nhưng nếu người đàn ông đã hôn tay một phụ nữ thì cũng phải 
xử sự như vậy với tất cả phụ nữ khác có mặt trong phòng. Về 
phần mình, người phụ nữ đã cho phép một người đàn ông hôn tay 
mình, thì cũng không có quyền từ chối điều đó với những người 
đàn ông khác 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 
Làm quen như thê nào? 


Việc làm quen bắt đầu tử việc giới thiệu. Vậy việc giới thiệu 
diễn ra như thế nào trong thực tế? 


Người ta thưởng giới thiệu trước những ai tuổi ít hơn với 
những ai nhiều tuổi hơn, giới thiệu nam giới với phụ nữ, đồng 
thời nêu đầy đủ họ tên, chức vụ (chí ít là nghề nghiệp) của người 
được giới thiệu, rồi sau đó, nếu cần thiết, mới nêu họ tên và chức 
vụ (hoặc nghề nghiệp) của người nhận sự giới thiệu đó. Ngưởi 
nhận sự giới thiệu có thể tự nêu lên cách xưng hô với mình nêu 
người đó muốn. Trong một cử toạ mà đa số đã biết nhau thì chỉ 
cần giới thiệu những người khác. Trừ trưởng hợp đặc biệt, khi 
những người khác cũng muốn được giới thiệu với người mới đến. 
Sở đĩ như vậy là vì một lý do đơn giản: người mới đến rơi vào 
môi trưởng lạ nên không thể nhớ ngay được mọi họ tên được giới 
thiệu với người đó. Khi giới thiệu những thành viên trong một gia 
đình, thưởng chỉ cần nêu đây đủ họ tên của bố mẹ, còn con cái 
họ, ngay cả đã lớn tuổi, cũng chỉ cần nêu tên là đủ. 

Thông thưởng, phụ nữ không tự giới thiệu trước với nam 
giới. Nếu người phụ nữ muốn làm quen với một nhân vật mình 
quan tâm thì có thể nhở một người bạn chung của hai bên giới 
thiệu mình với người đàn ông kia. Sau khi đã được giới thiệu, hai 
bên thường phát biểu những lời lẽ vui mừng được quen biết nhau. 
ỞTiệp Khắc, người phát biểu những lời lẽ đó không phải là ngưởi 
được giới thiệu trước mà là người nhận sự giới thiệu. Sẽ không 
thích hợp, nếu người ít tuổi hơn lại thể hiện niềm sung Sướng 
được làm quen với người nhiều tuổi hơn, hoặc phía nam giới lại 
hết sức tán dương người phụ nữ mới Bặp mặt lần đầu tiên trong 
đời. Chúng tôi coi hình thức biểu lộ niềm hân hoan như vậy là do 
không biết làm chủ cảm xúc của mình. 


Có thể làm vệ ngoĨi NGHỆ CEI AI BE 


Người mới quen biết nhau bắt đầu cảm thây những khó khăn 
đầu tiên khi họ cần mở đầu câu chuyện. Giúp đỡ họ ở bước này 
có thể là người vừa giới thiệu họ với nhau: “đo biết rõ cả hai bên, 
người này cũng biết phạm vi quan tâm của cả hai và những gì có 
thể khiến họ quan tâm đến nhau. 


Sau lúc làm quen 


Mối quen biết đã chớm nở có thể dẫn tới tình huông là sau 
một tối vui cbung với nhau, người đàn ông đề nghị đưa tiễn người 
phụ nữ về nhà. Người đàn ông phải tiễn người phụ nữ đúng là về 
đến nhà chứ không được đến tận phòng ở, ngụ Ý rằng người phụ. 
nữ không sẵn sàng tiếp anh ta tại chỗ ở, cho dù anh ta có rất mễn 
người phụ nữ chăng nữa. Người phụ nữ phải đi ở phía bên phải 
người đàn ông nếu người đàn ông không phải là quân nhân và 
không mặc quân phục. Nếu người đàn ông đưa tiễn hai người phụ 
nữ thì phải đi ở giữa, nếu hai phụ nữ không cùng tuổi thì người đàn 
ông đi bên trái người lớn tuổi hơn, còn người phụ nữ ít tuổi hơn đi 
bên phải người lớn tuổi hơn. Nếu người đàn ông thuê tắc-xi thì 
trước hết phải giúp người phụ nữ ngồi vào ghế phía sau là chỗ an 
toàn hơn, rồi sau đó mới tự ngồi vào ghê trên, bên người lái xe. 
Khi lên cầu thang người đàn ông phải đi sau phụ nữ và khi xuống 
thang phải đi trước phụ nữ, làm như vậy là để đề phòng trưởng hợp 
nêu người phụ nữ bị khuyu chân hay trượt chân thì có thể tựa vào 
người đàn ông. Đồng thời, người phụ nữ được đành cho một 
khoảng rộng gần tay vịn cầu thang. Khi lên hay xuống các phương 
tiện giao thông công cộng, người đàn ông cũng phải tuân theo 
những quy tắc như khi lên xuống thang, tức là giúp phụ nữ vào 
trước và xuống sau để phụ nữ có thể tựa vào tay người đàn ông. 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 

Ở Tiệp Khắc thưởng chỉ giúp người già và người tàn tật lúc 
lên xuống các phương tiện giao thông công cộng. Nhưng nêu 
người đàn ông lần đầu tiên đưa tiễn người phụ nữ trên xe riêng 
của mình, thì lúc đầu phải giúp phụ nữ vào xe trước rồi mình mới 
ngôi vào chỗ lái. Trong trưởng hợp này, cũng. có thể mởi người 
phụ nữ ngôi bên cạnh. Tuy nhiên cần lưu ý rằng chỗ ngồi phía 
trước là không thật an toàn, 


Mời khách 


Mời khách không nhất thiết phải mởi về nhà mình. Sau khi 
đã làm quen thì thưởng đàn ông mởi phụ nữ. Đàn ông có thể mời 
phụ nữ đến tiệm ăn, nhà hát hoặc phòng hoà nhạc. Khi sự quen 
biết đã khá thân thiết thì người phụ nữ cũng có thể mởi đàn ông 
đi xem hát hoặc nghe hoà nhạc. Trong bất kỳ trưởng hợp nào thì 
người đứng ra mời phải đóng vai trò chủ nhân, còn người được 
mới sẽ là khách. 

Trước khi tiếp nhận lời mời hoặc tự mình đóng vai trò chủ 
nhân, bạn cần suy nghĩ xem nên ăn mặc thế nào. Dĩ nhiên, nhiều 
điều phụ thuộc vào việc bạn được mời đến đâu hoặc bạn mời 
khách đi đâu. Nếu đó không phải là cuộc đạo chơi ngoài trời thì 
bạn nên đi giày để cao và mặc áo đài đẹp. Cách trang điểm và 
chải đầu cũng phải phủ hợp với kiểu phục sức đẹp của bạn, và tất 
nhiên, tất cả những thứ đó phải phù hợp với phong cách và cá tính 
của bạn, nêu không, người đàn ông đứng ra mời bạn có thể không 
nhận ra bạn. 

Nếu bạn không thoả mãn với quần áo của bạn thì bạn có thể 
sửa chữa tình thế bằng những đồ kim hoàn, hoặc chiếc khăn san 
trùm lên vai bạn. Giày để thấp hoặc nhất là giày thể thao đề cao 


Có thể làm vẻ ngoài trông đẹp hơn jREN 


su dù có mốt đến đâu chăng nữa vẫn phải đi ở nhà và chở một dịp 
thích hợp hơn. 


Trong tiệm ăn 


Đến tiệm ăn cũng như đến bất kì nơi lạ nào, người đản ông 
bao giờ cũng vào trước. Nêu bạn đi cả một nhỏm đến tiêm thì 
người đứng ra mởi bước vào trước, sau đó là phụ nữ và cuối cùng 
mới đến lượt nam giới. Ở tiền sảnh tiệm ăn, đàn ông phải giúp phụ 
nữ cởi áo khoác ngoài, trao áo khoác ngoài của phụ nữ cho người 
coi giữ quần áo rồi mới đến lượt mình cởi áo khoác ngoài. Trong 
lúc ấy, phụ nữ sửa lại trang phục đầu tóc trước gương hoặc vào nhà 
vệ sinh. Khi đến bàn ăn thì đàn ông cũng phải vào trước, chọn 
chiếc bàn thuận tiện hoặc nhờ sự giúp đỡ của người chủ tiệm, còn 
nếu người chủ tiệm vắng mặt thì nhờ người phục vụ bàn giúp đỡ... 
Chỗ ngồi cụ thể là do phụ nữ chọn còn đàn ông phải lưu ý đến chỗ 
ngôi đó được tiện lợi (nên để phụ nữ ngồi quay mặt về phía phòng, 
còn đàn ông thi quay lưng lại hoặc ngôi ở chiếc ghế cạnh lối đi). 
Ngôi đối điện nhau, theo quan điểm của chúng tôi, là quá chính 
thức, nên ngôi gần nhau thì hơn. Nếu túi xách nhỏ thì phụ nữ có 
thể đặt lên đầu gối mình. nêu túi xách hơi to thì có thể đặt sau 
lưng, nhưng tuyệt đối không được đặt lên bàn. 

Phụ nữ xem thực đơn trước và chọn món nào hợp với khẩu 
vị của mình. Nếu thấy khó chọn có thể hỏi ý kiến người đàn ông. 
Người đàn ông thưởng chọn đồ uống, nhưng phải chọn thứ để 
uống nào hợp với khẩu vị người phụ nữ. 

Nếu nhóm người ngôi quá lâu ở bàn thì đương nhiên là phụ 
nữ có nhu cầu vắng mặt một lát. Không nên ngại ngừng làm việc 
đó, nhất là bạn cần phải trang điểm lại, mà trang điểm ngay tại 


HQ Bách khoa phụ nữ trẻ 


chỗ thì hết sức không đẹp. Về phần mình, đàn ông không nên 
đứng đậy khi thấy phụ nữ đứng dậy, làm như vậy chỉ đặt phụ nữ 
vào tình thê khó xử. 

Cuối củng, sau khi ăn xong, đàn ông trả tiền, giúp phụ nữ 
đứng dậy khỏi bàn ăn, cỏn khi đến phòng gửi quần áo thì giúp 
phụ nữ mặc áo khoác, sau đó mới đến lượt mình. Ngày nay, khả 
thông thường là những người coi giữ quần áo giúp phụ nữ mặc áo 
khoác ngoài. Nhưng người đàn ông phong nhã không bao giở trao 
cho ai việc săn ì SÓC đến người bạn nữ của mình. 


Trong nhà hát và phòng hoà nhạc 


Bất kể ai là người đứng ra mời đi xem hát hoặc nghe hoà 
nhạc - phía đàn ông lay chính bạn, người đàn ông bao giở cũng 
câm vé. Đàn ô ông phải vào phòng biểu diễn trước, phải đi trước 
đọc theo hàng ghế đến chỗ ngồi và chỉ khi đó mới trao cho bạn 
quyền chọn chỗ (có lẽ chẳng phải nhắc nhở rằng, khi đi tới chỗ 
ngồi của mình, thì cả bạn lẫn bạn trai đều phải quay mặt về phía 
những khán giả ngồi cùng dẫy với bạn, chứ không nên quay lưng 
lại, vì bạn thể nào cũng gây cho họ ít nhiều phiền phức: bởi vậy 
bạn nên đến chỗ ngồi đúng giờ thì hơn) Khi chọn chỗ, phụ nữ 
thường ngôi ở bên phải nam giới, nhưng nêu đầu những người ở 
các hàng ghế trước che khuất mắt bạn thì bạn có thể ngồi bên trái 
nam giới. 

Có thể xảy ra trường hợp là bạn không thấy thích vở diễn 
hoặc buổi hoà nhạc. Bạn không nên bộc lộ thành lời cảm g giác đó 
của mình trong lúc buổi diễn đang tiếp tục. Những khán giả ngôi 
gần bạn có thể tại thấy thích thú thì sao? Bạn cũng không nên 
bình phẩm nghệ thuật diễn xuất hoặc trình độ biểu diễn của diễn 


Có thể làm vẻ ngoài trồng đẹp hơn | 


viên hoặc nghệ sĩ và tuyệt đối không được bỏ ra về giữa chừng. 
Hãy tên trọng lao động của các nghệ sĩ, tôn trọng khán giả ngôi 
xung quanh và cuối cùng, hãy tôn trọng bản thân bạn. 

Hệt như vậy, chớ vội vã đên phòng coi giữ quần áo ngay sau 
khi kết thúc buổi diễn để mặc áo ngoài cho nhanh. Không phải 
ngày nào bạn cũng đi nhà hát hoặc đến phỏng hoà nhạc (tất 
nhiên, nêu bạn không phải là điễn viên hoặc ca sĩ), vậy thì hãy 
kéo đài thêm chút không khí hội hè trong buổi tối đó của bạn. 


Nghệ thuật tặng quà 


Đối với người đàn ông đã tỏ đấu cảm mếễn bạn thì sớm hay 
muộn bạn cũng sẽ muốn tìm cách nào đấy cảm ơn hoặc tặng quà 
cho người đó nhân địp ngày lễ hoặc ngày sinh nhật. Chọn đúng 
quà tặng, đem tặng và ƒự mình nhận tặng như thế nào - đó là một 
nghệ thuật thực sự mà mỗi phụ nữ đều phải nắm được ở mức độ 
hoàn hảo. 

Vào thời điểm bạn tặng món quả đầu tiên cho người đàn ông 
bạn cảm mến, chắc chắn bạn đã có lần nhận quả tặng của người 
đó. Bạn hãy nhớ lại xem món quả đó như thế nào và bạn đã tiếp 
nhận món quả đó ra sao? Chuyện đó xây ra ở ngoài phó. lúc 
người đó mời bạn hoặc bạn mời người đó đi đâu hay khi người 
đó lần đầu tiên tới thăm bạn. 

Người đàn ông lần đầu tiên bước qua ngưỡng cửa nhà bạn 
thường là đem hoa đến. Tất nhiên bạn không quên cảm ơn? 
Không có gì khó chịu bằng sau khi nhận hoa là lập tức tức đặt 
sang bên (chúng ta bao giờ cũng bận tôi mắt. Lúc ở nhà, chúng 
ta quả thật không có thởi giờ. Hãy cảm ơn và lãng quên it phút 
mọi công việc để mở bó hoa ra, cắt xén tươm tất rồi cảm vào lo). 


H Bách khoa phụ nữ, trẻ 


(hưng chúng tôi vẫn khẩn thiết khuyên bạn sau khi nói những lời 
âm ơn là lập tức chăm sóc đến bó hoa đó và chọn chiếc lọ bạn 
êu thích nhất để cắm bó hoa đó. 

Cà đối với những món quà khác mà bạn đã nhận được cũng 
vậy; không bao giờ chưa mở mà bạn đã đặt ngay sang bên. Hãy 
dành những lời lễ tốt đẹp cho người tầng bạn quà, hãy biết đánh 
giá xứng đáng mối quan tâm dành cho bạn. Mỗi dân tộc đều có 
những câu tục ngữ đại ý là: quà tặng không quý bằng tâm lòng. 
Hãy học cách coi trọng trước hết là lòng quan tâm, dù cho lòng 
quan tâm dó thể hiện qua một bó hoa nhỏ! 

Người đản ông nào quý trọng bạn SẼ không bao giờ đảm tặng 
bạn những thứ quần áo lót (việc này thì ngay cả các ông chồng 
cũng không làm). Nếu sự quen biết của bạn chỉ mới đang phát , 
triển thì bạn không nên nhận những món quà quá đắt giá, chỉ nên 
ngỏ lời cảm ơn nhưng phải dứt khoát khước từ ngay món quả tặng 
đất giá. Nếu không phải vợ chồng hoặc họ hàng gần gũi tặng 
nhau thì các món quà đất giá chẳng khác gì một sự mua chuộc 
hoặc thậm chí một sự hối lộ. Nếu nhận một món quà đắt giá của 
một người đàn ông tuy bạn có thiện cảm nhưng không phải là chỗ 
thân thuộc với bạn thì bạn nhất định sẽ phải phụ thuộc vào người 
đó và bạn khó thoát khỏi những phiền nhiễu do tình trạng phụ 
thuộc như vậy gây r4. 

Hệt như vậy, khi bạn chọn quà tăng cho nam giới. Bạn chớ 
nên có ý làm người đó phải sửng sốt vì tính hào phóng của bạn. 
Cũng như bạn, người đàn ông quan niệm quả tặng trước hết là biểu 
hiện lòng quan tâm đối với mình chứ không phải giá trị tiền bạc. 
Một chiếc cả vạt, một bộ khuy cài được chọn lựa với tâm lòng yêu 
thương, một cuốn sách hay - những món quà giản dị đó chứng tỏ 
lòng quan tâm của bạn rõ rệt hơn nhiều so với một vật đắt giá. 
Điều quan trọng không những là lòng quan tâm mà cả cách bạn 
tặng nữa. Một món quà dúi vào tay một cách cẩu thả có thể xoá 


Có thẻ làm về ngoài trồng dẹp hơn | BâểG 


sạch ä ấn tượng tốt đẹp nhất do món quà đó có thể gây ra. Cũng 
không nên bỏ món quà tặng đó vào một chỗ nào đó - đây, tôi để ở 
đây món quà dành cho bạn, khi nào có thời gian thì hãy mở ra 
xem. Không nên tặng những thứ đã dùng rồi (trừ những thứ có giá 
trị vật cổ) hoặc những thứ do người khác tặng bạn nhưng bạn 
không dùng đến hoặc muốn bỏ đi. 

Vợ chồng có thể tặng nhau những món quà đất giá nêu điều 
đó không ảnh hưởng đến ngân sách gia đình. Đồng thời chúng tôi 
không coi quà tặng là một thứ gì đây mà người chông không trực 
tiếp trao cho vợ, lại đưa vợ tiền để “mua giúp” vì không có thì 
giờ “lan man các cửa hàng” (thật đáng tiếc là ngày nay việc đó 
xảy ra khả thường xuyên, và nhiều bà vợ thích cầm tiền hơn là 
nhận “một thử vớ vẩn gì đấy” khiến chồng tiêu tốn tiền. Cả các 
bậc cha mẹ cũng ngày càng hay tặng những phong bì tiền cho các 
cô con gái mới lớn hoặc còn trẻ (hệt như cho các cậu con trai). 
Chúng tôi không hề phản đối việc bố mẹ tặng tiền cho con cái, 
nhất là hình thức “quà tặng” như vậy đang trở thành khá phổ 
biến. Nhưng bố mẹ cũng nên kèm phong bì tiền đó một bó hoa 
nhỏ hoặc một lọ nước hoa giản dị. 

Một món quà được chọn lựa và đem tặng có óc thấm mỹ, có 
thể làm bền chặt mối quan hệ giữa người này với người khác và 
làm mỗi quan hệ đó thân thiết hơn và gần gũi hơn. 


Tại nơi làm việc 


Ngày nay, tuyệt đại đa số phụ nữ đều đi làm. Nhưng hoàn 
cảnh công việc buộc phụ nữ phải chịu một số tình huồng không 
thể không tỉnh đến. 


Về bản chất, phụ nữ chiếm vị trí “được quan tâm” hơn trong 


Ï'Bách khoa phụ nữ trẻ 


¡ hội so với nam giới. Nhưng tại nơi làm việc, phụ nữ thường là 
p đưới của nam giới. Làm thế nào để dung hoà mâu thuần đó? 
Trước hết phụ nữ hiểu rằng công việc là công việc, đừng tìm 
1o mình một thứ quyền ưu tiên nào chỉ bởi vì mình là một phụ 
ữ. Việc bảo hộ lao động nữ do nhà nước chịu trách nhiệm bằng 
¿ch ban bố những đạo luật và quyết định đặc biệt, và không một 
¡, ngay cả người thủ trưởng ngạo mạn nhất, lại được phép vì 
hạm những đạo luật và quyết định ấy. Nhưng phụ nữ không nên 
òi hỏi những quyền ưu tiên vượt quả những quyền ưu tiên do 
uật định. Đồng thời chẳng vinh dự gì cho những người đàn ông 
ào quên rằng trước mặt mình không phải chỉ đơn giản là một nữ 
ông nhân mà còn là một phụ nữ, không chịu nhường bước khi 
rào thang máy, không giúp người đó cởi và mặc áo khoác, hút 
huốc trước mặt họ mặc dù khói thuốc làm họ khó chịu và kể 
ïhững chuyện tiếu lâm tục tấu khi có mặt nhân viên nữ. 

Có những tổ chức và cơ sở sản xuất mà trong đó các đồng 
nghiệp có thói quen xưäg hô với nhau là “cậu tới bất kể tuổi tác 
và nam hay nữ. Điều này tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến 
kết quả công việc và chính là không được phép tạo ra không khí 
dễ đãi với những khuyết điểm thiếu sót. 

Nhưng cách xưng hô như thế nào trong tập thể bạn làm việc 
- xưng hô thân mật hay lịch thiệp, khách sáo - điều đó không quan 
trọng. Điều quan trọng là làm sao để những lợi ích lao động 
chung gắn bó mọi người lại, làm họ quan tâm thiết tha đến kết 
quả công việc và góp phần phát triển những tiều chuẩn đạo đức 
cao cả. Trong cách cư xử đồng nghiệp, không được phép tỏ ra SỐ 
sàng, suông sã. Không ai dám đối xử như vậy với bạn nêu bạn 
không than vấn với đồng nghiệp về những khó khăn trong ga 
đình bạn, không vô cớ mắng mỏ chồng con. Chúng tôi xin nhắc. 
rằng công việc trước hết là công việc, nơi mà thải độ cớ mở quá 
đáng và sự cảm thông không góp phần mà chỉ gây trở ngại. Trong 


Cỏ thể làm về ngoài trông đẹp hơn | 


ông việc, cần nghĩ đến lợi ích của tập thể lao động chứ không 
hải lợi ích của riêng mình. Thái độ tôn trọng đối với bạn sẽ cho 
thép thủ trưởng của bạn lưu ý đến ý kiến của bạn Khi đề xuất các 
uyết định, chứ không hành động ngược lại với quan điểm của 
ạn. Về phần mình, nếu bạn có điều không hài lỏng thì hãy trình 
ày kiến nghị của mình một cách bình tĩnh, có lý lẽ, khi đó ý kiến 
tủa bạn sẽ được lắng nghe, tuy chậm, muộn, hoặc được lưu ý đến 
khỉ đề xuất quyết định mới. 

Tai hoạ của nhiều cơ quan hiện nay là những cuộc trỏ chuyện 
ua điện thoại không hề có quan hệ gì với công việc. Một phụ nữ 
°Ó giáo dục không cho phép mình dùng điện thoại nói chuyện 
nêng hàng giờ liền, làm đồng nghiệp sao lãng công việc và khiến 
họ phê phán một cách chính đáng. Điện thoại công vụ chỉ dành 
cho những cuộc đàm thoại về công việc. Mọi cuộc nói chuyện 
khác phải tiên hành qua điện thoại ở nhà, qua trạm điện thoại công 
công hoặc khi gặp gỡ riêng ngoài giờ làm v!ệc. 

Không được phép can thiệp vào câu chuyện của các đồng 
nghiệp khi bạn không được họ hỏi ý kiến hoặc nhờ giúp đỡ. Và 
cuối cùng, một việc hoàn toàn không xứng đáng chẳng những đối 
với một phụ nữ có văn hoá mà còn đối với danh hiệu con người 
là việc lan truyền ởi những sự việc bị bóp méo, những chuyện 
ngôi lê đôi mách và vu khống, viết những thư và đơn tố cáo nặc 
danh. Trình độ văn hoá cao không loại trừ mà đỏi hỏi tính nguyên 
tắc và sự thăng thắn trong các nhận xét, đỏi hỏi công khai phê 
phán mọi khuyết điểm mà lương tâm công dân của bạn không 
cho phép bạn dụng hoà. Nếu bạn phê phán có cơ sở, phê phán 
không phải sau lưng mà công khai trong tập thể của bạn, hoặc 
trong cuộc họp chung thì sẽ chẳng ai dám thủ ghét bạn. 


¡Bách khơa phụ nữ trê 


Những buổi liên hoan tại nơi làm việc 


Tại một vải nơi tập thể, những người cùng làm việc thường 
tổ chức góp tiền vào quỹ chung để ăn mửng ngày lễ, thăng lợi 
trong sẵn xuất hoặc ngảy sinh nhật của ai đó trong tập thể. Tiên 
góp chung thưởng được dùng để mua thức ăn, đổ uống, một phần 
các món ăn do phụ nữ nấu nướng trước ở nhả. 


Những buổi liên hoan tại nơi làm việc như vậy giúp anh chị 
em cùng công tác có dịp tìm hiểu nhau hơn, trò chuyện với nhau 
trong bầu không khí thân tình hoặc giải quyết dễ dàng hơn những 
chuyện hiếu lầm nếu có. Một cá nhân nảo đấy, nêu có ngày sinh 
nhật hoặc sự kiện trọng thể khác, thưởng không đủ tiền để mởời 
mọi bạn bẻ cùng đến nhà mình hoặc tiêm ăn, hơn nữa, lý do góp 
tiền cho quỹ chung như vậy có thể rất khác nhau. 


Mặc dù thừa nhận hình thức vui liên hoan như vậy đang tồn 
tại trong cuộc sống, chúng tôi vẫn cho rằng những tối vui đó sẽ 
vừa có lợi vừa vui vẻ hơn rất nhiều nếu chuyển khỏi bốn bức 
tưởng của phòng lảm việc để đưa đến câu lạc bộ, cung văn hoá 
hoặc đến nhà người có dịp vui tuy chỉ phí tổ chức vẫn lấy ở quỹ 
chung. Ưu thế của những địp vui tổ chức bên ngoài phòng làm 
việc là có thể mởi cá vợ con đến, một điều cũng gÓP phần làm 
các đồng nghiệp hiểu nhau sâu sắc hơn, và những điều kiện để 
nghỉ ngơi thật thoải mái cũng sẽ nhiều hơn là trong phòng làm 
việc, nơi ít thích hợp nhất cho các buổi liên hoan ăn uống. 


Không được biến các buổi liên hoan kiểu đó thành một dịp 
rượu chẻ bc bét. Say rượu nói chung là tật xâu và là một trong 
những tật xấu tệ hại nhất của con người. Nếu bạn không biết uống 
rượu thì chớ uống ngay cả trong buổi liên hoan như vậy, mặc cho 
đồng nghiệp tha hỗ thuyết phục rằng một cốc rượu sẽ làm tập thể 
của bạn đoàn kết hơn nữa. Chúng tôi không biết một trưởng hợp 


Có thể lâm vẻ ngoài trồng đẹp hơn JEEBN 


nảo rượu lại quả thật đoàn kết được tập thể những người cùng làm 
việc. Nhưng chúng tôi biết vô số trường hợp sản xuất bắt đầu bị 
bê trễ từ những cuộc chè chén tập thể. 

Chúng tôi kiên quyết khẳng định, lập luận cho rằng việc 
uống rượu khiến mọi người hăng hái và gần gũi nhau hơn đều là 
không có một chút cơ sở nào. Thật may mắn là hiện nay nhiều 
người đã bắt đầu hiểu như vậy. Chẳng có gì bí mật là trong hàng 
loạt nước công nghiệp phát triển việc sử dụng đỗ uống có chất 
rượu giảm đi rõ rệt. Chẳng hạn như ở Mỹ, việc tiêu thụ các loại 
rượu mạnh trong những năm 1973-1983 đã giảm đi [1,6%., Quả 
thật, cũng trong khoảng thời gian đó, việc tiêu thụ rượu nho ở Mỹ 
tăng lên 28,7% và việc tiêu thụ bía tăng lên I I,8%. Nhưng sự thật 
vẫn là sự thật: các loại rượu mạnh ở Mỹ ngày nay không còn được ` 
dùng một cách phố biến như mưởi năm trước đây. Nhưng, chúng 
tôi đã đi hơi xa để tài câu chuyện của chúng ta về những buối liên 
hoan tại nơi làm việc và về việc không được biên những buối liên 
hoan này thành địp rượu chê be bét. Rất có thể câu chuyện của 
chúng tôi có nguy cơ bị các bạn cảm thấy đơn điệu, nhưng chúng 
tôi vẫn nhắc đi nhấc lại một lân nữa: điều chú yếu tại nơi làm việc 
không phải là cách đối xử của chúng ta với nhau (mặc đủ mối 
quan hệ công việc bình thưởng phải hiện diện trong từng tập thể) 
thậm chí cũng không phải việc chúng ta thưởng gặp gỡ lay 
không các bạn đồng nghiệp trong thời gian ngoài giờ làm việc, 
mà là lợi ích của sản xuất, là thái độ của chúng ta đối với công 
việc, là việc chúng ta bỏ vào đó biết bao tâm sức và tài năng. 
Chính do căn cứ vào đó trước tiên - vào thái độ tận tâm của chúng 
ta đối với công việc - mả các đông nghiệp và toân thể xã hội nói 
chung xét đoán và động viên chúng ta. 


PHẦN BA 


NỮ GIỚI VÀ NAM GIỚI 


1. NAM NỮ KHÁC NHAU VỀ MẶT GÌ 
VÀ VÌ SAO CHỨNG TA YÊU NHAU 


Nếu như ở đâu đó trong chốn sâu thẳm của vũ trụ có tổn tại 
cuộc sống thì mặc dù chưa biết một chút gì về những hình thức 
của cuộc sống đó, chúng ta vẫn có thể quả quyết rằng cuộc sống 
ây được xây dựng tiên cơ sở chia thành hai giới: nam và nữ. Do 
đâu chúng ta có thể quả quyết như vậy? Chẳng qua là vì thiên 
nhiên, bằng cách “sáng tạo” ra đồng thời hai giới đối lập nhau, 
đã đạt tới sự hoàn thiện trong quá trình tự phát triển của mình, 
một mức độ hoàn thiện đến nỗi không thể nghĩ ra được một cái 
gì hoàn thiện hơn. Thiên nhiên không cần thiết phải “nghĩ ra” 
một cải gì đó mới mẻ để cho mới mê nữa, bởi vì cải mà thiên 
nhiên đã một lần tạo ra, bảo đảm cho thiên nhiên tổn tại mãi mãi. 

Bạn có thể hỏi tại sao là hai giới? Tại sao không phải là một 
hoặc ba? Dù bạn đứng trên góc độ nào mà xem xét thì một giới 
vẫn là sự tự lặp lại, là “giẫm chân tại chỗ”, là thiểu vắng mọi sự 
tiễn bộ và bởi vậy, là phụ thuộc hoàn toàn vào những ““đỏng đảnh” 
của môi trưởng xung quanh. Môi trưởng xung quanh mà thuận lợi 
thì giới này sẽ tự lặp lại với vẻ đơn điệu hiểm hoạ, môi trường mà 
thay đối thì giới này sẽ nhanh chóng chết đi vì không có trong bản 


Nữ giới và nam giới |REN 


thân mình một yếu tố gì giúp cho nó sống sót trong những điều 
kiện đã thay đổi. Về phương diện này thì ba giới, nêu như điều đó 
có thể xảy ra, tưởng như cơ cầu năng động hơn, cho phép có nhiều 
phương án thuận lợi hơn, và do đó, cho phép các cơ thể được ba 
giới tạo ra thích ứng tốt hơn với những điều kiện của môi trường 
đã thay \ đổi. Những sự tiến bộ ở đây chỉ là ảo, về thực chất, sự tiến 
bộ đó rất mong manh và không chắc chắn. Việc có ba giới sẽ dẫn 
đến tình trạng hoàn toàn hỗn hợp, sẽ dẫn tới khả năng tạo ra những 
nhóm thù địch nhau bên trong “liên minh tay ba” và kết quả sẽ dẫn 
tới việc biến mất cả ba giới trong vòng vài thế hệ, 

Hai giới là sáng tạo thực sự thiên tài của tự nhiên, cho phép 
tự nhiên đạt được sự hài hoà cao nhất trong thể thống nhất và đấu 
tranh vĩnh viễn giữa các mặt đối lập ánh sáng và bóng tối, cái 
sống và cái chết, điều PIN và điều ác, tình yêu vả căm thủ - mọi 
hiện tượng trong cuộc sống đều được xây dựng trên cơ sở cái này 
phủ định cái kia và cái này khẳng định cái kia. Xét theo ý nghĩa 
này thì vn cùng tổn tại hai giới đối lập không phải là ngoại lệ. 
Ngay ở cấp độ các cơ thể đơn giản nhất ta cũng đã quan sát thấy 
cuộc đấu tranh của giới này nhằm chiêm đoạt giới khác mặc dù 
cuộc đầu tranh này giống một sự tìm kiếm khốc liệt và đẫm máu 
hơn. Sự tiễn hóa càng phát triển thì cuộc đấu tranh đó không hề 
dịu đi mà bủng lên mạnh mẽ hơn; mẫu đổ và tóc râu bay tứ phía 
chẳng những theo nghĩa bóng mà theo nghĩa đen của những từ ây. 

Trong cuộc đấu tranh vĩnh cửu này - đầu tranh giới này nhằm 
chiếm đoạt giới khác - lịch sử phát triển nhân loại không phải là 
một “ngoại lệ đễ chịu”. Quả thật con người đã làm đa dạng thêm 
ít nhiều cuộc đấu tranh này, một sự đa đạng mà cho tới nay không 
sinh vật nào “nghĩ đến”. Thật vậy, sau khi cảm thấy mình có sức 
mạnh, và cùng với sức mạnh là mọi quyền lực mà quyèn lực thì 
thật thú vị khi áp đặt cho kẻ yêu, người đàn ông mau chóng hạ 
thấp địa vị người phụ nữ tới hàng đồ vật để người phụ nữ không 


IEBl[Bich khoa phụ nữ trẻ 


nghĩ đến chuyện tổ chức một chế độ mẫu hệ mới. Theo quan 
niệm của người đàn ông, thì đỗ vật sẽ càng quí mễn nêu có thể 
rút từ đó ra' nhiều lợi lộc. Bởi vậy người phụ nữ trong các giai 
đoạn phát triển đầu tiên của nhân loại ít khi bị hạ thấp hơn giả trị 
của con bò hoặc con cửu, mà bỏ, cừu v.v... vào thời công xã 
nguyên thuỷ lược định giá rất cao. 

Càng về sau thì “giá trị? của phụ nữ càng không ngừng tăng 
lên (tăng lên bởi một lý do là người phụ nữ lại cho “ông chủ” của 
mình kẻ kế nghiệp mà “ông chủ” có thể giao phó toàn bộ của cải 
của ông ta, không sợ ông ta ta chết, của cải ấy bị kẻ thủ chiếm đoạt 
hoặc tan thành mây khói) cho đến khi biến thành một loại con mỗi 
ngon lành. Mà bất kỳ con mỗi nào - mà lại ngon lành nữa - không 
những đòi hỏi các trận đầu cao thượng của giới hiệp sĩ mà còn đi 
hỏi những mưu mô, những độc kế, những đỏn đánh lớn, những 
trận plao chiến công khai và những cuộc chiến tranh thật sự. Phụ 
nữ bị bắt cóc, phụ nữ bị đem bán, vì phụ nữ mà đầu chỉ dân 
thường, cả những người thượng lưu quý tộc cũng đập vỡ sọ nhau, 
cắt cổ nhau, và phá huỷ tất cả những gì trong tầm tay trong lúc 
giận dữ, những gì phải vất vả lắm mới tạo nên được trong vòng vài 
thế hệ trước đỏ. 

Quả là những thời kỳ vinh quang! Đàn ông chỉ chăm chăm 
một ý nghĩ: ngôn hết Sức lực và thời gian của đàn ông là để 
chiếm đoạt, chiếm đoạt càng nhiều càng tốt, biển thành của riêng 
của mình và chỉ của riêng của mình thôi! Với thái đô vô trách 
nhiệm như vậy của đàn ông thời đỏ, phụ nữ chỉ còn cách trồng 
chờ vào những thay đổi sắp tới trong cuộc đời mình, biết dâu, cả 
bản thân mình rồi cũng sẽ bị bắt cóc, bị đẩy vào một hoàn cảnh 
nhục nhã, mà ở đây thì - mặc kệ hết - đôi vai mảnh dẻ sẽ phải 
gánh vác một công việc mới nặng quả sức. 

Nhưng, những. thời kỳ man rợ vĩnh quang ấy đã vĩnh viễn lùi 
sâu vào quả khứ, đến thay thể là một cái gì đó hoàn toàn khó hiểu 


Nữ giới và nam giới [BE 
và mới mẻ mà sau này con người sẽ gọi là nên văn mình. Người 
đàn ông rút cục đã đạt đến mức giàu có tới nỗi có thể tự cho phép 
mình hưởng một thứ xa xỉ là không cần làm gì hết và đồng thời 
cho phép cả người phụ nữ của mình cũng nhàn rỗi chút ít. Vào lúc 
rỗi rãi, khi ngắm nhìn vật sở hữu của mình, người đàn ông chợt 
phát hiện ra rằng vật sở hữu nảy không những nâng niu chiều 
chuộng mình, không những đem lại cho mình những đứa trẻ ngô 
nghĩnh gợi nhớ tới thởi kỷ thơ bé xa xưa (chà, thởi gian trôi 
nhanh thật!) mà ngoài những ưu điểm khác, lại còn đẹp nữa. Thế 
là lại bùng lên cuộc chiến đấu mới nhằm chiếm đoạt phụ nữ. 
Đỉnh cao của chiến đâu mới này vào thời kỳ sơ khởi của văn 
minh là cuộc chiến tranh Tơroa nổ ra do việc bất cóc nàng Hêlen ` 
kiều diễm, vợ của thủ lĩnh tộc Xpáctơ là nàng Mêlelớt và con gái 
của chính thượng thần Dớt và nàng Lêđa. (Trong mở lộn xôn về 
gia đình này, đáng chú ý đến chỉ tiết sau đây: Lêda, mẹ của 
Hêlen, lại không phải Tà vợ của tượng thần Dớt mà là vợ của một 
thủ lĩnh Xpáctơ khác là Tinđarây. Đó, dù các bạn nói gì thì nói, 
thì đàn ông, ngay cả những người đã vươn tới cập thượng thần, 
cũng chẳng có trỉ tưởng tượng phong phú gì lắm trong vẫn đề lựa 
chọn phương tiện để chiếm hữu phụ nữ). 

Sắc đẹp, dù điều này nghe có vẻ thật man rợ đối với người 
phụ nữ hiện đại, cũng mau chóng biến thành đỗ vật trong mắt 
người đàn ông. Một đồ vật đắt giá, đúng thê. Nhưng điều gì có 
thể ngăn chặn người đàn ô ông giàu có trước ý muốn trở nên giàu 
có hơn nữa? Không một thứ gì hết. Và người đàn ô ông trong thời 
gian không xảy ra chiến tranh chỉ chuyên chú vào việc ngắm 
nghĩa vẻ đẹp của vật mình sở hữu, chợt muốn đưa vào công việc 
khó khăn này dối với ông ta một vẻ đa dạng dễ chịu: ông ta bắt 
đầu tăng số vợ của mình lên để có điều kiện ngắm nghía không 
phải một sắc đẹp duy nhất mà là nhiều sắc đẹp cùng một lúc. 
Chà, lúc đầu, việc đó ve vuốt tính kiêu hãnh của ông ta biết bao 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nhiêu! Ông ta giàu có như vậy, hùng mạnh như vậy, hãy nhìn 
xem, biết bao báu vật tuyệt đẹp ở trong tay ông ta! 

“Hãy nhìn xem” ư? Vậy ai có quyền đó, cái quyền được nhìn 
kho báu của ông ta? Hôm nay họ c;¿ nhìn mà thôi, họ thán phục 
cùng với ông ta, họ ghen, nhưng ngày mai, khi ông ta trở nên giả 
yêu và đau ốm... Thật khủng khiếp hình dung thây chuyện gì xảy 
ra vào ngày mai! Và lão già giàu có sau khi đưa vào hậu cung của 
mình một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thiên thần, bỗng cảm thấy 
nhức buốt vì ghen ty. Làm sao có thể không ghen ty được nếu báu 
vật của ông ta không hiểu sao lại thở dài nhiều hơn, không hiểu 
sao lại giày vò day dứt và không thấy hài lòng với ý nghĩ rằng ông 
ta, vị chúa tể và ông chủ của cô, đã ban ân huệ cho cô dù chỉ bằng 
cách ngắm nghía cô. Bắt kỳ một người bình thưởng khác sẽ hành 
động ra sao nêu vào địa vị lão già giàu có đang sắp từ biệt cối đời 
này? Chúng tôi không biết con người bình thường sẽ hành động ra 
sao, nhưng lão già giàu có kia đã hành động theo kiểu riêng của 
lão: lão phái một gã đầy tớ trung thành nhất, liêm khiết nhất, sẵn 
sàng nhảy vào lửa vì lão, đến canh giữ các báu vật của lão. Phải 
đến thì cứ phái đến, nhưng để gã đầy tớ cái gì cũng “nhất” này 
không tìm cách chống lại chủ mình, lão đem thiến gã trước đi. 

Từ lúc đó nỗi nhức nhối vì ghen ty trong tâm hồn gã đàn ông 
chiếm hữu đã phát triển thành một vết loét thật sự: suy nghĩ của 
lão chỉ quy về một điều: cái gì của ta thì chỉ riêng là của ta thôi, 
mà nếu không phải là của ta thì sẽ chẳng là của ai hết. Gã hoạn 
quan trong hậu cung là bằng chứng hiển nhiên về sự hẹp hỏi của 
nam giới và là bằng chứng cho thây rằng người đàn ông mù 
quáng vì ghen tuông sẽ không cảm thấy một chút đồng cảm nào 
với những người củng giới. 

Chúng ta hãy bỏ qua một vải thế kỷ và bước vào thời hiện 
đại hiện nay. Giới phụ nữ ngán ngẩm hết sức khi thấy đám đàn 
ông cứ đầu tranh và đấu tranh hoài vì họ mà không hỏi ý kiến họ 


Nữ giới và nam giới |EE 


xem họ cần những kẻ hay gây gố đó không. Biết đâu họ mơ ước 
một kẻ khác, một kẻ thử ba, thì sao? Tại sạo chính họ lại không 
đấu tranh vì kẻ thứ ba này trong khi hai kẻ kia đang làm rõ mối 
quan hệ với nhau, và tại sao họ không cổ giành lây thiện cảm của 
kẻ thứ ba đó? Nhưng bằng cách nào? Trong vẫn đề này (cũng như 
trong mọi vẫn đề khác), phụ nữ đã mau chóng tìm được phương 
pháp tuyệt đối chắc chắn mà ngày nay họ vẫn đang sử dụng thành 
công. Họ làm việc này hết sức độc đáo: với thói ranh mãnh chỉ 
phụ nữ mới có, họ làm cho đàn ông tưởng rằng chính đàn ô ông lựa 
chọn họ, mặc dù tiếng nói quyết định bao giờ cũng thuộc về họ... 
Rất ít phụ nữ không nhận thức được ưu thê lớn lao của mình và 
có quyền lực lựa chọn bạn đời theo “khẩu vị” của mình. Chàng 
thanh niên cử việc đi loanh quanh, hết đó mặt lại tái mặt, rình mò: 
CÔ gái cạnh nhà và cạnh trường, mũi giày xới tung nền đường lên 
cử như nền đường giấu kín quyết tâm của anh ta, còn cô gái mặc 
dù chưa biết rõ anh ta, thậm chí cả tên anh ta nữa, nhưng đã biết 
trước là cô sẽ nói với anh ta “đồng ý” hay “không”. 

Hãy lưu ý một điều: cô gái thường vững tin nhìn vào tương 
lai của mình còn chàng trai phải khắc phục trong bản thân mình 
nỗi sợ hãi trước thất bại có thể xảy ra, nỗi sợ hãi do kinh nghiệm 
của các thế hệ trước gieo vào lòng anh ta. Bước đầu thì cô gái chỉ 
cần đẹp, nêu không đẹp tới mức trở thành hoa hậu thế giới thì chỉ 
cần hấp dẫn bề ngoài mà thôi. Đối với chàng trai thì hoàn toàn 
không như vậy. Chỉ có vẻ ngoài hấp dẫn thôi chưa đủ (về vẻ đẹp 
chúng tôi chưa kịp nói đến: ít thấy chàng trai nào khi soi gương 
lại có thể thừa nhận hết sức chân thành: “Chà, mình đẹp trai 
quá!”. Đây là điều khác với rât nhiều cô gái). Ngay tử đầu, anh ta 
còn phải có cả óc thẩm mỹ tuyệt vời, cả trí tuệ sắc sảo, phải có 
phong thái dễ ưa và ngoàải ra, phải biết cách làm xiêu lòng cô gái 
nữa. Anh ta cũng phải chủ động làm quen để rồi mô hôi vã ra, chở 
đợi một cái gật đầu mơ hẻ đáp lại, một cái gật đầu có thể lý giải 


KEH Bách khoa pÌúi nữ trẻ 


theo nhiều cách: “Đồng ý” cũng được, “không” cũng được, mà 
“để xem đã” cũng được. Theo chúng tôi được biết - và các nhà 
tâm lý học cũng xác nhận điều này, - thì người đàn ông có được 
vẻ vững tin khi làm quen chỉ ở lứa tuổi mà về thực chất, không 
cần đến sự làm quen đó nữa. PP c0 

Nếu vảo những thời kỳ xa xưa đàn ông suốt đời đấu tranh để 
giành quyền chiếm hữu phụ nữ vẻ thể xác thì giở đây đàn ông đấu 
tranh giảnh lây quyền làm chủ phụ nữ trước hết về tinh thần. Bất 
kỳ người đàn ông hiện đại nào cũng hiểu rằng nếu không biết 
cách làm phụ nữ ưa thích thì cơ hội thành công của mình bằng 
con số không. 

Vậy cô gái hiện đại thì sao? Cô ta chỉ chăm chăm một việc 
là làm ra vẻ cô ta không phải là người lựa chọn mả là người bị lựa 
chọn hay sao? Không, cả cô ta cũng bước vào cuộc đấu tranh. Và 
cô ta tiền hành cuộc đấu tranh này không kém phần quyết liệt so 
với chàng trai hiện đại. Quả thật, phụ nữ đấu tranh hoản toàn 
không phải vì mục đích mà trước đây vì mục đích đó giới đản ông 
đã đánh gãy răng nhau (đó là trong trưởng hợp tốt nhất; thưởng 
xảy ra nhiều hơn là đàn ông đặt lên ván bài cả tính mạng của 
minh). Tức là chúng ta muốn nói rằng ngày nay, phụ nữ tiến hành 
cuộc đầu tranh quyết liệt hoàn toàn không phải vì họ muốn chiếm 
được người họ lựa chọn bằng bắt kỳ phương tiện gì. Phụ nữ hiện 
đại (và đàn ông hiện đại nữa) - chúng ta hãy công bằng đấu tranh 
vì điều chủ yếu nhất làm nảy sinh mỗi liên kết giữa hai giới đối 
lập - vi tinh yéu chán chính của mình. 

Cuộc chiến đấu vừa âm thâm vừa công khai vì tình yêu Chân 
Chính nảy, cuộc đấu tranh với các nữ đối thủ khác và với các bậc 
cha mẹ, cuộc đầu tranh với chính bản thân ngưởi yêu, vâng hào 
quang của chủ nghĩa lãng mạn cao cả bao trùm lên tình yêu chân 
chính - tất cả những cái đó ngày nay đã trở thành ý nghĩa và nội 
dung của sự đối kháng vĩnh viễn giữa hai giới đối lập. 


Nữ giới và nam giới [25 


Ta hãy làm thế nào để cuộc đấu tranh duy nhất này trong số 
tất cả các cuộc đấu tranh khác không bao giờ ngừng lại. Nếu 
trong cuộc chiên đấu vĩ đại này, tình yêu Chân Chính, thứ hoà 
bình xám xịt giành được thắng lợi. thì trên trái đất sẽ ngư trị nỗi 
buôn chán không thể tưởng tượng nổi, một nỗi buôn chán rút 
cuộc chẳng những sẽ giết chết tình yêu Chân Chính mà còn giết 
chết cả bản thân cuộc sông trên trái đất. 


Cư xử với đàn ông ra sao 


Trong khi chiến đấu vì tình yêu Chân Chính, đản ông và phụ 
nữ đều sử dụng loại vũ khí đặc biệt của riêng mình. Trong cuộc: 
đâu tranh này họ được tôi luyện vả tự hoàn thiện, họ xích gần 
nhau về một mặt gì đấy, nhưng cả khi đã xích lại, họ đồng thời 
xa cách nhau một khoảng cách mới để rồi lại lao vào vòng tay 
nhau. Trong cuộc chiến đấu không ngừng này, thắng lợi từng phút 
một hết nằm trong tay người này lại nằm trong tay người kia. Đó, 
phụ nữ về mọi mặt đang dần dần giống đàn ông còn đàn ô ông. thì 
- liệu có tin vào mắt mình được không - ngày càng bắt đầu giống 
phụ nữ hơn. Nếu như chỉ nói đến chuyện vay mượn về bên ngoài 
thì chẳng thành vấn đề. Nhưng đâu phải như vậy: ngày càng 
nhiều số phụ nữ giống đàn ông cũng như ngày càng nhiều số đàn 
ông giống phụ nữ. Bạn sẽ bảo: mốt dây thôi... Có thể lắm. Nhưng 
cũng có thể không phải thể: những điều kiện mà trong đó cuộc 
chiến đấu nào đấy diễn ra, quy định hình thức trang bị của các 
bên tham chiến. 

Vả lại ngày nay, hình như mốt (hay trang bị quân sự) lại bắt 
đầu thay đổi: ngày càng ít gặp đàn ông để tóc đài - dải đến Vai và 
hơn nữa, - và ngày càng hay gặp những phụ nữ không muốn chia 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


tay với bim tóc. Cả phong cách quần áo cũng thay đổi: phụ nữ 
đang quay lại VỚI váy liền áo và váy, còn đàn ông cảm thấy mình 
tự tin hơn nếu dùng quản. 


Nhưng điều đó chỉ quan hệ đến vẻ ngoài. Giờ đây chúng tôi 
sẽ nói đến khác biệt về sinh học giữa nam và nữ. Nam giới về thể 
lực mạnh hơn nữ giới, nam giới cao hơn và nặng hơn, nam giới 
còn có những đặc điểm khác mà nhờ đó các nhà cổ sinh học khi 
tìm thấy bộ xương thì có thể nhận biết chính xác đấy là nam hay 
nữ, các cơ quan sinh dục của phụ nữ được bảo vệ chắc chắn hơn 
bởi các mô cơ bắp, mô liên kết, mô xương và được bố trí tiện lợi 
trong vùng chậu nhỏ. Còn cơ quan sinh dục của nam giới không 
được bảo vệ gì hết và nằm ở vị trí bất tiện nhất nêu xét trên góc 
độ bảo vệ thân thể. 


Ta hãy đừng lại một phút để giả thiết rằng thiên nhiên ban cho 
cả nam lẫn nữ một sức mạnh thể lực giống nhau và những z đạo luật 
điều chỉnh việc áp dụng lao động nữ gỡ bỏ mọi hạn chế đôi với 
phụ nữ (tất nhiên, trừ những trưởng hợp xảy ra quá thưởng xuyên 
trong cuộc đời mỗi phụ nữ, khi phụ nữ mang thai hoặc cho con 
bú). Rõ ràng là nêu như vậy thì sẽ phải ban hành một đạo luật bảo 
vệ nam giới với tư cách là tạo vật mẫn cảm hơn với những điều 
kiện bất lợi của môi trường xung quanh và yêu ớt hơn so với phụ 
nữ. Vẫn chưa hết, bắc hẳn là chuẩn mực về vẻ hoàn thiện và vẻ đẹp 
của con người sẽ là nam giới chứ không còn là phụ nữ nữa! 


May thay, thiên nhiên đã sắp xếp mọi việc hết sức hợp lý, và 
nêu nam giới được giành cho vai trò kẻ mạnh hơn thì nữ giới lại 
là kẻ thể hiện những tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tiện đây xin nói thêm 
là điều đó chứa đựng lời giải đáp cho câu hỏi là tại sao, dủ xét 
trên góc độ sinh học chăng nữa phụ nữ có nhiều quyền hơn trong 
việc lựa chọn bạn đời, mặc dủ rất nhiều nam giới nghĩ khác. 


Khi ban cho nam giới sức mạnh thể lực, thiên nhiên đồng 
thời ban cho nam giới khả nhiều khả năng để tự thể hiện mình 


Nữ giới và nam giới |EB 


trong xã hội. Nhưng sức mạnh để lực này lại buộc nam giới phải 
gánh lấy những nỗi đau đớn vô tận. Trước mặt chúng ta là một 
trang hiệp sĩ được trang bị một hệ thống cơ bắp ít nhiều phát 
triển, nhưng đó là hiệp sĩ không có đỗ binh giáp, một hiệp sĩ 
không có quyền giết đối thủ, một hiệp sĩ phải chờ đợi cái gật đầu 
khoan hậu của phụ nữ, Và làm sao có thể kết hợp ở một con người 
cả vai trỏ nhà hiệp sĩ, vai trỏ người giúp việc gia đình mà nhiệm 
vụ là rửa bát, lau sản và giặt tã? Vậy mà chúng ta vẫn còn ngạc 
nhiên khi thấy tinh thần nổi loạn chợt thức tính trong tâm hồn 
người đàn ông và người đàn ông không chịu đi cửa hàng để mua 
những loại thực phẩm mà anh ta dễ dàng (với sức lực của anh ta 
kia mà!) đem nấu bữa sảng cho chính mình. Đối với những ai 
chưa bao giở quan sát đáng điệu cử chỉ của một số đàn ông lúc 
say rượu thì chủng tôi tha thiết khuyên những người đó hãy chịu 
khó quan sát. Biết bao nhiêu vẻ dũng mãnh can trường trong 
dáng điệu và trong bộ ngực ưỡn ra, biết bao nhiêu óc tưởng tương 
ghê gớm trong những câu nói vang to như sắm, biết bao nhiêu vẻ 
ngông nghênh của chứng vĩ cuỗng? Ngay cả Napôlêông nếu ở 
bên cạnh họ sẽ cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ khiêm nhường, 
nhút nhát! 

Các bạn nữ yêu quý của tôi, các bạn hãy lưu ý đến hình ảnh 
đó và hãy thông cảm với những chàng hiệp sĩ tội nghiệp đó bị 
mất khả năng biểu lộ sức mạnh và lòng đũng cảm của mình theo 
kiểu khác. Và để tỉnh thần hiệp sĩ trong thời đại chúng ta chung 
sống được với việc giúp đỡ công việc nội trợ và không thỉnh 
thoảng lại bộc lộ ra dưới dạng công nhiên từ chối đi mua hàng, 
một việc mà vì một lý đo nào đó chính bạn cũng không muốn, 
bạn hãy học cách tỏ ra tế nhị. Bạn có mất gi đâu nếu bạn bỏ ra 
mười phút để nhìn với vẻ đầy thán phục và lắng nghe những lời 
lẽ lớn lao mà chồng bạn tuôn ra với bạn khi đi làm về hoặc khi 
đi xem đá bóng trở về. Chồng bạn sẽ không chịu nổi quá mười 


|Bách khoa phụ nữ trê 


phút và trong lúc ấy, bạn vẫn vừa tỏ vẻ thán phục chồng vừa đưa 
cho chồng chiếc thùng rác đầy ắp hoặc chiếc thảm đầy bụi, chồng 
bạn sẽ làm hết mà không cần bạn phải nhắc nhở. 

Tật phô trương và huênh hoang quả đáng đã ăn vào mâu thịt 
người đàn ông bất kể tuổi tác và tri tuệ của họ. Một phó tiến sĩ 
sinh học nào đó nhất định sẽ huênh hoang với bạn là sắp sửa thực 
hiện một phát minh vĩ đại. Bạn hãy động viên anh ta, nói rằng 
bao giở cũng tin vào tài năng anh ta, và đâu chỉ là tài năng - bạn 
hãy nói rằng bao giờ cũng tin vào thiên tài của nhà bác học trong 
con người anh ta? Bạn chẳng mạo hiểm gì đâu: thứ nhất, lòng 
kiêu hãnh của anh ta sẽ được thoả mãn; thứ hai, anh ta sẽ nầu một 
bữa ăn mà chỉ nhìn thấy thôi đã phải nuốt nước miếng rồi, và thứ 
ba, biết đâu anh sẽ tìm được trong con ruôi nào đó một cái gì đó 
chưa ai nhận thấy thì sao? (Bạn hãy học cách quan sát: bạn hãy 
nhìn xem xung quanh bạn có biết bao phó tiễn sĩ và thậm chí, biết 
bao tiễn sĩ nữa? Quả thật, bạn không thấy trong số đó có một 
Côpécnich lẫn Ácsimét nào, nhưng có gì tai hoạ đâu? Bù lại, cả 
Côpécních lẫn Ácsimét đều không phải là phó tiến sĩ và do đó 
đâu có nhận được phụ cấp?) Nhưng nếu bạn ngắt lời bậc thiên tài 
“tại gia” của bạn, không chịu nghe dù chỉ một nửa những lời lễ 
huênh hoang của anh ta thì bạn sẽ: a) làm anh ta phiền muộn, b} 
làm bạn thân bạn mắt vui, c) phải tự nấu ăn lấy và cuối cùng d) 
biến anh ta từ một kẻ không may thành một kẻ vĩnh viễn không 
thành đạt. Bất kỳ người đàn ông nào cũng cần “nữ thần thơ” của 
mình. Là phụ nữ thì dù cho không, cũng chẳng cần đến “nữ thần 
thơ” nào hết. 

Nếu đàn ông khao khát được người xung quanh khâm phục 
tài khéo léo, sức mạnh và lòng đũng cảm của anh ta cũng như “vô 
số” tiền bạc anh ta kiếm được, thì phụ nữ lại cần mọi người khâm 
phục sắc đẹp của mình - một phẩm chât xa xưa và về thực chất là 
hết sức hư ảo. 


Nữ giới và nam giới |RE 


Người đàn ông nào không ngại nhắc đi nhắc lại hàng ngày 
trong suốt hai mươi năm: “Trời, vợ anh đẹp quá đi mất” thì có thể 
cảm thấy mình hoàn toàn an toàn: anh ta sẽ không bị bắt đi rửa 
bát, phải chạy một lần nữa ra cửa hàng, phải nộp cho vợ toàn bộ 
tiên lương của mình, ngược lại, trong số tiền lương nộp cho vợ, 
anh ta sẽ được trích một khoản nào đó - người đản ông thực sự 
bao giờ cũng phải có tiền trong túi chứ, thiếu gì chuyện có thể 
xây ra! Và ngược lại, người phụ nữ nào không được chồng chú ý 
đến, dù chỉ chú ý một cách hình thức thôi, sẽ mau chóng biến 
thành một ác phụ: bà ta sẽ càu nhàu cáu kính, sẽ than thở về vô 
số bệnh tật có thực và không có thực, sẽ rên rỉ và rút cuộc, sẽ 
hành hạ chồng cho đến chết! 

Nói cho đúng thì tất cả mối quan hệ này rất giống một loại 
giao kèo theo nguyên tắc: anh giúp tôi thì tôi giúp anh. Người 
phụ nữ quan tâm săn sóc đến chồng hoàn toàn không có nghĩa 
thửa nhận mình là một mụ ngốc nghếch vô dụng và không nhìn 
thấy những thiêu sót của chồng. Hệt như vậy, người đản ông nào 
không ngừng bày tỏ sự thán phục đối với sắc đẹp của vợ và khẳng 
định rằng trên khắp thế gian không thể tìm được người phụ nữ 
nào sánh được với vợ, sẽ chẳng khước từ việc ngắm nhìn một cô 
gái ít nhiều kháu khỉnh ngoài phố. 

Nhiều người thậm chí không muốn nghe thấy bai tiếng “giao 
kèo” khi nói về tình yêu trong cuộc sóng chung, nhưng chúng ta 
sẽ không nhằm mắt một cách đạo đức giả trước sự thật hiển nhiên 
là nhiều điểm trong bản “giao kèo” ấy chẳng những làm chúng ta 
bằng lỏng còn làm cho chúng ta sung sướng nữa. 

Người nào luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó bí ẩn và biết 
cách tìm ra “cái gì đó” ấy, tất nhiên là ngây thơ. Nhưng sự ngây 
thơ đó rất cần với sự cảm nhận hết là thành thật khi chúng ta xem 
bộ phim ưa thích hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn mà 
không hề nghĩ rằng cuộc sống diễn ra trước mắt chúng ta là hư 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
câu chứ không phải thực. 

Thái độ của nam giới được quyết định ở mức độ đáng kể bởi 
ý muốn “làm sửng sốt”, làm ngạc nhiên, làm nữ giới phải thán 
phục một cách thầm lặng và kinh ngạc trước những câu chuyện bịa 
đặt ra. Về phương diện này thì phụ nữ đứng vững chắc trên mặt 
đất. Họ không bao giờ nấy ra ý định làm trí tưởng tượng của nam 
giới phải xáo động bằng những thứ không hề có và không thể xảy 
ra trong cuộc sống của mình. Ta thấy đây, ngay cả ở đây nữa, sự 
đối lập giữa hai giới vẫn cần đến nhau để tạo thành một chỉnh thể 
hài hoà. Nếu giữa nam giới và nữ giới hình thành mối quan hệ 
bình thường thì nữ giới sẽ vui vẻ cho phép nam giới làm mình 
sửng sốt, phải ngạc nhiên, phải thán phục. Nữ giới có đủ cả SỨC 
lực, cả sự quan tâm, cả sự nhẫn nại để làm việc đó. Người phụ nữ 
không nhẫn nại được chỉ trong một trường hợp: nêu được biết 
chồng mình đang dự định làm một việc gì đó khiến mình phải 
ngạc nhiên một cách dễ chịu hoặc đang dự định tặng mình một 
món quà gì đó thì phụ nữ sẽ mắt hết kiên nhẫn. Phụ nữ tôn trọng 
những món quà gây ngạc nhiên một cách đễ chịu hơn mọi thứ trên 
đời, bởi vì họ thường sung sưởng khôn tả khi họ phải ngạc nhiên. 
Quà tặng đối với phụ nữ là thứ gây ngạc nhiên tuyệt diệu nhất. 

Dù bạn cỏ cảm thấy điều này phi lý đến đâu chăng nữa, 
nhưng đàn ông, tuy trí tưởng tượng của họ hết sức mãnh liệt, vẫn 
hoàn toàn không biết cách tặng quà. Điều duy nhất mà họ làm 
được mỹ mãn là tặng hoa cho phụ nữ. Những thứ khác thì họ 
không đủ trí tưởng tượng. Điều này lại xác nhận thêm một lần 
nữa quan điểm của chúng tôi cho rằng đàn ông thường hay lơ 
lửng trên mây còn phụ nữ đứng vững trên mặt đất. Chính vì thế 
mà trong cuộc sông gia đình, khi vẫn đề quà tặng đặt ra thì phụ 
nữ thích nhận tiền hơn để tr mình khiến mình phải ngạc nhiên. 
Trong việc mua sắm những thứ lặt vặt như son môi hoặc mực bôi 
mí mắt chỉ phụ nữ mới có khả năng cảm thấy thích thủ thật sự. 


Nữ giới và nam giới | 


Những số liệu thực nghiệm thu được khi nghiên cứu hiện tượng 
này của phụ nữ cho thấy rằng phụ nữ khi bước vào cửa hàng bách 
hoá cảm thấy một trạng thái có lẽ chỉ so sánh được với sự hưng 
phân vẻ tình dục. 

Biết như vậy rồi, liệu có nên ngạc nhiên không về hiện tượng 
phụ nữ thường mắt đồ vật, hoặc để lạc con cái chính là trong các 
cửa hàng. Những cuộc thăm đò ý kiến tiến hành trong các cửa 
hàng lớn cho thấy rằng trẻ con bị lạc trong cửa hàng là do đi với 
mẹ, chứ không phải đi với bố (những trưởng hợp cực kỳ hiểm hoi, 
đúng hơn là đơn lẻ, khi trẻ con bị bố để lạc trong cửa hàng, chỉ 
chứng tỏ rằng trong cuộc chiến đấu Vĩ Đại vì tình yêu Chân 
Chính, nam giới và nữ giới đôi khi đổi chỗ cho nhau). Đối với 
phụ nữ, công việc mua sắm là cả một biến cố có khả năng làm 
cho bận trí tưởng tượng của họ trong một thởi gian đài. Đàn ông 
thường hoàn toản thờ ơ với các đổ sắm (đó là lý do tại sao đàn 
ông không thích các cửa hàng, và nếu họ đến đó thì chỉ là để mua 
một vật cụ thể, đã trù tính trước; phụ nữ khi bước lại gần quầy 
hàng là nhìn thấy toàn bộ quây hàng với những chỉ tiết nhỏ nhặt 
nhất, đàn ông khi đưa mắt lướt nhìn quây hàng thì chỉ nhận thấy 
những thứ mình đang tìm mua) nếu đàn ông muốn giải thoát 
mình khỏi tính hay đay nghiến của phụ nữ thì ngày nào cũng nên 
mua cho phụ nữ một món quả nhỏ xinh xắn gì đó. Nếu phụ nữ 
cảm thấy nặng nề vì thái độ bực bội của đàn ông thì chẳng cần 
mua sắm gì cho anh ta mà chỉ cần để yên anh ta dù chỉ một giờ 
thôi; khi anh ta đi làm về và tạo điều kiện cho anh ta làm những 
việc anh ta thích. 

Đàn ông cần sự im lặng, còn những phụ nữ giàu cảm xúc thì 
cần những biến cố nho nhỏ làm cho họ phần chắn lên. Phụ nữ cần 
mỗi ngày dù chỉ một giờ thôi để nói bằng hết cho hả. Đản ông thì 
lại cần một giờ đó để yên lặng. 

Đàn ông cỏn khác phụ nữ điều 8Ì nữa và cần phải làm thể 


Bách khoa phụ nữ trẻ 

nào đây để đàn ông luôn luôn chú ý đến vợ và yêu vợ? Chúng 
tôi phải nhân mạnh rằng cho tới nay khoa học vẫn chưa tìm ra 
cách lý giải có sức thuyết phục đối với nhiều khác biệt về tâm lý 
giữa nam và nữ. Thật vậy, làm sao giải thích được một hiện tượng, 
chẳng hạn như phụ nữ tránh nghiên cứu vật lý và toán học, mặc 
đủ không có sự khác biệt cơ bản về trí tuệ gtữa nam và nữ giới? 
Bạn sẽ bảo rắng đàn ông sống chủ yêu bằng khối óc, cỏn phụ nữ 
sống chủ yếu bằng con tim. Cứ cho là như vậy đi, nhưng nếu thế 
thì tại sao lại ít gặp những nhà soạn nhạc là phụ nữ, mặc dù phụ 
nữ yêu âm nhạc không kém nam giới một chút nào. 

Khi qua đường, phụ nữ không bao giờ nhìn sang trải, it nhất 
là không nhìn sang trái theo thói quen, bởi vì phụ nữ không thể 
luyện được thói quen đó do tính đãng trí bẩm sinh của mình. Đặc 
biệt đãng trí là những phụ nữ lớn tuổi - khi thấy phía bên kia phố 
có một chiếc xe điện dừng lại, họ có thể lao lên xe vội vã đến nỗi 
không thèm để ý xem chiếc xe đó chạy đi đâu, về mặt này thì nam 
giới là sản phẩm hoàn hảo của thế kỷ chúng ta: trước khi qua 
đường họ chăm chú nhìn hồi lâu sang trái và không bao giờ bước 
lầm lên chiếc xe điện mà họ không cần. 

Phụ nữ ít bị bệnh tật ám ảnh, còn bắt kỳ người đàn ông nảo 
đã quá năm mươi tuổi và nếu bắt đầu chuẩn bị cho cái chết (xin 
nói là đàn ông sợ chết hơn phụ nữ) thì đều thấy mình mắc đủ các 
thứ bệnh có thật và không có thật. 

Đàn ông thích bóng đá, phụ nữ lại thờ ơ. Phụ nữ không thích 
câu cả và thỉnh thoảng lắm mới thích đi săn. Đàn ông lại không 
ta công việc đan áo bằng kim đan hoặc bằng móc. 

Ngày nay, ngày càng nhiều phụ nữ hút thuốc mặc dù ngành 
tuyên truyền y học hình như đã làm mọi việc để ngăn phụ nữ 
không mắc phải thói quen tai hại này. Chúng tôi khuyên người 
phụ nữ nào hút thuốc không nên lấy người chồng không hút 


thuốc, bởi vì nếu người phụ nữ không hút thuốc chịu đựng dễ 
đàng người đàn ô ông hút thuốc thì người đàn ông không hút thuốc 
lạt không chịu nổi việc vợ hút thuốc. ` 


Nếu phụ nữ ngồi lái xe ô tô và đi các nơi ở khoảng hơn 20 Sa I 
số thì nhất định xe sẽ rơi vào chỗ ủn tắc giao thông, một điều vẫn 
là chuyện bí ẩn hoàn toàn đối với nhiều nhà tâm lý. Nếu đàn ô ông 
ra khỏi nhà cùng vợ thì anh ta lập tức sẽ hỏi đi hỏi lại đến mấy 
chục lần lạ vợ mình đã khoá cửa chưa, đã tắt bếp chưa, đã tắt điện 
chưa, và nếu người vợ trả lởi là không nhớ thì anh ta sẽ giận điên 
lên, mặc dè anh ta có thể đễ dàng đích thân kiểm tra xem nhà cửa 
có ổn thoả hay không khi hai vợ chồng cỏn ở nhà. 

Phụ nữ hay cười và cười to hơn, đồng thời cũng hay khóc 
hơn. Nếu đàn ông gặp chuyện gì khó chịu thì kẻ có lỗi bao giở 
cũng là vợ, còn nếu người vợ gặp nhiều chuyện khó chịu thì kẻ 
có lỗi bao giờ cũng là người chồng. Có lẽ, đó là điểm duy nhất 
mà hai giới đối lập nhau hoàn toàn thống nhất ý kiến với nhau. 
Sự 'thông nhất đó đáng kinh Dạ đến nỗi chúng tôi chỉ còn. cách 
chấm dứt những lập luận ở phần bông đủa của chúng tôi về vấn 
đề nam Bề khác nữ giới và vì sao họ lại yêu nhau. 


Còn nếu nói cho nghiêm túc thì chúng tôi hoàn toàn không 
muốn các bạn đọc nữ hiểu sai chúng tôi, đường như chúng tôi cho 
rằng nam giới và nữ giới chỉ khác nhau ở chỗ các đặc điểm tâm 
lý của họ nằm ở hai cực. Dĩ nhiên không phải như vậy. Những 
khác biệt giữa nam giới và nữ giới hết sức đa đạng, hơn nữa, bản 
thân nữ giới, cũng như bản thân nam giới, cũng bao gồm rất 
nhiều kiểu người, đa dạng và khác nhau đến nỗi để chứng minh 
luận điểm đó chúng tôi phải viết một cuốn sách riêng khác hẳn 
về mục tiêu và nhiệm vụ với cuốn sách nảy. 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


II. CHỌN BẠN ĐỜI 
Tình yêu phải chăng là ma thuật? 


Do sử dụng thưởng xuyên nên từ ngữ thường bị “mòn đi” 
mắt ý nghĩa ban đầu của nó, trong khi một số cụm tử lại bám chắc 
vào ý thức chúng ta đến nỗi chúng ta nói mà không hề suy nghĩ: 
„Anh ta yêu tôi như điên”. “Tôi yêu anh ây đến cuỗng dại”, “Anh 
ấy thu hết hồn vía tôi” v.v... Khi nói những câu như vậy, chúng 
ta không hề nghĩ đến chuyện phải khẩn cấp gọi điện đến bệnh 
viện hoặc gọi xe cấp cứu! Nhưng vì sao trong ngôn ngữ của mọi. 
đân tộc đều có thể gặp những câu nói đó và tương tự như vậy, 
những câu nói mà nếu lấy lại ý nghĩa ban đầu thì chẳng thấy gì 
làm vĩnh dự cho những kẻ đang yêu? 

Ta hãy thử cùng phân tích. Trước hết ta hãy chú ý đên một 
sự thật là tất cả những kẻ đang yêu đều xử sự quả thật có phần kỳ 
quái (liệu có thể diễn đạt nhẹ hơn được không?). Họ ngủ không 
yên, ăn không ngon, tim đập nhanh hơn; lúc thì họ tái mặt, lúc thì 
họ đỏ mặt, lúc thì như sắp ngất đi, nói chung, trông họ như người 
ốm thực sự. Cả tâm lý của họ cũng hết sức không ổn định: lúc thì . 
họ vui vẻ vô cớ, lúc thì họ rầu rĩ, họ không nghe thấy người xung 
quanh nói gì với họ, hoặc chợt nổi xung lên và nói với người thân 
những điều xắc xược chỉ vì một chuyện vớ vẩn nào đây. Chẳng 
có gì ngạc nhiên nếu vào thời xưa, cách xử sự khác thưởng như 
vậy của những kẻ đang yêu bị gán cho tác động của thuốc mê 
hoặc ma thuật. 

Tiện đây xin nói về ma thuật. Tử xa xưa, các cô gái đã có tìm 
cách thu hút sự chú ý của người mình yêu. Nhiều nghỉ lễ dân gian 
truyền lại đến thởi đại chúng ta dưới dạng huyền thoại và truyền 


TS.) 


thuyết chính là một “bộ quy tắc” được soạn thảo rành mạch để 


Nữ giới và nam giới |EEH 


nhờ đó có thể mỗi chài được người yêu, những dấu vết của 
những nghi lễ thần bí, các đơn thuốc bủa yêu v.v... được tìm thấy 
trong tất cả các nền văn hoá mà chúng ta đã biết, mặc dủ do điều 
kiện và truyền thống của từng địa phương khác nhau mà tất 
nhiên nghỉ lễ và đơn thuốc ấy cũng khác nhau rõ rệt. Việc áp 
dụng cổ điển loại nước uống chứa bùa yêu ấy chúng ta có thể tìm 
thấy trong truyền thuyết cổ về Tơrixtăng và Idơn. Ta hãy nhìn câu 
chuyện về mối: quan hệ của đôi trai gái này bằng con mắt của tâm 
lý học hiện đại. 

Một ông vua đang về già bỗng cảm thấy tình yêu bùng cháy 
với nàng lđơn trẻ tuổi và muốn cưới nàng làm vợ. Cơ hội thành 
công của nhà vua rất thấp, bởi vậy, để không mạo hiểm, nhà vua 
không tự mình đến cầu hôn mà phái người hiệp sĩ trung thành của 
mình là Tơrnixtăng đi thay. Nhà vua hoàn toàn không trông cậy 
vào sự giảu có cũng như tuổi tác của mình (là người khôn ngoan, 
nhà vua hiểu rất rõ rằng với tuổi tác và với vẻ ngoài của ông ta 
khó mà đánh thức được tình cảm đáp lại trong tâm hồn cô gái 
lãng mạn) mà dựa vào thứ thuốc bùa yêu đã được chế theo lệnh 
của nhà vua. 

Ở Tây Âu vào thời trung thế kỷ người ta chẳng giẫu giềm 
việc người đàn ông dùng pháp thuật để chinh phục thiện cảm của 
cô gái mình yêu, và bởi vậy, để cho thật chắc chắn, nhà vua gửi 
kèm theo sứ giả của mình một lọ nước hoa yêu. Chàng hiệp sĩ trẻ 
tuổi tận tâm thực hiện sứ mệnh làm mai mối mả nhà vua giao cho. 
Chàng thuyết phục được cô gái xinh đẹp kia tin rằng nàng không 
thể mơ ước đến một đám nào tốt hơn nhà vua của chàng, rồi 
chàng trở về kinh thành củng nàng Idơn. Dọc đường khi đi 
thuyền, đôi trai gái cảm thấy khát và uống lầm phải thứ nước bủa 
yêu kia. Lầm lẫn đó bị cô hầu gái của Idơn phát hiện (cô hầu gái 
này được lệnh không được rời mắt thứ nước kia), và tuy đã muộn. 
không thể thay đổi được gì nữa, cô vẫn lớn tiếng trách móc đôi 


!Bách khoa phụ nữ trẻ 


trai gái. Đôi trai gái lập tức nhìn nhau bằng con mắt mới và cảm 
thấy say đắm nhau, 


Chuyện gì đã xảy ra trong thực tế, thứ nước bùa kia đã tác 
động đến họ hay lời trách mắng của cô hầu gái đã đẩy họ đến với 
nhau? Hay có lễ toàn bộ vấn đề ở đây là lý tưởng “tình yêu vĩnh 
viễn” mà cả Torixtăng lẫn Idơn đều đã được giáo dục theo tỉnh 
thân đó? Đương nhiên,.việc họ đột nhiên say đẫm nhau là đo tác 
động của cả việc giáo dục. cả lời trách mắng của cô gái, mặc dù 
đóng vai trỏ tâm lý quan trọng trong việc này là thứ nước bùa họ 
uống phải. (Hiện tượng như vậy hiện đang được y học hiện đại sử 
dụng. Người bệnh được cho uống một chất vô hại hao hao g giông 
một thứ thuốc nổi tiếng và thể là bệnh qua khỏi, tuy là do sức lực 
của chính cơ thể người bệnh). 


Để nghiên cứu một cách khoa học mối quan hệ giữa 
Torixtăng và ldơn, chúng ta thiếu mất “phép thử kiểm tra”: 
chuyện gì sẽ xảy ra nêu đôi nam nữ trẻ tuổi uống bùa yêu mà vẫn 
tin chắc rằng họ uống loại rượu bình thường? Chuyện gì sẽ xảy 
ra nêu cô hầu gái không kêu lên và trách móc họ? Liệu tình yêu 
bột phát của họ có chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh mà họ không 
được phép yêu nhau hay không. Bởi bất kỳ thứ cắm ky nào, như 
ta đã biết, đều có vị ngọt của trái cắm? 


Chúng ta không nên quên rằng cả Tơrixtăng lẫn ldơn đều trẻ, 
đẹp, đều hướng tới một lý tưởng chung trong tỉnh yêu và ở một 
thời gian khá dài bên nhau, điều này tất nhiên cũng ảnh hưởng 
đến mỗi quan hệ g giữa họ. Tơrixtăng tuy hành động nhân danh nhà 
vua, nhưng lại vượt quá nhà vua trong nghệ thuật xử sự hảo hoa 
phong nhã, và có thể giả thiết rằng chàng đã vô tình say đắm Idơn 
ngay tử khi thuyết phục nàng lấy nhà vua của chàng làm chồng. 
Tiếng kêu của người hầu gái chỉ làm tình yêu của chàng trở nên 
có ý thức, còn thứ nước bùa kia chỉ là cái cớ để chàng bào chữa 
trước lương tâm mình và trước xã hôi: đấy, tội lỗi gì đâu, mọi tội 


Nữ giới và nam giới |RMA 
lỗi đều do thứ nước uống tai hại kia? 

Nhưng chúng ta hãy trở lại vẫn đề ma thuật. Chúng ta hãy 
thử lấy thí dụ trong cuốn “Ma thuật trong tình ái” và đọc. Lây 
một con đơi đang còn sống, bỏ vào chiếc bộp có đục lỗ rồi đem 
vùi trước tổ kiến. Đúng ba tuần trăng, lẫy ra. Con dơi chỉ còn 
xương. Xương đó làm bùa không chỉ để chàng yêu mà muốn giữ 
tình yêu ấy kéo dải bao nhiêu cũng được. 

Đọc nghe đúng là thứ vớ vấn. Thế nhưng thứ vớ vẩn ấy lại 
chứa đựng nguyên nhân tâm lý quan trọng. Mụ phủ thủy hiểu rất 
rõ vai trò của thời gian trong tình yêu. Bà ta bắt cô gái phải kiên 
nhẫn đợi những ba tháng, nếu là tình yêu thực sự thì trong ba 
tháng ấy, cô đã đủ thời gian làm cho “chàng” nhận thấy tình cảm 
tha thiết của mình, trong trưởng hợp trái lại, đấy chỉ là chuyện- 
“tình sĩ” nông nổi thì ba tháng sau, khéo chính cô đã nguội đi rồi 

Nhân đây ta thấy thời gian và sự kiên trì quan trọng đến mức 
nào trong tình yêu, Có thể nói thời gian là thứ thử thách củng cổ 
thêm tình yêu chân chính và đánh tan ngay thứ tình yêu giả tạo 
hay hởi hợt. Đồng thời chúng ta cũng thấy thêm cái “bùa yêu”, 
“ma thuật” thực ra đều có tác dụng đánh vào tâm lý cả. 


Phải chăng chàng là người 
duy nhất trên đời? 


Chuyện cổ kể rằng, xưa kia con người lưỡng tỉnh, vừa là nam 
vừa là nữ. Khoẻ mạnh và oai hùng, con người không cần gì hết 
ngoài quyền lực, dám tranh quyền với các thánh. Đức Ngọc Hoàng 
tức giận bèn xẻ con người ra làm đôi thành đàn ông và đàn bà. Từ 
đó mỗi người chỉ còn một nửa, buộc phải lang thang trên thế gian 


J Bách khoa phụ nữ trẻ 
tìm “nửa” kia của mình, để sắp lại thành nguyên vẹn như cũ. 


Đây là huyền thoại, nhưng quả thực hiện nay hàng triệu hàng 
lệu con người vẫn đang đi tìm “nửa của mình” và nhiều người đã 
m thấy, trở thành những cặp hạnh phúc, ăn ý với nhau hoàn toàn 
nư một thể. Tuy vậy còn rất nhiều cặp không ổn. Tại sao vậy? Bởi 
eo huyền thoại trên kể thì mỗi nửa phải tìm đúng nửa kia của 
ình mới thành cặp thống nhật. Trên đởi chỉ có một nửa kia đúng 
1a anh ta hay chị ta mà thôi. Nó là duy nhất. Tìm được đúng “nửa 
¡a của mình” là một may mắn gần như trúng số độc đắc. 


Nếu không tìm thấy, đành chịu sống với “nửa không phải đúng 
ì của mình”, đành chịu số kiếp của kẻ thất tình đau khổ, không 
ược hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy. Biết làm SaO bây 
1ờ? Đau đớn và tuyệt vọng chăng? Hay mặc kệ tất? Hoặc cô tìm? 
hưng cuộc đời ngắn lắm, liệu kiếp này có gặp được hay không ? 


_ Thật ra vấn đề không đến nỗi khó khăn như vậy. Trong quan 
Ệ giữa những đôi yêu nhau, vai trò quan trọng không phải chỉ là 
úc cảm. Tất nhiên xúc cảm là yêu tổ đầu tiên tạo nên tình yêu. 
Nhưng còn. nhiều yêu tố khác: những mối quan tâm chung, tỉnh 
nh, học vấn, trình độ văn hoá, vân vân và vân vân. Khắc n 
lược những khác biệt â ấy chúng ta sẽ thành những cặp “ăn ý” 
hực sự hạnh phúc. 

Lựa chọn đối tượng tình yêu, không phải chúng ta chỉ cần 
ìm những cái chung trong lợi ích, tính tình, học vẫn... mà còn 
ẩn tìm những cái “khác nhau”. Nam nữ là hai giới tỉnh trái 
\gược nhau, họ cần đến nhau nhưng không phải hoàn toàn ¡giống 
nhau. Sự trái ngược đó là đo thiên nhiên định ra cho mỗi giới 
inh những chức năng khác nhau. Vai trò sinh học của đàn ông 
à che chở bạn nữ - mẹ của con cái họ, bảo vệ bạn nữ chống lại 
›hững tác động có hại của thể giới bao quanh, kiếm thức ăn.. 
Vai trò của nữ giới là duy trì nỏi giống, tạo không khí gần gũi về 


H_— " “_P, 


¬ . 


Nữ giới và nam giới |3 - 


mặt tâm hồn, chăm sóc con cái. 


Sau đây là bâng so sánh tính cách của nam và nữ 


Tính cách chủ yêu của nam Tỉnh cách chủ yêu của nữ 
Kiên quyết Mềm mại 
Lý trí Tình cảm 
Uy quyền ' Phục tùng 
Năng nổ Nhẫn nại 
Thực tế _ Mơmộng 


Cặp vợ chồng lý tưởng là khi tính kiên quyết. của nam được 
bổ sung bằng tính uyễn chuyển của nữ, và tính mềm mại của nữ 
được bổ sung bằng tính kiên quyết của nam. Giống như lý trí 
được tình cảm tạo cho thành cân bằng. Uy quyền đi với phục 
tùng. Năng nổ đi với nhân nại. Thực tế đi với mơ mộng. Chính 
những cặp tính chất trái ngược ấy bổ sung nhau khiến cho cả hai 
bên nam nữ đều thấy không thể thiếu nhau. Tử chỗ cần đến nhau 
họ yêu nhau. Tình yêu nam nữ chính là một hoà âm, có bè cao, 
bè trầm. Duy có điều mỗi âm cao nào đều cần một âm trầm tương 
ứng mới tạo thành một cặp hoà âm êm tai. 

Cảm tình xuất hiện qua những sắc thái cảm xúc tỉnh tế của 
hai tâm hồn khi bộc lộ, khi lắng xuống, dân dân được củng cổ và 
tạo thành luồng tình cảm mãnh liệt. Một mỗi liên hệ xuất phát từ 
tiềm thức và mang tính bí hiểm bao gồm vô vàn yêu tố. Thoạt đầu 
tưởng như chúng không liên quan gì đến tình cảm nhưng cuối 
củng lại tạo nên tình cảm. 

Chúng ta thử phác lên bức tranh sau đây. Bạn ngôi sau tay lái 
xe hơi giữa một đô thành chưa quen biết, xung quanh là một 
mạng lưới phố xá rối rắm. Xem bản đồ bạn biết nơi cần phải đến. 
Nhưng bạn chưa biết theo đường nào nhanh nhất. Nếu như thành 


Mi] (Bách khoa phụ nữ trẻ 


phố quen thuộc thì bạn biết rõ cứ đi theo phố này sẽ thấy nơi cần 
đến. Nhưng lần này thành phố lạ lắm, bạn rất lúng túng. Nếu bạn 
cứ đi bừa thì rất có thể bạn bị cảnh sát giao thông chặn lại phạt 
hoặc bạn gặp tai nạn. Nhưng nếu cứ căn cứ trên bản đô, chịu khó 
nhìn kỹ những biến chỉ đường và nếu cần, đỗ xe vệ đường hỏi 
thăm dân sở tại, bạn sẽ đến được địa điểm cần thiết mà không gặp 
chuyện rắc rối hay tai nạn nào. Biển giao thông cũng như lời 
khuyên của khách qua đường tưởng như không liên quan gì đến 
mục tiêu cần đên nhưng lại rất bổ ích cho bạn. Bạn nên tuân theo, 
đừng cưỡng lại. 

Trong suốt lịch sử hàng ngàn năm, nhân loại đã tạo nên vô 
vàn “biển giao thông”, “đèn hiệu” giúp chúng ta định hướng 
trong các hoàn cảnh mới mẻ, xa lạ. : 

Những “biển giao thông” và “đèn hiệu” nảy tỉnh vị phức tạp 
hơn nhiều so với biển giao thông và đèn hiệu trên đường phố 
dùng cho khách đi đường. 

Thứ chứng ta chủ ý đầu tiên khi gặp người đàn ô ông mới quen 
là hình đạng bên ngoài và áo quần anh ta. Áo quần nói chung 
cung cấp khá nhiều thông tin về người mặc nó. Qua cách thức ăn 
mặc bạn có thể đoán khá chính xác về nghề nghiệp (nhà kinh 
doanh, nhân viên hoả xa, quân nhân...) và thậm chí biết được cụ 
thể hơn: ví dụ quân nhân thì cấp bậc gì, binh chủng nào v.v... 
Qua quần áo ta cũng có thể đoán ít nhiều về tính nết con người 
nghiêm túc hay luộm thuộm, cách nghĩ cổ hay mới, huênh hoang 
hay kín đáo... Bạn chắc còn nhớ thám tử Sherlork Holmes đã căn 
cứ vào cách ăn mặc mà đoán người chính xác đến mức nào. 

Tiếp theo là cách đối xử, điệu bộ cũng cung cấp thêm một 
loại thông tin. Thái độ cư xử bộc lộ tính tình con người: nhanh 
nhẹn hay lờ đở, hấp tấp hay điềm đạm, kiêu căng hay khiêm tốn, 
thích khoe mẽ hay lui vào bóng tối, thô lỗ hay lịch thiệp, hung 


Nữ giới và nam giới | 


hãng hay ôn hoà v.v... và v.v... Tuy nhiên cũng cần phải tình ý khi 
xét đoán, bởi nhiều khi thái độ bên ngoài là để che giẫu tính tình 
thực bên trong mà †a thường gọi là “ngẫm”. Có người vẻ ngoài 
khiêm tốn nhưng thật ra rất kiêu căng. Thanh niên trẻ làm ra vẻ 
ngổ ngáo thật ra nhiều khi để che giấu sự thiếu tự tin vào bản 
thân. Có người bình thường điềm đạm nhưng nổi nóng lúc nào 
không biết và khi đó còn hung đữ hơn người khác. “Người lành 
hay cục” mà lại! Câu tục ngữ quả chí ly! 

Chúng ta chỉ coi biểu hiện ra ngoài là thứ để tham khảo, 
đừng vội vã đoán ngay. Chẳng thế mà phương ngôn có câu: quen 
nhau vì quần áo, thân nhau vì đầu óc! Hoặc một câu khác cũng 
bổ ích: có thức lâu mới biết đêm dài! Bạn mới gặp anh ta một lần 
rất có thể hôm đó anh ta đang tâm trạng không bình thưởng, anh ' 
vừa gặp chuyện vui hoặc buôn gì chăng? 

Chúng ta ai cũng có lần bị đau răng. Có mấy ai phát hiện 
răng sâu đã vội đến bệnh viện nhổ? Thông thường chúng ta trì 
hoãn, thử súc miệng nước muối một ngày, hai ngày xem có đỡ 
không. Rồi một đêm mất ngủ, hai đêm, cho đến khi không chịu 
nổi cơn đau ta mới vội chạy ra đường để đến bệnh viện.. 


Nhưng đến cửa đau quá, chúng ta đành phải đứng lại một lát, 
Vừa định chạy đi thì một anh chàng hàng xóm hồ hởi bước tới 
gọi. Anh ta vốn thích nói chuyện, kể hết chuyện này đến chuyện 
khác, và cũng sẵn sàng nghe bạn kể. Anh ta vui vẻ vỗ vai bạn: 
“Chào người đẹp! Đi đầu sớm thẻ? À, đau răng phải không? 
Quên đi, quên cái răng và quên cả cái bệnh viện răng đi! Nghe 
tôi kể đêm qua tôi mơ thấy gì, lạ lắm nhé!...” 


Bạn ứng xử thế nào? Tất nhiên bạn đứng lại và nghe anh ta 
nói. Anh ta kể giấc mơ kỳ quái đêm qua. Bạn cười. Ảnh ta cũng 
cười, bạn còn vỗ vai anh ta nữa... Chắc chắn lúc đó bạn thầm băn 
khoăn không biết nên làm thể nảo bây giờ. Cái răng vẫn nhức 


khủng khiếp. Nhưn Nhưng không thể xin lỗi anh ta vì anh ta rất có thể 
sẽ cho là bạn ích kỷ, coi cái răng quý hơn con người. Bạn và anh 
hàng xóm hiểu vấn đề theo hai cách trái ngược. Và tất nhiên anh 
ta sai nêu vội kết luận bạn là không biết quý hàng xóm. Cho nên 
chúng ta không nên vội kết luận về một người nào đó mới trong 
lần tiếp xúc đầu tiên. Hãy cố đừng để cái ấn tượng ban đầu ăn sâu 
trong trí óc về một con người nào đó. 

Một người đang buôn, tất nỗi buồn đó ảnh hưởng đến vẻ 
mặt, cách cư xử của anh ta. Tuy nhiên có người lúc nào cũng nhăn 
nhó, không có chuyện gì đáng bực bội cũng cố moi ra một điều 
nào đó để nhăn: qua nhiều lần bạn đã thấy như vậy, anh ta chỉ 
nghĩ đến bản thân và luôn bực tức với đủ mọi thứ. Nhưng ngay 
những người mắc cái thói ấy chưa phải đã hết hy vọng. Bởi vì trên 
đời lại có những người quan tâm đến anh ta. Hoặc là những người 
“thích hy sinh vì ngưởi khác”, thích gần những ai trái tính nết để 
giúp đỡ! Hoặc có những người có nghị lực rất mạnh, tin rằng có 
thể thay đổi tính tình người khác. 

Có lẽ loại người chúng ta hay gặp nhất là loại người “ích kỷ”, 
hiếu thắng. Họ thường có tài khắc phục rất nhanh và dễ dàng 
những khó khăn chợt đến khiến xung quanh ai cũng cảm phục và 
ca ngợi. Đại đa số những người đó đã lầm, coi thói hiểu thắng của 
anh ta là ưu điểm: hỗ hởi, nhiệt tình, tháo vát... Thậm chí nhiều 
người coi anh ta như một anh hùng, muốn học tập anh ta. Nhưng 
đến khi hiểu ra, cảm tình và lòng khâm phục sẽ nhanh chóng biến 
thành sự khinh ghét. 

Khám phá thói ích kỷ hiểu thắng của con người không khó 
gì lắm. Nêu nhiễm thói ấy, họ luôn chê bai mọi thứ mà họ cho là 
chưa hoàn toàn đúng. Họ lên giọng kiêu căng bình phẩm về mọi 
thứ. Họ rất trịch thượng mặc đù bản thân họ nhiều khi không 
đóng nổi cái đình cho hẳn hoi. Họ rất giỏi tán dóc, có ý kiến về 
đủ mọi vấn để mà lúc nào cũng tỏ ra thông thái, nhưng trí thông 


Nữ giới và nam giới mm 


minh của họ lại không đủ giải một bài đồ ô chữ. Họ biết cách gây 
cảm tình những ai họ cần, nhưng đối với ai không cần thì họ kênh 
kiệu, khinh rẻ và thô lỗ. Trong cuộc sống vợ chồng. những 
“chàng” có tính này dễ đẩy không khí gia đình đến tình trạng 
căng thăng và đôi khi nguy kịch. 

Một loại nam giới khác hẳn loại này có ý thức phát triển rất 
cao. Người thuộc loại này Đình tĩnh và tế nhị ngay cả khi gặp tình 
huống phức tạp nhất trong cuộc sóng, loại này chúng ta có thể 
dựa và tin cậy mọi thứ. Họ không bao giở làm ta thất vọng, Thông 
thưởng loại người này sẽ trở thành những tgười chồng và cha 
tuyệt Với. 


Nói như thế chưa có nghĩa đàn ông chia ra thành hai loại tốt 
và xấu một cách rành rọt. Trong những người được gọi là tốt cũng 
có những khiêm khuyết mà chúng _ phải chịu đựng. Ngược lại, 
người thông thưởng được coi là xâu cũng có những ưu điểm 
chúng ta có thể khai thắc để tạo nên được cuộc sống gia đình 
hạnh phúc. Nhưng đó lại là vấn đề chúng tôi sẽ đề cập đến trong 
một địp sau. 


Còn phái nữ chúng ta thì sao? 


Trong khi tìm bạn trai, chúng ta không nên quên đặc điểm 
tính nét của chính nữ giới chúng ta. Nếu như bạn là người nghị 
lực vả quyết đoán thì bạn trai thích hợp nhất là bạn thanh niên 
hiền lành, thụ động. Anh ta sẵn sàng nhường quyền chủ động cho 
vợ. Ngược lại, nêu bạn nhút nhát, yêu đuối thì rất cần đến đối 
phương quả cảm, kiên nghị. Phụ nữ đa cảm. giàu lỏng thương, dễ 
cảm thấy bị xúc phạm thường được an toàn khi chung sống với 
nam giới vững vàng, thực tế và hoạt bát. 


Œf bách khoa phụ nữ trẻ 


Muốn có gia đình hạnh phúc, người chồng đáp ú Ứng mọi nhu 
cầu của bạn, cũng như bạn đáp ứng mọi nhu cầu của “anh â ấy” 
chưa đủ. mà điều quan trọng là các phẩm chất tốt của chồng 
không biến thành khuyết điểm. Đó là khi bạn sơ suất, không lái 
đúng lúc những phẩm chất tất đẹp của chồng vào quỹ đạo theo 
hướng cần thiết. 

Dưởi đây là sơ đổ chỉ rõ khi nào phẩm chất tốt trở thành 
khuyết điểm. 

1. Kiên trì -* mưu mẹo ~* gây sự 

2. Tiết kiệm => tham lam —> bún xỉn 

3. Vui vẻ —> hời hợt > vô nguyên tắc 

4. Năng nổ —> lôi cuốn người khác > chuyên chế, tàn bạo... 

Qua đó chúng ta thầy ưu điểm, có thể thành khuyết điểm, 
cũng như ngược lại khuyết điểm có thể biến thành ưu điểm, nếu 


bạn can thiệp đúng bề Điều này khi tìm đối tượng các bạn đều 
cần biết. 


Tục ngữ có câu: muốn bắt chim thì phải dùng mỗi nhử. Nói 
cách khác phải biết cách thu hút anh ta chú ý đến mình. 


Muốn thanh niên chủ ý đến mình, chúng ta thường tỏ ra tốt 
đẹp so với chúng ta bình thường. Chính vì vậy mà họ bị â ân tượng 
như chúng ta là những cô gái tuyệt vời vậy. Bạn đừng sợ điều đó, 
mặc dù từ chỗ lý tưởng hoá đến chỗ thất vọng chặng đường ngắn 
ngủi. Nhưng cũng đừng làm ngược lại theo cách cực đoan: mới gặp 
“anh ta” bạn đã phô ra tất cả mọi khuyết tật của bạn. Trong việc 
nảy cũng như mọi việc khác, chúng ta đều cần có chừng mực. Và 
bạn cũng cần chuẩn bị tinh thần là sau khi cưới hoặc trước ngày 
cưới một chút, “chàng” có thể thay đổi cách đánh giá bạn. Mà ngay 
cả bản thân bạn cũng vậy, cũng dần dần hiểu sự thật về anh ta. Điều 
này không có gì lạ. Bao nhiêu cặp hôm cưới tưởng như lý tưởng 
thì, vào cuộc sống chung với họ mới lộ ra những trục trặc. 


ĐC 2À  2IẺ cu QUY 
Nguyên nhân trục trặc 
nằm trong bản thân chúng ta 


Để hiểu nhau và quý nhau, quan trọng không chỉ những “biển 
giao thông” như chúng tôi có dịp nói ở trên, mà cả những “tín hiệu 
ngàm”. Xung quanh vấn đề này chúng ta sẽ bàn kỹ một chút. 

Lấy thí dụ trong giới động vật. Bạn hãy quan sát hai con chó 
gặp nhau. Trước tiên chúng dùng các giác quan đò nhau: nhìn, 
nghe, ngửi. Ngay từ xa chúng đã nhận ra đối phương thuộc giống 
đực hay cái. Đến gần, hoặc chúng ve vấy đuôi, hoặc xủ lông cổ. 
Đó là những “tín hiệu” báo cho đối phương biết thái độ. Chỉ cần 
thấy “tín hiệu” đó con chó kia biết ngay, sẽ được đón tiếp kiểu. 
nào: thân ái hay thù địch. “Tín hiệu ngầm” chỉ có ở những loài 
vật trưởng thành, chó con không có khả năng ấy, Chính vì thế nên 
chó lớn không bao giờ đối phó với chó con mặc dù có bị chó con 
cấn đi chăng nữa. 

TẤt nhiên điều quan sát được ở loài vật không thể đem ứng 
dụng máy móc vào loài người. Nhưng con người cũng có khả 
năng phóng đi và thu nhận “tín hiệu ngầm”. Cần nói thêm rằng 
kiểu phóng tín hiệu ngầm được sử dụng rất rộng rãi khi hai người 
quen nhau và gặp nhau nhiều lần. Chính vì vậy mà người mẹ ngôi 
bên đứa con nhiều khi hiểu nguyện vọng thầm kín của con hơn là 
bản thân đứa trẻ. Vợ chồng cũng vậy. Qua năm đầu chung sông 
sang năm thứ hai trở đi, họ hiểu nhau rất nhanh không cần phải 
dùng lời nói. 

Xin nói về lời. Lời nói con người ta không chỉ làm nhiệm vụ 
thông tin mà còn chứa cả những “tín hiệu ngầm”, thậm chí chứa 
đựng nhiều thông tin hơn cả nội dung của câu nói. Thí đụ một cầu 
lời le vẫn chỉ có thế “Chào anh!" (hay chị, ông, bà...) nghĩa thì chỉ 
là tỏ lời chào, nhưng qua giọng nói, cách nói, có thêm bao nhiêu 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 


tín hiệu ngầm. Câu chào ấy có thể vui tươi, hỗ hởi, mỉa mai, trách 
móc. Cũng có khi lại là giận đữ, uất ức. Chỉ cần chú ý quan sát một 
chút chúng ta cũng thấy mỗi câu nói đều chứa đựng những tình 
cảm, thái độ, tâm trạng nằm bên Hành ý nghĩa của các chữ. 

Giọng lễ phép: tín hiệu ngầm là “tôi rất kính trọng ông”, 
Giọng hờ hững: tôi với ông chẳng dính dáng gì đến nhau. Giọng 
hách địch: tôi ban ơn cho ông. Giọng hỗn hào: ông đừng tưởng 
tôi quý gì ông đâu. Giọng thô lỗ: mong lần sau đừng phải nhìn 
thấy cái mặt ông nữa, v.v. và v.v.. 


Bây giờ chúng ta quan sát thái ái độ ngưởi được chào sẽ thấy 
cả một sự trao đổi “tín hiệu ngầm” cho nhau. 

Cô Blagiena lần đầu gặp cậu Eđi trong một tối liên hoan. 
Trước đó cô không biết cậu ta. Suốt buổi tối, hai người trẻ chuyện 
với bạn bè riêng và không hề chú ý đến nhau. Chỉ tình cở nhảy 
với nhau một vài lần, Đến khuya, khi cuộc vui sắp tàn, Blagiena 
mới ngẫu nhiên biết nhà Eđi ngay gần nhà mình. Edi đề nghị tiễn 
cô về nhà. Cô vui vẻ nhận lời. Chặng đưởng từ đó về nhà phải 
qua một vườn hoa tối tăm vắng vẻ. Có anh ta cùng đi thì còn gì 
bằng? Dọc đường đôi bạn nói chuyện với nhau về mọi thứ nhưng 
cũng chỉ kiểu mới quen nhau. Đột nhiên đến chỗ tối nhất trong 
công viên, Eđi kéo Blagiena sát vào cậu, hôn. Blagiena hoảng hốt 
tát anh ta rồi bỏ chạy. 


Chuyện gì đã xảy ra?. Chúng ta thử xét theo nhận định của 
Blagiena rồi theo nhận định của Eđi xem sao. Blagiena cho rằng 
Edđi là thằng cha táo tợn, tưởng cô ta là gái dễ đãi, muốn làm gì 
cũng được. Và tất nhiên là sau đó BÌagiena rất tức. Eđi thì cho 
rằng một cô gái trẻ đã nhận lời đi với con trai, có nghĩa đã chờ 
trước con trai sẽ tán tỉnh và hôn hít. Cậu quá tin chắc dự đoán của 
mình là đúng ‹ cho nên không cần quan tâm đến thái độ của cô gái 
ra sao trên suốt chặng đường. Trong khi thật ra Blapiena nhận lời 


Nữ giới và nam giới ÌREH 


để cậu đưa về nhà chỉ vì cô sợ đi qua công viên một mình. 

Rõ ràng Eđi đã bị tác động bởi một định kiến lan tràn trong 
đám con trai: một cô gái đã bằng lòng đi cùng đường nghĩa là đã 
sẵn sàng chờ con trai tán tỉnh hôn hít. Blagiena cũng sai ở chỗ tử 
khi quen và trong suốt chặng đường cô không hề quan sát xem 
Eđi là ngưởi thế nào và trông bụng nghĩ những gì khi đưa cô về 
nhà để có cách ngăn ngừa trước cái hôn kia. 

Trong quan hệ giữa con người với nhau, những trục trặc 
(cũng là những hiểu lầm) xảy ra khi cả hai đều bỏ qua những “tín 
hiệu ngầm” mà chỉ căn cứ vào những tín hiệu ngẫu nhiên thật ra 
không có giá trị. Người nào quan tâm đến tín hiệu ngầm, không 
bao giờ bị những tín hiệu ngầu nhiên kia đánh lửa. l 

Lấy thêm một thí dụ. 

Một em bé lên ba cùng mẹ đi chơi nhà nghỉ của một người 
thân. Trong lúc mẹ trò chuyện với chủ nhà, bé chơi ngoài vườn 
hoa một mình. Lát sau bé chạy vào, chìa cho mẹ một bông hoa 
trong bàn tay lắm đầy đất cát. Mẹ bé nhận thây bàn tay bẩn bèn 
mắng: “Con nghịch bẩn quá! Mà phả vườn hoa của bác, hư quá!”. 
Trong khi đó bé đưa hoa cho mẹ với tín hiệu ngầm là “Bông hoa 
đẹp không này? Con hát cho mẹ đấy, con rất yêu mẹ!”. Khi thấy 
mẹ mắng, bé lại hiểu rằng mẹ không thèm nhận, mẹ ghét bé, 
không thích chơi với bé. Bà mẹ Sai chỗ nào? Ở chỗ bà đã để tín 
hiệu ngẫu nhiên át mất tín hiệu ngầm. thực sự. Bà chỉ chú ý đến 
bản tử bẩn của con và bông hoa bị ngắt mà bỏ qua điều bé muốn 

“nói” với bà. Trong khi bàn tay bẩn và bông hoa không có gì 
Ki với điều bé muốn “nói” ấy. 

Trong cuộc sống, chúng ta dễ hiểu lầm người khác chính vì 
ta không chịu quan tâm đến “tín hiệu ngầm” mà chỉ hiểu theo 
những tỉn hiệu bề ngoài, mang tính ngẫu nhiên và không phản 
ánh thực chất suy nghĩ của đối phương. 


Tìm hiểu bạn trai 


Điều quan trọng trong lúc tìm hiểu bạn trai là xem khả năng 
anh ta xây dựng, bảo toàn và phát triển mối quan hệ gắn bó giữa 
Con người với con ngưởi theo chiều hướng đúng đẫn hay không. 

Quan hệ gắn bó ở đây, chúng tôi muốn nói đến mối quan hệ 
đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình cảm. Quan hệ gắn bó 
này có thể chia ra ba loại chính. 

Thứ nhất là đối với những thành viên trong gia đình: cha 
mẹ, anh chị em, họ hàng thân thích. Thứ hai là quan hệ với 
những người cộng tác trong công việc và học tập. Loại quan hệ 
này còn có thể chia ra nhiều nhóm: với những người củng vị trí 
những cắp trên và những cấp dưới. Thứ ba là quan hệ với những 
người thân trong gia đình nhỏ: người yêu, vợ, sau đây đến con 
cải của anh ta. 

Những mối quan hệ chủ yếu kia khác mối quan hệ thông 
thường không phải chỉ ở chỗ lâu đài mà còn đóng vai trỏ quan 
trọng trong đời sống tâm hỗn của con người. Nếu như những mỗi 
quan hệ ấy phát triển nhịp nhàng, êm ái thì chúng ta cảm thấy thanh 
thản, yên tâm phát huy các khả năng và thấy cuộc đời tươi đẹp. 

Quan hệ thân tình được đằm thắm thì đó là bức thành trì che 
chở cho chúng ta trong những lúc khó khăn của cuộc đời. 

Tất nhiên nói đến quan hệ thân tình, gắn bó, con người 
không thể chỉ hưởng mà còn phải “cho”, khiến mối quan hệ ngày 
càng vững chắc. Khi đó không phải ta mả cả các thành viên khác 
trong gia đình, cơ quan trường học liên quan với chúng ta cùng 
cảm thấy tin cậy yên tâm phát huy các khả năng và hưởng niềm 
vut của cuộc sống. 

Khả năng góp phần làm quan hệ tình cảm ngày thêm đằm 
thắm là một phẩm chất tâm lý quý giá. Người có khả năng này 


Nữ giới và nam giới |EEB 


biết cách giải quyết đúng đắn giữa họ với người thân, biết cách 
củng cô quan hệ sẵn có, nâng nó lên tầm cao hơn. 


Những người cứ để người khác nói hàng chục lần vẫn chưa hiểu 
hết ý và bản thân lại không biết cách làm người khác hiểu được điều 
mình mong muốn và cư xử là người được gọi là “khó gần” 

Một trong những biểu hiện của phẩm chất nói trên là sự bền 
vững trong tình cảm. Kết bạn với ai cũng chỉ được dăm bữa nửa 
tháng đã thay bạn khác, người đó nói chung khó có khả năng giữ 
tình cảm được bền bỉ trong yêu đương. 


Những người quan hệ bên với bạn bè thì cũng dễ bền với 
người yêu và bản thân sống hạnh phúc hơn. Những người này 
kính yêu cha mẹ và có tầm suy nghĩ rộng lớn. Họ không bao g BIỜ, 
tự đặt câu hỏi “mẹ hay vợ?” bởi vì cả mẹ lấn vợ đều có vị trí riêng 
trong trái tim họ. Họ không giống một số đàn ông nào đó, luôn 
lủng túng không biết bênh bên nào giữa mẹ và vợ. 

Thử lẫy một ví du. 

Vlaxa hai lần lẫy chồng và cả hai lần ly dị, đều không phải do 
lỗi cô. Mọi người xung quanh đều đánh giá Vilaxa là phụ nữ đẹp, 
người vợ tận tuy và chung thuỷ. Ngay hai anh chồng cũ cũng được 
mọi người khen: không rượu chè, không hề thô bạo hoặc phản bội 
vợ. Và cả hai lần ly dị nguyên nhân đều do... bà mẹ chồng. Viaxa 
không sao hoà hợp được với bà mẹ chồng nào và đều bắt chồng 
thứ nhất cũng như thứ hai phải chọn hoặc vợ hoặc mẹ! 

Khi lấy chồng, lần nào Vlaxa cũng lý lẽ anh ấy đối xử với 
mẹ chu đáo như thế thì chắc đối với mình cũng chu đáo như vậy. 
Và cô rất ngạc nhiên thấy kết quả lại không như dự đoán. Sau lần 
cưới thứ nhất, Vlaxa đã nhận thấy ngay là chồng không hề giảm 
bớt tình cảm với mẹ, vẫn chiều chuộng, săn sóc chu đáo, trong 
khi (theo như Viaxa nói) đối với vợ thì anh ta thản nhiên như thể 
không có cô trong cái nhà này. Đi làm về, việc đầu tiên anh ta 


KEH Bách khoa phụ nữ trẻ 


vào thăm mẹ, kể chuyện cơ quan cho mẹ và hễ Vlaxa bước vào 
là hai mẹ con ngửng nói hoặc chuyển sang câu chuyện khác. 
Anh chồng thứ nhất luôn biểu mẹ hết thứ này đến thứ khác, 
trong khi với vợ thì anh chỉ đưa tiền rồi bảo thích gì thì mua. 
Anh chồng thứ hai còn quý mẹ hơn. Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, 
anh ta biếu mẹ một hộp kẹo sôcôÌa rất to và chỉ tặng vợ một 
thiệp nhỏ. Anh ta giải thích: mẹ chỉ có lương hưu ít Ồi, không 
đám mua kẹo quy, trong khi Viaxa thì tha hỗ tiền, muốn mua gì 
chẳng được. 

Lần mẹ anh vào nghỉ nhà an đưỡng ít lâu, cứ chủ nhật anh 
vào thăm mẹ để mặc vợ nhà một mình. Vlaxa cảm thấy cô là 
ngưởi thừa trong cái nhà này và cô không chịu nối. Đã thế, cả hai 
bà mẹ chồng lại bảo Vlaxa, tuy mỗi người nói một cách khác 
nhau, nhìmg ý thì giếng nhau, đại khái là các bà đồng ý con trai 
lấy Vlaxa chỉ để sau nảy các bà chết có người chăm sóc anh. 


Hai lần Vilaxa lây chồng, hai lần đều thất vọng. Và chuyện ấy 
có nguyên nhân sâu xa. Cô lớn lên trong một gia đình không có 
bố. Nuôi cô là mẹ, bà ngoại và một bà cô già không có chồng. Bồ 
cô lẫy mẹ cô không được bao lâu đã ly đị, cho nên mẹ cô rất oán 
giận ông. Ngay từ nhỏ Viaxa đã sống trong bầu không khí căm 
ghét nam giới. V]axa lớn lên, cô tìm hiểu anh này anh khác, 
nhưng không anh nào chiếm được cảm tình của gia đình cô, Tất 
cả các anh chàng ấy đều bị mẹ cô, bà ngoại và bà cô chê ỏng chê 
co. Họ cho cả mây anh đều là loại nông cạn và ích kỷ. Cho nên 
khi Vlaxa dẫn anh X. (sau thành chồng thứ nhất) về nhà giới thiệu 
thì mới được gia đình tán thành. Cả mẹ, bà ngoại và bà cô Vlaxa 
đều quý anh ta vì thấy X. rất yêu mẹ anh ta và mọi việc đều hỏi 
ý kiến mẹ. Riêng z Vlaxa thì tử nhỏ đã nhiễm một cách nghĩ là đàn 
ông đều giống hệt nhau: ích kỷ và nhẫn tâm. Khi gặp X. cô hơi 
yên tâm vì thấy cách cư xử của X. với mẹ anh ta. 


Thêm vào đó mẹ của X. cũng hùn vào. Vlaxa yêu quý bà vì 


Nữ giới vả nam giới | RE 
thấy bà yêu con trai vả hai mẹ con rất hoà hợp. Tình mẹ con của 
bả với X. rất giống tình mẹ con giữa cô và mẹ cô. Viaxa tin rằng 
sông với người chồng và mẹ chồng như thế cô sẽ được yên ổn và 
hạnh phúc. Mà quả là như thế. Sau khi có nàng dâu, hai mẹ con 
vẫn hoà thuận, đằm thắm như cũ. Chỉ riêng Vlaxa dần dần cảm 
thấy mình lẻ loi, buồn bã rồi đòi ly dị. 

Chúng ta xét hoàn cảnh này: trong cả ba người không ai có 
ý đồ xấu với người khác. Trái lại thì có. Bà mẹ chỗng rất quý con 
dâu. X. quý mẹ và quý vợ. Vlaxa cũng quý mẹ chồng và quý 
chông. Tuy nhiên, cả ba ý đỗ tốt đẹp ấy lại vấp phải những nếp 
suy nghĩ ăn sâu đã trở thành định kiến. 

Trong trưởng hợp nêu trên, Vlaxa oán chồng và trách số 
phận mình hẩm hiu. Hoàn cảnh không may lặp lại hai lần rồi mà 
Viaxa vẫn không nhìn ra vấn đề. Giá như cô chịu khó đến gặp 
một thầy thuốc tâm lý, chắc ông ta sẽ giúp đỡ cô nhìn rõ thực chất 
của cô hơn. | 

Gia đình là chỗ dựa có thể tìm ở đó những lời khuyên quý giá, 
nhưng trong trường hợp này, gia đình đã không giúp được gì cho 
Viaxa mà lại tạo cho cô những định kiến làm hại cô sau này. 

Trong việc tìm hiểu bạn trai, ý kiên tham khảo vô cùng quan 
trọng. Không phải chỉ của người thân trong gia đình mà cả bè 
bạn, anh chị em xa gần. Những người đó không đặc biệt yêu quý 
chúng ta cũng như đối tượng của chúng ta nên có thể đưa ra 
những nhận xét thẳng thắn giúp chúng ta tham khảo để hiểu thêm 
đối tượng của chúng ta và nhất là hiểu thêm bản thân anh ta. 

Việc hiểu cho đúng bản thân mình là điều vô cùng quan 
trọng, giúp ta nhận ra những gì sai để tự uốn nắn, đồng thời tìm 
đối tượng phù hợp với tính nết và cách suy nghĩ của ta. 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 
Tình yêu sét đánh 


Các nhà nghiên cứu học nói đến “mẫu nam” và “mẫu nữ”. 
Mỗi đàn ông đều có một kiểu đáng nét phụ nữ mà anh ta thấy dễ 
mễn, thường là gắn với dáng nét của người khác giới mà anh ta 
đặc biệt gần gũi và quý mến thời nhỏ. Dáng nét đó được gọt là 

“mẫu nữ” của anh ta. Đàn bà cũng vậy, có một kiểu đáng nét nam 
giới mà cô ta thấy đễ có cảm tình và cũng bắt nguồn từ những ấn 
tượng thời nhỏ. Người ta gọi là “mẫu nam” của cô. Các nhà tâm 
lý học đã chứng minh rằng ảnh hưởng của “mẫu nữ đối với việc 
chọn đối tượng tình yêu của nam giới mạnh hơn “ “mẫu nam” đối 
với phụ nữ. l 


Tuy nhiên nhiều người quá đề cao ảnh hưởng của yếu tố này 
trong tình yêu. Thật ra ân tượng mạnh đến đâu trong buổi đầu gặp 
gỡ cũng chưa thể bảơ đảm cho một tình yêu bền vững. 


Vậy có “tình yêu sét đánh” không? Người ta hay nhắc đến 
mối tình của Rômêô và Guliét trong tác phẩm “Rômêô và 
Giuliét” của văn hào Sêchxpla. Chàng Rômêô yêu nàng, Rôdalina 
xinh đẹp và không tiếc lởi ca ngợi nàng.. Nhưng chỉ cần đến dự 
bữa tiệc ở nhà đòng họ Capuletti và nhìn thấy nàng Giuliét, lập 
tức chàng quên bằng Rôdalina và mê mẩn trước khuôn mặt yêu 
kiểu,vóc đáng trẻ trung của Giuliét. 


Trên thực tế những mối tình bền vững thường do hai bên hiểu 
rõ nhau qua một thời gian quen biết hàng tháng, nêu không nói 
đến hàng năm. Thậm chí nhiều cặp còn “thử” chung sống với 
nhau một thời gian. Và đã biết chắc sẽ hợp tính nhau họ mới tiến 
hành hôn lễ chính thức. 

Một số bạn trẻ rất phản đối kiểu cẩn thận quá đáng ây. Họ 
quen nhau vài ngày là quyết định lấy nhau ngay. Họ nói: “Còn 
phải suy nghĩ gì nữa? Nếu ta quyết định lây nhau thì còn phải chờ 


Nữ giới và nam giới |KEB 
đợi thêm làm gì? Đấy là hôn nhân “tính toán” chứ không phải 
tình yêu?”. 

Thực ra bất kể cuộc hôn nhân nào Ít nhiều cũng có phần tính 
toán. Hai chữ “tính toán” ở đây không phải với nghĩa vụ lợi kiểu 
con buôn, mà là cân nhắc đến những yêu tô cần thiết đảm bảo 
cho cuộc sống chung được bền vững và đem lại hạnh phúc cho 
cả đôi bên. . 

Chúng tôi lên án hôn nhân “tính toán”. Nhưng thời xưa các 
cuộc hôn nhân bầu hết không phải do tình yêu. Trước khi gả con 
cái cho nhau, người ta xem xét đến nề nếp gia đình, cơ sở kinh tế, 
vị trí trong xã hội... của nhau. Sau khi lẫy nhau ?ình yêu vẫn đến! 
Mà lại tình yêu đến mức nào kia chứ! Bao nhiêu bà vợ đã gắn bó ' 
thuỷ chung với chẳng trong cả những bước đường gian truân 
nhất. Đọc trong lịch sử chúng ta đã thấy bao nhiêu thí dụ. 


Trong “tình yêu sét đánh” vai trỏ quan trọng, chỉ mới là hình 
dáng bên ngoài, chưa phải nội dung tư tưởng, tâm hỗn, tính tình. 
Cỏn trong tình yêu tiên tiến, ngoài hình đáng bên ngoài còn cả 
vai trò của sự hiểu biết lấn nhau, cả mặt tốt lẫn mặt xấu, mối quan 
tâm chung và nhiều yếu tổ khác nhau bảo đảm cho cuộc chung 
sống bền vững và đằm thắm. 


Tâm lý sợ cô đơn 


Niềm say đấm nhau rồi tiến tới quan hệ tình dục giữa hai con 
người này tuỳ thuộc rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những 
nguyên nhân mới thoạt nhìn tưởng như không dính dáng gì đến 
tình yêu hết. 


Một trong những nguyên nhân ấy lại là... nỗi sợ hãi sự cô 
đơn! Yếu tố này đóng vai trò quan trọng hơn chúng ta tưởng rất 


.;Bách khoa phụ nữ trẻ 


nhiều. Không có gì lạ khi chúng ta thấy một người đàn ông ba 
mươi tuổi tưởng chín chắn ai ngở lại lẫy vợ một cách hấp tấp hơn 
cả chàng trai mười tám. 

Nỗi sợ cô đơn xâm chiếm trí óc các cô gái khi thấy đa số bạn 
cùng lứa đã có gia đình, vài bạn đã có con. Trong cuộc sống của 
mọi người cô độc đều có những giây phút không thể chịu nổi 
cảnh đơn độc và muốn có bạn đời ngay, dù xấu, dù đẹp. Lý do rất 
đơn giản: sống đơn độc không thể hạnh phúc. Tạo hoá sinh con 
người ta đến tuổi phải có vợ có chồng. 

Vớt nữ tình trạng này phổ biến hơn, bởi nữ có thì. Tuổi sinh 
nở có giới hạn. Và biết bao nhiêu bạn gái chúng ta đã quá lo “lỡ 
thì” và vội vã nhận lời bất cứ người đàn ông nào đến với họ lúc 
họ đang quá sợ hãi. Những hôn nhân kiểu đó khó bảo đảm một 
gia đình thật sự hạnh phúc và rất gần với kiểu hôn nhân “tính 
toán” theo nghĩa xấu của nó. Tuy nhiên trong khi phê phản nó, 
chúng ta cũng đừng vội khẳng định dứt khoát. Khó bảo đảm một 
gia đình hạnh phúc thật sự nhưng không phải không thể bảo đảm. 

Chúng ta thử đặt thẳng vấn đề: hai người lây nhau do “sự cô 
đơn” có thể hạnh phúc hay không! Xin trả lời: Có! Thậm chí hoàn 
toàn có thể. Cũng giống như những hôn nhân do tình yêu vẫn có 
thể tan vỡ, thậm chí tan vỡ nhanh chóng. 

Mối quan hệ giữa con người với nhau là thứ chứa đựng vô 
vàn bất ngờ. Con người ta có thể biến đổi nó từ tốt sang xấu, hoặc 
ngược lại. Trong những cặp lấy nhau vì “sự cô đơn” vẫn tiềm tàng 
biết bao khả năng. Một tình yêu bùng cháy rực rỡ. Mối quan tâm 
tha thiệt đên nhau. Niềm biết ơn nhau. Sự cỗ gắng đem lại cho 
nhau hạnh phúc. Có câu nói đùa “Bạn muốn hạnh phúc ư? Thì cứ 
việc hạnh phúc đi!” Câu nói đùa nhưng chứa đựng một thực tế. 

Vả lại hạnh phúc trên trởi rơi xuống cũng có, nhưng hạnh 
phúc do chúng ta chủ động tạo nên nhiều hơn. 


Nữ giới và nam giới |EER 
Chung niêm ham thích 


Trước khi bàn vẫn đề này, xin kể các bạn về cuộc đởi tình 
duyên của Sarca. 

Mối tình đầu của chị là một chàng phi công lái máy bay thử 
nghiệm. Chị gặp anh trong buổi hoà nhạc. Lúc đó chị mới mười 
tám tuổi. Tỉnh yêu đến VỚI chị đột ngột “sét đánh”. Anh cũng đáp 
lại, chỉ ít lâu sau họ quyết định làm lễ cưới. Nhưng đúng trước hôm 
cưới chiếc máy bay thí nghiệm do người yêu của chị lái bị hỏng 
trên trời. Anh không kịp nhảy dủ và hy sinh. Sarca đau đớn đến 
mức tuyệt vọng. Chị tin rằng chị không bao giở còn được hưởng 
hạnh phúc nữa. Tâm trạng cô đơn, chị xin vào làm chân nghiên cứu 
về những đặc điểm sinh lý của người khi ngôi trong con tàu vũ trụ, 
một nghề rất hiểm hơi nhưng chị thấy mến nó bởi vì nó có dính 
dáng đến người yêu của chị đã khuất, anh là phi công. 

Chị lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau khổ. Và đột 
nhiên một hôm chị hoảng hốt nhận thấy mình yêu chàng phi công 
mà chị nghiên cứu. Chàng cũng quý chị nhưng lại có vợ con. 
Chàng yêu vợ và không muốn bỏ vợ, đành chỉ đối xử với Sarca 
như với bạn gái thân thiết. Sarca hoảng sợ vội vã xin thôi việc tại 
đây và vào làm tại một bệnh viện của cơ quan hàng không. 

Vùi đầu vào công việc, vài năm sau chị lại giật mình thấy 
mình yêu. Lần này cũng là một chàng phi công. Chàng bị thương 
sau một tai nạn máy bay và nằm bệnh viện điều trị. Chàng đã trở 
thành tàn phế. Chàng chưa lập gia đình. Hai người yêu nhau và 
sau khi xuất viện chàng chính thức cầu hôn. 

Họ sống với nhau đã mười hai năm, có hai con và gia đình 
rất hạnh phúc. 

Kể câu chuyện trên, chúng tôi không nhắc gì đến hình dáng 
bên ngoài của hai người đàn ông liên quan đến cuộc đời tình cảm 


IBách khoa phụ nữ trẻ 


của Sarca, đến tính tình mỗi người. Thật ra họ hoàn toàn khác 
nhau về tất cả mọi phương diện. Chỉ giống nhau ở một điểm: cả 
ba đều là phi công. Sarca tử thuở nhỏ đã thích nghề lái máy bay. 
Bản thân chị đã từng mơ ước trở thành nữ phi công. 

“Mẫu nam” trong trường hợp này không phải một dáng hình 
mà là một nghề nghiệp. Sárca có cảm tình VỚI giớt pht công nói 
chung và thực tế đã thấy, những ngưởi chị yêu đều là phi công. 
Do quý nghề nghiệp và những người bạn làm nghề đó mà chị bỏ 
qua nhiều sự khác biệt trong tính tình họ. 

Hiện tượng này xảy ra nhiều. Chúng ta biết có bạn chỉ thích 
yêu người làm nghề diễn viên. Có bạn lại mê vận động viên thể, 
thao, cầu thủ bóng đá, hoạ sĩ hay bác sĩ. Những bạn đó sẵn sàng 
vì nghề nghiệp của chồng mà bỏ qua hay chịu đựng một số tính 
tình hoặc hình dáng bên ngoài không hợp với họ. 

` Nam giới cũng có người thích chọn người yêu làm nghề gì 
đó, chẳng hạn cô giáo, diễn viên sân khấu hay điện ảnh, (thường 
bản thân anh ta cũng làm nghề này) hoặc bác sĩ... 

Khi đó thì “ham thích chung” có tính chất nghề nghiệp khiến 
họ hợp với nhau và đây cũng là nguyên nhân đem lại hạnh phúc. 


Hãy biết cách chia tay 


Ít có ai dám mạnh đạn nói thẳng với người yêu mình rằng 
men tình đã nhạt và nên chia tay nhau. Nếu như nói ra với nhau 
được câu ấy đúng lúc thi có phải trong cuộc đời đỡ được bao 
nhiêu cuộc chia tay đau xót, để lại những số phận đau khổ cho 
bên kia và mất mát cho cả hai bên. 

Về mặt lý trí tỉnh táo thì còn gì đơn giản hơn câu nói: “Anh 
không còn thấy yêu em nữa (hoặc em không còn yêu anh nữa!) 


Nữ giới và nam p1Ớt | RIã 


-húng ta hãy chia tay nhau!” Khốn nỗi điều nghe đơn giản lại vô 
-ùng khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được trong thực tế. 
Và thế là họ cứ phải bịa ra trăm ngàn lý do để lẩn trảnh một cuộc 
hẹn hò. Và khi gặp nhau họ trách nhau đủ thứ. Tuy vây cả hai đều 
chở đợi bên kia nói ra trước. 

Nhiều trường hợp quan hệ giữa họ đã trở nên căng thẳng 
nhưng một bên không nỡ nói ra, còn bên kia thì viện đủ mọi cách 
để níu lại: doa tự tử, nói dối đã có thai, đc sẽ làm ầm lên. TẤt cả 
những mưu mẹo ấy đều không giữ được đổi phương một khi tỉnh 
yêu đã nguội lạnh. Ngược lại. càng làm đói phương chán thêm. 

Một số đôi còn dại đột đối phó bằng cách cưới đi cho nó 
xong. Họ làm như lễ cưới sẽ buộc chân được bên kia. Theo chúng 
tôi thì thà nuốt viên thuốc đắng còn hơn suốt cuộc đời chịu cảnh , 
gia đình bất hoà. 

X. yêu một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng sau hai năm thì cậu 
hiểu ra rằng sức hấp dẫn của cô chỉ là do cái tính đồng bóng. Cô 
thay đổi tính tình như chong chóng khiến cho cậu thấy mệt. Và 
cậu lấy hết dũng khí nói thẳng với cô rằng nên chia tay nhau. Cô 
gái quen thấy X. chiều cô đủ thứ và cô tưởng nắm chắc cậu trong 
tay, nên khi nghe cậu nói thế cô choáng váng. Thoạt đầu cô giả 
vở không nghe thấy. Khi cậu nhắc lại, cô kêu ầm lên rằng đấy là 
ý nghĩ nhất thời của cậu, cô không coi là nghiêm chỉnh. Nhưng 
khi X. tỏ ra dứt khoát thì cô hoang mang thực sự. 

Cô hay kết bạn với nhiều con trai thật nhưng nhất định cô 
không chịu buông X.. cô yêu cậu hay không chính cô, cô cũng 
không rõ. Chỉ có điều cô tin chắc rằng X. không dám bỏ cô. Vậy 
mà bây giờ cơ sự đâm thành thế này. 

Cô bèn việc ra các lý do khiến họ không thể “thôi” nhau: một 
là gia đình họ hàng cô đã biết họ yêu nhau và đều quý X: hay là 


` 


cô cậu đã sông với nhau như vợ chồng từ lâu rồi; ba là nêu bây 


Mi Bách khoa phụ nữ trẻ 


giờ cất thì gia đình cô sẽ mang tiếng với họ hàng. Kể hết các lý 
do xong, cô trách X. là vì cậu, cô đã thoái thắc một đám rất tốt, 
rằng anh chàng kia hứa sẽ bỏ vợ, chỉ cần cô gật đầu. Rồi cô doa 
tự tử. Nhưng nghe xong tất chả nhữnglý lẽ và doạ dẫm ấy, X. càng 
ngán cô thêm. Tiếp theo cô cậy ông bố đến thuyết phục X.. (ông 
là giám đốc câu lạc bộ thế thao và X. hoạt động trong đó), đến 
nhở công đoàn cơ quan cậu can thiệp. Cuối cùng vì sợ gây tai 
tiếng, X. đành phải cưới. 


Nhưng gia đình không hạnh phúc chút nào. X. suốt ngày bỏ 
đi, không ngó ngàng gì đến vợ. Cuối cùng chính cô không chịu nỗi 
buồn tẻ, cũng tìm đên nhân tình. Gia đình tan vỡ và họ ly dị nhau. 


Chúng tôi tha thiết khuyên các bạn đừng bao giờ có níu lại. 
người yêu một khi anh ta đã chán mình. Chỉ chuốc thêm đau khổ 
mà thôi. 


Còn nêu như không phải bên nam hết yêu trước mà là bên nữ 
thì sao? Bạn cũng nên thăng thắn nói ra. Và nên nói ra để cùng 
bàn bạc chứ dừng “cắt” một cách thẳng thừng và đột ngột, xúc 
phạm đến lỏng tự trọng của bên kia. 

Sau khi chia tay, nếu bạn là bên vẫn cỏn yêu, bạn sẽ rơi vào 
tâm trạng đau khổ. Bạn chán tất cả mọi thứ. Bạn ân hận là đã 
quá tín vào “lão ta”. Nhưng bạn đừng sợ dẫn vặt nhiều quá. Hãy 
cố gắng tỉnh táo nhìn thắng vào sư thật. Thông thưởng sau sự tan 
vỡ như vậy ngưỜi †a SẼ dần dần lây lại được trạng thái bình thản 
và chắc bắn bạn vững vảng hơn vì có được thêm một kinh 
nghiệm đau xót. 

Và nếu bạn không mắc thói đa cảm hão huyền, đến lúc nào 
đó, nhìn lại chuyện cũ bạn sẽ thấy tình yêu ngày đó âu trĩ và ngớ 
ngẩn làm sao. 


Nữ giới và nam giới |REI 
Khi nào sự cô đơn có lợi? 


Sau khí bị hãng, bạn đừng vội uất giận kiếm ngay người tình 
mới để trả thủ con người bội bạc kia. 


Không ai thích cô đơn, nhưng trong trường hợp này sự cô đơn 
lại có thể có lợi cho bạn. Chính lúc này bạn có địp bình tĩnh nhin 
lại tình cảm bạn, đồng thời có thời gian nâng cao đời sống tỉnh thần. 


Thời gian cô đơn rất thuận tiện cho đọc sách, nghe nhạc, 
thưởng thức nghệ thuật hội hoạ. Những công VIỆC này mở rộng 
tầm mắt, giúp bạn nhìn con người và thiên nhiên khác đi. 


Những ai có nhu cầu hiểu biết, thích nâng cao trình độ tư duy 
thường không sợ cô đơn. Đây là thời gian để họ suy ngẫm về mọi 
thứ. Người sống hởi hợt nông cạn luôn luôn cần phải có ai đó bên 
cạnh để trò chuyện dù là kẻ tầm thường, bởi họ sợ cô đơn. Cô đơn 
khiến họ thấy sự thật về bản thân họ. Đầu óc họ rỗng. 


Sau này, khi đã có người yêu khác, đôi khi bạn sẽ thèm được 
rảnh rang để đọc sách, xem tranh như quãng thời gian giữa hai 
mối tình này. 


Định kiên sai lâm và sự e then tai hại 


Đòi hỏi của con người luôn phát triển và thay đổi. Khó có ai 
dám nói mỉnh luôn luôn hài lòng với cuộc sống. 

Điều làm con người ta thoả mãn hôm trước, hôm sau lại không 
làm họ thích thú nữa, mà phải là điều khác kia. Thành công đễ dàng 
thường làm người ta chóng chán. Thành công đến liên tiếp làm 
người ta coi thường, Trái lại thứ gì chúng ta phải vất vả thời gian lâu 
mới đạt được thì lại tạo cho chúng ta niềm vui kéo dài. 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 


Khảo sát tâm lý tỉ mỉ sẽ giúp ta có thêm niềm tự tin và giải 
thoát cho ta những định kiến, sai lầm nhiễm phải do việc “giáo 
dục” trước đây. Nhân tiện chúng tôi muốn nói đến một số định 
kiến nhỏ và tác hại của chúng, thông qua một câu chuyện có thật. 

Milena cử có bạn trai là chỉ ít lâu anh ta chán và bỏ cô, bởi 
cô có tật bao giờ cũng đền nơi hỏ hẹn trễ giờ. Không phải do tính 
lơ đễnh. Milena là người nghiêm túc và chu đáo, làm mọi việc 
đều ngăn nắp, không bao giờ hập tấp hoặc luộm thuộm. Nhưng 
mẹ cô dạy cô rằng con gái tự trọng đến nơi hò hẹn với con trai 
bao giờ cũng phải trễ, bắt anh ta phải chờ. Nếu đến đúng giờ, nhất 
là đến sớm một chút anh ta sẽ khinh, cho mình là mê anh ta và 
chủ động chải anh ta. 

Lần này có được bạn trai mới cô suy nghĩ: “Chẳng lẽ chỉ vì - 
tính đến trễ vài chục phút mà mắt bạn trai thì tiếc quá!” 

Thẻ là cô đến đúng giờ hẹn. Sau vải lần như vậy Milena ngạc 
nhiên thầy bạn trai, tuy không phải là ngưởi thích làm bộ làm tịch, 
vậy mà tự nhiên ăn mặc cẩn thận hẳn lên. Anh ta không bao giờ 
đến trễ đã đành mà ăn mặc chải chuốt hơn nhiều. Thì nạ thấy cô 
nghiêm túc anh ta cũng cảm thấy phải nghiêm túc hơn về mọi mặt. 

Định kiến tai hại khác là sự “e thẹn” của con gái. Lịch sự, ý 
tử là cần thiết, nhưng thứ gì cũng phải có chừng mực. Khi đi quá 
là nguy hiểm. 

Gian đạo chơi với bạn trai trong khu phố. Đang đi cô thấy 
buôn tiểu tiện. Vì Gian mới quen cậu ta nên xấu hổ, giữ ý không 
dám đề nghị cậu ta chờ một chút để cô vào nhà vệ sinh công 
cộng. (Nghe mây chữ “nhà vệ sinh” nó tục tĩu quá)). Cơn buồn 
tiểu tiện làm mặt cô đần ra, đầu óc chếnh mảng, mấy lần bạn trai 
hỏi mà cô không nghe thấy làm cậu ta tưởng cô khinh người. Đến 
khi thấy cô nhăn nhỏ, cậu hoảng hốt, hỏi cô có làm sao không. 
Hay cô hẹn với ai ở nhà? Không thấy Gian trả lời, cậu ngỏ ý đưa 


Nữ giới và nam giới [MAI 


cô về. Thấy cô lắc đầu quầy quậy, cậu càng không hiểu và đoán 
đủ thứ trong bụng, chỉ có một điều cậu không thể đoán ra là Gian 
buôn đi tiểu. 

Từ đó cậu không gặp Gian và quan hệ giữa họ kết thúc. Gian 
không thấy cậu ta rủ đi chơi nữa và tin chắc rằng cậu ta có bạn 
gái khác. 

Qua đây, chúng ta thây những định kiến cổ hủ tai hại biết 
chừng nào. Chỉ vì chuyện rất nhỏ mà gây tai hại tày đình: phá tan 
mối quan hệ đã sắp thành tình yêu. 


II. LÀM QUEN QUA MÔI GIỚI 


Những vân đề của sự làm quen 


Mặc dù gần đây“người ta nói nhiều đến cái gọi là “sự khủng 
hoảng gia đình”, tuyệt đại đa số người lớn trên hành tỉnh chúng ta 
vẫn sống trong hôn nhân hoặc hướng tới hôn nhân. Sự kiện đã nói 
lên rất nhiều. Rõ ràng không thể có hình thức chung sống và chịu 
trách nhiệm lẫn nhau giữa hai giới đáp ứng nhu cầu đạo đức nào 
khác có thể thay thế cho gia đình. Với tư cách một hiện tượng xã 
hội bền vững, gia đình đóng vai trò hàng đầu trong việc dạy dỗ 
con cái và tạo cho các thành viên một sự thống nhất sâu sắc về tỉnh 
thần, niềm tự tin và bảo đảm về tình cảm. 

Dù động cơ của hôn nhân có là gì đi nữa, thì thực tÊ cũng 
khẳng định: trên trái đất có rất ít đàn ông và đàn bà tự nguyện 
suốt đời sống độc thân và số người này cũng không phải vì muốn 
sống độc thân mới là cứu cánh của họ. 

Phần lớn những người “tự nguyện” sống độc thân thực ra là 
họ không có điều kiện để tìm người bạn đời thích hợp. Lại có 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 

người không thể tìm được bạn đời bằng những con đường bình 
thưởng. Họ hay phần nàn về phạm vi quen biết hẹp đo hoàn cảnh 
nghề nghiệp. Số khác do tính tình nhút nhát khó có những tiếp 
xúc rộng rãi. Đối với họ khả năng “bắt quen” với người khác giới 
nhiều khi biến thành “vấn đề không giải quyết nổi”. Đối với phụ 
nữ, ngoài nguyên nhân chung như của đàn ông, còn có những 
nguyên nhân riêng như các định kiến lâu đời cho rằng trong việc 
làm quen với người khác giới vai trò chủ động bao giờ cũng 
thuộc về đàn ông. Ngày nay phong trào giải phóng phụ nữ đã lan 
rộng, phát triển mạnh mẽ, nhưng quan hệ đó vẫn chi phối cách cư 
xử của nhiều phụ nữ. Kết quả là quyền chủ động trong việc làm 
quen thưởng thuộc về đản ông, mặc dù quyền đó nhiều khi chỉ 
mang tính hình thức. Chẳng hạn, nam giới mời phụ nữ khiêu vũ, 
nhưng “phê chuẩn” cái quyền đó lại là phụ nữ, người đồng ý hay 
không đồng ý việc tiếp tục đi sâu tìm hiểu. Không có gì phải nói 
khi ngoài đường phố người đàn ông chủ động đến bắt chuyện với 
phụ nữ; còn nếu phụ nữ làm như vậy thì ít ra cũng khiến người ta 
phải ngạc nhiên. Tóm lại, mặc dù quyền lựa chọn cuối củng bao 
giờ cũng thuộc phụ nữ nhưng đó là quyền thụ động và đóng 
khung trong số nam giới mà phụ nữ có thể lựa chọn. 

Nguyên nhân tiếp theo mà trong những năm gần đây ngày 
càng trở nên quan trọng là số vụ ly hôn tăng lên rất nhanh. Thông 
thưởng trong trường hợp hôn nhân tan vỡ, các con đều sống với 
mẹ, và việc này hạn chế khả năng người phụ nữ tìm bạn đời mới. 
Đàn ông, mặc dù vẫn có trách nhiệm tài chính đối với con cái, 
nhưng thực tế lại được tự đo và đễ đàng đi bước nữa. 

Khả năng phụ nữ làm quen, tìm hiểu còn bị hạn chế bởi một 
số nghề thực tế phụ nữ chiếm tuyệt đại đa số (như sư phạm, dịch 
vụ, y tế...). Thêm vào đó, phần lớn phụ nữ muốn chồng có trình 
độ văn hoá cao hơn hoặc ít ra là bằng mình, mà trình độ văn hoá 
và trí tuệ của phụ nữ lại đang được nâng cao không ngừng. Phụ 


nữ cảng có trình độ cao, việc thoả mãn các yêu cầu của họ càng 
khó, nghĩa là họ càng ít khả năng có được một liên minh hôn 
nhân hài hoà đúng mong ước. 

Chính vì vậy ngày nay phụ nữ cảng hay phải sử dụng các hình 
thức “làm quen nhân tạo” như thông báo qua báo chí, hoặc nhờ các 
tổ chức “dịch vụ”. Việc này lại tạo thêm những khó khăn mới. Số 
đàn ông phải nhờ đến các hình thức làm quen như vậy ít hơn tất 
nhiều nên khả năng lựa chọn của phụ nữ ở đây cũng rất hạn chế. 

Nhưng phải chăng điều đó có nghĩa là những cuộc “làm 
quen nhân tạo” qua môi giới đều không mang lại kết quả? Tất 
nhiên là có? Tuy hạn chế, nhưng ở đây vẫn có khả năng tìm được 
bạn đời thích hợp. Cần phải vượt lên cái định kiến cho rằng việc 
làm quen nhân tạo chỉ là thể phẩm của việc làm quen tự nhiên. 
Trong thực tế hình thức “làm quen nhân tạo”, dù ngưởi ta đánh 
giá nó thế nào đi nữa, vẫn là một trong những phương thức xã 
hội giúp đỡ những người cô độc. Nó giúp ngưởi vào cuộc có 
phạm vi lựa chọn rộng lớn hơn vả khả năng tìm kiểm bạn đởi 
tương lai nhiều hơn so với cách tìm hiểu thông thường, và ở đây 
không có gì đáng chê trách cả. 


Làm quen qua báo chí 


Làm quen qua báo chí thực ra đã có tử lâu. Bản thông báo 
kết bạn đầu tiên được đăng là ở Anh vào cuối thế kỷ XVHI, và sau 
một năm đã trở thành hiện tượng bình thường ở Tây Âu. Báo chí 
tiêu ra nguyện vọng của người đăng thông báo và những thông số 
người đó yêu cầu đối với bạn tương lai. 

Tìm hiểu qua báo chí có ưu điểm trước hết là cho phép giữ 
được sự ẩn danh khách quan trong khi lựa chọn. Người muốn tìm 


:Bách khoa phụ nữ trẻ 


bạn có khả năng lựa chọn trước trong số thư trả lời. Nếu loại trừ 
được những thông số không chính xác hoặc lừa đảo (trong các cách 
làm quen thông thường cũng vẫn gặp phải trường hợp này) thì toàn 
bộ số thông tin còn lại có thể đánh giá theo hai tiêu chuẩn sau: 

a. Nội dung thư phúc đáp có phù hợp hay không? 

b. Trình đô người viết thư phúc đáp, thể hiện qua cách trình 
bảy suy nghĩ, văn phong, có hay không có lỗi chính tả, ngữ pháp. 

Sự lựa chọn tất nhiên bị hạn chế bởi số lượng thư trả lời. Sẽ 
phức tạp hơn nêu số thư trả lời quá nhiều, đặc biệt là các thư đó đều 
đáng lưu ý ý.Ở đây sự ngẫu nhiên có ý nghĩa quyết định. Sẽ rất phức 
tạp nếu trao đổi thư từ một thời gian đài với một số đông người. 
Buộc phải bạn chế lần thư trả lời, và việc này khiến cho những 
người không được trả lời thất vọng. Còn đáng thất vọng hơn nữa 
nều bản thân người đưa ra thông báo không nhận được thư trả lời. 


Có thể nguyên nhân không thành công của hình thức tìm bạn 
qua báo chí trong từng trưởng hợp cụ thể là: văn phong của bản 
thân thông báo được thể hiện kém, khả năng lựa chọn hạn chế, 
nỗi sợ người trả lời có thể lừa bạn. 

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người ủng hộ hình thức hôn 
nhân qua thông báo tìm bạn và chúng ta không nên bỏ qua hình 
thức này. 


Các văn phòng dịch vụ làm quen 


Ở nhiều nước tôn tại và phát triển các văn phòng dịch vụ làm 
quen, nơi những người độc thân có thể nhờ cậy các nhà tâm lý học 
nổi tiếng và các chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 


Tiện lợi của các dịch vụ làm quen là ở chỗ khách hàng có thể 


Nữ giới và nam giới |REB 


thảo luận trước các yêu cầu về người bạn tương lai với nhân viên 
văn phòng dịch vụ, đề nghị họ cho xem ảnh người họ quan tâm, 
tổ chức các cuộc gặp gỡ thông qua môi giới. trao đổi về sự lựa 
chọn của mình với các chuyên gia. Phương thức này phủ hợp với 
những ai cần có sự hỗ trợ bên ngoài trong khi tựa chọn bạn đởi, 
những người không tự tin lắm với quyết định của bản thân. 

Quá trình đẫn đến tiếp xúc trực tiếp ở đây dài hơn so với hình 
thức làm quen qua báo chí, và kết quả cũng phụ thuộc vào số 
khách hàng của văn phòng dịch vụ làm quen. Khách hàng càng 
đông thì khả năng gặp được người mình cần càng lớn, và ngược 
lại. Sự quảng cáo thưởng xuyên và linh hoạt sẽ có ích cho các văn 
phỏng dịch vụ làm quen và cho những ai cần đến hình thức giúp 
đỡ xã hội này. 


Máy điện toán chìa tay gIúp đỡ... 


Ở nhiều nước, hình thức làm quen bằng máy điện toán đã có 
từ nhiều năm nay. Nguyên tắc hoạt động của nó như sau: 

Khách hàng điền vào một bản khai mẫu trong đó ngoài 
những thông số về bản thân còn ghi rõ yêu cầu và đề nghị đối với 
người bạn tương lai, rồi về phần mình, trả lởi câu hỏi về tỉnh cách 
của mình. Các thông tin cần thiết được đưa vào bộ nhớ của máy 
tính điện tử. Máy tính sơ sánh, lựa chọn nguyện vọng và yêu cầu 
của tất cả những khách hàng, đàn ông và phụ nữ, loại trừ những 
người đo nguyên nhân này khác không phù hợp với trường hợp 
đang xem xéi. Sau đó, máy tính chọn ra một đáp số tối ưu. Đồng 
thởi máy tính phải bảo đảm sự lựa chọn đó đáp ứng cả hai bên. 

Khả năng của máy điện toán so với qua báo chí hoặc văn 
phòng dịch vụ làm quen lớn hơn rất nhiều. Chẳng hạn, hệ thông 


Ä [Bách khoa phụ nữ tr 


¡ốc tế “Selectrow” có thể xử lý hàng chục triệu khả năng, so 
ình phân tích những sắc thái tâm lý cực kỳ tỉnh tê của một tính 
ch nào đó, phân loại hàng chục triệu khả năng nghiên cứu đặc 
iểm và các khác biệt trong tính cách của các cặp tiềm tại. nghĩa 
› xâm nhập vào “lĩnh vực nội thế”. Giá các dịch vụ của 
Sølectron" tắt nhiên là phụ thuộc vào yêu cầu đối với chương 
nh và nói chung là khá cao. 

Uy tín và khả nẵng của các hình thức làm quen qua môi giới 
rong tương lai sẽ còn phát triển. Rất có thể nhiều người cho rằng 
chông thể coi chúng là cái thay thê cho “tình yêu chân chính và 
rong sáng”. Không một chương trình của loại máy tính siêu đẳng 
nào có thể bảo đảm cho hai người yêu nhau. Không một hình 
thức “làm quen nhân tạo” nào dám bảo đảm như vậy. Việc đó 
không phải của các cơ sở dịch vụ xã hội, mà của những người 
muốn tạo lập gia đình. Trách nhiệm của các dịch vụ xã hội là 
giảm bớt nỗi cô đơn của con người hiện đang ngày càng trầm 
trọng hơn trong giai đoạn công nghiệp hoá và đô thị hoá. Câu 
shâm ngôn La Mã cổ đại nói rằng: thành phố càng lớn, con người 
sống trong đó càng cô đơn đến ngày nay vẫn chưa mật ý nghĩa 
cấp bách. Vấn đề là ở chỗ phải làm sao để giảm thiểu những bất 
hạnh do sự cô đơn gây ra, làm cho những con người cô đơn được 
hưởng hạnh phúc. 


1V GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ TÌNH DỤC 


Tình đục là tình dục 


Cuộc “Cách mạng tình dục” khoảng ba chục năm trước đã 
lan tràn khắp thế giới, kể cả các nước xã hội chủ nghĩa. Cái hôm 


Nữ giới và nam giới | 


qua còn là cắm đoán hôm nay đã được phép. Các cô gái cảm thấy 
mình được giải phóng khỏi lối giáo dục lỗi thời, nghiêm khắc và 
nhiều khi sai lầm của những người bà và người mẹ. Vừa rụt rẻ vừa 
kinh hoàng, họ dấn thân vào dòng thác tình dục sôi sục xung 
quanh, gắng gỏi tìm hạnh phúc trong các mối quan hệ đã bị tước 
trần cái vỏ bọc bí ẩn. Rồi họ ngạc nhiên thấy cái hạnh phúc mà 
họ mơ ước đã đến được với họ. Tại sao lại như vậy? Tại sao cái 
thoạt đầu có vẻ quyến rũ và dễ đạt được lại trở thành xa vời 
không thể đạt tới trong điều kiện tình dục đã được giải phóng? 

Trước hết cần phải nhận thây rằng trong xã hội tư bản, nơi tất 
cả đều có thể mua được và bán được, thì những vấn đề liên quan 
tới tình dục cũng đã nhanh chóng trở thành hàng hoá như mọi thứ 
khác. Những lái buôn trắng trợn, vô liêm sĩ sẵn sảng làm bất cứ 
cách nào đã bắt đầu buôn bán tình dục - bán sỉ và bán lẻ. Không 
có gì lạ là khi đã trở thành hàng hoá, tình dục cảng trở nên phụ 
thuộc vào “thị hiếu” của túi tiền. Và việc tuyên truyền các kiến 
thức tình dục đã biển thành việc tuyên truyền cho sự đôi bại. Dù 
có muộn màng, nhưng ở Tây Âu, cuối cùng người ta cũng đã hiểu 
ra điều đó, và vì vậy ngành “kinh doanh tình dục” đã bị hạn chế 
bởi một số điều luật. Tuy nhiên những kẻ buôn bán không chịu rời 
trận địa của mình ngay: ngành “kinh doanh tình dục” từ công khai 
rút vào bóng tối, càng ngày cảng quây vào bẫy của mình thêm 
nhiều nạn nhân mới. 

Ở nước ta tình hình cũng không kém phần đáng lo ngại. 
Trong những năm gần đây số vụ ly dị tăng rất nhanh; hiện tượng 
tảo hôn cũng trở thành phổ biến; tỷ lệ ly dị do không thoả mãn 
tỉnh dục giữa vợ chẳng tăng nhanh cũng gây nên những mối lo 
ngại đáng kể, 

Ở đây sẽ không đi sâu phân tích các hiện tượng tiêu cực 
trên, mà chỉ nói về giải phẫu và sinh lý sinh hoạt tình dục. Tuy 
nhiên, chúng tôi muốn nhân dịp này cảnh cáo một cách hết sức 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


nghiêm khắc về MỐI NGUY HIỂM SINH HOẠT TÌNH DỤC 
QUÁ SỚM. 


Phụ nữ trẻ càng đặc biệt phải lưu ý đến mối nguy hiểm này, 
vì cho đủ ngày càng nhiều biện pháp tránh thai, khả năng thụ thai 
vẫn còn rất lớn. Một vấn đề nữa là thực tế cho thấy rằng các nam 
thanh niên quá non trẻ không đủ khả năng bảo đảm một cuộc 
sống vợ chồng trọn vẹn. Tuyệt đại đa số những cuộc hôn nhân vội 
vì người bạn gái có thai thường không hạnh phúc. Trong những 
cuộc hôn nhân đó, cô gái thưởng bị đặt vào thê không mắy thuận 
lợi và tốt đẹp, cặp vợ chồng trẻ không có đủ cả kinh nghiệm, thời 
gian lẫn hiểu biết để tạo ra những mỗi quan hệ hài hoà, tốt đẹp. 
Và cuỗi cùng, việc sinh hoạt tình dục quả sớm, mặc dù đã được 

“cách mạng tình dục” xoá bỏ các cấm đoán, không giúp cho ` 
thanh niên nam nữ phát triển toàn diện. Chúng tôi không muốn 
nói rằng ngày nay phải xem xét sinh hoạt tình dục là “tội lỗi” xấu 
xa không nên đưa ra bàn luận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, sinh 
hoạt tình dục đã và sẽ là một phần của cuộc sống vợ chẳng, chứ 
không phải việc riêng của cá nhân này hay cá nhân khác. Nếu các 
bạn đã tiếp thụ được chân lý đơn giản này, nếu các bạn đã sẵn 
sàng lắng nghe lởi khuyên của chúng tôi - những người muốn các 
bạn hạnh phúc thì chúng tôi xin chuyển sang xem xét bản chất 
của sinh hoạt tình dục. 

Đầu tiên, chúng tôi muốn nói điều này: ý nghĩa và thiên chức 
của hoạt động tình dục trong tự nhiên là bảo đảm sự kéo dài nòi 
giống. Chỉ có con người mới cưỡng lại điều đó. Hoạt động tình 
dục của con người (trong nghĩa rộng của tử này) tách rời khỏi 
thiên chức nguyên thuỷ của nó là tiếp nối nỏi giống loài người. 
Tại sao? Tại vì trong cuộc sống riêng tư thầm kín của con người 
trước hết là nhằm tự thể hiện mình, tạo ra những giá trị mà trong 
tự nhiên không hề có. 


Mà quả vậy: các thí nghiệm tiễn hành với các loài động vật 


Nữ giới và nam giới |EEB 


không đem lại điều gì bổ ích để hiểu thêm tâm lý hoạt động tình 
dục của con người. Cho đến nay vẫn có quan niệm cho rằng 
không thể nói đến tâm lý học khi đẻ cập đến hoạt động tình dục 
của con người. Điều đó không đúng. Ngược lại, chính sự nghiên 
cứu giải phẫu và sinh lý hoạt động tình dục đã giúp ta hiểu thêm 
những mối liên hệ tâm lý hết sức phức tạp và tỉnh tế, cái gi chúng 
ta tiếp thu một cách có ý thức còn cái gì - vô ý thức; tại sao cũng 
trong một hoàn cảnh “riêng tư” như nhau chúng ta khi thì gò bó 
và lạnh lùng, khi thì thoải mái và hạnh phúc. Tại sao chúng ta lại 
buồn nhớ người ta yêu? Tại sao chúng ta lại thích một kiểu đàn 
ông hoặc đàn bà này, còn kiểu khác - theo lời những người có 
“gu” thẩm mỹ hoàn toàn đáng tin cậy, là kiểu ngưởi nổi bật hơn 
- lại không làm chúng ta quan tâm? 

Bản năng “gần gũi” không bao giờ đóng vai trò chủ đạo trong 
hoạt động tình dục. Cái có nhiều ý nghĩa hơn là lỏng khao khát 
được ở bên cạnh người yêu, được chia sẻ những suy nghĩ và cảm 
xúc thầm kín nhất, được cảm thấy sự thông cảm, âu yêm, niềm vui 
và hiểu biết lẫn nhau, được cảm thấy mình cần thiết cho ai đó và 
được ai đó yêu quý. ,Lại còn cả niềm khao khát được thể hiện 
mình, được tỏ rõ quyền lực sức mạnh của mình, buộc ngưởi khác 
phải phụ thuộc, tuân thủ mình, Không ở đâu những nét riêng của 
tính cách con người lại được thể hiện rõ ràng như Vậy trong cuộc 
sống thầm kín riêng tư. Nhưng mặt khác cũng cần phải nói ngay 
rằng, con người ở trong sinh hoạt tình dục cũng là con người ở 
trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống khác. 


Một người đàn ông khiếp nhược, yếu đuối, quen suốt đời 
sống dựa vào vợ, thì trong sinh hoạt tình dục cũng khó thể hiện 
đầy đủ tính tự trọng nam giới và sự chủ động cần thiết. Chắc chắn. 
người đàn ô ông với tính cách như vậy khó có thể buộc một phụ nữ 
thích quyền lực tuân thủ mình và mang lại sự thoả mãn hoàn toàn 
cho vợ trong quan hệ tỉnh dục. 


Bách khoa phụ nữ trễ 


Nhưng cả những cặp vợ chồng như vậy vẫn có thể tìm được 
SỰ thoả mãn cần thiết trong sinh hoạt tình dục nêu họ loại bỏ được 
một số định kiến sai lầm. Có cái thích hợp với phần lớn các cặp 
vợ chồng khác lại không thích hợp với họ. Ngược lại, không. nên 
xem những gì làm thoả mãn họ là chuẩn mực bắt buộc cho tất cả 
mọi người. Cuộc sống tình đục, cũng như cuộc sống nói chung 
của mỗi người, có vô số sắc thái cá nhân nằm trong mối liên hệ 
chặt chẽ với các đặc điểm tính cách, sự giáo dục và thế giới quan 
của chúng tá. Để nhận thức được ta là người thế nào, muốn đạt 
được cải gì, không hài lòng cái gì, có thể sửa chữa được cái gÌ 
trong chúng ta còn cái gì có thể giúp đỡ được vợ (chồng) của 
mình, chúng ta cần phải có kiến thức về văn hoá quan hệ tình 
dục. Sự đốt nát trong các vấn đề tình dục cũng tệ hại như bắt kỳ 
sự dốt nát nào khác. Thiếu sót đó sẽ trở nên đặc biệt nghiềm trọng 
khi sự dết nát của người này lại được nhân thêm bởi sự đốt nát 
của người kia, rồi hai kẻ đốt nát này lại đồng lòng dạy đỗ một 
người thứ ba. Tử đó dẫn đến tai hoạ chẳng còn bao xa. 


Cái gì lịch sự, cái gì không? 


Về cơ quan sinh dục, thậm chí của chính mình, chúng ta 
biết quá ít, đến mức không thể tha thứ được. Điều đó chẳng đáng 
ngạc nhiên, bởi vì hệ thống giáo dục của chúng ta gần như cắm 
nói đến tất cả những gì liên quan đến giới tính. Nền giáo dục phổ 
cập của chúng ta hiện nay chỉ mới tiến một vài bước đẻ dất trong 
tĩnh vực này. 


Và cũng chẳng đáng ngạc nhiên khi một số bạn nữ có học 
vẫn và được giáo dục tương ứng, vẫn coi các bộ phận sinh dục 
của mình là bất nhã đến mức tự mình xấu hổ với chúng. H 


Nữ giới và nam giới | II 


không quan tâm lắm đến sự tổn tại của chúng, không biết giá trị 
và chức năng của chúng. Cỏn việc săn sóc chúng - nhiều khi là 
quá muộn - đều phó thác cho bác sĩ phụ khoa. 

Tắt nhiên chúng tôi không phủ nhận tính chất kín đáo của các 
cơ quan sinh dục - chúng không cần phải đem ra quảng cáo. 
Nhưng sẽ không phải với các nữ độc giả của chúng tôi nếu như 
không nhắc thêm một lần nữa rằng sự chăm sóc cần thiết đối với 
các cơ quan sinh dục là một phản của vệ sinh cá nhân. Một quan 
niệm sai lầm khá phổ biến là coi các cơ quan sinh dục không sạch 
Sẽ và vì vậy việc đụng chạm đến chúng phải gợi lên ở con người 
-bình thưởng cảm giác ghê tởm, Quan niệm đó áp dụng cho cuộc 
sống tỉnh đục sẽ trở thành một định kiến kìm hãm quá trình hưng 
phần tình dục. Nền văn minh hiện đại tạo ra cho các cặp vợ chồng 
những khả năng không hạn chế để người phụ nữ có thể dến với 
người chồng hoản toàn sạch sẽ và tươi mát. Nhiều khi ta có cảm 
tưởng rằng vấn đề không phải ở chỗ thiếu điều kiện bảo đảm vệ 
sinh cá nhân, mà ở nỗi sợ hãi và e ngại vô lý của người phụ nữ khi 
phải đụng chạm đến cái vùng cơ thể đó, Một vấn đề cũng gây 
nhiều tranh cãi là người chồng có được nhìn vào cơ quan sinh dục 
của vợ không? Cảm giác xấu hổ của người phụ nữ có thể giải thích 
bằng sự bối rối tâm lý. Nhiều phụ nữ cho rằng cơ quan sinh dục 
của họ gây ra ấn tượng không thẩm mỹ. Điều đó hoàn toàn không 
có cơ sở, đặc biệt là đối với những phụ nữ trẻ và khoẻ mạnh. 

Một số bạn hiểu biết hết sức mơ hỗ về cơ cấu quan sinh dục 
của người khác giới. Nhiều người ngây thơ cho rằng có thể thực 
hiện sự kết hợp tình dục một cách dễ đàng, thậm chí không cần 
đụng tay vào nhau. Thật ra cái “bộ phận đàn bà” phức tạp đến nỗi 
ở phần lớn phụ nữ trong lần gần gũi đầu tiên việc đưa dương vật 
vào gần như không thể thực hiện được một cách đơn giản như 
cánh đản ông vẫn tưởng. Sự hỗ trợ của người vợ trong những 
trường hợp đó cần phải coi là việc hoản toàn bình thường. Thất 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 


vọng, chán nân hoặc trách móc lẫn nhau sẽ không tạo ra sự thông 
cảm và bầu không khí riêng tư hoà hợp cân thiết. 


Cơ quan sinh dục nữ bên ngoài 


Trước tiên chúng 1a quan sát câu tạo bên ngoài cơ quan sinh 
dục nữ hay âm hộ. Mặt ngoài. âm hộ được bao phủ bằng một chỗ 
phình ra bằng mô mỡ, lông che kín gọi là mu (người Châu Âu gọi 
là “đổi Vệ nữ”). Lông mọc dọc theo hai bở gọi là mép lớn, khép 
vào nhau che khe sinh dục. Hai bên cửa âm đạo là hi mép nhỏ 
chứa đầy dây thần kinh và mạch máu. Phía dưới mép nhỏ là 
những ống hạch bartholin, lúc giao hợp tiết ra một chất nhờn 
không màu. Hướng ra phía mu, hai mép lớn khép lại và đầu củng 
là âm vái. 

Âm vật cấu tạo: giống như dương vật của nam giới nhưng 
trong dạng phôi (chưa đủ phát triển) thời xa xưa, chưa phân đực, 
cái, âm vật và dương vật giống hệt như nhau, sau này người ta chia 
thành hai giới, của nam to lên còn của nữ thu nhỏ lại. 

Tuy âm vật và dương vật thu nhỏ nhưng kích thước cũng 
khác nhau ở mỗi người phụ nữ từ vài milimét đến một xentimét. 
Kích thước to nhỏ hoàn toàn không ảnh hưởng đến như cầu tình 
dục nhiều ít mà thuần tuý chỉ là hình thức. Trên thực tế lúc bình 
thưởng âm vật được phủ một lớp da và gần như không nhìn thấy, 
khi hứng tình lên, âm vật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nó hơi 
cương lên và ngẩng cao. 

Có ngưởi nói khi hứng tình, âm vật có thể to lên đến vài xen- 
timét là không đúng. Một số phụ nữ có âm vật rất to, nguyên 
nhân là do sự phát triển không bình thường của hạch. 

Giữa âm vật và bờ dưới là cửa âm đạo. Âm đạo bao gồm 


Nữ giới và nam giới | RE 


những thể hang cùng với mép lớn và mép nhỏ che cửa âm đạo. 
Cũng như âm vật, cửa âm đao rất nhạy cảm và trong lúc hứng 
tình, máu được dồn vào đó. Đồng thời cửa âm đạo tạo thành một 
ống đàn hỏi đầy chất nhởn và mở ra. Đường vào âm đạo hình 
phêu. Phía sau là chỗ dính liền giữa mép lớn và mép nhỏ. 


Âm đạo là một ống làm bằng những bỏ sợi đàn hồi. Nếu như 
phần bên ngoài của cơ quan sinh dục nữ chứa nhiều dây thần kinh 
và mạch máu thi phần lớn cửa âm đạo không có dây thần kinh, 
do đó không nhạy cảm như bộ phận bên ngoài. Tuy thế không 
làm giảm khoái cảm của phụ nụ trong lúc giao hợp. 


Các bạn gái cần biết rõ khu vực hứng tình của mình và đặc 
biệt là cầu tạo bên ngoài của bộ phận sinh dục để khi gần g gũi nam 
BIỚI, cảm thầy hết niềm sung sướng và hạnh phúc. Nếu không 
biết như thể, sau cuộc giao hợp dễ thấy thất vọng và tưởng lầm 
rằng họ không có khả năng hưởng đây đủ khoái cảm trong lúc 
giao hợp. 

Thật lắm lẫn nếu bạn nào cho rằng có hai loại cực khoái, loại 
thứ nhất thật sự đầy đủ khi được kích thích vào khu vực âm vật, 
loại thứ hai không đầy đú do được kích thích hai mép ngoài, hai 
mép trong, cửa âm đạo và bản thân âm đạo. Hoặc ngược lại. Gần 
đây các nhà nghiên cứu đã kết luận, khoái cảm do kích thích âm 
đạo chỉ là khoái cảm nửa với và dễ dẫn phụ nữ đền tỉnh trạng lãnh 
dục. Muốn khoải cảm đó được đây đủ, cần kích thích cả mép lớn, 
mép nhỏ, â âm đạo. Bởi khi đó giai đoạn cực khoái đạt đến đỉnh 
điểm rỗi lan toả ra toàn bộ cơ thể người phụ nữ, kéo dài trong một 
khoảng thời gian nữa. Trong khi loại khoái cảm qua âm vật tập 
trung vào một điểm và kết thúc nhanh. 


Chúng tôi cho rằng bản thân mỗi phụ nữ nên biết rõ loại 
khoải cảm nào họ thích hơn (âm vật hay âm đạo) và chủ động 
hưởng thụ trong lúc giao hợp, Ý kiến các nhà nghiên cứu dù sao 


KEH Bách khoa phụ nữ trẻ 


cũng vẫn là của người ngoài cuộc. Nhân đây cũng nói thêm rằng 
cách phân chỉa hai loạt khoái cảm được nói nhiều trong các sách 
báo, tuy nhiên người ta chứng minh rằng kích thích vào âm vật 
chóng gây hứng tình nhất. 

Cũng cần nói thêm về việc giữ vệ sinh bộ phận sinh dục. 
Những nếp gấp giữa hai mép lớn vả mép nhỏ che âm vật và cửa 
âm đạo là nơi dễ đọng nước tiểu và chất nhờn nhất. Đấy là nhữn h 
thứ mau bị vi khuẩn phân huỷ tạo nên khó ngửi và dễ bị viêm. 
Khi rửa bộ phận sinh dục, cần đặc biệt chú ý những nếp gấp. 
Công việc phải tiến hành hàng ngày. 

Cách giữ vệ sinh âm đạo có hơi khác. Âm đạo là nơi tiếp 
nhận dương vật của nam giới và là bộ phận sinh sản, đường đi 
của tính trủng nam. Lúc bình thường âm đạo khô ráo, vách âm 
đạo hơi co lại. Khi hứng tình, âm đạo mở to ra, hình đạng giếng 
như quả lê phần trên đẫm nước nhảy, tạo cho dương vật dễ chui 
vào. Trong âm đạo có một loại vi khuẩn tốt chống lại vi khuẩn 
có hại theo dương vật vào. Vì vậy khi rửa âm đạo tránh dùng 
nước sát trùng sẽ tiêu diệt hết những ví khuẩn tốt ấy. Khi đó âm 
đạo dễ bị nhiễm khuẩn. Tình trạng nhiễm khuẩn nhận thấy được 
để dàng qua màu sắc âm đạo và một mùi rất khó ngửi từ trong 
đó bốc ra. Âm đạo bị viêm nhiễm gây rất khó chịu, làm cho việc 
giao hợp trở thành khó khăn và nhiều khi làm phụ nữ không có 
con được. Mùi từ trong đó bốc ra, phụ nữ có thể ngửi quen, 
nhưng làm cho nam giới khó chịu và ngại gần vợ. Cho nên ngay 
khi phát hiện âm đạo có hiện tượng bị viêm, phải lập tức đi khám 
thầy thuốc. 

Nữ đừng cần trở nam mà nhẹ nhàng tỏ cho nam biết nên làm 
thể nào để mình thích nhất và không nên làm thế nào khiến mình 
phải khó chịu. . "- 

Nếu quá e thẹn sẽ làm cho cuộc giao hợp không đem lại 


Nữ giới và nam giới | 


khoái cảm cho cả hai bên. Những phụ nữ như thế sẽ dần dần biễn 
thành kẻ lạnh lùng khô khan không được hưởng hạnh phúc tình 
yêu và dễ trở thành rối loạn tâm thần, mắc những căn bệnh rất 
khó chữa, ảnh hưởng đến sức khoẻ nói chung. 


Màng trinh 


Lỗi vào âm đạo có căng một màng mỏng, gọi là màng trinh 
tức là một điềm hình trăng lưỡi liềm có một lễ nhỏ để huyết kinh 
nguyệt chảy ra. Có người màng trình không chỉ thủng một lỗ mà 
vài lỗ. Trong lần giao hợp đầu tiên, thậm chí chạm mạnh ngón tay ` 
vào, màng trinh sẽ rách làm phụ nữ hơi đau và ra một chút máu 
(có trường hợp đau nhẹ và máu ra quá ít ta không nhận thấy). 

Ngày xưa người ‡a rất coi trọng màng trinh, coi đó là biểu 
hiện sự trinh bạch, chứng tỏ đạo đức của nữ giới. Ngày nay do 
hiểu biết hơn người ta ít coi trọng đến thế. Tuy nhiên vẫn còn một 
số nơi chuyện màng trinh bị coi trọng đến mức gây nên nhiều bi 
kịch đau xót. Ngay tại một số nước công nghiệp phát triển cao 
như Italia, một số vùng thuộc nước Mỹ, các mỹ viện phải làm cả 
việc phục hồi màng trinh cho phụ nữ trước ngày cưới bằng chất 
đẻo. Và điều đáng nhận xét ở đây là rất nhiều đàn ông đã từng 
giao hợp với nhiều phụ nữ vậy mà khi cưới vợ (không phải lần 
thứ nhất) vẫn đòi cô đâu phải còn nguyên vẹn màng trình. 

Thật ra màng trinh chưa phải dâu hiệu chắc chắn của sự trinh 
bạch. Nhiều phụ nữ trình bạch nhưng màng trình không còn, nhất 
là các nữ vận động viên thể thao. Trong khi đó có phụ nữ giao 
hợp nhiều lần với nam giới mà màng trinh vẫn chưa rách vì màng 
trinh của họ có sức đàn hỏi cao. 


Điều này rất quan trọng đối với lần giao hợp đầu tiên. Nhiêu 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


bạn nghe quá nhiều lời đoạ dẫm về chuyện rách mảng trinh đau 
đớn khủng khiếp. Trước khi vào cuộc giao hợp họ hoảng hốt quá 
không còn thấy hứng thú gì nữa. Thậm chí đến mức việc giao hợp 
không thực hiện nổi. Cho nên các bạn phải thấy rằng nỗi sợ như 
thế là hoàn toàn vô căn cứ. 

Buổi giao hợp đầu tiên cần được tiến hành trong không khí 
thuận lợi. Cả hai bên đều phải trong tâm trạng vui về thoải mải. 
Chỉ cần một bên quá lo lắng và kết quả sẽ thể hiện bằng sự “co 
thắt âm đạo” khiến dương vật bên nam không vào được. Nếu 
cuộc giao hợp đầu tiên không thành công, cả hai bên dễ mang 
tâm trạng tuyệt vọng. Kéo dài vải ba lần như thế dễ làm cho 
cuộc hôn nhân trở thành nặng nè và gây rối loạn tâm thần cho 
hai vợ chồng. 

Những công trình nghiên cứu y học chứng minh hiện tượng 
co thắt âm đạo có nhiều nguyên nhân tâm lý, trước hết do hai bên 
không hiểu nhau. Bên nữ thấy bên nam lúng túng cho rằng chồng 
mình là ngưởi nhu nhược. Nam thấy bên nữ co cứng cho rằng vợ 
mình ghét mình, không muốn kết hôn với mình. Dù nguyên nhân 
nào đi nữa chúng tôi cũng tha thiết khuyên cả hai vợ chồng trong 
đêm đầu tiên hãy tỏ ra trìu mến nhau và nương nhẹ những lúng 
túng của nhau. Tình cảm đó sẽ làm nhẹ đi tâm trạng băn khoăn của 
đối phương và mở đầu cho mỗi quan hệ gắn bó kéo dài trong suốt 
cuộc chung sống sau này. 


Cơ quan sinh dục nữ bên trong 


Chúng tôi sẽ nói đến tử cung và buông trứng, là hai bộ phận 
mà các bạn cần biết (hình 23). 


Tử cung hình quả lê, mặt trong có một lớp nhây, tạo thành 


Nữ giới và nam giới | Rä 


những bó cơ có khả năng nở to lên nhiều lần để chứa thai nhỉ sau 
này. Trứng do buông trứng sản sinh, đi qua ống dẫn trứng vào đạ 
con. Nếu không gặp tinh trùng, trứng sẽ bị đẩy ra ngoài vào thời 
gian kinh nguyệt kèm theo một chút huyết, Hai buồng trứng 
ngoài trứng còn có nội tiết tố sinh dục nữ thuộc hai loại: oestro- 
gen và progesteron. Loại thứ nhất xuất hiện vào nửa đầu của vòng 
kinh. Loại thứ hai vào nửa sau. Hai loại nội tiết này có tác dụng 
giúp chuẩn bị cho việc thụ tính đồng thời làm thăng bằng thần 
kinh và tâm lý của nữ giới. 


Cơ quan sinh dục nữ 


1. Bàng quan 2. Xương mu 3. Âm đạo 
4. Xương củng 5. Tử cung 6. Ô tử cung 
7. Cổ tử cung §. Trực tràng 


Củng một loại nội tiết tố nhưng tác động khác nhau với từng 
phụ nữ. Với một số phụ nữ nội tiết tố loại thứ nhất (oestrogen) tạo 
nên sự nhạy cảm tình dục vào thời gian trước khi hành kinh. Với 
số phụ nữ khác, loại nội tiết này lại tạo tâm trạng căng thẳng, bứt 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


rứt, ngăn cản hứng thủ tình dục. Những phụ nữ này không thích 
gần nam giới trong thởi gian sắp kinh nguyệt, phải sau khi hành 
kinh mới lây lại được thăng bằng và sau đấy vài ngày mới lại 
muốn gân nam và thấy giao hợp đem lại khoái cảm thật sự. 

Cơ quan sinh dục nữ... 

Đáng tiếc là phụ nữ ít chú ý đến việc xem vào thời kỷ nào 
trong vòng kính họ đễ hứng tình. Do đó khi thấy giao hợp không 
đạt kết quả mỹ mãn họ vội vã lo lắng là đã bị giảm khả năng tình 
dục. Khó khăn này giải quyết vô củng dễ. Chỉ cần các bạn “lắng 
nghe” thân thể bản thân bạn sẽ nhận ra được ngay. Có bạn (đa 
số) dễ thấy hứng tình vào nửa đầu vòng kinh. Trái lại, có bạn vào. 
nửa sau. Cần nói thêm rằng nội tiết tố loại thứ hai (progesteron) 
có tác dụng điều hoà việc trao đổi chất trong cơ thể nữ giới thời 
kỳ thai nghén. 


Thụ thai 


Phần dưới của tử cung thông với âm đạo bằng một ranh giới 
là vòi tử cung. Phụ nữ chưa sinh lần nào thì hầu hết vòng kinh, 
vòi tử cung đóng kín, như thể bị bít chặt bởi một cái nút bằng chất 
nhày. Nút này chính để ngăn chặn vi khuẩn lọt vào trong tử cung. 
Mỗi tháng một lần, vào thời gian gọi là rưng trứng, nút màng 
nhày kia tan ra, chây theo thành âm đạo ra ngoài khiến phụ nữ 
thấy các bộ phận sinh dục bên ngoài bị ướt. Chất nhảy là một môi 
trưởng lý tưởng cho tinh trùng của nam. Lối vào tử cung bình 
thường bị đóng kín thì thời kỷ rụng trứng được mở ra và tình 
trùng có thể lọt thẳng vào tận đáy tử cung rồi vào vỏi làm trứng 
biến thành bào thai: sự thự tỉnh. 


Cần nhận thấy rằng cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn 


Nữ giới và nam giới |EEB 


chưa hiểu rõ lắm về cơ chế khiến tỉnh trùng vào đến tận vòi tử 
cung. Người ta mới chỉ biết tỉnh trùng đi chuyển với tốc độ 
nhanh. Tuy nhiên tốc độ ấy vẫn chưa đủ để tỉnh trùng kịp vào đến 
vỏi tử cung vì tình trùng phải đi ít nhất cùng một tiếng đồng hồ. 
bởi đường đi ngoắt ngoéo và có nhiều nếp gâp bằng màng nhày 
căn lại. Chắc chắn phải có sự hỗ trợ của cơ thể ngưởi nữ thì tỉnh 
trùng mới kết hợp với trửng tạo thành thai được. 

Đến đây cần nói thêm điều này. Những can thiệp bằng phẫu 
thuật mà đụng tới bên trong tử cung rất dễ gây thương tổn màng 
nhây trong đó và khi có thai, tử cung rất khó giữ được bào thai. 
Nhiều khi người ta phải dùng kỹ thuật khâu lại những chỗ bị tốn 
thương. Đỗi với phụ nữ có thai lần đầu mà đã nạo thai là rất nguy 
hiểm cho những lần có thai sau. Tất nhiên trình độ y học bây giờ ` 
tiến bộ nên sau khi nạo thai người mẹ vẫn có thể thụ thai, nhưng 
giữ được cái thai hay không là chuyện không bác sĩ nào đám đảm 
bảo hoàn toàn. 


+ 


Cơ quan sinh dục nam 


Khác với cơ quan sinh đục nữ, cơ quan sinh dục nam hoàn 
toàn nằm bên ngoài, gồm có đương vật và tình hoàn (hình 24). 
Tỉnh hoàn cũng có chức năng giông như buồng trứng của nữ, nằm 
trong bìu và sản sinh ra tỉnh trùng cũng như tiết tố nam testOS- 
teron. Những nội tiết tố này lọt vào máu tạo cho nam giớt niềm 
ước muốn tình dục. Cũng cân nói thêm là tỉnh hoàn nam rất đau 
nếu bị bóp và nếu bị đá mạnh vào có thể bị ngất. 

Vị trí tỉnh hoàn nằm ngoài là do tỉnh trùng phải có nhiệt độ 
thấp hơn một chút so với thân nhiệt. Máu vào tình hoàn bị giảm 
nhiệt độ đôi chút, cơ chế “tủ lạnh” nảy nếu bị tổn thương sẽ ảnh 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 
hưởng đến sản xuất tinh tràng của nam ĐIớI. 

Nam giới trước khi kết hôn nên được thầy thuốc khám bộ 
phận sinh dục. Chuyện này không có gì là “giảm giá” và nêu 
phát hiện có trục trặc, cần điều trị khỏi rỗi mới cưới vợ. Một 
trong những trục trặc đó là bệnh vô sinh. Mọi bệnh chữa khi còn 
trẻ đều dễ hơn khi đã trở thành mãn tính. 


H 24 


Cơ quan vĩnh đục nam 


1. Bàng quan 2. Xương mu 

3. Thế hang dương vật 4. Niệu đạo 

5. Qui đầu 6. Bao quy đầu 
7. Bìu 8. Tuyến tỉnh 

9, Tuyến tiên liệt 19. Ống dẫn tinh 
11. Mào tinh hoàn 12 Tỉnh hoàn. 


Khi nam đến tuổi trưởng thành, mỗi lần xuất tỉnh phóng ra 
hàng triệu tỉnh trùng. Tỉnh trùng nêu không được phóng ra tích tụ 
trong bộ phận gọi là mào giống hình như cái mũ, gây đau nhức. 


Cảm giác đau nhức ấy làm nhiều thanh niên ngại gặp nữ. Do khi 
ðặp người yêu, bên nam bị hứng tình, tỉnh trùng dồn ra mào 
nhưng không được tháo ra ngoài tạo thành đau. Ngay nam giới 
lớn tuổi cũng có thể bị như thế trưởng hợp cuộc giao hợp sắp đến 
lúc xuất tỉnh thì bị ngừng đột ngột. 

Bên nữ nên hiểu điều này để không muốn giao hợp thì đừng 
kích thích, đẩy hứng tình của nam giới lên mức cao. 


V. KÊ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH - 
CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 


Kế hoạch hoá gia đình và điều chỉnh tý lệ sinh đẻ là vẫn đề 
vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội sâu sắc. Về nguồn 
gốc lịch sử, ý nghĩa và sự cần thiết của nó, sách báo đã nói rất 
nhiều, ở đây chúng tôi chỉ đưa ra những biện pháp cụ thể. 


Tránh thai bằng dụng cụ. 


Từ xa xưa con người đã ra công tìm các biện pháp để tránh 
thai. Việc tìm kiếm được tiễn hành theo hai hướng: một là bảo đảm 
an toàn cho người phụ nữ, hai là vô hiệu hoá người đàn ông. 

Một trong những biện pháp phổ biến nhất nhằm ngăn không 
cho tinh dịch đản ông thâm nhập vào cơ quan sinh dục trong của 
phụ nữ là bao dương vật. Dụng cụ này được sử dụng từ xa xưa, 
có thởi gian làm bằng vải, bằng ruột thủ vật và bắt đầu từ cuối 
thê kỷ XIX bằng cao sư. Bao dương vật ngày nay đã được hoàn 
thiện, tuyệt đối không có hại và dễ sử dụng. Trước khi giao hợp, 
lúc dương vật đã cương cứng thì đeo bao dương vật vào, sau khi 


KH Bách khoa phụ nữ trẻ 


kiểm tra xem nó cỏn nguyên vẹn hay không. (Không nên dùng 
những bao đã quá hai năm, độ đàn hồi và độ bền giảm sút, dễ 
rách). Để tạo độ trơn không gây cảm giác khó chịu, có thể dùng 
mỡ hoặc vadơlin bôi lên quy đầu và đầu bao dương vật. Giao 
hợp xong, cần kiểm tra lại, nêu thấy bao dương vật thủng rách, 
thì người phụ nữ phải thụt rửa ngay lập tức bằng dung dịch có 
hoá chất tránh thai. 

Tuy nhiên loại dụng cụ trảnh thai này có nhược điểm là giảm 
cảm giác kích thích ở một số đàn ông nên giao hợp phải kéo dài, 
thêm vào đó đối với một số người việc dùng bao trông có vẻ 
không “đẹp” lắm về mặt thẩm mỹ. 

Người phụ nữ cũng có thể sử dụng dụng cụ tránh thai, chẳng 
hạn các loại mũ tử cung. Đó là chiếc mũ nhỏ bằng cao su với 
vòng đàn hồi che kín cổ dạ con ngăn cân sự thâm nhập của tỉnh 
dịch vào vỏm tử cung. Thời gian gần đây người ta thường sử 
đụng loại dụng cụ này kết hợp với các loại kem và bột nhão khác 
có chứa chất tiêu diệt tỉnh trùng. Nhược điểm của các loại mũ 
nảy là sử dụng khá phức tạp, chưa nói đến những chắn thương 
tâm lý người phụ nữ buộc phải chịu khi thao tác việc lắp ráp 
ngay trước cuộc giao hợp, và sau đó lại lây nó ra, nễu như vòng 
mũ không che kín cổ tử cung thì có thể gây ra kích thích màng 
nhày hoặc bị xê dịch khi dương vật đi vào, khiến cho khả năng 
thụ thai tăng lên. 

Có những loại mũ không nhất thiết đặt vào âm đạo và lây ra 
trước và sau mỗi lần giao hợp. Việc đặt loại mũ như vậy vào cổ 
tử cung phải do bác sĩ tiên hành. Trước kỷ kinh nguyệt lại phải 
đến bác sĩ để lấy nó ra. 


Nữ giới và nam giới | 


Vòng tránh thai 


Loại dụng cụ tránh thai này xuất hiện cách đây không lâu và 
ngay lập tức trở nên phổ biến. (Trên thê giới, vòng tránh thai chỉ 
ít phổ biến hơn thuốc viên tránh thai mà thôi). Có hơn hai chục 
loại vòng được sân xuất ở rất nhiều nước. Loại vòng hiện đại làm 
bằng chất dẻo tuyệt đối không có hại cho cơ thể phụ nữ. Vòng 
phải do bác sĩ phụ khoa đưa vào trong tử cung vào những ngày 
cuối cùng của tuần kinh. Một số người không thích ứng được với 
loại vòng tránh thai này, có thể bị chảy máu kéo dài hoặc viêm 
đau âm ỉ. Trường hợp đó cần đến gặp ngay bác sĩ phụ khoa điều 
trị các hiện tượng đó,hay lây vòng ra. 

Việc sử dụng vòng tránh thai có thuận lợi và chúng có thể 
nằm trong cơ thể người phụ nữ đến hai năm. Một số chuyên gia 
cho rằng có thể để lâu hơn nữa, nhưng không nên để các dụng 
cụ đó trong tử cung quá bốn năm. Vòng tránh thai không cản trở 
việc giao hợp, và người đàn bà được đảm bảo an toàn trong một 
thời gian dài. Nếu muốn có thai lại, bác sĩ sẽ lấy vòng ra (việc 
này hoàn toàn không đau), và người đàn bà lại có thể yên tâm 
mang thai, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khoẻ của đứa 
con tương lai. 

Sau khi sinh, nêu muốn đặt vòng cần đợi kỳ kinh nguyệt thứ 
nhất, và còn tốt hơn nữa là kỳ kinh thứ hai. 

Vòng tránh thai không nên áp dụng đối với phụ nữ có kinh 
nguyệt ra nhiều, ra nhiều máu hoặc chảy máu kéo dài, bị mắc các 
chứng viêm nhiễm, cũng như những người chưa qua sinh đẻ. 


KH Bách khoa phụ nữ trẻ 
Tránh thai băng thuôc 


Một biện pháp tránh thai rất phổ biến trên thê giới ngày nay 
là dùng viên ngừa thai - các loại hoomon steroid có các đặc tính 
như các hoocmon sinh dục nữ. Hiện nay nhiều nước sử dụng phổ 
biến hai loại thuốc viên biogest và norbiogest được đóng trong ví 
gồm 28 viên, trong đó cỏ 7 viên màu đỏ. Một ngày uống một viên; 
tốt nhật là vào cùng một giờ, viên thứ nhất uống vào ngày thứ năm 
của chu kỷ kinh nguyệt. Sau 21 ngày uống liều thuốc chính thì 
chuyển sang bảy ngày uống các viên đỏ - những viên này không 
chứa đựng bất cử một hoá chất nào, chúng được để vào vỉ chỉ là 
để người uống dễ kiểm tra vòng kinh nguyệt 28 ngày của mình." 
Nếu như vào những ngày uống viên thuốc đỏ mà không hành kinh 
hoặc kinh nguyệt xảy ra sớm hơn hoặc muộn hơn phải lập tức đến 
gặp bác sĩ chuyên khoa. 

Viên tránh thai không được áp dụng cho phụ nữ chảy quá 
nhiều máu trong thời kỳ hành kinh, bị bệnh đái tháo, bệnh gan, 
bệnh giãn tĩnh mạch. Đối với các phụ nữ khoẻ mạnh thuốc không 
gây bất cứ một griệu chứng phụ nào, nhưng có thể một số người 
hơi đau đầu, nề mí, buồn nôn nhẹ, đôi khi giảm hứng thủ tình 
dục. Những trưởng hợp đó phải đến gặp bác sĩ. Nói chung không 
cần phải ngừng dùng thuốc, các hiện tượng đó phần lớn sẽ dễ 
đàng chữa khỏi nếu điều trị kịp thời. 


Phương pháp tính vòng kinh 
Từ những năm hai mươi của thể kỷ này, người ta bắt đầu áp 


dụng rộng rãi phương pháp tránh thai sinh học dựa theo cách tính 
ngày nào trong vòng kinh nguyệt có thể thụ thai, ngày nào không. 


Nữ giới và nam giới | 


Không phải lúc nào người phụ nữ cũng có thể thụ thai, việc đó 
chỉ có thể xảy ra vào những ngày xác định, trước hoặc ngay sau 
khi rụng trứng. Phần lớn phụ nữ rụng trứng vào khoảng giữa kỳ 
kinh nguyệt, và trứng chín rụng xuống có thể gặp tỉnh trùng tối 
đa trong vòng hai ngày đêm. Qua bảng vẽ ở hình 25 chúng ta có 
thể thấy thời kỳ đễ thụ thai là bốn ngày trước và bốn ngày sau 
trứng rụng, tổng số là chín ngày, kể cả ngày trứng rụng. Phương 
pháp sinh học có thể áp dụng tốt đối với phụ nữ có chu kỳ kinh 
nguyệt không thay đổi mặc dù ở họ cũng có những khi trứng rụng 
sớm hơn thường lệ. Và trong trường hợp đó phương pháp này 
không còn an toàn tuyệt đối. Nói chung, đây là phương pháp lý 
tưởng đối với những cặp vợ chồng cố gắng tránh có thai nhưng 
nêu có thai thì cũng không sao. 


Phương pháp đo thân nhiệt 


Phải nói ngay rằng thân nhiệt ở đây lấy ở âm đạo của một 
phụ nữ khoẻ mạnh đang trong trạng thái tĩnh, vừa ngủ dậy còn 
nằm trên giường. Đo thân nhiệt thưởng xuyên có thể giúp xác 
định chỉnh xác ngày rụng trứng. Trên đồ thị hình 26, bạn có thể 
thấy nhiệt độ âm đạo thay đổi vào các ngày của vòng kinh. Giai 
đoạn nhiệt độ thấp năm vào các ngày trước khi rụng trứng và vào 
ngày rung trứng, sau đó thân nhiệt tặng lên đột ngột và đạt đến 
37,1°C, 37,2°C (có thể còn cao hơn). Điểm cao của thân nhiệt 
nằm vào những ngày không thể thụ thai. Cho nên khoảng từ ngày 
thứ năm sau ngày rụng trứng, người phụ nữ có thể không phải lo 
việc tránh thụ thai. 

- Tất nhiên phương pháp này không thể áp dụng cho các phụ 
nữ đau ốm, đang dùng hoocmon, mệt mỏi hoặc các trường hợp 


.Bách khoa phụ nữ trẻ 


khác mả thân nhiệt có thể thay đổi không phụ thuộc vào quá trình 
trứng chín và rụng. 


Các ngày 
của chủ 1234 [56789 ÍJ01 11218 14 |L5 16 E7 18 |19 2021 22243 24 25 26 27 28 
kỳ kinh 


Ngày hành 
kinh 
Ngày rụng 
trừng 


Các ngày 


đỗ mang 
thai 


Các ngày 
an toàn 


Sơ đồ những ngày có thể thụ thai và những ngày an toàn 


„ — Các ngày của vòng kinh 


Ngày hành kính Thời kì nhiệt Các ngày thời kì 
độ thấp -_ an toàn 
"Ngày rụng trứng 


Biểu đồ thân nhiệt trong chu kỳ kinh nguyệt 


_ Nữ giới và nam giới].EN. 
Phóng tính ra ngoài âm đạo 


Một phương pháp tránh thai khá phổ biến nhưng không mây 
chắc chắn là phương pháp ngừng giao hợp trước lúc xuất tỉnh đã 
được người Do Thái cổ đại biết đến từ thời xa xưa. Người đàn ông 
ngừng giao hợp, rút dương vật ra khỏi âm đạo ngay trước lúc 
phóng tỉnh. Điều kiện thành công ở đây là khả năng của người đàn 
ông ngừng giao hợp trước khi loạt tỉnh địch đầu tiên được phóng 
ra. Từ góc độ tâm lý, việc áp dụng phương pháp này gây căng 
thẳng cho cả hai vợ chồng và đặc biệt có những đòi hỏi rất cao đối 
với người đàn ông liệu có kịp dừng cuộc giao hợp đúng lúc 
không? Việc áp dụng lâu dài phương pháp này có thể tác dụng xấu 
đến khả năng của cả hai vợ chồng đạt được sự thoả mãn tình dục 
hoàn toàn và gây ra hiện tượng liệt dương sau này. Phương pháp 
này còn không an toàn ở chỗ tính trùng có thể theo chất nhây tiết 
ra từ tuyến Cowper thâm nhập vào âm đạo từ trước khi xuất tinh. 

Một dạng khác của phương pháp tránh thai này là giao hợp 
kéo dài, nghĩa là sau khi cho dương vật vào âm đạo, hai người 
tránh di động cọ xát để gây kích thích phóng tỉnh. Người phụ nữ 
trong quá trình giao hợp kiểu này có thể đạt được cơn cực khoái, 
nhưng phương pháp này đòi hỏi khá cao đối với tâm lý của hai vợ 
chồng, bản thân nó là hình thức ân ái bị tước bỏ, không đầy đủ, 
trọn vẹn. Phương pháp ngừng giao hợp trước khi xuất tinh cũng 
như phương pháp giao hợp kéo dài không áp dụng được đối với 
những nam giới có khuynh hướng xuất tinh sớm. 

Cũng cần nói thêm về biện pháp triệt sản. nghĩa là làm mắt 
đi khả năng sinh đẻ. Triệt sản có thể tiền hành bằng phẫu thuật 
hay bằng chiều tia rơnghen. Bằng phẫu thuật có thể thắt vỏi trứng 
của người phụ nữ hoặc thắt ống dẫn tinh của đản ông. Lúc đầu 
chỉ có những phụ nữ sống buông thả nhất mới dùng phương pháp 
nảy, nhưng về sau nó càng ngảy càng phổ biến rộng. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Có thể nói gì về phương pháp này? Trước hết là nó không ảnh 
hưởng đến việc giao hợp và đạt được cơn cực khoái, nhưng làm 
cho người. ta tuyệt đối vô sinh. Chính điều này đã có tác động xấu 
đến một số nước, nơi nhiều người không mong muốn có con cũng 
không thích giữ mình (Ở Hoa Kỳ chẳng hạn việc triệt sản đã trở 
thành “mốt”: có đến 10% các cặp vợ chồng da trắng một trong hai 
người hoặc cả hai người áp dụng các biện pháp triệt sản) ở nhiều 
nước khác, việc triệt sản chỉ áp dựng trong những trường hợp tối 
cần thiết, khi-việc mang thai có hại trực tiếp đến khả năng truyền 
lại cho con cháu những chứng bệnh di truyền nặng nè. 


Trong tất cả những trường hợp khác, các bác sĩ khuyên nên 
áp dụng những biện pháp tránh thai nhất thời và chắc chắn khác, 
vào bất kỳ thời gian thuận tiện nào, các cặp vợ chồng có thể thôi . 
dùng chúng để lại có thể có con. 


Nạo phá thai 


Từ góc độ y học, sấy và phá thai là việc ngừng quá trình mang 
thai trong thời hạn 28 tuần đầu, nghĩa là trước thời điểm có thể 
sinh ra một hài nhi đủ sức sống. Việc phá thai nhân tạo (nạo thai) 
được tiễn hành trong thời hạn 12 tuần đầu từ khi mang thai theo ý 
muốn của phụ nữ (theo các chỉ số y học, việc phá thai có thể tiến 
hành trong một số trường hợp ngoài I2 tuần). 

Sẩy thai có thể xảy ra do những lệch lạc của các cơ quan sinh 
dục, do bệnh của mẹ hay thai nhi. Nói chung các nguyên nhân 
sẩy thai có thể chia làm hai nhóm: do di truyền, nghĩa là đo các 
rối loạn trong cơ cấu trứng hoặc tinh trùng hoặc do ngoại sinh và 
nội sinh, tức là do các thay đổi từ bên trong (rối loạn chức năng 
của vòi trứng và nhau, của thành phần máu v.v...) hoặc tác nhân 


Nữ giới và nam giới |KEN 


bên ngoài (viêm nhiễm, chân thương cơ học, tâm lý, các cú sốc 
đột ngột v.v...). 


Một số phụ nữ thường xuyên bị khả năng sẩy thai đe doa, đó 
thường là những người bị các bệnh nghiêm trọng về gan, thận, 
phổi. các tuyến nội tiết hoặc tim mạch, những phụ nữ trước đỏ đã 
bị sẩy thai hoặc đẻ non. Họ cần được bác sĩ thưởng xuyên theo dõi. 
Kịp thời đưa vào bệnh viện có thể khắc phục những hậu quả tai hại. 


Hiện nay, ở nhiều nước việc phá thai nhân tạo vẫn còn là biện 
pháp phể biến để khống chế ty lệ sinh đẻ và rõ ràng là có liên quan 
đến tính hiệu quả còn thấp của các phương pháp tránh thai được 
áp dụng tử xưa đến nay. Xung quanh việc phá thai có nhiều ý kiến 
khác nhau. Có một thời, và hiện nay ở một số nước, việc phá thai 
bị coi là một tội ác và bị cắm. Ở Việt Nam, việc phá thai bằng biện 
pháp y tế là nhằm bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ vì những nguyên 
nhân xác đáng cần phải ngừng mang thai. Nhưng mỗi người cần 
nhớ rằng việc nạo phá thai, đặc biệt lần đầu, có thể dẫn đến tình 
trạng vô sinh, ngay cả khi được bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện 
và tuân thủ mọi quy tắc trong khi tiến hành. Nạo phá thai là phá 
vỡ các quá trình sinh lý, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của 
tất cả các cơ quan mà trước hết là hệ thần kinh và nội tiết, thêm 
vào đó kéo theo các khả năng nhiễm vi khuẩn và phát triển các quá 
trình viêm nhiễm các cơ quan sinh dục. Người phụ nữ đã qua nạo 
phá thai, việc tiếp tục mang thai và sinh đẻ thưởng SẶP nhiều biến 
chứng đe doạ đến tính mạng của cả mẹ lẫn con: sẩy thai tự phát, 
đẻ non, băng huyết v.v... Vi vậy cần phải cân nhắc và chuẩn bị thật 
kỹ trước khi tiễn hành nạo phá thai, nhất là lần đầu tiên. 


Đo nhiều nguyên nhân hiện nay thường xảy ra các vụ phá thai 
lén lút, thường là do các “lang băm” vô học thực hiện. Việc này cực 
kỷ nguy hiểm, mả nạn nhân thường là các chị em đã có thai trên ba 
tháng. Cần phải tuyên truyền rộng rãi, và có những biện pháp tích 
cực để ngăn ngừa những trường hợp đáng tiếc nảy. 


PHẢN BỒN 


HÔN NHÂN 
L. VÀI LỜI VỀ TÌNH YÊU 


Tìủh yêu lả tình cảm vô tư nhất của con người. Yêu Tổ 
quốc, yêu mẹ, yêu con - còn gì có thể cao hơn tình cảm ây! 
Đồng thời chính tình yêu, chứ không phải cái gì khác, làm cho 
chúng ta phong phú thêm và làm các hành động của chúng ta trở 
nên cao cả. 

Tình yêu không thể do áp đặt mà có, cũng không thể kích 
thich để tạo ra hoặc chế ngự nó. Trong tình yêu có sự giao nhau 
của các mặt đối lập: giữa yếu tố sinh học và tỉnh thần, cá nhân và 
xã hội, của yêu tổ cực kỳ riêng tư thầm kín và yếu tổ có ý nghĩa 
chung. Yêu hoàn toàn không có nghĩa là “mê muội” hay “mủ 
quáng” như một số người lầm tưởng. Về bản chất của tình yêu 
như nhà văn Ađơ Xanh - Ecduypêr! nói rất hay: “Yêu không phải 
là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một phía”. 

Chúng ta đã nói tới tính không vụ lợi của tình yêu. Nhưng 
nếu chỉ nói như thế về tình yêu, thì mới là nói một nửa sự thật về 
tình cảm này. Nửa kia là: người đang yêu bao giờ cũng phục tùng 
đối tượng tình yêu của mình, luôn đánh giá các hành vi của mình 
và các giá trị tính thần cũng như vật chất theo con mắt người 


Hôn nhân | 


mình yêu. L.N. Tolstoi viết '*Yêu có nghĩa là sống cuộc sống của 
người mình yêu” Còn Arixtôt thì nói : “Yêu, nghĩa là muốn điều 
tốt cho ngưởi khác, nhưng muốn như vậy không phải vì bản thân 
mình, mà là vì người mình yêu, và hết sức cố gắng đem lại điều 
tốt đẹp ấy cho người mình yêu”. 

Tất nhiên, cũng giống như mọi thứ trên trái đất này, tình yêu 
mà con người được hưởng không phải là dưới một dạng trọn vẹn 
bất biển. Trong lịch sử loài người, nó thường xuyên thay đối, luôn 
hoàn thiện và phong phú thêm. Đây là chỗ thích hợp để dẫn lời 
Ph. Anghen, khi nói về tình yêu như là một tình cảm do tửng cá 
nhân chọn lựa, đồng thời ông coi đó là sản phẩm của lịch sử: . 
“Tình yêu giới tính hiện đại khác hắn với sự ham mê tình đục của 
người xưa. Thứ nhất, đòi hỏi phải có tình cảm của cả hai phía; về 
mặt này, người phụ nữ bình đẳng với người đàn ông, trong khi 
thời cổ xưa hoàn toàn không phải bao giờ cũng cần có sự bằng 
lòng của người phụ nữ. Thứ hai, sức mạnh và độ lâu bên của tình 
yêu giới tính thường đến mức nếu không có được nhau và phải xa 
nhau thì cả hai phía đều coi đó là một điều cực kỳ bất hạnh, họ 
liều lĩnh, họ sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống chỉ cốt sao được thuộc 
về nhau... Và đã xuất hiện một tiêu chí đạo đức mới để lên án và 
biện minh cho quan hệ tình dục: người ta không chỉ hỏi quan hệ 
ấy ở trong hay ở ngoài hôn nhân, mà người ta còn hỏi nó phát 
sinh có phải do tỉnh yêu của cả hai phía hay không”. 

Chúng ta hãy lưu ý tới mấy từ cuối cùng của lời dẫn ở trên: 
“.,.người ta không chỉ hỏi quan hệ ấy ở trong hay ở ngoài hôn 
nhân, mà người ta còn hỏi nó phát sinh có phải do tình yêu của 
cả hai phía hay không”. Ở trên chúng tôi đã nói rằng trong lịch 
sử phát triển loài người, cuộc đấu tranh của đàn ông để chiếm 
đoạt phụ nữ hoàn toàn không phải bao giờ cũng nhằm mục tiêu 
hôn nhân. Tuy nhiên dần dần hôn nhân có giá trị ngày càng lớn, 
việc có hay không có tình yêu trong hôn nhân không chiêm vị trí 


EEB |Bách khoa phụ nữ trẻ 


quyết định, và nổi lên hàng đầu là các yếu tổ vật chất - kinh tế 
(có phải khi đó đã xuất hiện những câu ngạn ngữ đại loại như: 
“Cứ nén chịu đi rồi khắc yêu”?). Nhưng như chúng ta thấy, ngay 
từ đầu thế kỷ XIX, tình yêu đã được nâng cao tới mức lấn át cả 
hôn nhân, mặc dù thởi Anghen, hôn nhân còn chưa được giải 
phóng khỏi sự lệ thuộc vật chất - kinh tế của vợ vào người chồng. 


Sự kết hợp giữa hai người 


Trong số nhiều quan điểm về sự mở đầu cuộc sống vợ chồng, - 
có cả một quan niệm như sau: các cuộc hôn nhân được quyết định 
ở trên trời. Nếu loại bỏ màu sắc tôn giáo của quan niệm ấy, thì 
đúng là sẽ rất tốt nếu hai người sắp lẫy nhau lại yêu nhau đến mức 
các tình cảm của họ bảy bổng trên chín tầng mây. Tình yêu hoàn 
toàn không sợ việc lý tưởng hoá, ngược lại, nếu “trần tục” quá sẽ 
có hại cho nó. 

Nhưng nếu chỉ “trên chín tầng mây”, thì không phải bao giờ 
cũng có lợi cho hôn nhân. Sự loá mắt lúc ban đầu thường qua 
nhanh, tiếp đó là suy nghĩ trầm tư, liệu có đúng là chúng ta yêu 
nhau không. Hay đó chỉ là sự say mê nhất thời? 

Cải tình yêu mà chúng ta đang nói tới, tất nhiên là một tình 
cảm đặc biệt. Nó đặc biệt không phải vì ta ít gặp nó, mà vì nó 
chiếm lĩnh toàn bộ hai con người đang yêu. “Yêu hơn cả cuộc 
sống” - đó không chỉ là một ẩn dụ; đối với một con người được 
biết sức mạnh huyền bí của tỉnh yêu Vĩnh Hằng, quả thật, nhiều 
khi tình yêu đối với người khác giới mạnh hơn tình yêu đối với 
cuộc sóng. Nhưng tất nhiên như vậy không có nghĩa là hai người 
chỉ thuộc về nhau và căm ghét cuộc sống. Thưởng người ta đến 
với tình yêu rất từ từ, chứ không phải ngay lập tức. Thoạt tiên 


Hôn nhân |EEB 


thưởng chỉ là “cuộc gặp gỡ sung sướng”, hoặc cảm tình, rồi sau đó 
xuất hiện tình bạn giúp cho họ biết nhau hơn, và chỉ sau quá trình 
rất dài đó mới xuất hiện tình yêu. Chúng tôi không muốn ý kiến 
của chúng tôi bị hiểu là tình yêu thực sự nhất thiết phải trải qua 
một con đường dài lâu đầy thử thách trước khi đôi bạn trẻ hiểu 
rằng họ “không thể sống thiếu nhau lẫy một ngày”. Nhưng lời 
khuyên của các bậc cha mẹ “trước hết các con hãy tìm hiểu nhau 
kỹ đã”, - hoản toàn không phải là không có cơ sở. 

Tất nhiên có thể yêu một thanh niên “đúng như anh ta hiện 
giờ”, và cũng có thể đòi hỏi anh ta phải “trở nên một người đúng 
như tôi muốn”. Cả hai cực đoan đó đều không hứa hẹn điều gì tốt 
đẹp trong hôn nhân. Trong khi đó, tình bạn là một quan hệ qua 
lại cho phép hai bạn trẻ chẳng những “biết rõ nhau hơn”, mà còn : 
xác định được những hứng thú, thị hiếu, ham thích chung, nhờ 
vậy sau này, khi đã thành vợ chồng, họ sẽ có một cuộc hôn nhân 
lý thú và nội dung súc tích. 

Không nên quên rằng một cặp vợ chồng tương lai trước khi 
gặp nhau (chúng tôi không nói tới những người cùng lớn lên ở 
bên nhau, mặc dù hôn nhân giữa những người như thế không phải 
hiểm) đã sống qua một quãng đời và đã tích luỹ được một số kinh 
nghiệm riêng, dù ít ỏ¡. Nhiều khi hai bạn trẻ vừa gặp nhau đã có 
ngay một cảm tình thắm thiết với nhau, đến nỗi họ không cỏn 
muốn nghe nói về trở ngại có thể ngăn cản sự gắn bó giữa họ. 
Điều đó cũng không có gì xấu, nhưng nếu họ tỏ ra chắc chắn một 
chút xíu thôi thì cũng sẽ chẳng có hại gì cho tình cảm đang hoặc 
đã nảy sinh giữa họ. Các cuộc điều tra do chúng tôi tiễn hành rất 
hay chứng tỏ rằng tiếp sau “bước quyết định” đầu tiên là một sự 
vỡ mộng sâu sắc. Số kinh nghiệm riêng, dù ít ỏi, mà ngưởi này 
tích luy được trước khi gặp người kia không phải bao giờ cũng 
trùng hợp với kinh nghiệm của người kia. Điều đó hoàn toản tự 
nhiên giống như việc hai bạn trẻ không bao giờ thú nhận ngay cả 


|Bách khoa phụ nữ trê 


những khiếm khuyết của mình cho nhau biết (về mặt này tình bạn 
thường cởi mở hơn tình yêu, đó cũng là thêm một lý do tại sao 
cũng giống như bố mẹ các bạn, chúng tôi lại khuyên các bạn 
trước hết không làm bạn vỡ mộng, mà ngược lại, củng cỗ ý kiến 
của bạn cho rằng bạn đã lựa chọn đúng. Tốt thôi, chúc bạn may 
mắn! Nhưng chúng ta hãy cố ghi nhớ: hôn nhân không chỉ gắn 
bó tình yêu của bạn về mặt pháp lý, mà trước hết, đó còn là sự 
liên kết của hai con người đang yêu. Những gì các bạn giấu nhau 
trước khi kết hôn, thì có thể bị lộ ra trong hôn nhân, trái với ý 
muốn của các bạn (ví dụ tính cô chấp, tính ương ngạnh, tính hách 
dịch, tính cáu giận...). Hãy học lấy cách biết chân thành - đó là 
lời khuyên của chúng tôi rất mong các bạn nghe theo. Không 
phải thứ chân thành theo kiểu khi “ngứa mắt” liền “nói toạc” ra 
khiến người yêu của bạn phải đau đớn. Chúng tôi kêu gọi bạn hãy 
hiểu chân thành là cảm thấy sẵn sàng bất kỳ phút nào cũng giúp 
đỡ và nhận sự giúp đỡ của người yêu. Thật đáng buôn phải trông 
thấy những bạn trẻ không hề cố tự hiểu bản thân mình và hiểu 
người yêu, đã vội buộc cho người yêu đủ mọi thử tội, kể cả những 
“tội” người yêu không hề mắc phải. Nếu trước khi lấy nhau bạn 
đã quen coi một điều gì đó là hoàn toàn tự nhiên, thì chưa có 
nghĩa là điều đó sẽ được chồng của bạn coi là tự nhiên. Điều bạn 
thích hoàn toàn không nhất thiết tất cả mọi người phải thích, và 
cái đó không chứng tổ thị hiểu “kém” của tất cả mọi người và thị 
hiểu “tỉnh tế” của bạn. Bây giờ chúng ta không phải chỉ có một 
gia đình riêng, một mối liên kết hai người, một tình yêu của hai 
người, mà cỏn có cái từ xưa vẫn được gọi là Ngôi Nhà Minh. 
Ngôi Nhà Minh không chỉ là căn hộ, đồ đạc, sách vở của bạn... 
Đó trước hết là không khí tin cậy nhau, đó là Thế Giới chung của 
các bạn, trong đó, từ nay các bạn sẽ sống cùng nhau, sẽ hoàn 
thiện thể giới ấy cũng cùng nhau. 


Hôn nhân |REI 
Y nghĩa của gia đình 


Xin nói ngay rằng hôn nhân và gia đình không phải là một, 
cũng như “lây vợ lấy chồng” và “sống như một gia đình” không 
phải là một khái niệm. Nói về sự kết hợp của hai con người. 
chúng tôi đã lưu ý rằng Ngôi Nhà Minh hoàn toàn. không phải là 
căn hộ, đồ đạc và các vật dựng khác (chúng cũng cần thiết, nhưng 
ai cũng biết rằng, chúng chỉ cần thiết như điều kiện tồn tại của 
gia đình, chứ không phải là mục tiêu của gia đình). Gia đình như 
một tổ chức kinh tế của đời sống, thì đã tồn tại từ lâu. Nhiều khi 
chức năng của nó chỉ có thế. Nhưng ngày nay, ý nghĩa của gia 
đình là sự bảo đảm của người đàn ông và đàn bà trong đởi sống ˆ 
vợ chồng, trong nghĩa vụ làm cha làm mẹ và giáo dục con cái, 
Ngoài ra, ý nghĩa của gia đình còn là tạo điều kiện tối ưu để phát 
triển toàn điện nhân cách của cả hai vợ chồng, là vợ chồng quan 
tâm đến nhau, thoả mãn nhu cầu luôn luôn chung sống với nhau. 


Đứa con là thể hiện của sự 
thông nhât vợ chỗng 


Đứa con là thể hiện thực tế của tình yêu giữa hai vợ chồng. 
là sự thông nhất được cụ thể hoá của họ và là sự lặp lại họ. Chúng 
ta không cho rằng một gia đình vì lý do gì đó không có con là 
một gia đình không trọn vẹn hoặc thất bại. Tuyệt nhiên không 
phải như vậy? Nhưng ngoài tất cả mọi chuyện khác, đứa con còn 
là quá khứ của bạn đang chuyển dần thành tương lai; đó là sự mở 
rộng ranh giới tình yêu của bạn và là mối quan tâm đến nhau. và 
cuối cùng, đó là sự khẳng định “CÁI TÔI" mới - nay ở một giải 
đoạn mới của cuộc đởi bạn. 


EER Bách khoa phụ nữ trẻ 


Cần nói ngay rằng không được coi đứa trẻ như một trỏ vui 
hoặc "đồ chơi của người lớn”. Đứa trẻ trước hết là một nhân cách, 
mặc dù thời đầu nó yếu ớt đến mức nều không chăm sóc vuốt ve, 
nó sẽ chết. 

Chúng ta sẽ còn nói cặn kẽ về đứa trẻ ở phần cuối của cuốn 
sách này, nhưng bây giờ xin nói đôi lời vẻ trách nhiệm của bố mẹ 
đối với đứa con. Để có thể hoàn thành tốt trách nhiệm ấy, các bạn 
phải lập tức coi đứa trẻ là một thành viên bình quyên của gia 
đình. Thờ ơ với nó cũng nguy hiểm như yêu quý nó một cách mù 
quảng. Khi cho đứa trẻ tất cả những gì cần thiết để nó phát triển 
bình thưởng, các bạn không nên quên ý thức mức độ. Không sao. 
Các bạn hãy coi những lời của G¡. G¡ Rútxo, một người Pháp vĩ ` 
đại, làm quy tắc với đứa con của bạn: “Các bạn có biết làm cách 
nào chắc chắn nhất để đứa con bạn trở nên bất hạnh không? Đó 
là chiều chuộng nó đên mức không bao giờ nó bị tử chối điều gì”. 


Gia đình mở rộng 


Sau khi đã nói về bản chất của con ngưởi, của tình yêu, hôn 
nhân. gia đình và đứa con, chúng tôi cần nói thêm vài lời trước 
khi chuyển sang bàn về những vấn đề tâm lý của một gia đình trẻ. 

Các bạn sẽ phạm một sai lầm không thể tha thứ được nếu 
biên Ngôi Nhà Mình thành “pháo đài” nhỏ để ẩn náu, trốn tránh 
thế giới xung quanh. Bản chất con người, như chúng ta vẫn nhớ, 
không z chỉ ở chỗ “nó là tổng hoà của các quan hệ xã hội” đối với 
thế giới xung quanh. Trong mối quan hệ của mình, con người bộc 
lộ rõ là một nhân cách không ngừng hoàn thiện, không bao giờ 
đạt tới giới hạn những khả năng của mình (mà khi biểu lộ về mặt 
đạo đức và xã hội, những khả năng ấy ở mỗi người quả thật là vô 


Hôn nhân IEER 


tận). Ngược lại, con người khép kín trong bản thân và trong Ngôi 
Nhà Mình, rất mau “hết hơi” và cho rằng đôi chút ít ỏi (ít so với 
những khả năng vô tận của anh ta) anh ta đạt được đã là giới hạn 
tuyệt đối của sự tự hoàn thiện. Ta cũng có thể nói như vậy về gia 
đình nói chung. Chỉ sống “trong phạm vi gia đình mình” nghĩa là 
cố tình từ hạn chế mình trong một “các vỏng tròn” chật hẹp khép 
kín mà bên ngoài vòng trồn ấy là một thế giới những con ngưởi 
ta không thể hiểu được và dửng dưng với ta. Nhưng trong thực tế 
thì các thế giới ấy, ngay cả khi không hiểu được. vẫn hoàn toàn 
không dừng dưng đối với đởi sống của bật kỷ gia đình nảo, nó 
cung cấp cho mọi gia đình tất cả những gì cần thiết để tổn tại, mà 
không đỏi lại gì. Một bên chỉ nhận, một bên chỉ cho, nhự vậy có 
công bằng không? : 

Gia đình nào không khép kín trong Ngôi Nhà Minh, luôn 
quan tâm tới các lợi ích của xã hội, hoàn toàn có thể được gọi là 
gia đình rộng mở. Khi đó, cuộc sống của mọi thành viên gia đình 
Sẽ có nội dung phong phú hơn. 


II. NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM LÝ 
CỦA GIA ĐÌNH TRẺ 


Cuộc sông vợ chồng 
là một sự sáng tạo 


Để làm tốt được một việc gì đó, người ta phải kiên trì học tập 
một thởi gian dải, thu thập kiến thức, nắm vững một nghề nhất 
định, tích luỹ kinh nghiệm... Hôn nhân thì khác. Ở đây mỗi người 
vừa là thầy vừa là trỏ, vừa là thủ trưởng vừa là cấp dưới, vừa là 
người nặn tượng vửa là đất SÉt, người này mạnh dạn nặn được tác 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


phẩm gì đó mà bản thân ông ta hình dung hãy còn rất mơ hồ. 
Nhưng điều đó không ngăn được các bạn trẻ, họ lao đầu vào hôn 
nhân, họ coi một cách rất hợp lý rằng người khác làm được thì tại 
sao họ không làm được. 

Chúng tôi không định dạy các bạn trẻ cách xây dựng gia 
đình. Nhưng chúng tôi muốn nói rằng không hề có một mô hình 
lý tưởng nào của gia đình để tất cả chúng ta phải hướng tới. Có 
gia đình hạnh phúc nhiều, gia đình hạnh phúc ít và cả những gia 
đình bất hạnh. Trong chuyện này không nên kết tội ai, ngoài 
những người tạo ra chúng. Chúng tôi có thể có ích cho các bạn, 
nêu chúng tôi kể về những trường hợp đôi vợ chồng bị vỡ mộng 
(dưới đây, các bạn sẽ thấy vài ví dụ đáng buôn như vậy). Mặc dù' 
ở đây cũng cần lưu ý rằng mỗi sự vỡ mộng, cũng như mỗi thất 
bại trong sáng tạo, đều là những hiện tượng đơn lẻ, vì thậm chí 
vẫn một sự vỡ mộng ấy thôi, nhưng những người khác nhau thể 
hiện không hề giống nhau. 

Rất ít cuộc hôn nhân không bị khủng hoảng trong những 
năm đầu tiên. Qua các thử nghiệm “Tôi là người vợ tốt” và “Tôi 
là người chồng tốt” mà chúng tôi sẽ dẫn ra trước đây, các bạn dễ 
đàng tự mình xác định xem các bạn có đúng là người vợ, người 
chồng tốt không và các bạn phải làm gì để cuộc hôn nhân của các 
bạn hạnh phúc hơn. Các thử nghiệm này được các nhà tâm lý học 
soạn thảo trên cơ sở nghiên cứu kỹ những nguyên nhân thường 
gây ra xích mích và khủng hoảng trong gia đỉnh. Nhưng không 
cân chở đợi kết quả tự phân tích của bạn, chúng tôi xin nói rằng 
các tỉnh huỗng khủng hoảng thường xuất hiện khi quan niệm của 
bạn về cuộc đời va chạm với cuộc đời thực, bởi vậy, khi vỡ mộng, 
bạn đừng vội buộc tội chồng (vợ) bạn hoặc những hoàn cảnh bên 
ngoài không thuận lợi, bởi lẽ những nguyên nhân làm bạn thất 
vọng ẩn náu ở trong chính bản thân bạn. 


Hôn nhân là “nâm mô” của tình yêu? 


Trong một câu chuyện không kém phần mỉa mai có nói rằng 
hôn nhân không phải là cái gì khác, mà là “nấm mồ của tình yêu 
lãng mạn”. Hàng trăm hàng nghìn tiểu thuyết, vở kịch, bộ phim 
kể về tình yêu thường kết thúc bằng cái hôn cảm động trong lễ 
cưới, rôi tiếp đó đôi khi nhắc qua: họ sống hạnh phúc và chết 
cùng ngày. Nhưng sống hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc của họ 
cụ thể là cái gì, thì các tiểu thuyết, vở kịch, bộ phim thưởng 
không nói tới, 

Không cần phải chứng minh rằng cuộc sống vợ chồng là việc 
của hai người lớn có quan niệm riêng rẽ hạnh phúc. Nhưng nhiều 
cuộc hôn nhân mở đầu hạnh phúc lại tan vỡ vì một người hoặc cả 
hai. Mặc dù đã là người lớn, nhưng về mặt cảm xúc họ vẫn là trẻ 
con. Tình yêu bắt đầu từ đâu? Tử một cuộc gặp gỡ diệu kỳ hạnh 
phúc, tiếp đó là một cuộc hôn nhân không kém hạnh phúc? 
Không, tình yêu thường bắt đầu trước đó nhiều - từ những ước mơ 
lãng mạn đầu tiên. Biết bao cô bé mơ ước một ngày kia cửa 
phòng của các em sẽ mở, “Chàng” bước vào, Chàng là người mà 
số phận đã định trước. Chàng đẹp trai khác thưởng và có những 
cung cách cao quý. Chàng sẽ quỳ ngay xuống chân các em, rồi 
bằng một giọng run run xúc động, Chàng nói: “Em vẫn chở anh 
phải không, người yêu của anh? Anh đã đến rỗi đây!” Nhưng năm 
tháng qua đi, cô bé lớn lên thành thiếu nữ, mà cửa phòng cô 
không hiểu sao vẫn không bật mở. Các ước mơ lãng mạn không 
tan đi, chúng chỉ lúi sâu vào trái tim cô gái, tạm ẩn náu ở đấy. Nếu 
cô may mắn gặp một thanh niên dủ chỉ hao hao giống hình ảnh 
lãng mạn xưa kia của cô, cô sẵn sàng tự nhủ: “Chàng đã đến! Ta 
đã thức dậy để sống một cuộc sống thực sự!” 

Đỏ là một kiểu “người đẹp ngủ trong rừng” hiện đại. Còn 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


một kiểu “người đẹp ngủ” khá phổ biên là kiểu “phụ nữ đã được 
giải phóng”. Những cô gái này mơ ước được người chồng tương 
lai là một trí thức hoàn hảo, một nhà bác học nổi tiếng và xuất 
sắc, kiếm được hàng đống tiền, đồng thời cũng tất giỏi nấu 
nướng, giặt giũ, dọn đẹp, dạy con... Đàn ông cũng không đi xa 
hơn phái đẹp là mấy trong hình dung lãng mạn của mình về 
“nàng công chúa” lý tưởng mà họ nguyện thờ phụng suốt đời. 
Nhưng hiện thực hằng ngày quá mau chóng đập vỡ những “hình 
ảnh cao quý” của họ. Tại sao vậy? Chăng qua là vì cả “những 
người đẹp ngủ trong rừng” đầy lãng mạn, cả những “chàng hiệp 
sĩ thiu thiu ngủ” không kém phần lãng mạn của họ, đều không 
làm gì cả trong khi chờ đợi cái ngày tuyệt vời ấy. Con người lý 
tưởng họ hằng mơ ước cuối cùng sẽ đến. Nếu trong “giấc mơ thần, 
kỳ” của họ có ai lay họ dậy và hỏi thẳng: cô (anh) có thể cho 
người lý tưởng của cô (anh) những gì? - họ sẽ trả lời luôn: “Tất 
cả”! Nhưng chỉ cần hỏi rõ thêm “tất cả” là những gì, ta sẽ thấy 
“tật cả” hoá ra chẳng có gì cả. 

Trong cuộc sống, những câu hỏi như thể không được đặt ra, 
và những cô gái lẫy chồng biết rõ giữa người chồng tương lai của 
mình và “vị hoàng tử” tưởng tượng mà suốt đời họ chờ đón, có 
một cái hỗ khá sâu. Nhưng nếu thế, tại sao cô gái vẫn chỉ lấy 
người đàn ông cô yêu, chứ không lấy một “vị hoàng tử” nào đó? 
Thường là do cô gái thầm tin chắc rằng: đợi đây, anh yêu, khi trở 
thành chồng em, anh sẽ phải bỏ ngay tất cả các thói quen xấu của 
anh. Và chẳng bao lâu sự việc diễn ra như vậy thật. Vừa lấy 
chồng, cô vợ trẻ liền xắn tay áo và bắt đầu “tống khứ” ra khỏi anh 
chồng tất cả những “thói quen xấu” của anh: tử nay, anh phải 
quên tất cả bạn bè của anh đi và ngôi nhà, chỉ ăn những gì vợ nấu 
nướng cho, không thích đi mà nâu nướng lấy... Chẳng những thê, 
người phụ nữ xử sự như vậy lại còn tự coi mình là một “nàng tiên 
phúc hậu” chỉ hành động vì lợi ích của chồng mình. 


Hôn nhân |EBAA 
Điêu quan trọng: 
Đừng “cải tạo” bạn đời 


Hỡi các bạn nữ đáng yêu, nêu ngay lần đầu tiên bạn thử 
“tống khứ” ra khỏi chồng bạn tất cả “thói quen xấu” của anh mà 
bạn đã gặp phả! sự chẳng trả quyết liệt, thì bạn đừng vội buộc tột 
chồng là không biết quý trọng các ý định tốt của của bạn. Toàn 
bộ cái lắt léo của đời sống gia đình là ở chỗ nó có thể khám phá 
những phẩm chất có trong bạn đời, nhưng không thể thay đổi 
chúng một cách cơ bản hoặc sản sinh ra những phẩm chất mới mà 
cho tới nay người bạn đời của bạn chưa từng biết. Trước hết, bạn 
hãy học cách tôn trọng cá tính của nhau, mau chóng bỏ đôi kính 
màu hồng bạn vẫn đeo cho tới tận ngày cưới. Cặp kính màu hồng ˆ 
không thích hợp chút nào với đời sống gia đình: chỉ một làn gió 
nhẹ thoáng qua là lập tức nó rời khỏi đôi mắt bạn và vỡ tan tành. 
Dần dần rồi người vợ khắc theo nhiều cái ở người chồng, và 
ngược lại, người chồng cũng vậy. Về mặt đó, họ sẽ trở nên giống 
nhau. Nhưng nêu vợ hoặc chồng lại muốn biến đổi bạn đời của 
mình ngay lập tức, họ sẽ có nguy cơ mắt hét. : 

Anh kỹ sư Á. ba mươi tuổi, cô B. cùng tuổi. Cô lớn lên trong 
một gia đình nghệ sĩ. Gia đình cô luôn đầy đủ về vật chất và chỉ 
có một điều sùng bái - đó là sùng bái thái độ cao thượng đối với 
cuộc sống. A. lớn lên trong một gia đình chỉ đủ ăn, anh đã quen 
tự mình đạt lấy tất cả mọi thứ, bởi vậy anh quyết định mau chóng 
“cải tạo” B. theo mẫu của anh. Ngay từ tháng đầu tiên chung 
sống, anh đã vứt ra khỏi nhà tắt cả những tác phẩm mỹ thuật mà 
B. thu thập từ thời thơ ấu và anh lại coi đó là những “đồ vớ vấn”. 
Sau đó đến lượt các bộ quần áo của cô mà anh coi là quá lỗ lăng. 
Cần gì những dây màu và những giải viền đăng ten, nếu ngày nay 
tất cả phụ nữ đều mặc quần bỏ? B. lại chịu kém các cô khác hay 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 


sao? A. mua cho cô quần bỏ, vải may váy áo, đem về nhà những 
cuốn sách “ăn khách” mà B. phải đọc để “thông minh ra”. 

B. lây A. vì tình yêu, cô có thấy thói độc đoán của anh, nhưng 
cô tin rằng hai con người trí thức yêu nhau bao giờ cũng có thể tìm 
ra một tiếng nói chung. Bởi vậy, cỗ gắng nén chịu tất cả những 
“cải cách” cơ bản mà A. tiền hành chẳng những trong nhà, mà cả 
trong tủ áo riêng của cô. Nhưng A. lại biểu thái độ nhân nhượng 
của cô theo cách riêng của anh. Và khi anh phát hiện ra rằng đêm 
đêm B. vẫn khóc thầm, anh cho rằng mình đã gần đạt tới mục tiêu, 
anh lại càng hăng hái “cải tạo” vợ. Anh bẻ hoẹ cô từng bước chân, 
và với sự chính xác của một kỹ sư, anh phân tích và “xếp loại” tất 
cả mọi biểu hiện tình yêu của cô, bất vợ phải tuân theo anh đến ' 
nỗi cô đã nghĩ rằng cô là một con ngốc, vô dụng và bô mẹ cô, 
những ngưởi có đóng góp đáng kể vào nền văn hoá nước nhà, chỉ 
là những kẻ chẳng đáng giá gì. A. có làm cho cô hiểu rằng cô là 
một phụ nữ chẳng ra gi, đầu óc đầy những mặc cảm kém cỏi và cô 
phải vô cùng biết ơn anh vì mặc dù cô nhiều thiếu sót, anh vẫn lấy 
cô và chịu đựng cô. Tình thế B. đã gay go lại càng gay go thêm vì 
mãi cô không tìm được việc làm đúng với chuyên môn của cô, cô 
buộc phải nhở bố mẹ giúp đỡ rồi khi có con, cô phải ru rú ở nhà 
và biên thành một người nội trợ bình thường. Điều đó làm cho A. 
nổi cáu hết cỡ, và để dạy cho cô vợ “thiếu thực tế” của mình, anh 
công khai bắt bồ với các cô khác. 

Tuy nhiên, mặc dù gia đình họ khủng hoảng như vậy, vài 
năm sau, như ngưởi ta thường nói trong những trường hợp như 
thế này, tình yêu vẫn chiến thắng. 

Thật ra, kê chiến thắng không phải tình yêu (hoặc ít ra cũng 
không phải chỉ là tình yêu) mà là sự trưởng thành đạo đức của B. 
Cô hiểu ra một điều, đó là: người chồng “kiên quyết” của cô, về 
thực chất, chỉ là một người quá ư trẻ con, và cuộc sống vợ chồng 
chẳng qua chỉ là một mô hình những quan hệ giữa các cá nhân, 


Hôn nhân |EB 


một người chưa đủ trưởng thành cho quan hệ vợ chồng cũng chưa 
đủ trưởng thành cho tất cả các dạng quan hệ khác ở ngoài xã hội. 
Chân lý đó đã được phát hiện từ lâu, và người phát hiện là Khổng 
Tử nhà triết học cổ Trung Hoa, ông cho rằng ngoài giá trị tự thân 
của mỗi người, cuộc sống vợ chỗng còn tạo môi trường giúp phát 
triển nhân cách của người -đó trong sự thống nhất hài hoà với 
người bạn đời. 

Cần lưu ý rằng cảm giác sinh học ở phụ nữ phát triển sâu sắc 
và tỉnh tế hơn ở nam giới. Thiên nhiên phú cho phụ nữ bản năng 
làm mẹ, khiến phụ nữ đủ sức vượt qua những trở ngại phức tạp 
nhất trong cuộc đời. Về mặt tổ chức sinh học, người phụ nữ trước 
hết là Người mẹ, chỉ sau đó mới là Người tình. Chức năng làm 
re phát triển ở phụ nữ những phẩm chất như óc thực tế, chín 
chắn, nhẫn nại, quan tâm đến kẻ yếu, tình câm gắn bó... Đó là lý 
do vì sao trong cuộc sống vợ chỗng phụ nữ không thể hạnh phúc 
tron vẹn nếu chỉ là trong những phẩm chất trên bị chèn ép. Phụ 
nữ càng không ch phúc hoàn toàn nếu vì ý do gì đó, một trong 
những phẩm chất ấy không được phát triển đầy đủ. Một nhà 
nghiên cứu hiện đại người Mỹ việt: “Thành công trong cuộc sống 
vợ chồng, thành công phần lớn là nhở khả năng làm một người 
vợ phủ hợp chứ không phải nhờ sự tìm kiếm một người chồng 
phủ hợp”. Trong khi đó, nhiều phụ nữ không đánh giá đúng chức 
năng của mình trong cuộc đởi, vội vã đổ tội cho chồng gây ra 
những thất bại của mình. 

Con người chỉ có thể nhận biết những nguyên nhân gây ra 
xung đột và sai lầm trong môi trường và trong những mối quan 
hệ. Không một bác sĩ nào lại chữa người bị suy nhược thần kinh 
bằng tách rời bệnh nhân khỏi môi trường xung quanh quen thuộc. 
Cũng như vậy, không một người vợ nào (hoặc chồng) nào giải 
quyết được các vẫn đề của mình nêu vôi vã bỏ hôn nhân. 


Như vậy, thảnh công của cuộc sống Vợ chồng đạt được 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 


không phải bằng cách “cải tạo” bạn đời giống mình, mà lại tuỳ 
mức độ thích ứng, “hoà nhập” vào ý nghĩ và tình cảm của bạn 
đời, khả năng bao dung, biết giao tiếp và tha thứ. Nếu ngay từ 
ngày đầu chung sống, chúng ta đã có ý thức trau đổi những 
phẩm chất ấy, thì về sau chúng sẽ bảo vệ 1a khỏi mọi chuyện rắc 


rồi bãt ngờ. 


Về cảm giác an toàn tin tưởng 
trong gia đình 


Những cuộc khủng hoảng bị thảm nhất thường xây ra trong „ 
những gia đình ở đó người vợ hách dịch và bướng bỉnh như 
chồng, còn người chồng thì ích kỷ và quyết đoán như “trêu 
ngươi” cô vợ hách dịch kia. 

Thoạt nhìn, Y. thưộc kiểu phụ nữ có vẻ ngoải hấp dẫn và biết 
“phô trương ưu thế mình” dưới một ánh sáng có lợi. Nói một cách 
khác, đó là một phụ nữ trẻ lâu. Nhưng cô không hạnh phúc ngay 
trong lần kết hôn đầu tiên, cả trong lần kết hôn thứ hai và hiện 
nay đang cô đơn. Đầu tiên Y. quen một bác sĩ đẹp trai, say mê 
ngay và lấy anh ta. Hai người có những tiền đỗ vật chất thuận lợi 
cho cuộc sống chung: căn hộ hiện đại tiện nghĩ, đồ đạc đẹp, tiền 
lương cao. Nhưng nhà họ giống phòng tập thể sinh viên hơn là tổ 
ấm gia đình: căn hộ ít khi được quét dọn, trên bàn lúc nào cũng 
chất đồng tách chén chưa rửa, gạt tàn đầy những đầu mẩu thuốc 
lá, còn tủ lạnh thì không có gì hết, ngoài mây thứ để hộp. Khăn 
trải giường thì Y. chỉ mua loại vải màu để có bẩn trông cũng 
không rõ. Giường đệm thì hàng tuần lễ không thu dọn. Chiều 
chiều đi làm về hai vợ chồng rất hay tranh cãi xem hôm nay aI 
phải rửa bát đĩa và thu dọn nhà cửa. Lý lẽ của Y. thưởng viện ra 


Hôn nhán |ESR 


là: “Ai bảo anh lấy một người phụ nữ có học thức? Anh đi thuê 
một bà giúp việc có hơn không!” 

Tính ích kỷ của cặp vợ chồng này đên mức họ không thể 
thoả thuận với nhau cách tiêu tiền. Ai cũng cho rằng mình kiếm 
được đủ tiền để không cần phải tính tới ý kiến của phía bên kia. 
Nhưng vì nhu cầu của Y. luôn cao hơn tiền lương của cô, nên cô 
cho rằng nhu cầu của chồng chỉ là những thứ vớ vẩn. Xung đột 
nghiêm trọng đầu tiên xảy ra khi người chồng quyết định mua 
một chiếc xe máy (anh phải đi làm xa) và đúng lúc ấy, Y, lại quyết 
định mua một chiếc áo lông. Tiếp sau xung đột nghiêm trọng đầu 
tiên là những xung đột khác. Bây giờ không ngày nào họ không 
cất nhau, không ai nhường aI Và hy sinh đủ chỉ một trong những: 
thói quen có hữu mà mỗi người vốn có từ trước khi họ lấy nhau. 


Y. bắt đầu tìm kiếm lối thoát khỏi tình trạng khủng hoảng 
bằng một cách hết sức nguyên thuỷ: cô làm cho chồng ghen: À 
anh không biết quý trọng tôi ha, tôi sẽ cho thấy có hàng chục 
người đàn ông sẵn sàng theo đuổi tôi và chiều theo bất cứ ý muốn 
nào của tôi? Và đó chính là sai lầm chủ yêu của cô. Việc sử dụng 
và khơi dậy những tình cảm phá huỷ như sự ghen tuông chưa bao 
giờ góp phần đạt tới hạnh phúc, ngược lại, gia đình nào có sự 
ghen tuông thì cũng đều bất hạnh; không phải ngẫu nhiên tử xưa 
Molie đã nhận xét: “Tình yêu của người ghen giống với sự hẳn 
thù nhiều hơn”. Làm cho chồng ghen, Y, không tính tới một điều: 
từ nhỏ, con người ta luôn hướng tới cảm giác an toàn và tự tin là 
hai thứ mà cuộc sống gia đình bảo đảm cho họ một cách đầy đủ 
nhất! Còn nếu con người ta cảm thấy “hậu phương” (tức là gia 
đình) có rạn nứt và sự nghỉ ngờ bắt đầu lọt qua kẽ nứt ấy, thì vết 
nứt mau chóng rộng ra thành một vực thăm có thể nuốt gọn luôn 

cái gia đình mất bao công sức mới gây dựng nên. Sự việc xảy ra 
đúng như thể với Y. và chồng cô: sau những lần đầu tiên Y. làm 
cho chồng ghen, cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. 


EB 'Bách khoa phụ nữ trẻ 
Mối nguy hiểm khi “lẫn lôn vai trò” 


Có phải chỉ ghen tuông là nguyên nhân phá vỡ gia đình Y. 
hay là nêu cô khôn ngoan hơn một chút thôi là có thể cứu vấn 
được cuộc hôn nhân của cô? Chúng tôi cho rằng từ đầu cuộc hôn 
nhân ây đã không thể cứu vãn được, và nếu không có chuyện 
ghen tuông, - thì sẽ có một chuyện khác khiến họ không thể tiếp 
tục chung sống. Vậy những nguyên nhân gì làm Y. và chồng cô 
không thể hoà hợp? Chúng ta thử tìm hiểu. 


Thứ nhất, Y. không coi gia đình là một kết hợp trong đó 
những phẩm chất đổi lập của đàn ông và đàn bà bổ sung và cân. 
bằng nhau. Từ cổ xưa, trách nhiệm của phụ nữ là gìn giữ "ngọn lửa 
trong tổ âm”. Tức là người phụ nữ chăm lo xây dựng sự ấm cúng 
ở Ngôi Nhà Minh. Chúng ta lập tức phân biệt dễ dàng nơi ở của 
phụ nữ với đàn ông. Vấn đề không chỉ ở chỗ nội thất sạch sẽ và 
tiện nghĩ, điều này đàn ô ông cũng có thể làm được. Chúng tôi muốn 
nói tới bầu không khi âm cúng và ngăn nắp về tâm lý mà đại đa 
số nam giới không thể tạo ra. Đó là lý đo vì sao một tiểu tiết như 
việc ai rửa bát, nhà tâm lý học cũng không coi là chuyện vặt, vì 
qua đó ông ta thây thái độ của hai vợ chồng đối với vai trò xã hội 
của họ và cách họ hiểu sự khác biệt tâm lý giữa nam và nữ. 


Có những đàn ö ông rửa bát khéo như phụ nữ. Nhưng đó thường 
là ngoại lệ. Vẫn đề hoàn toàn không phải ở tính lười biếng như 
nhiều phụ nữ ngh1. Chẳng qua là thiên nhiên ban cho phụ nữ nhiều 
nhẫn nại hơn trong những việc nhỏ như rửa bát chẳng hạn. Ngoài 
ta, việc rửa bát mặc dù đơn điệu và có vẻ đơn giản lạt đòi hỏi một 
sự tỉnh tế nhất định, một sự mẫn cảm đặc biệt của đôi tay phụ nữ 
đối với những đồ vật dễ vỡ. Cỏn nam giới thích hợp hơn với 
những công việc thô nháp đòi hồi sức mạnh thể lực: anh ta có thể 
đem về nhà những gói hàng nặng, có thể rũ thảm, đóng đanh treo 


Hôn nhân |EBN 


rèm cửa, giúp vợ vắt quần áo và giặt những đỗ lớn như vỏ chăn 
chẳng hạn. Loại công việc như thế khiến đàn ông cảm thấy mình 
mạnh, có khả năng bảo vệ phụ nữ. Ngược lại, khi mặc tạp dề phụ 
nữ đứng rửa bát, tách chén, người đàn ông chán nản rất nhanh, 
cảm thấy u uất, khổ sở. 

Tất nhiên, rất it phụ nữ thực sự thích thú việc rửa bát (mặc dù 
có những phụ nữ như vậy). Nhưng dù không thích, bạn cũng hãy 
thử làm công việc ấy nhiều hình nhiều vẻ hơn: trong khi rửa bát, 
bạn hãy yêu cầu chồng bạn đọc cho bạn nghe một bài báo hoặc kế 
chuyện gì đó ở nơi làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian trôi qua lúc nào 
không rõ, thêm nữa, bạn lại nhận được thông tin có ích. 

Tuyệt đối bạn chớ ghen tị nêu khi bạn rửa bát, chồng bạn lại 
nằm hút thuốc trên đi văng, hoặc xem đầu khúc côn cầu trên ti 
vi. Sau sự ghen tuông, sự ghen ty cũng gây xích mích lớn trong 
gia đình. h 

Một sai lầm lớn của Y. là không nhân nhượng khi lập kế 
hoạch chỉ tiêu. Mỗi người trong hai vợ chồng phải tự mình lập 
bảng kê những thứ mình cần, ngoài ra phải tham gìa lập bảng kê 
những thứ cần chung cho gia đình. Rồi lần lượt thoả mãn nhu cầu 
riêng của từng người. Bạn nên chín chắn chứ đừng thay đổi quần 
áo luôn mỗi khi thấy cô bạn gái hoặc cô hàng xóm có bộ đỏ mới. 


Tâm quan trọng của tâm trang tươi vui 


Hàng triệu phụ nữ quan tâm đến vẻ tươi mát của gương mặt 
và đôi tay mình, không ngần ngại bỏ tiền ra để có một phương 
tiện trang điểm hợp mốt. Trong khi đó phương tiện trang điểm 
hữu hiệu nhất lại là “tâm hồn thư thải, tâm trạng vui vẻ và những 
cảm xúc tốt lành”. Không một kỹ thuật viên mát xa nào, không 


Bách khoa phụ nữ tr trẻ 


t “tắm mặt nạ” son phân nào, không một mỹ, viện hiện đại nào 
thể giúp người phụ nữ, nêu người đó cáu bản, ghen ty, u sầu 
/ giận hờn. Những phụ nữ như thể thường » không được yêu quý. 
V lắm thì họ được người ta SỢ, SỢ rằng tâm trạng càu cau của 
sẽ làm cho những người khác cũng bực. Bạn muốn mọi người 
bạn ư? Không ư? Nếu vậy, bạn hãy nhớ rằng có được tâm hồn 
anh thản và những cảm xúc.tốt lành đơn giản hơn nhiều và rẺ 
n nhiều sỐ với số tiền bạn phải trả cho kỹ thuật viên trang điểm 

»ắc mát Xa. 

Ngạn ngữ cổ có câu: nhân nào, quả âY. Nếu bạn để cơn giận 
1a bạn mặc sức hoành hành, nó sẽ quay trở lại bạn dưới dạng 
ực bội. Nêu bạn ghen ty, bạn hãy tin rằng mọi người sẽ khinh 
hét bạn, chứ không phải đồng cảm với bạn. Đi làm về, bạn hãy 
uên đi hết mọi buồn phiền. Hãy tạo xung quanh mình một 
hung cảnh thanh thản và âm cúng, thì tâm trạng bạn SẼ trở lại 
rụi vẻ. Hãy tập trung Ÿ nghĩ vào một điểm gì đó dễ chịu và tự 
nhủ: “Ta yêu, ta được yêu, ta muốn đem lại niềm vui cho mọi 
người, ta dang hạnh phúc”. Bạn sẽ thấy mọi nỗi buồn phiền biến 

sạch. Chuyện này chẳng có gì thần bí. Đây là một sự phòng ngửa 
bình thường về mặt tỉnh thần. 

Trong khi đó, nhiều phụ nữ (và cả nam giới) hơi mất bình 
tnh là lập tức uống thuốc an thần. Bạn đừng vôi làm điều đó: 
thần kinh của bạn có độ dự trử bèn vững khá đủ để tự giải quyết 
trạng thái stress”, Dùng thuốc chỉ ức chế bộ não, làm cơ thể yêu 
đi, thần kinh kém nắng lực cần bằng bền. Ngoài ra, dùng, thuốc 
luôn còn gây Ta nhiều hiện tượng phụ không tốt. 

Tất nhiên, chúng tôi không kêu gọI các bạn biến thành một 
sinh vật khô khan dửng dưng với mọi Sự xảy ra xung quanh. Mà 
bạn cũng không thế được đâu, dủ bạn có găng đến mây. Nhưng 


————— 


1+ tất 


-Ö -z1Ñ €IAO 


Hiện nhân JEB 


nêu xích mích với chẳng, bạn hãy nhắm mắt lại mả tưởng tượng 
bạn đang cùng chẳng tay cầm tay đi trong một khu rửng tuyệt vời, 
đang nghe tiếng chim hót, tiếng suối reo.. 


Chúng tôi tin rằng nếu bạn không dàn hoà được với chồng 
bạn ngay giây phút ấy, thì cuộc xích mích cũng nhanh chóng dịu 
đi. Khoảng nửa giờ sau, tâm trạng bạn đã vui hẳn lên, bạn sẽ mỉm 
cười tự hỏi: làm sao mình có thể để cãi nhau với người yêu vì một 
chuyện vớ vấn nào đó nhỉ? 

Rất đáng bỏ công ra kiềm chế lại một cuộc cãi cọ, chứ nêu 
làm nó nặng nề thêm bằng những lời cay độc xúc phạm thì gay 
lắm: bạn sẽ đầu độc tâm trạng của mình và của chồng trong một 
thời gian dài, và chưa biết vụ xích mích ấy dẫn đến đâu. 


Chúng ta có bất hạnh không? 


Khi một trong hai vợ chồng gây ra cuộc cãi cọ, người kia 
phải bình tĩnh. Đối với người đang bị kích động thì không nên 
đáp lại bằng sự kích động. Ôn tồn giải thích bằng một giọng bình 
tĩnh, tuyệt nhiên không mỉa mai, sẽ làm dịu tình trạng căng thắng 
ở người bạn đời. Còn nếu bạn cảm thấy cơn bực tức dâng lên 
trong lòng, và bạn muốn chấm dứt ngay lập tức câu chuyện khiến 
bạn khó chịu, thì bạn hãy hít vào một hơi thật sâu. mïm cưởi và 
chỉ sau đó mới trả lời. 

Không gì tôi tệ hơn là tình trạng cả hai bên đều nóng nảy. 
Đừng biện bạch cho mình bằng lý lẽ đại loại như: nếu anh ấy có 
thể quát mình, tại sao mình không thể cao giọng? Cuộc cãi nhau 
thường không nhằm một mục đích nào khác là đè bẹp đối 
phương, làm anh ta phải ân hận về những điều anh ta hoàn toàn 
không có lỗi. Còn một điểm nữa: cãi nhau không giải quyết được 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


vấn đề gì, không khôi phục được chút nào những tình cảm xưa 
kia nay có thể đã mất đi sự tươi mới, cũng không làm sáng rõ gì 
hơn các mối quan hệ của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta hãy học lấy 
cách tự chủ, tự hỏi và tự trả lởi trung thực những câu hỏi khó chịu 
nhất. Trong lúc cãi nhau bạn hãy tự hỏi: chả lẽ chồng mình lại tôi 
đến mức chỉ đáng cho mình khinh bỉ? Nếu bạn trả lời “không 
phải thế”, bạn sẽ không cỏn muốn cãi nhau với anh ấy nữa. 

Và xin bạn hãy ghi nhớ: không có một chuyên gia có kinh 
nghiệm nào có thể giúp bạn như chính bản thân bạn, vì với các 
vấn đề của bạn thì ông ta là người ngoài. Chúng tôi xin dẫn ví dụ: 
“Vi luôn luôn cãi nhau với chồng đến mức có thể dẫn tới ly hôn, 
P. đến gặp một nhà tâm lý học và kể tỉ mi cho ông này nghe về' 
tất cả những chuyện khó chịu của mình: “Ông giúp tôi với! - 
người phụ nữ trẻ van nàải. - Tôi yêu chồng và không muốn ly dị 
với anh ấy!”. Nhà tâm lý học cỗ an ủi cô. Không có gia đình nào 
không có xung đột, ông hẹn cô một tuần sau sẽ gặp lại ông khi 
trong gia đình cô tương đối êm ả. Người phụ nữ trẻ đến đây 
không phải một mình. Cô đi cùng với một người bạn gái. Cô này 
sau đỏ liền kéo luôn bạn đến một bà bói: “Để chơi chơi ấy mà”, 
- cô bạn gái giải thích hành động của mình. Bà bói mởi người phụ 
nụ trẻ ngồi xuống, trải các lá bài ra rồi đoán: “Cô đã có chồng. 
Chồng cô không uống rượu, không đánh nhau, chung thuỷ với cô, 
đem về tất cả những khoản tiền kiếm được. Nhiều phụ nữ có thể 
ghen ty với cô”. 

P. không thể không đồng ý như vậy. Về nhà P. nhìn chồng 
bằng con mắt khác. 

Mãi bây giờ cô mới hiểu rằng nguyên nhân gây ra các cuộc 
cãi cọ thưởng xuyên của họ không chỉ ở tính cách người chồng 
(một ngưởi quả thật cũng khó tính), mà còn ở chính bản thân cô, 
ở chỗ do đau khổ về các cuộc cãi nhau nên chưa bao g ĐtỜ Suy nghĩ 
xem cụ thể điều gì trong cách xử sự của cô không vừa ý chồng. 


Hỏn nhãn |EE 
Thế là mọi chuyện mau chóng đâu nào đây. 

Có lẽ ví dụ chúng tôi vừa dẫn làm các bạn mỉm cười. Nói cho 
cùng thì bà bói đã mỡ cho P. thấy điều gì đặc biệt mà nhà tâm lý 
học không hiểu được ngay? Đó là chuyện chồng P. không uống 
rượu, không đánh vợ, đem về nhà toàn bộ tiền lương? Có gì lạ 
đâu? Nhưng dù sao cũng là mới mẻ, vì phải nói rằng ngày nay ở 
nhiều gia đình người chồng vừa uống rượu, vừa có tiền cất riêng, 
lại hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa. Chúng tôi có thể dẫn 
không ít ví dụ về thái độ thô bạo của chồng đối với vợ, có những 
trường hợp làm sẩy thai, bị chấn thương nặng về thể lực và tinh 
thần, và những người phụ nữ bất hạnh đó phải đi bệnh viện, nhưng 
chúng tôi nghĩ rằng các bạn tin lời chúng tôi nói. 

Chúng ta không nói tới gia đình ở đó người chồng bị chứng 
điên khủng và là phần tử nguy hiểm cho xã hội: những trường 
hợp ấy mặc dù không phải ít, nhưng vẫn là đặc biệt, bởi vậy 
chúng ta dành cho các bác sĩ hình sự và các cơ quan bảo vệ trật 
tự xã hội. Chúng ta đang nói tới những gia đình bình thường với 
sự phát triển bình thường các mối quan hệ, ở đó hay có những va 
chạm, xung đột, cãi cọ. Toàn bộ vẫn đề là ở chỗ phải có thái độ 
như thê nào đối với những lệch lạc ấy: tự coi mình là vô cùng bất 
hạnh hay tìm kiếm những cách hiểu nhau tốt hơn, trước hết trong 
bản thân mình? Theo ý kiến chúng tôi, tìm kiếm ở bản thân mình 
khó khăn hơn, nhưng lại hứa hẹn nhiều thành công. 


Tôi là người vợ thê nào và 
tôi là người chông thê nào 


Các nhà xã hội học ngưởi Mỹ đã nghiên cứu kỹ 1500 cặp vợ 
chồng, và kết quả là họ đã viết được 500 báo cáo. Chúng tôi sẽ 


:Bách khoa phụ nữ trẻ 


không trình bày cặn kẽ các báo cáo đó để các bạn khỏi mệt, vì nó 
chỉ lý thú đối với các nhà chuyên môn. Chúng tôi chỉ thử rút từ 
đó ra những phẩm chất đặc trưng cho tất cả những đàn ông lẫn 
dàn bả kém thích nghĩ với cuộc sống vợ chồng (những phẩm chất 
ấy, chúng tôi liệt kê theo thứ tự tần số ít dần), 

Phụ nữ kém thích nghỉ: thích cãi nhau, không có năng lực 
biểu lộ tình cảm thực sự; ích kỷ, chỉ đắm mình vào những hứng 
thú riêng, không chăm sóc bản thân khi ở nhà, thích danh vọng, 
quá hay chỉ trích chồng, không quan tâm đến con cái, nội trợ tôi. 

Đàn ông kém thích nghỉ: không có hứng thú gì hết, không 
chăm lo vật chất cho gia đình, không thuỷ chung, không biểu lộ 
tình cảm, không có năng lực thoả thuận vẻ công việc chung với 
vợ, thô bạo với con cái, dám dùng bạo lực với phụ nữ, không tỏ 
ra quan tâm tới nhà cửa, ít đòi hỏi đối với sự phát triển của bản 
thân, dễ giận. 

Các bạn hãy chặm chú đọc lần nữa bảng liệt kê ở trên cho 
thấy những phẩm chất ngăn cản việc thiết lập quan hệ bình 
thường trong gia đình và các bạn hãy cố trả lời trung thực xem 
bạn có một (hay nhiều) thói tật nào trong số đó, 

Ngoài những tính chất xấu, cả thói quen xâu của chúng ta 
cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu đối với các 
tính xấu mà chỉ bản thân chúng ta mới có thể đấu tranh thành 
công, thì đốt với các thói quen xấu - có không ít nét chung với 
tính xấu - lại có thể sửa chữa từ bên ngoài được. Ví dụ, thói quen 
không sạch sẽ, hoặc không biết nghe ngưởi đối thoại với mình 
chẳng hạn. Nhưng có một điều thú vị: người ta thưởng đễ dãi với 
những thiêu sót của bản thân mỉnh và lại đòi hỏi rất cao đối với 
các thiếu sót đó nhưng của người khác. Từ đó ta rút ra một kết 
luận quan trọng mà vẻ thực chất chúng tôi đã nói tới ở trên: trong 
cuộc sống nói chung và trong cuộc sống vợ chôồng, cần phải có 


chừng mực và bao dung đối với từng biểu hiện xấu cụ thể. Hãy 
nhớ rằng nếu là người bình thường, thậm chí có một số tính và 
thói quen xâu nào đó không ai lại đặt mục tiêu lẫy chồng lấy vợ 
để rồi lập tức ly đị ngay. Ngược lại, bước vào hôn nhân, ai cũng 
mong ước điều tốt lành, đêu tin rằng cuộc hôn nhân của họ là 
“hạnh phúc nhất trên đời”. Bạn hãy hỏi một phụ nữ lắm điều xem 
cô ta có ngắt lời chồng-khi anh mới chỉ là chồng chưa cưới 
không? Đáp lại, người phụ nữ đó chỉ chớp mắt và ngạc nhiên hỏi; 
“Chẳng lẽ bây giờ tôi không nghe chồng tôi nói?”- mà thậm chí 
cô ta không nhận thấy cô ta thay đổi đến mức nào trong khoảng 
dăm năm gì đó. Hoặc bạn hãy hỏi một anh chàng keo kiệt, được 
đồng nào là gửi luôn vào quỹ tiết kiệm xem có bao giờ anh ta tặng 
hoa cho vợ khi chị mới chỉ là vợ chưa cưới? Má anh ta sẽ đỏ bừng 
lên mặc dù anh ta sẽ không trả lời chắc chắn khi nào anh ta bắt 
đầu nghĩ rằng hoa chỉ là một sự lãng phí không thể cho phép, 
không có hoa vợ anh ta cũng sống được. 

Như chúng ta thấy, những thay đổi diễn ra trong chúng ta 
tuyệt nhiên không phải là bẩm sinh, chúng phát triển do những 
hoàn cảnh nhất định và có những nguyên nhân tâm lý hết sức 
quan trọng. Những hoàn cảnh và những nguyên nhân ấy không 
được để ý tới trong thời gian càng lâu, thì chúng ta càng khó sửa 
thói quen. Nhiều khi do có những ý định tốt mà ta lừa dối chút ít, 
Nhưng người quen lừa đối sẽ mắt đi một trong những phẩm chất 
quý báu nhất là sự chân thành. Ngưởi không lừa đối dễ giải quyết 
các vấn đề của mình hơn. Còn người luôn lừa dối, cả trong công 
việc, cả ngoài công việc, thường sẽ lửa đối cả chính bản thân họ. 
Những thử nghiệm mà chúng tôi hướng dẫn ở dưới đây, sẽ giúp 
bạn tránh được tình trạng đó. 

Xin giải thích cách sử dụng những thử nghiệm này. Thay vì 
trả lời “có” hoặc “không” đối với mỗi câu hỏi bạn hãy tự cho 
điểm mình từ 0 đến 5. Nếu tổng số điểm bạn đạt được là 100 thì 


!Bách khoa phụ nữ trẻ 


tốt đến mức quá quẩn, vì như vậy có nghĩa là chẳng những bạn 
nói dối người khác, mà còn nói dối chính bản thân bạn. Bạn hãy 
quay lại cuộc thử nghiệm lần nữa và hãy cố chân thực hơn. Sau 
khi ghi kết quả ra một tờ giấy riêng, bạn hãy yêu cầu chồng bạn 
đánh giá bạn theo bản thử nghiệm. Bạn đừng buôn nếu kết quả 
của chồng bạn quá thấp: Bạn cộng hai kết quả lại, rồi chia đôi. 
Nếu cả hai bạn đều chân thành với bản thân và với nhau, bạn sẽ 
biết được một điều gì đó giếng như sự thật về bạn (với bản thử 
nghiệm cho chồng, bạn cũng làm tương tự - sẽ rất có ích cho anh 
ây nêu anh ấy biết sự thật về bản thân mình). 


Thử nghiệm cho vợ 


1. Bạn có thể khích lệ chồng làm việc, mà không gây sức ép 
trực. tiếp không? 

2. Bạn có quan tâm sao cho vẻ ngoài và cách xử sự của bạn 
cũng vẫn hấp dẫn đối với chồng bạn như trước khi cưới không? 

3. Bạn có tổ ra quan tâm tới những người thân của chồng và 
có giấu gia đình đằng mình những hiểu lầm giữa bạn với chồng 
bạn không? 

4. Bạn có tin rằng không bao giở bạn làm chồng bạn 
ngán ngẩm vì những chuyện vụn vặt đầu độc cuộc sống của 
anh ấy không? 

5. Bạn có bao dung với những thích thú riêng của chồng bạn 
không, nêu những thích thú ấy kèm theo số khoản chỉ tiêu nhất định? 

6. Bạn có thiếu một sự tự kiểm tra không lành mạnh đối với 
đời sống tình dục của bạn không ? 

7. Bạn có biểu lộ sự quan tâm chân thành đến công việc của 


chỗng và có tự kiềm chế không góp ý hoặc phê phán khi chẳng 
bạn không hỏi bạn không? 

§. Bạn có tin rằng chồng bạn mến bạn đến mức sẵn sàng 
đành cho bạn thời gian rảnh rỗi của anh ây không? 

9, Bạn có khả năng làm một người tiếp chuyện lý thú đối với 
bạn bè anh ây không? 

10. Các khoản chi tiêu trong gia đình bạn có vượt qua các 
khoản thu không? 

11. Bạn có món nợ nào mà chồng không biết hay không? 

12. Bạn có cho rằng nhà bạn tiện nghi và dễ chịu tương ứng 
với thu nhập của bạn không ? 

13. Bạn có thể khẳng định rằng bạn không ghen và không 
tạo ra các cớ để chồng bạn phải ghen không? 

14. Bạn có dám mói với chẳng về những nhu cầu thầm kín 
của bạn mà không hê e ngại không ? 

15. Bạn có cố gắng là một phụ nữ đáng yêu đối gia đình nhà 

chồng không? 

16. Bạn có thể nói trung thực rằng không bao giờ bạn đòi hỏi 
chồng điều gì có thể làm anh ấy buồn nhưng lại làm bạn vưi không? 

17. Có dúng là những đặc điểm công tác của bạn khiến bạn 
không thể làm nội trợ ở mức độ cần thiết? 

18. Bạn có sẵn sảng để chồng tự do ở mức độ bạn đòi cho 
bạn không? 

19. Bạn có phản đối không nếu chồng bạn có chút tiền tiêu 
vặt mà khi anh ây tiêu, anh ây không phải bảo bạn? 

20. Bạn có quan tâm đên vẻ ngoài của chồng bạn không, nêu 
_ anh ây không chủ ý đên cách ăn mặc của bản thân? 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 
Thử nghiệm cho chông 


1. Bạn có theo nguyên tắc vợ bạn là một nhân cách riêng, 
có những quan điểm không nhất thiết phải trùng với quan điểm 
của bạn? 

2. Bạn có bực tức không, khi vợ bạn muốn rằng cô ấy 
không những được bạn thích, mà cả những người đàn ông khác 
cũng thích? - 

3. Bạn có tin chắc rằng cả vợ bạn, cả con bạn đều không phải 
e ngại gì về mặt tâm lý khi muốn gần bạn? 

4. Bạn có dành riêng tiền tiêu vặt mà không tổn hại gì cho 
hoàn cảnh tài chính gia đình không? 

5. Trong các vấn đề tình dục, thuốc lá và rượu, bạn có ý thức 
chừng mực không? : 

6. Bạn có theo quy tắc “một cái đầu đã tốt, nhưng hai cái 
đầu tốt hơn” khi bàn bạc với vợ những vẫn đề có tính nguyên 
tắc không? 

7. Bạn có để vợ bạn hoàn toàn độc lập trong kinh tế gia đình 
và bạn không kiểm tra các khoản chỉ tiêu không? 

9. Bạn có cho phép vợ bạn tự do tiêu tiền cho những nhu cầu 
riêng nho nhỏ của cô ấy không? 

10. Trong mười ngày vừa rồi, bạn có khen vợ bạn, chỉ một 
lần, về những cố gắng của cô ấy làm cho sinh hoạt của bạn được 
tốt hơn không? 

11. Bạn có luôn nhớ ngày sinh nhật vợ, ngày cưới và những 
ngày đáng nhớ khác của gia đình không? Những dịp đó bạn có 
tặng quà không? 

12. Trong quan hệ thầm kín của hai bạn, bạn có quan tâm 
thoả mãn nhu cầu tình dục của vợ, cũng như thoả mãn nhu cầu 


bản thân không? 

13. Bạn có cho rằng tất nhiên bạn phải tham gia công việc ở 
nhà và đạy dỗ con cái hay không? 

14. Bạn có tự kiềm chế không phê phán vợ trước mặt mọi 
người, bô mẹ và con cái hay không? 

15. Bạn có thể tự công nhận rằng cuộc bôn nhân của bạn 
thành công về mọt phương diện và bạn không đổi vợ bạn lấy bất 
cứ một người phụ nữ nào khác không? : 

16. Thời gian rảnh rỗi, bạn có thích sử đụng cùng với vợ hơn 
là với bạn bè không? 

1, Nếu cả hai bạn cảm thấy cần nói chuyện với con cái về 
một đề tài tế nhị, bạn sẽ nói hay bạn dồn việc ấy cho vợ? 

18. Bạn có tin rằng vợ bạn vẫn đánh giá bạn tốt đẹp như 
trước không? : 

19. Bạn có thể quả quyết nói rằng bạn không ghen? 

20. Bạn có để vợ bạn được tự do ở mức độ như bạn đỏi hỏi 
cho bản thân không? 


Tình yêu và đời sống thưởng nhật 


Thời gian đem vào từng gia đình những biến đổi làm cạn 
mòn những cảm nhận nhạy bén và những cảm giác mới mẻ lúc 
ban đầu. Trong chuyện này không ai làm gì được: con người ta 
dần quen với tất cả một cái, kể cả cái tốt, điều này vừa có mặt hay 
vừa có mặt dở. Mặt hay là sau nhiều năm chung sống, chúng ta 
đã an tâm chứ không còn lúc nảo cũng lo lắng như hỏi trẻ. Còn 
mặt đở là đời sống thưởng nhật bắt đầu nhàm chán, chúng ta 
thiêu những rung động mới, sự chủ động dần dần lui đi, ta không 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
L4 “ ` ^ sêế: ˆ* . ^2ˆ ˆ ra ˆ _\ Za 
SỐI sáng gi mây nữa, đôi khi ta bực bội cả với một số thói quen, 
cử chỉ, cả lời nói, mà người bạn đởi của ta vỐn có. 
Làm cách nào để dàn hoà mối mâu thuẫn ấy, vừa không 
nhàm chán, mà lại vẫn an tâm? 


Nhà văn Sextecton người Anh khuyên: hãy có nhìn từng sự 
vật như thể ta đang nhìn thấy nó lần đầu tiên hoặc lần cuối cùng. 
Lời khuyên này không phải không có cơ sở tâm lý, nhưng cái gay 
là ở chỗ chỉ những aI có ý chí mạnh hoặc giàu tưởng tượng mới 
theo được. Còn đối với đa số thì phải “lay” mạnh hơn, và người 
chứng minh điều này lại cũng vẫn là Sextecton. Vì muốn cảm 
thấy một cách mới mẻ toàn bộ vẻ đẹp tuyệt vời của đời sống 
thường nhật, nhân vật ở một trong các truyện ngắn của ông đã lên 
đường đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng để đánh giá theo 
cách mới một cái đã quen thuộc, liệu có cần đi xa luôn luôn như 
thế không? Hoàn toàn không. Một người Pháp đã viết cuốn sách 
nhan đề. “Chuyến đu lịch xung quanh căn phòng của tôi”, 
được mọi người đọc như một truyện phiêu lưu rất hấp dẫn. Vậy 
đâu là điều trung dung? 


Có lẽ bạn đã biết cảm giác hồi hộp khi ta chuẩn bị tiếp khách 
hoặc đến chơi nhà ai. Cuộc sống thường nhật màu xám rất SƠ SỰ 
vi phạm tiến trình quen thuộc các sự việc. Nó sợ cả những ham 
mê của mọi người trong gia đình, dù đó là âm nhạc, sách báo, cờ 
tướng, việc trồng hoa hay nuôi cá vàng, thậm chỉ nó sợ cả việc 
sưu tập bình thường các nhãn bao điêm. Các buổi xem kịch, nghe 
biểu diễn ca nhạc, nói chung tất cả những gì góp phân phát triển 
tinh thần cho chúng ta, cũng đều có khả năng tiêu diệt sự đơn 
điệu của đời sống thường nhật. Đôi khi ta chỉ kê lại các thứ trong 
nhả, cũng đã làm cho sinh hoạt của chúng ta đa dạng dễ chịu. 
Tóm lại, có rất nhiều cách để làm phong phú cuộc sống thường 
nhật của chúng ta và trong chuyện này, nhiều điều tuỳ thuộc ở thị 
hiếu và thiên hướng của hai vợ chồng. 


Hôn nhân |RB 


Nhưng điều kiện chủ yếu để đấu tranh có kết quả tác động 
huỷ diệt của sự nhàm chán vẫn. là tình yêu. Nếu sau hai mươi năm 
chung sống, bạn vẫn xao xuyên khi nhận bó hoa tím mà chông 
bạn đem về chỉ vì xuân đến; nêu bạn thấy chẳng bạn mở to mất 
thích thú nhìn mái tóc bạn vừa làm mới; nêu trong cái “khẽ chạm 
môi vào má” khi chồng bạn đi làm hoặc đi làm về, bạn vẫn cảm 
thấy sự tuyệt vời của cái hôn - thì nghĩa là bạn không bị lớp sình 
lầy của sự nhàm chán đe doạ. Bạn chớ có quên chăm sóc vẻ ngoài 
của mình. Người vợ suốt ngày quấn lô trước mặt chồng, chỉ cốt 
để ban tối trông hấp dẫn đối với khách khứa, người đó chắc gì có 
thể hy vọng được chồng yêu nồng cháy. Chuyện trang điểm cũng 
vậy. Nếu lau hết lớp trang điểm đi để ''mặt được nghĩ ngơi một 
chút”, bạn hãy tin rằng một sự “quan tâm” như thế đối với mọi. 
người và không quan tâm đối với chồng sẽ không thể gây cho 
chồng nhiệt tình được. 


Nói cách khác, để đấu tranh với sự nhằm chán, bạn hãy đòi 
hỏi cao trước hết là đối với chính bạn. Làm thế nào khi nhìn 
bạn, chồng bạn không đám tự cho mình thở ơ. Mà nếu các bạn 
luôn luôn thấy thích nhau, luôn có chuyện để nói với nhau hoặc 
thậm chí cùng im lặng thì sao còn có ¿ thể bàn đến tình trạng 
nhàm chán? 


“Anh yêu em thật chứ?” 


Một kẻ thù khác của những mối quan hệ hài hoà trong gia 
đình trẻ là thói áp chế của một trong hai người. Thói áp chế trong 
gia đình có thể biểu hiện theo những cách khác nhau: có thể lố 
bịch, mà cũng có thể tàn nhấn, Nhưng bất kể thế nào thói áp chế 
cũng nguy hiểm vì khi trở thành một yếu tố trong sinh hoạt hàng 


EEB Bách khoa phụ nữ trẻ 


ngày, nó chẳng những làm mất đi cảm giác vững tin, mà còn giết 
chết luôn tình yêu. 


Tö tỉnh là một trong những sự hưng phắn giàu cảm xúc mạnh 
mẽ nhất. Hình thức tỏ tỉnh có thể rất khác nhau - từ bông đủa tới 
nghiêm túc có nguyên cớ hay không nguyên cớ, khi người chồng 
làm một điều gì không phải, bạn bèn hỏi: “Anh yêu em thật chứ? 
Sao em thấy anh hết yêư' em rồi!” - Thì cách “tỏ tình" như vậy 
cũng chẳng đem lại cho bạn lợi ích gì. 


M. giày vò bản thân mình, cả chồng mình bằng cách lúc nào 
cũng trách móc: “Em thấy anh hết yêu em rồi” - đến nỗi chỉ cần 
chồng không về nhà trước 9 giờ là cô đã lên cơn đau tim. Cô sang 
gõ cửa nhà hàng xóm láng giêng, nhờ giúp đỡ, yêu cầu gọi ngay 
bác sĩ cho cô, và khi bác sĩ đến, cô xin để cô ở nhà để khi người 
chỗng nhẫn tâm của cô không biết từ đâu trở về” có thể trông 
thấy cái xác đã lạnh ngắt của cô. Công việc của “người chồng 
nhẫn tâm” quả thật đòi hỏi phải có những cuộc tiếp xúc ngoài cơ 
quan, anh đành đưa M. tới tất cả các cuộc gặp gỡ công tác của 
anh. Tới những, nơi đó, cô chán, cô ngắp, cô giục chồng về, làm 
anh cảm thấy rất ngượng với đồng nghiệp. 


Chúng tôi vừa dẫn một ví dụ về sự nghi ngở đến mức bệnh 
hoạn. Thông thường, thói áp chế biểu hiện dưới một hình thức kín 
đáo hơn, mặc dủ cũng bắt đầu từ việc “làm sáng tỏ các mỗi quan 
hệ”: “Anh cỏn yêu em không? Này, em đúng là người phụ nữ duy 
nhất của anh rồi chứ? Hồi xưa chưa bao giờ anh yêu ai như yêu 
em bây giờ chứ? Dù sao thì em cũng yêu anh hơn anh yêu em!”. 
Sau đó việc “làm sáng tổ các mối quan hệ” mang hình thức 
những lời doa dẫm, kín đáo hoặc lộ liễu: “Nếu anh bỏ em, em 
không sống nổi đâu! Này, anh có con nào rồi phải không? Em có 
biết nó không? Nó tên là gì? Nếu anh phản bội em, em sẽ giết cả 
nó, cả bản thân em!” Và cuối củng, việc “làm sáng tỏ” phát triển 
thành một đe doạ thực sự nhất: “Nếu hôm nay anh không vẻ nhà 


Hôn nhân |EN 


đúng hãy giờ tối, em sẽ đóng chặt tất cả các cửa ra vào, em sẽ bít 
kín tất cả các kẽ hở trong căn hộ rồi em sẽ mở van hơi đốt!” 


Hiển nhiên là không thể nói tới một tình cảm nào sâu sắc nếu 
trong gia đình ngự trị một bầu không khí nghỉ ngờ và những bản 
năng tư hữu. Ngược lại, những gia đình nào công nhận hai vợ 
chẳng có những quyền tự do nhất định, thì sẽ có bầu không khi 
tin cậy và tình yêu. Biểu lộ sự tôn trọng người bạn đời cũng là biểu 
lộ sự tôn trọng bản thân mình và do vậy, chúng ta không hạ mình 
tới mức nghi ngở đen tôi. Muôn có sự tin cậy chúng ta phải trung 
thực với nhau và với bản thân nhiều hơn là nghì ngở. 

Không thể chấp nhận kiểu can thiệp vào quan hệ giữa hai vợ 
chồng bạn dưởi dạng ngôi lê mách lẻo: “Cậu có biết hôm nay tớ 
trông thấy chồng cậu đi với ai không? Cậu không thể đoán được 
đâu! Hai HEKO) ngồi trong quán có vẻ thân mật lắm, như hai con 
chim cu ấy..`'. Có thể khi về nhà, chồng bạn sẽ tự kể cho bạn rằng 
hôm nay anh gặp một cô bạn cùng học hỏi phổ thông hoặc một 
cô bạn thơ ấu, mửng quá, anh củng cô ấy ghé vào một quán cả 
phê để cùng ôn lại những kỷ niệm cũ, mà cũng có thể để vợ khỏi 
tự ái, anh sẽ không kể cho vợ gì cả. Dù sao thi đổi với chuyện 
ngôi lê mách lẻo, ta cũng phải kiên quyết chặn ngay từ đầu, trước 
khi nó kịp biến thành tin đồn, rồi sau đó thành một dư luận bền 
vững dựa trên cái “lý lẽ” chết người: tất cả mọi người đều bảo 
thế? Chồng bạn không phải là một nô lệ chỉ thuộc về riêng bạn, 
cỏn thói ghen tuông vô lý đối với bạn bẻ của chồng chỉ đầu độc 
cuộc sống của ta và rốt cuộc dẫn tới sự phân bội thực sự. 

K. nghi ngờ vợ gần như với tất cả cánh nam giới trong cơ 
quan cô: Ai quan tâm tới cô, anh cho là ve vấn vợ anh một cách 
công khai, và anh đẫn vặt cô bằng các câu hỏi: “ Tại sao hôm nay 
em mặc áo xanh? À, xin lỗi vì anh đã hỏi ngớ ngẩn, anh quên 
bằng màu xanh là màu yêu quý của tay X.. Mà này, thải độ của 
vợ tay ấy đối với em thế nảo, vì hình như cô ta làm việc cùng với 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 


em đấy phải không?..”. Để chứng minh cho chồng thấy quan hệ 
của mình với các đồng sự là những quan hệ công tác bình thường, 
vợ của K. đã xử sự không hay lắm: cô bắt đầu né tránh họ, sợ 
chỗng ghen. Hết giờ làm, ra khỏi cơ quan cho mau hoặc nhảy 
luôn lên tàu điện. Cô không gọi điện cho họ, không mượn sách 
báo của họ nữa... Cách xử sự như vậy chỉ làm cho K. thêm nghĩ 
ngờ “Tại sao tay X. thôi không gọi điện cho em nữa? - Anh hỏi. 
- Không thân nhau nữa à? Hay tay ấy hết yêu em rồi?”. Tình hình 
cứ luấn quẩn như vậy, rốt cuộc bị cắt đứt mọi quan hệ với bên 
ngoài, vợ K. mắc chứng sầu uất nặng phải chữa chạy khá lâu. 

Nhiều khi, người gây tình trạng mắt hài hoà trong gia đình 
trẻ lại là các bậc cha mẹ, nhất là mẹ chồng. Bà mẹ chồng thưởng 
không bài lòng về sự lựa chọn của con trai và tin rằng “thằng bé” 
cần “một con vợ khác”. Các bà mẹ cũng có quan điểm ấy khi con 
gái họ đi lẫy chồng, nhất là khi cô con gái ấy lại là con một. Bởi 
vậy, ngay tử đầu giữá bố mẹ và con cái đã cần có mối quan hệ 
bình thường, lành mạnh. Các bạn trẻ nên biết rằng không phải chỉ 
mới hơi xích mích với nhau đôi chút đã vội đi tìm ngay sự thông 
cảm ở bố mẹ, còn các bậc cha mẹ nên biết rằng con cái mình đã 
bước vào một quãng đởi mới. Nên để chúng tự giải quyết lây 
những chuyện rắc rối của chúng thì chúng mới vững vàng thêm 
và tình cảm gắn bó với nhau hơn. 

Một quan toà có định kiến không thể đánh giá tình hình một 
cách khách quan. Tiếc răng nhiều bậc cha mẹ, cả con cái họ, 
nhiều khi lại khoác bộ áo quan toà, mà quên rằng vai trò quan toà 
chẳng thích hợp với họ chút nào. Không có gì đáng ngạc nhiên 
trong chuyện bà mẹ vợ yêu con gái của mình hơn, còn bà mẹ 
chồng yêu con trai của mình hơn, cũng như về phần mình thì con 
trai yêu quý mẹ mình hơn, còn con gái rất nghỉ ngở ý kiến của 
mẹ chồng và cái gì cùng nghe theo lời mẹ đẻ. Nhưng để một gia 
đình trẻ phát triển hài hoà, sẽ có ích hơn nếu người chồng không 


Hôn nhân |E3 


phàn nàn về mẹ vợ với vợ và với bố mẹ mình, còn người vợ 
không phản nàn về mẹ chôồng với chồng và bố mẹ mình. Hai 
người lớn bước vào hôn nhân phải biết tự giải quyết các vấn đề 
của mình, bàn bạc với nhau chứ không phải với người thân của 
họ theo cách riêng và chỉ riêng điều đó cũng khiến những người 
ấy không thể là vị quan toà khách quan. 


Tình yêu và sự không chung thuỷ 


Đừng bao giờ bạn để tồn tại những vấn đề chưa được giải 
quyết. Một vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết không đúng 
đều có thể dẫn tới sự không chung thuỷ của một trong hai bạn. 

Trước khi lấy nhau, mỗi bạn sống một cuộc sống riêng, khác 
với cuộc sống của bạn kia. Các bạn gặp gỡ nhau trước khi cưới, sử 
dụng nhiều thời gian cùng nhau, tình cảm của các bạn phát triển 
và được củng cố, nhưng bạn nào cũng cố làm cho người kia thây 
bạn tốt hơn một chút xíu so với con người thật của bạn. Sau khi 
cưới, không cần đến cái “tốt hơn một chút xíu” ây nữa, hai người 
thế nào thì hiện ra trước mắt nhau thế ấy, với tất cả những ưu điểm 
và khuyết điểm có thực. Cuốn sách này trước hết dành cho các phụ 
nữ trẻ, bởi vậy chúng tôi nói kỹ hơn về những đặc điểm cách xử 
sự của phụ nữ trước khi lấy chồng, và sau khi lấy chồng. Để làm 
việc đó, chúng tôi lập một bản liệt kê ngắn những khuynh hướng 
chính của phụ nữ (bản này có thể dễ dàng bổ sung và mở rộng). 

Khuynh hướng của người phụ nữ chưa chồng. Rất quan 
tâm tới những gì xung quanh nghĩ về họ. Sợ béo phì. Không biết 
chỉ tiêu tiết kiệm. Ghen ty với những bạn gái đã có chồng. Sẵn 
sàng tử bỏ các quan điểm của mình để theo quan điểm của người 
mình quý mến. Lúng túng trong việc chọn người yêu. Hay hoài 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nghi. Không có hoặc không có đủ nhiệt tình. Cảm thấy mình 
chưa được yêu một cách đầy đủ. 

Khuynh hướng của người phụ nữ có chẳng. Có thát độ 
nghiêm túc đối với cuộc sống. Quen nghĩ về người khác nhiều 
hơn nghĩ về mình. Sơ bị ốm nặng. Sợ những thay đổi lớn trong 
cuộc đởi. Sợ bắt hoà với những người thân. Hoảng hốt thấy tuổi 
già đang đến gần. Muốn được đàn ông thích và muốn nghe những 
lời khen của ho. Không đủ tính hài hước. 


Đọc qưa bản kê ở trên ta dễ dàng thấy rằng, sau khi lấy 
chồng, một cô gái vô tư, vui tươi trở thành một ngưởi phụ nữ 
chững chạc. chín chắn, là điều tự nhiên. Nhưng dù sao, ngay cả 
một phụ nữ chững chạc và chín chắn như thế vẫn có thể nhớ 
nhung tuổi trẻ nhởn nhơ của mình, và những sai lầm nếu Xây ra, ' 
để đàng được tha thứ hoặc lãng quên. Lúc đó, nếu xảy ra xích 
mích với một người chồng “không hiểu” được cô, và bên cạnh cô 
lại có một người đàn ông mến cô. thì cái tính táo bạo ngang tàng 
trước kia của cô có thể trỗi dậy lắm. 

Ở người đàn ông có vợ cũng diễn ra những biến đổi tương 
tự. Họ sát sao canh chừng sự trong sạch của vợ, nhưng bản thân 
họ không ngân ngại lao vào các cuộc phiêu lưu tình ái. Khi đó, 
hai vợ chồng có hết yêu nhau không? Không, bởi lẽ tình cảm của 
họ cỏn tươi trẻ, và chưa hề trải qua những thử thách nghiêm trọng 
bao giờ! Vậy khi đó, cái gì đẩy đôi vợ chồng trẻ đến chỗ không 
chưng thuỷ? Nếu trả lời vắn tắt, thì đó là sự héo hức khám phá 
vẫn còn chưa dịu đi trong lòng họ. 

Sự không chung thuỷ, nếu xảy ra, ít khi đem lại thoả mãn 
cho ai (ngược lại thì đúng hơn: họ bắt đầu cảm thấy căm ghét bản 
thân mình vì giây phút yếu đuối) và không thể nào đem lại sự 
thoả mãn. Bạn tình của anh chồng, nếu chính cô ta cũng có 
chồng, thường là một phụ nữ suy nhược thần kinh, cô ngoại tình 


Hồn nhân |EEB 


để giải quyết những “vận đề” riêng thường là tưởng tượng của cô 
ta (ví dụ sự bắt hoà với người chông “không hiểu” cô, như chúng 
tôi đã nói ở trên, cũng thuộc số những “ vận đề” tưởng tượng, do 
vậy liệu cô ngoại tình là có lý do xác đáng?). Trong quan hệ với 
đàn ông đã có vợ, cô gái chưa chồng tìm kiếm “người chủ gia 
đình” một cách không có ý thức hoặc cô có mặc cảm, mình chưa 
có đầy đủ giá trị gì. Cô canh ty với những bạn gái đã có chồng, 
(dôi khi “những kẻ quyền rũ non trể” ấy là những cô gái bừa bãi 
về tình dục hoặc những cô gái tính toán, xây dựng một số kế 
hoạch gì đó cho tương lai). Trong mọi trường hợp, chúng ta đều 
không tán thành sự không chung thuỷ, của những người yêu nhau 
mà lại không đủ sức “thay đổi cách sống cho phủ hợp” sau ngày 
cưới, mặc đủ ở vải tiểu thuyết và truyện vửa có nói tới “nguyên 
nhân tâm lý” và thanh minh cho sự buông tuông như vậy. Chúng 
ta ủng hộ đôi vợ chồng trẻ được “lãng mạn” ở mức độ cần thiết, 
để hiểu nhau và dịu dàng âu yếm với nhau. Khi đó, sẽ không al 
phải tìm kiếm sự “giải trí” ở bên ngoài. Bạn chớ hoảng hốt và 
chán nản, nếu thời kỳ đầu vợ chồng có điều gì chưa ổn. Bạn tuyệt 
đối đừng gây ra những vụ om sòm. Đừng tự hạ mình bằng cách 
theo dõi, gọi điện cho bồ của chồng (vợ) mình, đừng tổ cáo với 
cơ quan của vợ hay của chồng, đừng viết thư nặc danh hoặc có 
những hành động không xứng đáng. Làm thể, mọi người xung 
quanh và cả chính bản thân bạn nữa, sẽ coi thường bạn. 


Gia đình có vững bên không, 
phải qua các khó khăn mới thây được 


Từ những điều đã nói ở trên, ta rút ra kết luận: muốn tránh 
xích mích và xung đột trong gia đình, ta phải tìm kiếm các sai 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


lầm trước hết ngay trong bản thân ta, chứ đừng nghĩ rằng chỉ có 
ý kiến của ta mới là chân lý, các quan điểm của ta mới là duy nhất 
đúng. Tất nhiên dễ nhất là đổ lỗi cho chồng (vợ) hoặc cho mẹ 
chồng (mẹ vợ). Nhưng “đễ nhất” không có nghĩa là bạn đã tìm ra 
giải pháp đúng đắn cho vấn đề nảy sinh. Sau ngày cưới, G. và L. 
ở trong căn hộ của L.. Tại đó, ngoài đôi vợ chồng trẻ, cỏn có cả 
mne anh. Đôi bạn trẻ cãi nhau luôn về nhiều chuyện vặt. Ví dụ G. 
bực tức khi L. đi uống bia với bạn bè và tiêu quá mất 10 curon. 
L. cãi lại vn lẽ rằng đối với một người kiếm được khá tiền thì 
sẽ quá hèn nêu không uống thêm một vại bia. về phần mình, L. 
cũng có thể gây om sòm vì món thịt rán chưa chín hoặc vì sọt 
giác G không chịu đổ ngay. Tắt nhiên, bà mẹ L. can thiệp Vào các 
vụ tranh cãi. Đôi khi bả can thiệp với những ý định tốt là dàn hoà 
cặp vợ chồng trẻ, nhưng đôi khi bà có thành kiến, G. và L. thì tin 
rằng mọi chuyện bắt hoà giữa họ đều tại bả mẹ và chỉ cần họ sống 
tách riêng là mọi việc sẽ ổn. 

Ba năm sau, họ chuyển đến một căn hộ tập thể, nhưng thật 
kỳ lạ, họ chắng những không hết cãi nhau mà còn cãi nhau kịch 
liệt hơn. Rõ ràng nguyên nhân cãi nhau là ở chính họ, chứ đầu 
phải bà mẹ L.. 

Quan hệ hài hoà giữa đôi vợ chẳng trẻ có khả năng chống trả 
được những thử thách gay go nhất, Các bạn hãy lưu ý: ngưởi cho 
rằng mình có thể bắt người kia phải lưu ý mình lại thường bị thua 
và phải trả giá, mất đi sự thanh thản của chính mình. Người mắc 
chứng loạn thần kinh là những người tự phụ đến mức bệnh hoạn. 
Người hay tự ái và ích kỷ quan tâm trước hết tới các quyền của 
mình và họ luôn có cảm giác là các quyền ấy bị người khác vi 
phạm. Những ý tưởng ám ảnh â ấy chẳng có gì những với tình hình 
hiện thực trong gia đình và là nguyên nhân gây ra cãi cọ thường 
xuyên, với người xung quanh và cả với chính bản thân họ. 


Mới gần đây thôi. các nhà tâm lý học còn cho rằng người có 


Hôn nỉ:ìn : Eli 


nhiều khả năng mắc chứng loạn thần kinh hơn, là người bị phụ 
thuộc vào chồng (vợ) mình, dủ đó là phụ thuộc vật chất hay phụ 
thuộc tình cảm. Nhiều công trình nghiên cứu chứng minh rằng 
không phải như vậy. Một phụ nữ có con nhỏ. đồng thời còn đi 
làm, thưởng bị cuốn vào quỹ đạo những mỗi quan hệ cực kỳ đa 
dạng giữa các con ngưởi với nhau, đến nỗi đúng là người đỏ quên 
bẵng bản thân mình. Sống vì người khác, cô đường như mở tung 
cả hai vỏ của con sỏ “CẢI TÔI” và như vậy, cô cân bằng vẻ tỉnh 
thân và miễn dịch đối với chứng loạn thần kinh. Ngược lại, một 
người đàn ông tự coi mình là một uy tín tuyệt đối ai cũng phải 
chiêu. do đó tự phụ, và về mặt thực chất anh ta đóng chặt con sò 
“CẢI TÔI” lại. Rốt cuộc, anh ta dễ bị tổn thương và dễ mắc" 
những căn bệnh tâm thần. 

Không một gia đình hài hoà nào lại bị tốn hại khi sinh một 
đứa con. Ngược lại, sự xuất hiện đứa con càng gắn bó đôi vợ 
chồng trẻ, khiến hai người có trách nhiệm như nhau trong việc 
khắc phục khó khăn chung. Thực tế cho thấy, gia đình càng gắn 
bó hơn nhở những sự việc xấu ở cơ quan vợ hoặc chồng (bị cúp 
tiền thưởng, kỷ luật, giáng chức...). Điều này không có gì lạ. 

-Những chắn động sâu sắc ít khi là nguyên nhân phá vỡ gia đình 
nào có tình yêu ngự trị. Trong những tình huống như Vậy, con 
người thường huy động mọi sức lực của mình để chống lại khó 
khăn, một việc mà nếu chỉ bât hoà và va chạm nhỏ trong sinh 
hoạt thì họ không làm. Đồng thời, chúng tôi cần nói trước cho các 
bạn trẻ rằng để thực hiện tốt những công việc không tên hàng 
ngày trong gia đình cũng cần lượng ý chí không kém so với đối 
phó một tình huống phức tạp hoặc thậm chỉ khủng hoảng. Một 
người vợ ngày này qua ngày khác suốt bao năm nâu thức ăn nhử 
cho chồng bị loét dạ dày. Ta sẽ quá ngớ ngẩn khi hỏi cô rằng cô 
có yêu chồng không. Sự chăm sóc của cô đối với người chồng bị 
bệnh là một câu trả lời hùng hồn nhất. Cũng sẽ ngớ ngẩn y như 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 


vậy nếu ta hỏi về tình cảm của người chồng biết rằng vợ mình 
không thể xách nặng, nên đã không e ngại đành mắy tiếng đồng 
hồ trong ngày nghỉ để mua bàng và xách về những cái túi thực 
phẩm dùng cho tuần lễ sắp tỚI. 


Thà cãi nhau âm ĩ còn hơn 
im lặng nặng nê 


Sự im lặng là nỗi hởn giận giấu kín, là lẽ phải không được 
chứng minh. Sự im lặng của cả hai bên giống như trời lặng gió, 
báo trước cơn giông. Không biết liệu có giông hay không? Mà 
nếu có thì bao giờ? Một sự im lặng như thể tạo trong gia đình bằu 
không khí nặng nề, làm tê liệt mọi tỉnh cảm. Thây bạn sầu não, 
người thân và bạn bè Ìo lắng, găng hỏi bạn: “Có chuyện gì xây ra 
vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì trầm trọng đến thế kia ư? Biết làm 
sao bây giờ - ly đị à ?”. 

Khí C. có điều gì trái ý, anh nín thỉnh rất lâu. Hồi mới lẫy 
nhau, H. hỏi anh: “Sao anh ìm lặng? Anh nói đi chứ, em có lỗi gì 
với anh?”. C. lí nhí: “Nếu em không tự đoán ra, thì nói đến 
chuyện đó làm gì”. Lần sau, vì không đoán được C. bực điều gì, 
nên H. cũng mm lặng nốt, Trong khi đó, toàn bộ “tội lỗi” của H. 
chỉ là cô không để ý đến những chuyện vặt vãnh mà C. coI trọng 
quá đáng. Ví dụ, C. tức giận khi một hôm anh nấu ăn, anh hỏi 
muối để đâu, nhưng H. không đưa muối ngay. C. coi như vậy là 
H. không muốn “hợp tác” với anh. Lần sau, khi H. cọ sàn ở 
phòng ngoài và C. đi giày làm bẩn, do vậy H. trách, C. vặc lại: 
“Theo em thì anh phải bay vào nhà à?”. Năm tháng qua đi, sự xa 
cách dọ những hờn giận tích tụ đã tới mức C. rơi vào trong tình 
trạng hoàn toàn biệt lập. Anh sống trong gia đình nhưng về thực 


Hôn nhân |ESI 


chất anh sống ngoài gia đình. Nói cùng một thứ tiếng với H. 
nhưng anh hoàn toàn không hiểu cô, cũng như H. không hiểu anh. 
Họ không có một nỗi.lo, một niềm vui nào chung. Bây giờ thì 
ngay cả chuyện đưa muối hoặc cả chuyện làm bẩn sản cũng 
không ai muốn nói nữa. Bởi vậy C. và H. buộc phải chia tay nhau, 
mặc dù người này vẫn yêu người kia theo cách riêng của mỗi bên. 

Bất cứ những ai chăm chú đọc chương vừa rồi chắc chắn đều 
hiểu những vấn đề tâm lý chủ yêu của một gia đình trẻ là gì. Đó 
là thói ích kỷ và ý muốn “thống trị”. Đây là lời khuyên khái quát 
rất đơn giản của chúng tôi: hãy tuân theo các mong muốn của 
chồng và chồng cũng phải tuân theo các mong muốn của bạn. 
Sống vì hạnh phúc của người gần gũi ta, đoán những nguyện 
vọng của người đó, cố giúp đỡ nhau trong mọi việc và hiểu nhau, 
không cần được công nhận và “thưởng” ngay - chúng tôi cho đó 
vừa là sự công nhận tốt nhất, vừa là phần thưởng cao nhất cho 
tình yêu của bạn. 


II. KINH TÊ ĐỘC LẬP 


“Ngày nay người ta không lây nhau vì 
tiên; nhưng vì tiên mà người ta 
chia tay nhau” 


Ngày nay, hôn nhân do tính toán cũng cổ hủ như việc chàng 
trai trả cho bố vợ tương lai mười con lạc đà để được quyền gọi 
con gái ông ta là vợ mình. Dù các mối quan hệ tương lai giữa vợ 
chồng có như thể nào, dù về sau họ cố chứng minh đến thế nào 
cho bản thân và cho những người khác rằng chưa bao giờ họ yêu 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


vợ (chồng) mình, thì sự thật vẫn là sự thật: ngày nay, tuyệt đại đa 
số các cuộc hôn nhân là vì tỉnh yêu. Thay sự tính toán kinh tê 
bằng tình cảm cuồng nhiệt, các bạn trẻ tự cHọn người bạn đởi 
tương lai, bất kể bộ mẹ và người xung quanh nói về người đó ra 
sao. Thử hỏi những bạn trẻ sắp lấy nhau xem yêu tổ gì là quyết 
định khiến họ bước vào hôn nhân, bạn có thể tin chắc rằng 100% 
số bạn trẻ Ấy không cần suy nghĩ và không hề bàn bạc trước với 
nhau, mà trả lời luôn: “Tình yêu ?*. 


Tất nhiên, chúng tôi không hề tuyệt đối hoá tình yêu và cố 
chứng minh rằng ngày nay khía cạnh kinh tế đã không còn ý 
nghĩa gì nữa. Không đâu? Ngày nay sự tính toán vật chất chưa 
biến mất, mặc dù rõ ràng nó không còn đóng vai trò chủ chốt như 
trong quá khứ. Nếu một cô gái ưng ý ngang nhau cả hai thanh 
niên yêu cô, một người có ô tô, một người không, thì TẤt nhiều 
khả năng cô sẽ lẫy anh có ô tô. Cũng có thể nói như vậy về một 
chàng trai ưng ý ngang nhau hai cô gái yêu anh, trong đó một cô 
ở chung với bố mẹ trong căn phòng chật, còn cô kia có cả một 
căn hộ riêng hai phòng: cô thứ nhất sẽ ít khả năng lấy anh hơn. 


Nhựng mặc dù hoàn toàn độc lập về kinh tế, đôi bạn trẻ lấy 
nhau vẫn tạo nên một kinh tế chung. Người nọ GHHỆ là chủ cơ SỞ 
kinh tế của người kia. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn có khó khăn về 
vật chất. Ý kiến chúng tôi là: trong bất kỳ trường hợp nào, bạn 
cũng không nên đánh giá quá cao những khó khăn â ây. Ngay từ đầu 
cuộc sống VỢ chồng, các bạn trẻ đã phải học cách giải quyết các 
vấn đề kinh tế theo tỉnh thần hiểu biết lẫn nhau về tình yêu, nếu 
không, tiền bạc rất mau chóng lần ất các hứng thú khác của gia 
đình, rồi về sau có thể trở thành nguồn pốc gây ra cãi cọ và thậm 
chí ly đị. Không nên đánh đồng nghĩa vụ VỢ chồng với một 
chuyền đĩ đễ chịu: bạn mua vé đến một số điểm nào đó, rồi bạn 
có thể xuống tàu và chuyển sang một phương tiện giao thông x» khác 
cũng chỉ trả ngần ấy tiền hoặc rẻ hơn mà lại được tiện nghị hơn. 


` " .—— 


Iiôn nhân jEE 
Ngôi nhà mình 


Tiền đề đầu tiên để phát triển tốt quan hệ gia đình là phải có 
một chỗ để hai vợ chồng chung sống. Tức là phải có một căn hộ 
hoặc một phòng riêng - phương tiện chủ yếu của cuộc sống gia 
đình. Ý nghĩa và chức năng của nơi ở là tại đây để thực hiện một 
“liên minh” vừa mới xuất hiện giữa hai con người khác giới. 
Chính đây là nơi họ tiến hành sinh hoạt riêng tư về thể xác và tinh 
thắn, thoả mãn những nhu cầu thầm kín của họ. 

Cuộc sống vợ chồng mà vẫn vợ một nơi chồng một nẻo như 
trước khi cưới, theo chúng tôi là rất bắp bênh. Nếu đôi vợ chồng 
trẻ Không có chỗ ở chung, thì chúng tôi coi không phải là một cặp 
vợ chồng theo quan niệm truyền thống của những từ này, mà chỉ 
là một cuộc hôn nhân hình thức. Trong những điều kiện đó, đôi 
vợ chẳng không có dịp quen tính quen nết nhau, đời sống tình 
dục được chăng hay chớ, môi trường đó trong mỗi người sống 
riêng sẽ ảnh hưởng khác nhau tới họ. Ngoài ra, nêu họ sống riêng, 
sẽ xuất hiện nhiều cám đễ dẫn tới ngoại tình, mà chuyện này sẽ 
để hơn nhiều chứ không như khi hai vợ chồng sống “dưới một 
mái nhà”. Nếu tình thể ấy kéo dải một, hai năm, họ sẽ bỏ qua mất 
thời gian. quý báu để xây dựng những hình thức giao tiếp và phát 
triển “CÁI CHÚNG TÔI” chung, sẽ trôi tuột mất thời gian để 
đồng nhất xúc cảm, họ không có những niềm vui chung và khó 
khăn chung, gắn liền với việc sinh con và dạy đỗ con, họ sẽ càng 
ích kỷ, thói xâu đặc trưng cho những người độc thân. 

Như chúng ta thấy, cuộc sống vợ chẳng phải bắt đầu từ một 
không gian chung. Không gian ấy không nên là một chỗ bất kỳ lúc 
nào bố mẹ, anh chị em hoặc khách khứa cũng có thể vào. Đôi vợ 
chẳng trẻ không chỉ cần một không gian, mà cần một không gian 
biệt lập. Trong những năm đầu chung sống, họ cần mau chóng thích 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nghỉ với nhau về tính nết và thói quen. Đó cỏn là thời gian cực kỳ 
quan trọng để họ thích ứng tình dục với nhau. Phản xạ tình dục ở 
hai người có thể rất khác nhau, cho nên chỉ sau một thời gian dài 
quan hệ tình dục đều đặn, mới bắt đầu có sự hài hoà, thoả mãn cả 
hai vợ chẳng. Nếu không được sống riêng biệt, quan hệ tình dục của 
họ luôn kèm theo sự sợ hãi thường xuyên (nhỡ có ai vào hoặc trông 
thây!) họ sẽ không thể hiểu biết nhau trong sinh hoạt tình dục. 


Tử trước khi lấy nhau, đôi bạn trẻ đã phải biết rằng họ sẽ 
được bảo đảm một sinh hoạt vợ chồng cần thiết. Nếu không có 
phòng riêng, thì thử ngăn diện tích chung ra. Nếu như vậy cũng 
không được, thì phải chuyển đi nơi khác, thuê lấy một căn phòng. 
Các bạn trẻ phải hiểu rằng trong tất cả mọi cái xâu, nên chọn cái 
xâu nào đe doa ít nhất tương lai của họ. 


Đôi vợ chồng trẻ có quyền tự trang bị căn phòng riêng của 
mình. Nhiều khi bố mẹ họ sẵn sàng đành một phần căn hộ cho 
họ, nhưng lại không muốn thay đổi gì ở đó hết. Ông bố và bà mẹ 
không muốn chia tay Với những để đạc gắn liền với khái niệm 
Ngôi Nhà. Nhưng nhu cầu của một gia "¬ trẻ rất khác với quan 
niệm của ông bố, bà mẹ về việc cái gì cần cái gì không cần, - vả 
lại, gia đình mới phải có quyền xây dựng Ngôi Nhà Minh theo ý 
riêng của mình chứ. 


Nhiều khi đôi bạn trẻ không đủ tiền để có được một Ngôi 
Nhà riêng, khi đó, họ sẽ có cảm giác không thoả mãn, một điều 
hoàn toàn bất lợi để phát triển sự thông nhất VỢ chồng, và sau đó 
là sự thống nhất gia đình. Ngày nay, nhiều đôi VỢ chồng trên thực 
tế, chỉ là tăng thêm số thành viên trong gia đình bố mẹ vì họ vẫn 
sống chung với bố mẹ. Nhưng con cái dù đã là người lớn vẫn xử 
sự như trẻ con: không thấy có trách nhiệm về gia đình mình, 
không muốn tập sống tự lập. Họ không gắn cả với đứa con, vì con 
họ do ông bà dạy dỗ. Do vậy, gia đình trẻ của họ rất dễ tan vỡ. 


Hôn ì nhân | 


Căn hộ hoặc ít ra một phòng riêng là điều kiện cần thiết để 
phát triển bình thường. cuộc sống VỢ chồng, một thứ mà giá trị 
không thể tính bằng tiền. Căn hộ là vấn đề số một, tốt nhất bạn 
hãy giải quyết nó trước lễ cưới sẽ cực kỳ đại đột, nêu đôi vợ ' 
chồng trẻ sống ở nhà bố mẹ lại tích cực góp tiền để mua xe, chứ 
không phải để kiếm một chỗ ở riêng. 


Tổ chức ngôi nhà mình 


Thời kỳ đôi vợ chẳng sắp xếp nơi ăn chốn ở dù khiêm 
nhường, nhưng là Ngôi Nhà Mình, là một thời kỳ hết sức quan 
trọng đối với toàn bộ cuộc sống về sau. Trong thời kỳ này đôi bạn 
trẻ cùng quyết định xem cần mua gì trước nhất. Đó giống như 
một hoạt động sáng tạo khiến họ xích lại gần nhau thêm. Bạn cần 
lưu ý rằng những thứ bạn mua phải quả thật cần thiết, thiết thực 
và dùng được lâu dài. Bạn hãy nhớ rằng, rồi dẫn dần các nhu cầu 
của gia. đình sẽ tăng lên, còn diện tích căn hộ của bạn chắc gì đã 
tăng, tiền lương cũng vậy. 


Một số đàn ông giao việc sắp xếp Ngôi Nhà cho vợ, nghĩ 
rằng phụ nữ làm việc đó giỏi hơn. Như vậy, họ đã tự tước đoạt 
của bản thân cái thú được sông với người mình yêu những giây 
phút tuyệt diệu khi bề trí nơi ở chung và đem vào Ngôi Nhà Minh 
những say mê, thị hiếu và óc tưởng tượng của mình. Trong nội 
thất N gôt Nhà, các bạn nên phát huy năng lực sảng tạo của mình. 
Được thê Ngôi Nhà sẽ hấp dẫn, luôn thú vị, đếi với VỢ chồng bạn 
và các bạn bè. Về mặt này, người chồng khéo léo cũng vô giá như 
người vợ đảm đang. Nhưng việc tổ chức Ngôi Nhà Mình đòi hỏi 
không phải là ít tiền, các bạn trẻ không phải bao giờ cũng có đủ, 
bởi vậy đôi bàn tay và tính hài hước sẽ giúp họ khá nhiều. 


BE] Bách khoa phụ nữ trẻ 


Không nên coi rằng cho một căn hộ rộng, bày biện đỏ đạc 
đắt tiền mới là tiện nghí. Một căn phòng nhỏ, đồ đạc khiêm 
nhường cũng có thể rất dễ chịu và đáng yêu. Điều quan trọng là 
đô đạc - dù đắt tiền hay khiêm nhường - phải thể hiện một điều 
gì. Không khí Ngôi Nhà Minh phải tươi vui, thanh thản và tổ rõ 
các hứng thú của người sống trong đó. Ở một mức độ nhất định, 
căn hộ là “tắm gương phản ánh cuộc sống vợ chồng”. Vào nhà, 
khách khứa hiểu ngay vợ chồng nhà này có hòa thuận hay không, 
hoặc họ hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh và gia đình họ 
thật ra đã tan từ lâu. Ngôi Nhà cùng sống với những người ở trong 
đó, phản chiếu tâm trạng của họ, cùng trải qua những thời đi lên 
hoặc đi xuống. Còn nếu quan hệ giữa hai vợ chồng xấu đi, nớ 
cũng mau chóng cũ đi chẳng khác gì một chốn hoang tàn. 


Một vài điêu cân nói về tiên bạc 


Lúc ban đầu, bất kỳ gia đình trẻ nào cũng cần khá nhiều tiền. 
Trong khi đó, cưới nhau, họ gần như chưa có tích lũy. Tử trước 
tới nay, họ chỉ tiêu tiền vào vui chơi giải trí, chưa hề dành dụm. 
Bởi vậy, khi bắt đầu chung sống, đôi vợ chồng trẻ thường phải từ 
bỏ nhiều thói quen và “sở thích cũ”. Bạn có thể đề ra nhiều mục 
tiêu lớn, nhưng phải tương ứng với khả năng thực tế của bạn. 
Nếu không, các bạn sẽ thất vọng, có cảm giác mình bị hoàn cảnh 
o ép, sẽ khó chịu khi ở bên cạnh nhau... Đáng lẽ phải hiểu rằng 
các kế hoạch của mình là không thực tế, các bạn đễ xoay sang tìm 
kiếm sai sót ở nhau, trách móc lẫn nhau. Và những khó khăn đầu 
tiên trong cuộc sông chung đễ đổn các bạn vào ngõ cụt. 

Rõ ràng là nếu không có sự giúp đỡ của bố mẹ, các bạn sẽ 
gặp rất nhiều khó khăn. Sự giúp đỡ này thường hoàn toàn vô tư, 


Hôn nhân |EER 


nhưng cũng chứa đựng không ít mỗi nguy hiểm mà các bạn trẻ 
cần biết. Sau khi giúp đỡ, dù có ý thức hay không, các bậc cha 
mẹ bèn bắt đầu can thiệp vào công việc của đôi vợ chồng trẻ. Mà 
không chỉ can thiệp trong lĩnh vực kinh tê. Họ coi như vậy là 
hoàn toàn tự nhiên. Anh chàng đến ở nhà vợ hoặc cô vợ về nhà 
chồng hoặc trở thành một thành Vào mới của gia đình lớn; hoặc 
không “hòa nhập” được, vẫn là “yếu tố lạ”, sớm muộn cũng phải 
đi. Họ không có được một gia đình riêng. Thế là xuất hiện tình 
huống mâu thuẫn: đôi bạn trẻ không hỏi ý kiến bố mẹ, tự chọn vợ 
chọn chồng rồi lại sẵn lòng nhận sự giúp đỡ của bỗ mẹ; bỗ mẹ 
không có khả năng ngăn cản trực tiếp việc lấy vợ lây chồng của 
con cái, lại đùng sự giúp đỡ con mà trực tiếp hoặc gián tiếp làm' 
tan vỡ gia đình vừa mới hình thành. Đó là một cực đoan không 
lành mạnh mà những bạn trẻ nhận sự giúp đỡ của gia đình cần 
phải nhớ. Cực đoan khác là nhiều khi bố hộ phải sống ở mức 
khổ sở, ốm đau cũng "phải đi làm, về hưu rồi cũng vẫn đi làm để 
có thể giúp con. Khi được “giúp đỡ” như thê, các bạn trẻ rất mau 
chóng : mắt ý thức chừng mực và có thói quen sống quá khả năng 
kinh tế của mình. Hai cực đoan, cả bố mẹ lẫn đôi vợ chồng trẻ 
đều phải nhận rõ và cùng giải quyết (tốt nhất là trước khi Cưới) 
xem nên giúp đỡ dưới hình thức nào để khỏi tổn hại lợi ích của 
cả hai phía. Các bậc cha mẹ có thể giúp đỡ bằng tiền (một lần hay 
đều kỳ), bằng quà tặng, bằng cách trông cháu; hoặc đến nhà con 
làm giúp công việc nội trợ. 


“Họ lây đâu ra tiên nhỉ?” 


Có lẽ “họ” sẽ trả lời bạn rằng họ lẫy ra từ những chễ bạn 
không biết tiết kiệm. Mỗi gia đình đều có những yêu câu riêng, có 
phong cách kinh tê riêng nhưng dù thế nào cũng vẫn phải luôn nhớ 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 

một điều: nếu đã tiêu khoản này hơi nhiều, thì phải bớt ở khoản 
kia. Có nhiều gia đình cả hai vợ chồng đều lương cao, nhưng vẫn 
túng quấn. Có những gia đình thu nhập thấp, nhưng vẫn đi xem 
phim, xem kịch, vẫn đi du lịch được. “Họ lấy đâu ra tiền nhỉ?” - 
người ở loại gia đình thứ nhất hỏi về người ở loại gia đình thứ hai. 

“Thì họ ã ăn nhậu hết rồi còn -đâu, và không biết họ còn mặc những 
hộ quân áo 3än8 trọng nào nữa, trong khi tôi mặc các áo khoác này 
đã bốn năm rồi”, - người ở loại gia đình thứ hai nói về người ở loại 
gia đình thứ nhất. Ấy thế nhưng chẳng ai muốn đổi chỗ cho nhau, 

dù chỉ trong một năm. 


Nói thật ra HH bạn tiêu tiền vào việc gì, điều đó không quan 
trọng. Điều chủ yếu là việc chỉ tiêu thỏa mãn nhu cầu của mọi ' 
người dong gia đình. Bởi vậy, đôi vợ chồng trẻ nên tự quản lý 
kính tế ngay lập tức. Thoạt đầu có thể bạn quản lý còn vụng về, 
chưa biết tiết kiệm. Nhưng dủ sao các bậc cha mẹ chỉ nên góp ý 
kiên, chứ không quản lý hộ. Chúng tôi khuyên như vậy vì thể 
này: vợ chồng trẻ quản lý kinh tế sẽ có cảm giác thu nhập của họ 
quá ít, bởi vậy, họ mau chóng biết tiết kiệm, còn những bạn trẻ 
đưa tiền cho bố mẹ rồi phó mặc mọi chuyện, lại tin rằng mình thu 
thập khá nhiều, nên thưởng đỏi hỏi bố mẹ những điều không thể 
thực hiện nổi. 

Trong gia đình trẻ, người quản lý tài chính có thể là chồng 
hay vợ cũng được. Cái chính là hai người đều thấy thoải mái, 
không cho rằng người kia làm điều gì sai hoặc dùng tiền chung 
vào lợi ích riêng. Các bạn hãy tin cậy nhau và giúp đỡ nhau, rồi 
kinh nghiệm sẽ đến trong quá trình các bạn khắc phục sai lầm. 

Trong những gia đình mà mẹ chồng quản lý kinh tế còn đôi 
VỢ chồng trẻ chỉ giúp đỡ, có thể sẽ mau thành công hơn về mặt 
kinh tế. Nhưng về mặt tâm lý, thi thành công ấy quá mỏng manh, 
vì đôi vợ chồng trẻ hoàn toàn phụ thuộc bố mẹ, họ dễ có cảm giác 

“số tiền của mình” họ có thể sống sung sướng hơn nhiễu. 


Hôn nhân | 


Tiền bạc cũng như đề vật phải phục vụ con người, không nên 
để chúng biến con người thành nô lệ. Thái độ hợp lý đối với tiền 
bạc không phải người ta vừa sinh ra đã có, nhưng sẽ tốt hơn nêu 
người ta được giáo dục đúng đắn từ hồi còn nhỏ. Khi đó, đôi bạn 
trẻ kết hợp thành một gia đình sẽ dễ dàng xây dựng một phong 
cách kinh tế và một bậc thang chung về các giá trị. Đối với gia 
đình này, điều quan trọng là được tận mắt trông thấy thành phố 
ATen và Rôma. Đối với gia đỉnh khác, điều quan trọng lại là ăn 
mặc hợp mốt và có những đồ vật quý. Đối với người nảy, nghỉ mà 
không lên núi trượt tuyết thi không gọi là nghỉ. Đối với người 
khác, ngồi nhà nghe nhạc đã đủ rồi. Nếu nhất trí trong thái độ của 
chúng ta đối với cuộc sống, phong cách xử sự của chúng ta sẽ 
truyền cho cả con cái, chúng sẽ cùng nghĩ như chúng ta. 

Đó là những lởi khuyên của chúng tôi về cách tiêu tiền đúng 
đắn. Để kết luận, xin có một lời khuyên nhỏ nữa, Nếu người 
chồng được thưởng thì không nên mua cho mình một chai rượu, 
mà nên mua cho vợ một lọ nước hoa. Nếu người vợ được thưởng, 
không nên mua cho mình một lọ nước hoa, mà nên mua cho 
chồng chai rượu. Kết quả vẫn chỉ là một, nhưng hiệu quả lại rất 
khác nhau. 


Giáo dục con cái 
trên quan điểm kinh tê 


Điều trước tiên cần nói, là đứa trẻ hoàn toàn không cần những 
thứ xa xỉ. Ngược lại, điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể cho nó, 
là dạy nó biết khiêm tốn, biết vui sướng trước một sự việc nho 
nhỏ, biết quý trọng các món quà không phải vì đắt tiền, mà là vi 
được đem tặng nó với một tình cảm yêu quý. Tất nhiên đứa trẻ 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 


phải có những đồ chơi cần thiết. Nhưng điều đó hoàn toàn không 
có nghĩa là biến góc chơi của nó thành chỉ nhánh một cửa hàng đỗ 
chơi thiểu nhi hoặc một kho phê liệu (trẻ càng nhiều đề chơi, 
chúng càng mau chóng đập phá các đỏ chơi ấy). Trên quan điểm 
kinh tế, việc đạy con trước hét là dạy chung quy tắc ba không: 

1. Không phải tất cả những gì đứa trẻ trông thấy đều nhất 
thiết phải trở thành sở hữư của nó. 

2. Không phải mọi ý muốn của nó đều lập tức phải được 
thực hiện. - 

3. Đứa trẻ phải nghĩ không chỉ tới bản thân nó, mà còn tới 
những người khác trong gia đình. 

Những điều nói trên khá phức tạp ở những gia đỉnh chỉ có, 
một con, Cái làm cho đứa con một này hiểu rằng mặc dù chỉ có 
mình nó, nhưng hoản toàn không có nghĩa nó là thành viên duy 
nhất có đầy đủ quyền hành trong gia đình, còn ngưởi khác nếu có 
quyền cũng chỉ là cái quyền cô đua nhau thỏa mãn các ý muốn 
oái oăm của nó. Có những ông bố bà mẹ nhịn ăn, nhịn mặc miễn 
sao cho đứa con muốn gì được nấy. Lớn lên, đứa trẻ sẽ thành kẻ 
ích kỷ đáng sợ. 

Sẽ rất tốt nêu đứa trẻ sớm biết giá tiền của những đỏ vật quen 
thuộc nhất (đừng ngại cho trẻ đi mua hàng: có vậy chúng mới 
hiểu bằng tất cả những gì chúng có một cách đễ đàng, đều phải 
trả bằng những đồng tiền mà bỗ mẹ đã mỏ hôi sôi nước mắt mới 
kiếm ra được). Khi đứa trẻ đã biết điều hòa chỉ tiêu (điều này xây 
ra khi nó khoảng 19 tuổi), có thể cho nó một ít tiền tiêu vặt, để 
tập nó dân dần quen quản lý kinh tế. Thời kỳ đầu nên kiểm tra sự 
chỉ tiêu của nó - có thể hỏi nó đã dùng tiền mua những gì, có đủ 
tiền không, cũng có thể bảo nó lập cuốn sổ chỉ tiêu. 

_ Từ rất nhỏ, đứa trẻ cần biết trị giá những đồ vật nó dùng hàng 
ngày: quần áo, đồ chơi, sách vở, dụng cụ thể thao, giấy bút... 


Hôn nhân JEEB 


Không nên để nó quen với cái lối đồ vật gì bị mất, bị hỏng, là tự 
nhiên được mua thứ khác ngay. Cần dạy nó thây mỗi đỗ vật đều 
có một giá trị nhất định đo công sức của một ai đó tạo nên, còn 
bố mẹ nó thì củng cổ thêm giá trị ấy bằng công sức của mình. Bởi 
vậy, làm hỏng vật gì, nó phải thấy tiếc. Khi dạy đỗ con cái, phải 
dần dân loại bỏ bớt khuynh hướng ích kỷ tự nhiên của chúng, 
khuyến khích chúng tự tay mình tạo nẻn các giá trị và biết đem 
lại niềm vui cho mọi người. Cần chú ý sao cho các món quà của 
chúng tặng bố mẹ và anh chị em không phải là hình thức rỗng 
tuếch, mà là những thứ phải mua bằng tiền chúng đành dụm hoặc 
do chúng tự làm lấy. 

Các bậc cha mẹ phải hiểu rằng toàn bộ quá trình giáo dục 
con cái hiểu biết về kinh tế phải nhằm cho biết các giá trị thực và 
biết phân biệt giá trị thực với giá trị giả. Nhở vậy chúng sẽ muốn 
tự chúng tạo nên các giá trị, chứ không chỉ là những kẻ tiêu xải. 
Sau này, chúng sẽ vượt qua các gian truân trong cuộc đời một 
cách đẽ đàng hơn, và lỡ nếu có gặp khó khăn về tiền bạc, chúng 
sẽ không thấy đó là một bi kịch không lối thoát. 


Người phụ nữ ở nhà 


Không gì có thể thay thế người phụ nữ trong chức năng làm 
mẹ và dạy đỗ con cái. Về mặt ấy, tất cả các phụ nữ đều bình đẳng 
bất kể trình độ học vẫn và nghề nghiệp. 

Trong thời gian người phụ nữ ở nhà (ví dụ nuôi con nhỏ) thu 
nhập gia đình có thể ít đi, nhưng người phụ nỡ lại làm giúp chẳng 
được một số công việc trước kia chồng vẫn phải làm (giặt quần 
áo, dọn dẹp nhà cửa...). Không nên tiết kiệm tiền vào các nhu cầu 
văn hóa. Bạn sẽ có điều kiện lập kế hoạch tối ưu cho ngân sách 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


gia đình? Nhà bạn sẽ âm cúng. tiện nghi, một điều mà tiền nào 
cũng không mua được. 


Hai thế hệ củng tôn tại 


Hai thê hệ thu”ng cách nhau trung bình khoảng. thời gian 
bằng một phần tư thế kỷ. Do vậy, thị hiểu của các thế hệ rất khác 
Than. Thái độ đối với các hiện tượng trong thực tế cũng không 
giống nhau. Khắc phục những khác biệt ấy không phải bao giở 
cũng đơn giản. ‹ 

Các bạn trẻ nên nhớ rằng không thể cải biến được người có 
tuổi mà cải biến cũng chẳng dẫn tới đâu. Thế hệ trước có những 
cái mà các bạn không có: sự thông thái, kính nghiệm thực tiễn, 
gương mẫu và chín ehắn. Người có tuổi bao giở cũng tôn trọng 
người xung quanh, điều mà nhiều bạn trẻ không có. Đồng thời, 
người có tuổi lại khó quen với cái mới, do vậy không nên đòi hỏi 
họ phải chịu những thay đổi qúa thường xuyên. 

Ờ những gia đình có hai thế hệ cùng Chung sống, chúng tôi 

_ khuyên vợ chồng trẻ không nên trở thành kẻ sống nương nhở bế 
mẹ, để bả mẹ nấu ăn cho cả gia đình, nhận sự giúp đỡ của bố mẹ 
như một cái gì đó đương nhiên. Các bạn chớ đồng ý như thế, ngay 
cả khi bố mẹ sẵn sảng gIÚp đỡ. Điều có vẻ thuận tiện trong thởi 
gian đầu sau ngày cưới ây, VỀ sau sẽ ít dễ chịu đi, và rồi biến 
thành gánh nặng cả với bố mẹ (họ hiểu răng họ bị bóc lột), cả cho 
đôi vợ chồng trẻ (thấy mình bị phụ thuộc vào bố mẹ). Sự phụ 
thuộc này rồi sẽ trói chân trói tay các bạn và là nguyên nhân gây 
ra các xung đột. 

ĐỂ ngăn ngừa trước các xung đột, các bạn hãy bàn bạc 
thường xuyên hơn với bố mẹ về những kế hoạch và ý định của 


mình. Hãy tính tới tình hình cụ thể trong gia đình. Các bạn ở bên 
nhà chồng là một chuyện, nhưng sẽ là chuyện khác hẳn, nếu các 
bạn ở bên nhà vợ. Khi đó, khả năng xung đột giữa “hai bà chủ” 
sẽ rất Ít. Mẹ và con gái dễ ăn ý với nhau hơn nhiều so với mẹ 
chồng và nàng dâu. Nhưng ngay trong trường hợp này cũng có 
mối nguy hiểm riêng. Cô.con gái được mẹ làm hộ mọi việc sẽ 
không thể trở thành một người nội trợ tự lập, và đễ làm chồng bất 
bình. Nhiều khi bà mẹ lại bênh con gái, kết quả là hỏng mất quan 
hệ giữa mẹ vợ và con rể. 


Con dâu và mẹ chông 


Nếu đôi bạn trẻ sống với gia đình nhà chẳng, nguy cơ xung 
đột bao giờ cũng lớn, Do cách quản lý gia đình nên con đâu trẻ 
thường không ưng ý mẹ chồng. Cô vừa mới học cách cai quản gia 
đình cô dễ mắc sai sót. Và tất nhiên cô rất khó chịu khi bà mẹ 
chồng giàu kinh nghiệm chê bai. Trong những trường hợp như 
vậy, chồng không nên đứng ở vị trí trọng tài (vừa là chồng, vừa 
là con trai, nên càng không nên đóng vai trò đó), mà bao giờ cũng 
phải bênh vực vợ. Ngay cả trong trường hợp chồng thấy người 
đúng là mẹ, chứ không phải là vợ. Chẳng phải giúp cho cô vợ trẻ 
tin ở bản thân cô, giúp cô khắc phục những khó khăn tạm thời, 
khiến cô bình tĩnh và thỏa mãn. 

Không người con trai nào, dù tự lập nhất, lại tuyệt đối không 
phụ thuộc vào mẹ. Không bao giờ anh nói thẳng với bà những 
điều theo ý anh, sẽ khiến bà méch lòng, hoặc để bà nghĩ rằng anh 
bênh vợ. Người con trai đứng về phía vợ rất cần gặp riêng mẹ để 
giải thích cho mẹ hiểu những nguyên cớ đã dẫn anh đến cách xử 
sự như Vậy. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Nhưng cách xử sự hợp lý của người chỗng vẫn chưa đủ để bảo 
đảm giải quyết được tất cả các vấn đề có thể xảy ra. Mọi chuyện 
phụ thuộc nhiều vào cô con dâu, mà tiệc thay, cô lại rất hay bất 
công với mẹ chỗng. Con đâu trước hết đễ cho rằng mẹ chồng độc 
ác và lắm mồm, ngay cả khi sự thật không phải như vậy. Con dâu 
không thấy được mẹ chồng trước hết là người giàu kinh nghiệm và 
sáng suốt. Tất nhiên cũng có nhiều bà mẹ chồng khắt khe, ghen ty, 
nóng nảy, hay cáu bản. Các bà mẹ chồng thường mệt mỗi, bản tính 
đòi hỏi được quan tâm, mặc dù giống như tất cả những hgười có 
tuổi, bà lại không mềm mại lắm trong cách xử sự. Nếu người vợ 
trẻ đòi mẹ chồng phải thích ứng theo mình, vì tuy còn trẻ, nhưng 
cô có “niềm kiêu hãnh riêng” của cô, thì chẳng những cô sẽ không 
đạt được gì hết, mà cô còn tỏ rõ ra ngốc nghệch không thể tha thứ, 
được. Con dâu thông minh bao giờ cũng tự thích ứng với mẹ 
chồng, trở thành đồng minh với bà, đôi khi thậm chí để chống lại 
chồng. Con đường dẫn tới trái tim mẹ chồng lả con đường đi qua 
bản năng làm mẹ của bà. Đối với mẹ chồng, con dâu phải trở thành 
người con gái, quan tâm hơn và vâng lời hơn cả mẹ đẻ. Mẹ chồng 
nào cũng thích dạy dỗ và khuyên nhủ, bởi vậy tốt nhất con đâu 
không chờ, mà cô chủ động hỏi ý kiến mẹ chồng, nhờ bà giảng 
điều này điều nọ và làm bà hiểu rằng cô đánh giá việc chồng cô 
được giáo đục tốt. Bất kỳ bà mẹ nào cũng tự hào đã nuôi dạy ‹ được 
những đứa con giới giang. Đặc biệt các bà thường tự hào về con 
trai. Con đâu có thể nói như vậy với mẹ chồng ngay cả khi cô cho 
rằng bà quá chiều con trai làm con trai bà yêu đuổi đi. Bạn nên 
nghĩ rằng bạn cũng sẽ thành mẹ, có thể bạn sẽ sinh con trai, và 
cũng chiều con trai như hàng triệu bà mẹ trước và sau bạn. 

Cần phải học lấy sự khôn ngoan dựa trên tính bao dung. Bạn 
chỉ có thể bắt tay vào “cải tạo” chồng khi mẹ chồng hoàn toàn 
đứng về phía bạn, khi chính bà yêu cầu con trai phải hoàn toàn ˆ' 
nghe theo vợ. Con dâu không nên coi mẹ chồng là đối thủ: “cuộc 


Hôn nhân |EB 


đâu” như thế sẽ thất bại ngay từ khí chưa đấu. Tình yêu của 
người con trai đối với mẹ và tình yêu của người con trai với vợ 
là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự gen tức của hai người 
phụ nữ - con dâu và mẹ chồng - không đem lại gì khác ngoài 
cảm giác bối rối và uất hận. Người chông khốn khổ ở vào thế 
trên đe dưới búa. Ở đây, người nhân nhượng phải là con dâu. Chỉ 
có một lý đo cũng đáng nhân nhượng, bà mẹ chẳng còn sống là 
bao, mà trong quá trình già đi và ít hứng thú đi, tình cảm yêu 
thương của bà đối với con trai có thể bùng lên với một sức mạnh 
mới. Bà sẽ hết sức đau khổ nêu bà nghĩ rằng “thằng bé” của đã 
bị một người đàn bà xa lạ chiếm mất và bà vĩnh viễn mất con. 
Bạn phải nói rõ cho bà biết rằng bạn không định cướp con trai 
của bà, ngược lại, bà còn được thêm bạn là con gái và bà sẽ có, 
các cháu nỗi tiếp giòng dõi của bà nữa. 

Những khó khăn nảy sinh trong cuộc sống chung của hai thế 
hệ sẽ dễ giải quyết nêu không phải là con dâu, con rể, mà là con 
trai, con gái, nói chuyện với mẹ đẻ của mình. Các bậc cha mẹ 
hiểu con mình đẻ ra nhanh hơn, dễ chấp nhận và tha thứ những 
gì không bao giờ họ tha thứ cho con dâu hoặc con rể. Mặt khác, 
bậc cha mẹ cũng nên hiểu rằng họ không có quyền can thiệp vào 
cuộc sống riêng của đôi vợ chồng trẻ. Kiểu can thiệp như thể thì 
chính họ cũng không thích, hồi họ còn trẻ, muốn ở riêng với 
nhau, muốn làm một việc gì đó, như riêng họ muốn. 

Nếu đã xuất hiện một gia đình mới, thì sự đoản kết phải trở 
thành điều kiện đầu tiên và chủ yếu để nó tồn tại được. Đoàn kết 
cả bên trong gia đình trẻ, cả trong quan hệ với bố mẹ. Không nên 
vị sự thanh thân của bên này mà làm ngơ bên kia. Không phủ 
nhận quyền của bố mẹ được tham gia vào niềm vui của đôi trẻ và 
được giải quyết các vẫn đề của con cái. Trong mọi việc, phải có 
ý thức mức độ một cách hợp ly. 


Các ông bố bà mẹ, nhất là khi đã nghỉ hưu, thường có một thứ 


EE[Bách khoa phụ nữ trẻ 
mà các bạn trẻ luôn thiếu: đó là thời gian. Ông bà có thể dành cho 
các cháu số thởi gian nhiều hơn so với bố mẹ chúng. Trong những 
gia đình bố mẹ giáo dục con cái một cách nghiêm khắc, sự mềm mại 
của ông bà sẽ không có hại gì, nên đừng “ngại” sự mềm mại Ấy. 
Nhưng nếu đôi vợ chồng trẻ trút hết trách nhiệm dạy đỗ con 
cái cho ông bà, đồng thời bà lạt còn phải nội trợ, thì họ đã đánh 
giá quá cao sức lực của những người có tuổi. Đòi hỏi quá cao đối 
với cha mẹ đã không phủ hợp với lứa tuổi, cỏn mau chóng nảy 
sinh cảm giác mệt mỏi, mà sự mệt mỏi lại khiến tâm trạng của 
“các cụ” thất thưởng, nói nhiều. Rết cuộc bầu không khí trong 
nhà căng thắng vì mọi người không hài lòng vì nhau, có khi đến 
cả đôi vợ chồng trẻ, cả những người có tuổi đều không chịu được. 
Những điều lúc đầu ông bố bà mẹ làm một cách vui sướng, bây ' 
giờ thành gánh nặng quá sức đối với họ, họ muốn thoát nhưng 
không thoát ra được. Một lần nữa chúng tôi xin nói rằng ngăn 
chặn các xung đột dễ hơn là sau này có hàn gắn những gì đã vỡ. 


2 


IV LY HÔN 


Người ta ly hôn tử thời cổ xưa 


Từ khi người ta nghĩ ra cái công thức đầu tiên còn chưa hoàn 
chỉnh về mặt pháp lý chứng nhận việc kết hôn là hợp pháp, có 
người đã nghĩ đến cách phá bổ sự ràng buộc về pháp lý giữa 
chông và vợ. Những lời đầu tiên về ly hôn chúng ta đã thấy có 
trong bộ luật của vua Khammurapi ở Babilon hồi thế ký XVIH 
trước CN. Từ đấy đến nay đã trôi qua gần 4000 năm, các điều 
khoản ly hôn đã thay đổi nhiều lần, có nơi việc Ïy hôn cực kỷ khó 
khăn, ngược lại, có nơi thủ tục ly hôn đơn giản tới mức buôn 


Hôn nhân JEEB 


cười, chỉ mất có vài giây. Các chuẩn mực pháp lý bao giờ cũng 
phản ánh tình thần của thời đại, bởi vậy không có gì đáng ngạc 
nhiên là trong một thời gian rất đài, chỉ chồng mới có quyền ly 
đị, còn vợ thì không. Ở một số nước theo đạo Hỏi, hiện nay người 
vợ cũng không được quyền có mặt trong phiên toà xử ly hôn của 
chính mình, đủ chỉ với tư cách nhân chứng. Theo luật của Bỉ năm 
1958, người vợ không có quyền đòi ly hôn khi người chồng phản 
bội (trừ trường hợp việc ngoại tình được thực hiện trong căn nhà 
chung của họ mà điều này phải được xác nhận theo đúng pháp 
luật mới có giá trị), nhưng người chồng có thể đệ đơn ly dị bất kể 
người vợ ngoại tình ở đâu. Tất nhiên ở đây có ảnh hưởng của 
những đạo luật thời Trung thế ký, theo đó nếu chồng phản bội thì 
chưa phải là lý do ly hôn, trong khi người vợ phản bội có thể bị 
ném đá đến chết, thiêu sống, đem trôi sông. Ở một số bộ lạc 
Arập, sự phản bội của người vợ là cái cớ đủ sức nặng để bộ lạc 
ấy giết chết người phụ nữ. Trong các thế kỷ trước, sự phản bội của 
người vợ bị trừng phạt *nhân đạo hơn”: người đó “chỉ” bị bán đi 
làm nô lệ mà thôi. 

Nếu phụ nữ hầu như không có khả năng nào để ly hôn, thì 
người chỗng ở một số nước có thể ly hôn rất dễ - anh ta chỉ việc 
đuổi vợ ra khỏi nhà là xong. Ngay cả hiện nay, cái hình thức “ly 
hôn” ấy vẫn còn được áp dụng ở một số nước châu Á, nơi đạo Hỗi 
được coi là quốc giáo. Chỉ cần người chồng nhắc lại ba lần từ 
“cút” trước mặt một nhân chứng, là cuộc hôn nhân hợp pháp bị 
coi là chấm dứt. Nhưng dần dần ở cả khu vực đó, làn gió giải 
phóng cũng đã thổi tới. Ví dụ theo luật Ai Cập bây giờ cả vợ cũng 
có thể đuổi chồng ra khỏi nhà, nêu chứng minh được rằng người 
chẳng đã cưỡng ép mình phải lấy anh ta hoặc chứng mình được 
rằng anh không có năng lực thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. 

Ở những vùng khác nhau trên trái đất và ở những thời kỷ lịch 
sử khác nhau có những quy định khác nhau về ly hôn. Ở châu Âu 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 


hiện nay, giữa các nước khác nhau thủ tục cũng rất khác nhau. Một 
số nước theo hướng có hoà giải, để tránh ly hôn. Một số nước quy 
định chặt chẽ những nguyên nhân khiến người ta có thể đệ đơn ly 
hôn. Một số nước không cần xác định người có lỗi trong vụ ly hôn. 
Một số nước khác lại định người có lỗi và buộc người này phải 
chịu những hậu quả khó chịu. Ví dụ ở Thuy Sĩ, toà ân có thể cắm 
người có lỗi không được kết hôn trong hai năm, và trong trường 
hợp phản bội thì ba năm. Ở Bungari, người có lỗi phải trả một 
khoản tiền cho người kia. Ở Anh, người chẳng nào bị vợ phản bội 
có quyền hưởng tiền đền bù một lần, tiền đền bủ này có tính tới cả 
“sự tổn thất về tinh thần” do người vợ kia gây ra. 
Tóm lại, gần như mỗi nước một luật riêng, và ngay cả dân ` 

nước sở tại cũng không hiểu hết sự rắc rối có luật ấy, đừng nói tới 
người nước ngoài. 


+ 


Ly hồn trên quan điểm nhà tâm lý học 


Nhưng dù do nguyên nhân nào theo luật lệ nào, rốt cuộc thì 
việc ly hôn vẫn bắt nguồn từ những nguyên nhân tâm lý sâu sắc. 
Điều quan trọng là ngay từ đầu phải hiểu rằng lấy chồng lẫy vợ, 
dù bây giờ có đơn giản mấy chăng nữa, hoàn toàn không giống 
như việc lên tàu điện. Có thể chán thì xuống tàu nhìn quanh nhìn 
quần xem có nên lên tàu khác hoặc đi đạo một mỉnh một lát. Thói 
nông nối ấy sớm muộn cũng sẽ bị cuộc sống trừng phạt, và có khi 
nó trừng phạt khắt khe đến nỗi một số người vĩnh viễn không thể 
lập gia đình được nữa, chứ đừng nói tới chuyện xây dựng một gia 
đình hài hoà. Bất kỳ một quan hệ tình dục nào chúng ta đều thực 
hiện được nhưng đều để lại dẫu vết trong lòng ta sau khi ta đã phá 
huỷ chúng. Những quan hệ ấy có ảnh hướng (thưởng là khó nhận 


Hỗn nhân |EER 


biết) tới toàn bộ cách xử sự về sau của ta, phản ánh vào người vợ, 
người chông mới của ta. Thất bại đầu tiên nhiều khi kéo theo 
những thất bại mới, và sẽ chẳng bao giờ chúng ta bứt được ra khỏi 
cái vòng luẩn quấn chừng nào mà chúng ta chưa có một cái nhìn 
phê phán đối với bản thân và không sửa chữa. Điều này cảng lớn 
tuổi càng khó thực hiện. Có khi ta quen lối sống đỏ rồi, chẳng 
muốn thay đổi gì nữa. 


Cuộc sống trong hôn nhân tươn g tự cuộc sống trong một vở 
diễn trên sân khấu. Trước khi có buổi công diễn đầu tiên, chúng 
ta phải tìm hiểu kịch bản xem trong đó có cái gì ta ưng, Cải gì ta 
không ưng. Rồi đến việc phân vai. Chọn vai xong ta cố gắng nhập 
vai, học thuộc những lời nói mà trước kia chưa bao giờ ta nói, 
nhưng những lời ấy khiến ta xúc động bởi vì nó tươi mới và có ` 
nội dung đặc biệt, hiện tại chỉ có những người tham gia tập là 
hiểu được. Tiếp sau các buổi tập là buổi tổng diễn tập, cuối củng 
là buổi công diễn đầu tiên ta hằng mong đợi, tức là lễ cưới! Nhiều. 
khi, cả ở buổi công diễn vẫn còn nhiều điều chưa ăn khớp lắm, 
chưa hài hoà lắm, đôi điều phải sửa lại trong những buổi diễn sau, 
đôi điều phải cải tiễn, chuyển chỗ nhắn mạnh, làm mạnh lên hoặc 
làm nhẹ đi. Ở những gia đình mới cưới, sự việc rất hay diễn ra 
như vậy. Nhưng rỗi vở diễn sống được một năm, hai năm nó được 
chúng ta nghiên cứu kỹ đến mức chúng ta đã biết cũng trong cảnh 
ấy ngày mai bạn diễn sẽ xử sự thế nào, chúng ta đã không còn 
xúc động trước những lời chúng ta nghe thấy nữa... Tóm lại, vở 
diễn ấy chúng ta phải loại bỏ và thay bằng vở khác? 


Nhưng, thứ nhất, cuộc sống dù sao cũng không phải là sân 
khấu. Và thứ hai, các vở diễn cũng khác nhau. Dù ta cố gắng mẫy, 
nhưng kịch bản chúng ta chọn không hay hoặc ta cùng bạn diễn 
bất tài, thì ta không nên trách ai ngoài bản thân ta và thị hiểu tôi 
của ta. Nhưng có những vở cổ điển không rởi khỏi sân khấu hàng 
chục năm; thậm chí hàng thế kỷ, luôn làm ta hỏi hộp một cách 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


mới mẻ và giúp ta luôn được sống một cuộc sống trọn vẹn, hết 
mình. Một cuộc sống vợ chồng như thế là hạnh phúc, và không 
phải là hiếm như ý nghĩ của những người đã trở nên khắt khe bởi 
gặp nhiều thất bại. 


Nhưng nếu hôm nay bạn chết đi trong Giuyliet của bạn, để 
sáng hôm sau bạn lại hỏi sinh, nếu hôm nay, người bạn của _ 
chết đi trong Rômêô của anh ấy, để rồi sáng hôm sau lại thuộc về 
bạn, thì cả hai, dù có là những diễn viên thiên tài nhất chăng nữa, 
các bạn cũng không thể sống cuộc đời mình trên sân khấu như 
các bạn vẫn sống tử trước đến nay, nếu đang giữa vở diễn, bỗng 
người ta bảo bạn răng Rômêô của bạn đã bỏ đi với cô khác hoặc 
Giuyliet của bạn đã bỏ đi với anh khác và bạn phải tìm gặp ngay 
một người thay thế để dẫn dắt vở diễn yên ổn đến lúc chót. 

Trong bắt kỳ trưởng hợp nào, ly hôn cũng là một chắn động 
tỉnh thần cực mạnh không thể trôi qua mà không để lại đấu vét. 
Các nhà tâm lý học hiện đại có tìm hiểu những nguyên nhân gây 
ra ly hôn nhưng đồng thởi cũng chỉ ra cả những nhân tố không 
được dẫn tới ly hôn. Trong khi đó, ngày nay nhiều cặp vợ chồng 
vừa động tới những khó khăn bình thường trong sinh hoạt đã xin 
ly hôn. Nhưng cũng có những cặp vợ chồng mà một phía thì làm 
tất cả những gì có thể làm để cứu cuộc hôn nhân, còn phía kia lại 
một mực “đòi ly di" Cuối cùng, có những cặp vợ chồng đúng là 
không thể chung sống với nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ nói cặn kẽ 
đôi chút về những trưởng hợp ly hôn là có cơ sở. 


Khi nào đáng ly hôn 


Khổng Tử cho rằng chỉ những cặp vợ chồng nào đã chung 
sống năm năm trở lên mà ly hôn thì mới có cơ sở. Ý kiến đó có 


Hồn nhân |EEN 


cái hợp lý của nó. Năm năm là thởi hạn đủ để loại trừ một số 
phẩm chất xâu xuất hiện khi mới lấy nhau, đồng thời cũng là thời 
hạn đủ lâu để lộ ra những thói quen xấu trước nay vẫn nâp kín và 
không thể sửa được. Con người ta không thể giả vở mãi, sớm 
muộn rồi cũng có những ĐA huống cho thấy bản chất thực sự của 
mỗi người. 

Cơvêta coi chồng mình là người trung thực và dũng cảm có 
thể có những hành động can đảm và cao thượng nhất. Không riêng 
Cơvêta, mà tất cả những ai biết chồng cô cũng đều nghĩ như vậy. 
Nhưng một hôm, lái ô tô trên đường đi công tác về nhà, anh ta cán 
phải một người. Xung quanh không có aI ngoài người bị nạn đang 
hấp hối vì bị thương nặng. Sợ trách nhiệm, chồng Cơvêta bỏ chạy. 
như không có chuyện gì xảy ra. Cơvêta không biết vẫn coi chồng 
mình là trung thực và dũng cảm. Nhưng cuối củng, cảnh sát đã tìm 
ra thủ phạm gây ra tân Hhậm kịch trên quãng đường â ây. Khi Cơvêta 
biết mình đã sống ngần ấy năm với một kẻ hèn nhát, cô bàng 
hoàng và cảm thấy vô cùng ghê tởm chồng. Cuộc hôn nhân của cô 
tan vỡ và không bao giờ cô luyễn tiếc điều đó. 

Những nguyên nhân xác đáng khác để ly hôn là làm chứng 
dối, cố tình lừa đảo hoặc tham gia ăn cắp, giả mạo, nhận hối 

ộ... Cuộc sống với một kẻ đã mất điện mạo con người, bị xung 
ti khinh bỉ, thân thích đều quay đi mỗi khi gặp mặt, sẽ trở 
nên không chịu nổi đối với cả gia đình và tạo nên một nguy cơ 
lớn, trước hết cho việc nuôi dạy con cái. 

Sự không chung thuỷ vợ chồng là một nguyên nhân ly hôn. 

Người đàn ông bản tính giống người đi săn, chẳng những anh 
ta có thể đối theo con mỗi, mà còn đánh giá vẻ đẹp của nó. Không 
người đàn ông nào ởi sẵn về mả lại khoe con chim sẻ mình bắn 
được; nhưng một con chím trĩ đẹp làm xung quanh trầm trồ cảm 
phục, sẽ mơn trớn lòng tự ái của anh ta một thời gian dài. 


Bách khoa phụ nữ trè 


Người đàn ông có thể ngăm nghía một phụ nữ xinh đẹp như 
một sản phẩm của tạo hoá, có thể nhìn mãi cặp đùi thon thả của 
cô gái, tiên tới gần một cô anh ta thích trên đường phố, bắt 
chuyện với cô gái như thể anh ta đã biết cô từ lúc mới chào đởi, 
chứ không phải lần đầu tiên anh ta mới trông thấy cô trước đó 
một giây. Sự việc ấy cũng thể hiện bản năng nhà đi sẵn vốn đã có 
ở người đàn ông từ nhiều năm nay. 

Nhưng cũng như ở bất cứ cộng đồng nào, trong nam g1Ớới cũng 
không tránh khỏi những “quái thai”. Và nêu chúng tôi tự cho phép 
mình so sánh người đàn ông với nhà đi sẵn mà không thầy gượng 
gạo, thì để tiếp tục sự so sánh vẫn theo logic ấy chúng tôi phải gọ! 
những người đàn ông quải thai là những người sắn bắn trộm. 
Người săn bắn trộm khác người đi săn ở điểm nào? Người sẵn bắn 
trộm mải mê đi săn trái phép: họ theo đuổi những người phụ nữ 
thuộc về những người đàn ông khác, cố chiếm đoạt họ, và đúng 
lúc người phụ nữ này trở thành nạn nhân của họ, họ liền bỏ để theo 
đuổi con mỗi khác. Không có gì có thể ngăn kẻ săn bắn trộm ấy: 
dù người phụ nữ anh ta cố chiếm đoạt là vợ của bạn anh ta hoặc 
bạn thân của vợ anh ta... Kẻ săn bắn trộm thích sống mập mé một 
vụ xì-căng-đan. Thần kinh anh ta thưởng xuyên căng thẳng. Anh 
ta sợ bị bóc trần trước mọi người - và anh ta làm tất cả những gì 
có thể làm để tránh nguy cơ ấy và để thần kinh bớt căng. Sống với 
một người chồng như vậy thật vô củng nặng nề và nhục nhã. Kết 
hôn với người như thẻ không bao giờ lâu bên và hạnh phúc. 

I. lấy một tay “săn bắn trộm” điển hình là C.. Trong vòng 
mấy năm sau khi lẫy vợ, hắn khôn khéo ngủ được với tất cả các 
nữ đồng sự, với vợ của các bạn hắn, với cô bạn thân nhất của Í., 
và cuối củng hắn quyên rũ được cả em gái của cô. Một vụ om 
sòm có thế bung ra bất cứ lúc nào. I. không dám ra khỏi nhà, 
không đám mới ai dến chơi, không trả lời chuông điện thoại nữa. 
Nhưng đương nhiên tất cả những điều đó không thể làm nguội 


Hôn nhân |EM 


cơn mê mải của C.. Hắn tiếp tục trượt đài trên con đường xấu, và 
rốt cục nổ ra một vụ bê bồi. Nổ ra đúng vào lúc thủ trưởng của 
hắn từ trước vẫn bao dung nhìn các chuyện bậy bạ của €. (nhiều 
người khác cũng nghe tin đền, nhưng tắt cả chỉ cười gã Don Joan 
mới xuất hiện) nay biết cô con gái của ông bị C. làm cho có thai, 
I. buộc phải phá bỏ cuộc hôn nhân. 

Lên án C., chúng tôi hóàn toàn không bênh những người phụ 
nữ đã trở thành nạn nhân của hắn. Và lại, từ “nạn nhân” ở đây 
cũng không đúng hẳn: họ được nhận cái mà chính họ tìm kiếm 
kia mà. Nạn nhân của toàn bộ câu chuyện bê bối này, về thực 
chất, chỉ là một người - I.! Nhưng cả cô cũng không đáng được 
biện minh hoàn toàn. Tắt nhiên, trường hợp C. là đặc biệt, nó chỉ 
có thể được lý giải bằng những lệch lạc về tâm thân, dù trong con ' 
mắt của những người phụ nữ tìm kiếm quan hệ với hắn, hắn có 
hấp dẫn đến mức nào. Còn bình thường, trong những trường hợp 
tương tự, cả hai phía đều có lỗi. Lỗi của người chồng là tỏ ra 
không đủ năng lực làm cho cuộc sống của mình với vợ được 
phong phú và thú vị. Lỗi của người vợ là thở ơ với nhủ cầu tình 
dục của chồng, xem thưởng các nhu cầu ấy và nhiều khi tỏ ra thô 
lỗ. Trong bắt cứ trường hợp nào, nêu bạn thấy chông có thói “săn 
bắn trộm” như vậy, bạn hãy hỏi ý kiến một nhà tâm lý và chỉ sau 
đó hãy có quyết định có nên ly hôn hay không. 

Cần lưu ý tới một đặc điểm nữa của đàn ông. Đến một độ 
tuổi nhất định, đôi khi người đàn ông cảm thấy xúc cảm của mình 
dâng cao. Nhiều khi “sự dâng cao” ây gắn liền với người vợ, nêu 
vậy tất nhiên không có gì đáng lo ngại. Nhưng thường thường, nó 
lại vượt ra ngoài phạm vi gia đình, khi đó những người đàn ông 
bắt đầu tìm kiếm “ngưởi đàn bà duy nhất” mà vì người này, họ đã 
“sống cam chịu” bấy nhiêu năm. Nhiều khi họ tìm được người 
“đuy nhất” ấy. Họ có cảm giác sau nhiều năm cuộc sống vợ 
chồng nhàm chán họ lại được hưởng những ngày ngây ngất đầy 


EEl lBách khoa phụ nữ trẻ 


lãng mạn. Bề ngoài, điều đó thể hiện ở chỗ họ bắt đầu theo mốt, 
cạo râu kỹ, đầu tóc gọn gàng. Những người đản ông cảm thây 
“xúc cắm dâng cao” ấy thưởng tin rằng họ đễ dàng chối bỏ gia 
đình, và từ nay họ sẽ chỉ sống cho “hạnh phúc thực sự” của họ mà 
cuối cùng họ đã đạt được. “Sự dâng cao cảm xúc” ấy ở người đàn 
ông thường kết thúc thế nào? Thưởng là kết thúc bằng một cảm 
giác đắng: “Vị nữ thần” càng ngày càng mất đi cái bóng bẩy ban 
đầu, Cô ta “bỗng” bộc lộ những nét tính cách khiến người đàn 
ông bực bội. Họ không quan tâm đến mốt nữa, không chủ ý đến 
vẻ ngoài của mình nữa, và cuối cùng sẽ tới cái ngày không phải 
là tốt đẹp nhất trong cuộc đời họ: họ quay trở về gia đình, bộ dạng 
như con chó bị đòn. Đa số những “mỗi tình bên ngoài” thường 
diễn ra và kết thúc như thế. Bạn hãy chờ cho chồng bạn tỉnh hẳn, . 
sau đó nói chuyện, nếu bạn thấy cần. Còn nếu bạn tha thứ cho 
chồng, thì đừng bao giở bạn nhắc tới chuyện đó nữa - chồng bạn 
sẽ đủ sức đánh giá đúng lòng cao thượng của bạn. 

Có khi người chồng mê muội quá viết đơn đề nghị bạn đồng 
ý ly hôn. Hãy nhận lời đề nghị của anh ta, nhưng yêu cầu anh ta 
đừng đưa ngay ra toà vội. Bạn cần tập trung sức để vượt qua thủ 
tục một vụ ly hôn. Vả lại, lúc này thời gian là đồng minh của bạn. 
Rất có thể chẳng bao lâu chồng bạn sẽ ân hận vì đã quyết định 
quá vội vàng, (nhiều trường hợp như vậy), nếu thế, bạn chẳng cân 
phải suy nghĩ nát óc những vấn đề chồng bạn tạo ra và bây giờ, 
tự anh ta buộc phải giải quyết. Thởi gian chỉ trở thành kẻ thù 
trong một trường hợp: khi bạn thấy chồng bạn bắt đầu cờ bạc 
hoặc rượu chè. Thấy thế, bạn phải hành động lập tức và kiên 
quyết, nếu trì hoãn thì có thể mất chồng. Lịch sử không nhớ một 
trưởng hợp nào người ta hạnh phúc nhở cờ bạc, nhưng lịch sử lại 
có vô vàn ví dụ cho thấy cờ bạc giết chết những hy vọng tươi sáng 
nhất, Cũng có thể nói như vậy về rượu chè. Sống với một người 
đàn ông thường xuyên uống rượu (chứ chưa nói nghiện rượu) 


Hôn nhân |EEB 


cũng khổ và nhục nhã như với một anh chồng “săn bắn trộm”. 
Chẳng có gì khác nhau cả. 


Những bệnh tâm thần 


Về những nguyên nhân ly dị như đối xử tàn tệ, keo kiệt đến 
mức bệnh hoạn, không hứng thú với gia đình và lơ là với mọi 
trách nhiệm, chúng tôi sẽ không nói riêng thành một lúc. Vì 
người phụ nữ nào cũng biết khá rõ những nguyên nhân đó, nếu 
không qua kinh nghiệm riêng, thì ít ra cũng qua người này người 
khác nói. Với các bệnh tâm thần thì sự việc phức tạp hơn, 

Bệnh có thể đột nhiên xuất hiện ở những người trong bao 
năm vẫn xử sự như những ngưởi hoàn toàn khoẻ mạnh, không 
khác gì tất cả những người bình thường khác. Bạn rất cần biết 
bệnh của chồng bạn,là bệnh gì. Khoa tâm thần học hiện nay chữa 
được nhiều bệnh mà không cần cách ly bệnh nhân. Hãy độ lượng 
với chồng, theo các đơn thuốc của bác sĩ và tuyệt đối không làm 
chắn thương thần kinh chồng. Bị bệnh tâm thần cũng khổ như bị 
tàn tật. Chúng tôi biết có nhiều gia đình chồng hoặc vợ bị tàn tật 
mà vẫn hạnh phúc. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng, nếu căn bệnh 
không đe doa tính mạng người bệnh và người xung quanh, nếu nó 
không cản trở việc giáo dục con cái và không phá vỡ các quan hệ 
gia đình, thì nó không nên trở thành lý do ly hôn. 

Như chúng ta thấy, người vợ nhận thức được trách nhiệm của 
mình đối với bản thân và gia đình, chỉ ly hôn khi không còn cách 
nào khác. Còn những người ly hôn chỉ vì chán vợ chán chồng, chỉ 
vì các niềm hy vọng không trở thành hiện thực hoặc vì chồng 
(vợ) mình không như mình tưởng trước khi cưới, những người đó 
khó có thể có những phẩm chất cân thiết cho cuộc sống vợ chồng. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
Ly đị lặp lại, hay ly dị mãn tính 


Chúng tôi đã nói tới một số phẩm chất rất cần thiết cho tất 
cả chúng ta, là khả năng thích ứng. Đã đến lúc phải nói cặn kẽ 
hơn về trưởng hợp nảy. 

Một số người coi thích ứng là chịu nhượng bộ, là một phía 
phải luôn luôn nhường nlịn, cuộc sống xám xịt không có va 
chạm ý kiến, là thoả mãn với tắt cả những gì phía bên kia cho, hy 
sinh mọi thích thú của mình... Tất cả những cái đó chẳng liên 
quan gì đến sự thích ứng thực sự. Ngược lại, thích ứng thật sự là 
một hành động tích cực, chẳng những được hiểu bằng tình cảm, 
mà còn bằng lý trí. Chúng ta hiểu khả năng thích ứng là tính rộng 
lượng, thái độ tôn trọng và biết lắng nghe phía bên kia, là sự từ ' 
bỏ những thích thú ích kỷ của bản thân, là khả năng hy sinh, là 
nghệ thuật sống trước hết cho người mình yêu và cho gia đình 
mình, sáu đó mới cho bản thân. Ai thiếu những phẩm chất đó, sẽ 
không hạnh phúc trong một cuộc hôn nhân nào. Và khi thất vọng 
một lần tiếp theo, sẽ lại đổ lỗi cho phía bên kia chứ nhất quyết 
không tìm nguyên nhân ở ngay trong bản thân mình. 

Cuộc sống vợ chồng không bao giờ giống một ngày hè nóng 
nực không một gợơn mây. Cuộc sống vợ chồng nào cũng có những 
lúc bình minh và hoàng hôn, có ngày và đêm, có bốn mùa, tử mùa 
xuân địu đàng đến mùa thu ẩm ướt, mùa đông u ảm giá rét. Hôn 
nhân nào cũng trải qua những lúc xấu trời và giông bão, nhưng 
cứu vãn được. Sau đó, trời lại yên, biển lại lặng, mặt trời lại âm 
áp ló ra sau đám mây đen, và cuộc sống lại bình thưởng. Người 
biết thích ứng sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách, sau đó càng 
dày dạn hơn, đẹp đế hơn. Người chỉ nghĩ đến bản thân và những 
tiện nghỉ của mình, tự cho là hoàn hảo nhất, người đó sẽ bị gãy 
ngay khi gặp một làn gió nhẹ. 


Hôn nhân Ea 


Thoát khỏi một người chồng bạn không ưng nữa, thì rất dễ. 
Vấn đề là bạn có ưng chính bản thân bạn không? Bạn có năng 
lượng sắp xếp cuộc sống của bạn thật tốt đẹp mà hoàn toàn không 
cần chồng không? Nếu được, bạn hãy nghĩ ra một thứ say mê nào 
đó giúp bạn không còn chờ đợi cuộc gặp gỡ với “con người kỳ 
điệu nhất”. Bạn hãy nhớ lại xem, bạn sung sướng biết bao khi 
mua một đôi giày mới đẹp đẽ, bạn mãn nguyện đi đôi giày ấy cho 
dù chúng có hơi chật. Nhưng bạn cũng hãy nhớ lại xem, chỉ cần 
đôi giày mới của bạn hơi rộng ra một chút trở nên vừa vặn, bạn 
đã mau chóng không thích thú gì nó nữa. Chuyện bạn và người 
chồng sau của bạn sẽ tương tự như vậy. Thoạt tiên anh ấy làm bạn 
vui sướng, bạn có cảm giác bạn lại yêu, bạn khoe anh ấy với bạn 
bè và người thân của bạn, nhưng chỉ cần anh ấy hơi thích ứng với 
bạn, là bạn lập tức mất hết hứng thú với anh ấy. Và bạn lại còn 
ngạc nhiên nữa chứ: sự hấp dẫn trước kia của anh ấy biến đâu mất 
rỗi, tại sao lúc anh ấy ở nhà bên cạnh bạn, trông anh ấy lại tẻ ngắt 
như vậy, tại sao bạn không thích chơi đùa với anh ây, chạy đi đâu 
đỏ với anh ấy, nói với anh ấy những chuyện vặt vãnh đáng yêu? 

Người thay đổi bạn đời luôn luôn, thưởng là người suy nhược 
thần kinh. Ngưởi đó không thể không tìm cho ra các khuyết điểm 
ở người khác vì bản thân chị ta (anh ta) lại tin rằng mình không 
có một khuyết điểm gì. Điều lý thú là những người thay đổi bạn 
đời luôn, thường tự coi mình là rất đúng đắn, rất trung thực với 
bản thân và mọi người, rất cao thượng. Họ cam đoan rằng họ 
“không cần gì hết” của phía bên kia, mặc dù thật ra điều họ bực 
tức nhất là họ không nhận được của phía bên kia những thứ họ 
vẫn hy vọng nhận được. 

Nếu không được “điều trị” kịp thời, căn bệnh ấy sẽ trở thành 
mãn tính. Những người đầu tiên theo đạo Kitô đã hiểu như vậy, 
cho nên họ kiên quyết phản đối bất kỷ cuộc ly hôn nào. Họ coi ly 
hôn là cái cớ để ngoại tình và cho rằng chẳng những người ly hôn 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
mà cả người ấy lẫy ai đã ly hôn, đều cũng đễ ngoại tình. 

Bi kịch của nhiều cuộc hôn nhân lặp lại không thành công là 
ở chỗ bài học trước kia được chuyển nguyên xi sang các mỗi quan 
hệ mới, mặc dù rõ ràng cách xử sự lần trước đã tỏ ra không thích 
hợp, không chấp nhận được, và do vậy là không bình thường. 

Ngưởi đàn ông chậm phất triển về mặt xúc cảm thường non 
đại và thiểu tự lập trong quan hệ với phụ nữ. Phụ nữ chỉ hấp dẫn 
anh ta chừng nào còn biểu lộ sự quan tâm tới anh ta và che chắn 
cho anh ta khỏi bị những tác động bên ngoài không thuận lợi. 
Chỉ cần mối quan tâm và sự che chắn ấy giảm đi (ví dụ do sinh 
con nên người vợ phải tập trung chăm sóc con) là người đàn ông 
liền chán vợ và rốt cuộc bỏ vợ. Trong mỗi quen biết mới, anh ta 
lại tìm kiếm sự quan tâm như thế đối với anh ta như đối với một 
đứa trẻ vậy, anh ta lại cố sao cho được che chẵn khỏi tác động 
của môi trường bên ngoài và câu chuyện lại lặp lại y như lần hôn 
nhân trước. 

Sự việc cũng diễn ra tương tự khi người đàn ông hách dịch 
chọn một người bạn đởi quy thuận. Chỉ cần vợ tỏ rõ ý chí, là 
người đàn ông ấy đã có cảm giác vợ hạ thấp uy tín của anh ta, 
anh ta liền đi tìm một người bạn đời ngoan ngoãn khác. Nếu 
chuyện tương tự xảy ra một lần, hai lần, thì không có gì bảo đảm 
sau này người đàn ông đó sẽ xây dựng được một cuộc hôn nhân 
hài hoả. Tuy nhiên, nếu lập tức thi hành những biện pháp sửa 
chữa một người đàn ông như thể, thì có hy vọng gia đình sẽ vững 
bền. Làm cách nào để đạt được như vậy? Khá đơn giản: bạn hãy 
cố làm cho anh ta nghĩ rằng anh ta thông thái, chứ không phải là 
ngang bướng, và bạn hãy làm việc đó hoàn toàn nghiêm túc, 
không một chút mỉa mai mà với lòng thương yêu. Chắng bao lâu, 
bạn dễ dàng thấy rõ rằng thay cho tính gai ngạnh không có lý do 
của chẳng bạn sẽ là sự chín chắn, anh ta sẽ bàn bạc với bạn như 
với một người hiểu rõ anh ta nhất. Chỏng bạn sẽ trở nên đáng yêu 


Hôn nhân |EEB 


và hấp dẫn. Con người ta thưởng thích đóng vai trò nào mình dễ 
chịu nhất. Hãy trao cho chồng bạn một vai anh hủng đượm màu 
lãng mạn. Bằng cách đó, bạn sẽ giải thoát anh ta khỏi những 
khuôn mòn của cách xử sự trước đây _ cần trở anh ta. Bạn sẽ 
giúp anh ta bứt ra khỏi cái 9N luẩn quẩn những khuynh hướng 
loạn thần kinh. 


“Không hợp tính nết” 


Nguyên nhân phổ biển nhất đẫn đến ly dị là viện cớ không, 
hợp tính nết. Nhưng không nguyên nhân nào gây lục đục trong 
gia đình bằng sự tin chắc rằng tất cả đều là do vợ chồng không 
hợp tính nết. Nếu bạn nghe nói có cuộc hôn nhân nào tan vỡ chỉ 
vì hai bên “không hợp tính nết”, thì bạn có thể tin rằng trong hôn 
nhân, hai vợ chồng họ chỉ làm có mỗi việc là người nọ tìm khuyết 
điểm của người kia, chứ không tìm ở chính mình. 

Hôn nhân hạnh phúc hay không, rất ít phụ thuộc vào tính nết 
hai người. Có thể dẫn tới hàng nghìn ví dụ cho thấy cuộc hôn 
nhân giữa hai người tính nết giống nhau rất hạnh phúc, và hàng 
nghìn cuộc hôn nhân không kém phần hạnh phúc giữa những 
người tính nết đối lập hắn nhau. “Khó tính” cũng như “dễ tính” 
là những khái niệm hết sức tương đối. Điều không thể chịu được 
trong tính nết người này, đối với người kia lại có thể chịu được. 
Và hơn nữa, tính nết đó hoàn toàn chấp nhận được với tất cả 
những người khác ở xung quanh. Vẫn đề không phải ở chỗ tính 
nết chồng bạn khó hay dễ, mềm mại hay cứng cỏi, vấn đề là ở 
tính nữ của bạn, ở mức độ chan hoà của bạn, ở khả năng thích 
ứng mà chúng tôi đã nói ở trên. 


Thật vậy, chẳng lẽ không phải lỗi của chúng ta nếu người 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


chồng vốn quan tâm đến ta nay trở thành một người thô lỗ? 
Chẳng lẽ chúng ta không có lỗi gì trong chuyện anh ấy đâm ra cờ 
bạc, rượu chè, bể bịch? Bạn hãy tự hỏi xem: tại sao chồng bạn, 
mới hôm qua còn bồn chỗn khi bạn không đến nơi hẹn, nay tối 
nảø cũng ngôi rượu chè với bạn bè, bắt bổ với các cô khác? Câu 
trả lời rất giản đị thôi: ở nhà, anh â ẫy cứ phải nghe bạn quát tháo, 
cằn nhẵn rằng bạn “mệt bã.ngưởi” (xin nói rằng người mệt thực 
sự thì không bao giờ kêu ca là mệt, vì còn sức đâu mà kêu). Hoặc 
bạn ghen ty với hàng xóm láng giềng vì họ đã có ô tô và mủa hè 
nào họ cũng ra biển nghỉ mát, còn bạn thì chỉ ra được nhà bà cô 
ở ngoại thành là cùng. 

Nếu tìm hiểu sâu hơn một chút, thì có thể thấy rằng bạn luôn 
luôn phụ thuộc vào mẹ bạn như hồi còn trẻ con, mẹ bạn làm hộ - 
bạn tất cả mọi việc, một mình bà quản lý gia đình, không để bạn 
nấu ăn, giải quyết thay bạn tất cả mọi vấn đề, kể cả vấn đề chọn 
chổng, cách xử sự với chồng để chồng “khỏi ngồi lên đầu bạn”. 
Chúng tôi còn có thể äói sâu hơn nữa, đụng chạm tới tận ngọn 
nguồn sự hình thành tính cách của bạn nhưng chúng tôi nghĩ rằng 
những điều vừa nói cũng đã đủ để tìm nguyên nhân gây ra những 
thay đổi trong cách xử sự của chồng bạn: không phải anh ấy mà 
ở bạn (chúng tôi cho rằng sẽ là thừa nêu nhắc bạn như sau: bạn 
đòi hỏi cao đối với chồng bạn thê nào, thì bạn cũng hãy đòi hỏi 
cao đối với bản thân bạn như thể và tình hình trong gia đình phụ 
thuộc vào cách xử sự của vợ nhiều hơn chồng) 

Bạn hãy học cách tự nhìn nhận bản thân không những “từ 
bên trong”, mà còn nhìn bằng con mắt của chồng bạn. Khi đó, 
bạn sẽ phát hiện thêm nhiều điêu mà chính bạn cũng sẵn lòng từ 
bỏ vì tình yêu của bạn, vì hạnh phúc của gia đình bạn. 


Hôn nhân JEBB 
Các con sô về ly hôn 


Các vụ ly hôn càng ngày cảng tạo nên một vấn đề xã hội 
nghiêm trọng lớn khiến chúng ta phải lo lắng. Có con hay không 
có con cũng không ảnh hưởng tới chuyện ly hôn mặc dù mới đây, 
trẻ con cỏn ngăn cản bố mẹ ly hôn. Một trong những nguyên 
nhân gây ra tình hình trên là phụ nữ ngày cảng ít phụ thuộc kinh 
tế vào đản ông. 

Các cô vợ trẻ đặc biệt cấp tiễn trong vấn đề ly hôn. Điều đó 
cũng để hiểu: tự do hơn, mức sông cao hơn, cộng với những quan 
hệ vợ chồng còn chưa vững chắc đã khiến họ dễ dàng phá bỏ hôn 
nhân. Những cuộc điều tra do chúng tôi tiền hành đã phát hiện ra 
những nhân tổ sau đây làm tăng số vụ ly hôn. 

- Kém thích ứng; 

- Ít hiểu chồng và không biết rộng lượng đối với cách xử sự 
và nhu cầu của anh ta; 

- Không muốn chịu đựng khó khăn; 

- Một phía quá hách dịch; 

- Không hoà hợp tình dục. 

Lân sóng ly hôn mạnh mẽ đầu tiên là vào năm thứ ba sau 
khi kết hôn, chứ không vào năm thử tám như trước đây. Xác suất 
ly hôn cao nều chồng hơn vợ quá 10 tuổi, hoặc ít tuổi hơn vợ và 
trình độ học vẫn thấp hơn hẳn so với vợ. Sự đảm bảo về vật chất 
của gia đình cũng làm tăng số vụ ly hôn. Thu nhập gia đình càng 
cao, hai vợ chồng càng hay ly hôn. Mức bảo đảm vật chất cao 
khiến các quan hệ qua lại trong gia đình dân chủ hơn, nhưng 
cũng chính nó lại làm yếu sợi dây ràng buộc gia đình, Ngoài ra, 
khi vật chất đầy đủ thì nhu cầu cũng tăng lên, nhiều khi tăng quá 
cả khả năng thực tế. Ở các gia đình đầy đủ vật chất, thường có 


:Bách khoa phụ nữ trẻ 


tình trạng mắt cân đối giữa các nhu cầu tâm lý, xúc cảm và tình 
dục của hai phía. 

Như các cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngày nay sự 
không hoà hợp tình dục trở thành nguyên nhân quan trọng hơn 
nhiều khiển gia đình tan vỡ. Nhưng không thể xét sự không thoả 
mãn tình dục tách rời khỏi các vẫn đề khác của gia đình trẻ chẳng 
hạn ngày nảo cũng cãi nhau. Không bên nào dung thứ bên nào mà 
cứ thủ địch công khai, thì khó mà hài hoà tình dục. Vấn đề không 
chung thuỷ cũng vậy. Chúng ta chưa rõ sự phản bội là nguyên 
nhân “ cập một” hay “cấp hai” gây ra các vụ ly hôn, nhưng chúng 
ta biết rằng trước khi ly hôn, hai bên thường cãi nhau, không muốn 
hiểu nhau, tạo ra những vụ om sòm thật đáng sợ. 


Không thoã mãn tình dục là nguyên nhân quan trọng trong 
việc làm tan vỡ hôn nhân lần đầu. Số vụ ly hôn sau cuộc hôn 
nhân lần thứ hai hoặc thứ ba thường xuyên tăng lên. Trong số đó 
nhiều người không thể sống hoà hợp trong một cuộc hôn nhân 
sau này. Có thể nói đó là những người mang sẵn một tính nết 
chuyên dẫn tới ly hôn. 

Ảnh hưởng của những nguyên nhân kể trên đối với tình trạng 
tăng số vụ ly hôn không phải là “đơn nghĩa”, khi chúng nổi lên 
dưới dạng “thuần khiết", mà thường hoà quyện với các nguyên 
nhân khác. Nghiên cứu kỹ tất cả các nguyên nhân và mối liên hệ 
qua lại của chúng dẫn đến tình trạng hai vợ chẳng không hoà hợp 
nhau, rồi ly hôn, là một việc rất quan trọng. Trên cơ sở hiểu biết 
sâu sắc các nguyên nhân ấy, chúng ta có thể đổi khác hoạt động 
giáo dục và phổ biến kiến thức, bao quát toàn bộ những vấn đề 
liên quan đến cuộc sống vợ chồng. Chúng tôi muốn tin rằng hoạt 
động ấy sẽ hạ dần số phần trăm ly hôn đang khá cao hiện nay. 


Hôn nhân |EMI 
V CON CÁI VÀ HAI BỒ MẸ ĐÃ LY HÔN 


“Đứng giữa hai hoả lực” 


Người ta không ly hôn một cách đột ngột. Trước đó là những 
cuộc cãi nhau, Xung đột giết chết tình cảm một cách từ từ: nhưng 
chắc chắn. Nhiều khi một bên đã định ly hôn mà bên kia vẫn yêu. 
Nhưng nêu không chế ngự được bản thân, vợ chồng vẫn tiếp tục 
cãi cọ, tiếp tục xung đột nhau, thì ly hôn là không tránh khỏi. 

Người đau khổ hơn cá trong chuyện này là con cái. Đứa trẻ 
không thể hiểu được tại sao bố mẹ cãi nhau, tại sao mẹ lúc nào , 
cũng khóc còn bố lúc nào cũng cáu kinh. Theo bản năng, cô giữ 
lòng tin vào cuộc đời mà cả hai bố mẹ là hiện tiên, nó chạy rồi 
lên giữa họ, lúc đứng về phía bên này lúc đứng về phía bên kia, 
nó không thể nhận thức được rằng bố mẹ nó không cỏn yêu nhau 
nữa. Điều đó trải với toàn bộ quan niệm của đứa con về thê BIỚI: 
thế giới bất đầu sụp đổ trong ý thức nó! Và khi nó thây mọi cố 
gắng hoà giải bố mẹ đều không ăn thua, nó liền lẩn trồn các cuộc 
cãi nhau. Nếu có phỏng riêng, nó đóng chặt cửa ngồi trong 
phòng. Hoặc nó chạy ra đường, nhưng cả ở ngoài nó cũng không 
thấy ăn thua. Nó trở nên gây gổ. Chẳng có lý do gì cụ thể nó cũng 
chửi bạn, đánh bạn. Nó học hành ngày càng kém. Một số đứa 
đâm ra nói lắp hoặc đái dầm, hoặc có dấu hiệu suy nhược thần 
kinh. Nếu con một lại càng gay go, vì nó chẳng có ai để chia xẻ, 
để trút ra ngoài nỗi lo sợ. 

Nhiều ông bố, bà mẹ cho rằng đứa trẻ còn chưa hiểu gì, nên 
vẫn cãi nhau, chửi nhau trước mặt nó. Đó là hiểu rất sai. Chúng 
tôi đám cam đoan với bạn rằng ngay đứa trẻ còn bú mẹ cũng cảm 

-thấy và hiểu xúc cảm của mẹ theo cách mẹ cho nó bú, và sự lo 
lắng của mẹ lập tức truyền sang nó. 


EEB lBách khoa phụ nữ trẻ 


Lại có ông bố, bả mẹ cho rằng bọn trẻ hiểu tất cả, bởi vậy 
họ không chỉ cãi nhau hai người, mà cỏn lôi cả đứa trẻ vào, bảo 
nó hãy xem bố “đếu” thế nào, mẹ nó “tổi” thế nào. “Phương 
pháp” đó cũng không hứa hẹn điều gì tốt lành cho trẻ, khi nó 
tràn trễ yêu cuộc sống và đối với nó, tất cả đều đẹp để. Theo số 
liệu thu thập được, gần 70% trẻ em chữa ở bệnh viện thần kinh 
là những em đã trải qua, sự tan vỡ gia đình hồi các em chưa đầy 
hai tuổi. 

Bản chất trẻ con là luôn nghĩ rằng chúng có cả bố, cả mẹ. 
Mắt một người là một bi kịch riêng của chúng, sự sụp đổ của một 
chỉnh thể toàn vẹn mà chúng đã tửng có. Trong khi đó, đáng lẽ 
phái làm con yên lòng, khôi phục lại lòng tin của nó đối với 
mình, ông bố, bà mẹ mỗi người riêng biệt lại bảo là mình tốt thế 
nào, mình yêu, nó thế nào, còn người kia thì xấu Ta Sao, ghét nó 
ra sao. Dù muốn hay không, đứa trẻ cũng lẵng nghe. cả bố cả me, 
nó bắt đầu giả dối, lúc đứng về phía mẹ, lúc đứng về phía bộ, rồi 
nó quen tố giác để cầu lợi. Tệ hại hơn nữa là đứa trẻ cho rằng nó 
hành động như vây vì những động cơ tốt đẹp, vì quan niệm của 
bản thân nó về điều thiện và điều ác, nhưng thật ra sự phát triển 
đạo đức của nó lại bị méo mó một cách thô bạo, và sẽ ảnh hưởng 
rất xấu đến nó sau này. 

Ít ông bố bà mẹ nào lại đủ đãng cảm thừa nhận với đứa trẻ 
rằng mình là nguyên nhân gây tan vỡ gia đình. Lý do phổ biến 
nhất được đưa ra phiên toà xét xử ly hôn là ông bố đã có một phụ 
nữ khác, còn bà mẹ đã có một người đàn ô ông khác. Cặp vợ chồng 
xin ly hôn rất khó chấp nhận ý kiến nói rằng đó không phải là 
nguyên nhân, mà là hậu quả những lục đục trong gia đình, những 
lục đục này nây sinh không phải hôm nay và càng không phải 
hôm qua. Công nhận như vậy có nghĩa là công nhận lỗi của mình 
trong sự việc xảy ra, mà không al muốn thế. Sẽ dễ dàng hơn nếu 
buộc tội người kia, và lây đứa con ra làm nhân chứng? Còn đứa 


TS 


trẻ, rối tung rồi mù trong những cách đánh giá đầy mâu thuẫn, nó 
lạc lối và bắt đầu ghét tất cả những người khác giới. 

Các liên hệ xúc cảm sau này của bọn trẻ, tâm hồn nó phong 
phú hay nghèo nàn phụ thuộc trực tiếp vào kinh nghiệm ban đầu 
nó thu nhận được trong g1a đình. Bởi vậy, đôi vợ chồng đã quyết 
định ly hôn sẽ hành động đúng nêu họ đưa đứa trẻ ra khỏi chỗ 
“giữa hai hoả lực” và tự giải quyết với nhau những vẫn đề liên 
quan đến thủ tục ly hôn. 


Con đường đi của con cái 
là do bô mẹ vạch ra 


Nghiên cứu kỹ các vụ ly hôn ta phát hiện ra giống nhau kỳ 
lạ giữa số phận những đôi đang ly hôn với số phận bố mẹ họ. Số 
phận bồ mẹ được lặp đi lặp lại trong số phận con cái đến là khớp? 
Cứ như là một số người “vận rủi” và truyền cho con cái họ vậy. 

Nhưng không có gì “thần bí” ở đây cả, mà chẳng qua chỉ là 
kinh nghiệm đáng buồn của bố mẹ được con cái “học tập” đó thôi. 
Xin dẫn một ví đụ: ông bố bà mẹ kiện nhau dành đứa con. Khi điều 
tra ra thì hoá ra từ nhỏ, đứa trẻ đã ở với bà, nó không trông thấy bố, 
cũng chẳng trông thấy mẹ, mặc dù bố mẹ nó sống ngay gần kẻ. 
Người mẹ không sắp xếp đúng đắn công việc trong một ngày, lúc 
nào chị ta cũng kêu thiêu thời gian và có đến thăm con khoảng một 
tháng một lần. Cuộc điều tra tiếp theo cho thấy rằng tất nhiên người 
mẹ có thể đến thấm con nhiều hơn, nhưng khó khăn vì mối quan 
hệ căng, thẳng giữa chị và mẹ chồng (con chị ở với bà nội). Chánh 
án bèn yêu cầu chị kể về tuổi ấu thơ của chị. Thì ra hồi nhỏ, hàng 
tháng trời chị cũng không gặp mẹ vì chị ở với bà. Liệu chúng tôi 
có cần bình luận một sự trùng hợp “định mệnh” như thể? 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Xin dẫn một ví dụ nữa. Một người đàn ông trung niên đệ đơn 
ly dị với lý đo là “không hợp tính nết”, Không có nguyên nhân 
nảo khác để ly dị: con gái họ đã lớn, họ đầy đủ về vật chất. Chánh 
án yêu cầu người đàn ô ông kể về thời kỳ ông ta bằng tuổi con gái 
ông hiện giờ. Thì ra đúng thởi gian đó, bố ông ta rời bỏ gia đình, 
khiến ông ta (còn ở tuổi thiếu niên) rất đau khổ. 


Vậy đã có những thay đổi gì xảy ra trong tính cách cậu thiếu 
niên ấy, điều gì về sau này đã khiến ông ta không thể tiếp tục 
chung sống với vợ? Thì ra ông ta rất dễ thân với mỌI người (khác 
với bố ông ta), thì ra ông ta rất nhanh chóng có cảm tình nông 
nhiệt với họ, nhưng chỉ cần ai làm điều gì trái ý ông ta, là cảm 
tình của ông ta lập tức biến thành mối căm ghét, thất vọng, hoặc ' 
ít nhất cũng là sự dừng dưng. Tính nết như thế phải nói là khó, dù 
người vợ tế nhị mấy cũng chắc gì đã chiều nổi, nhưng chúng tôi 
tự hỏi: mươi mười lăm năm nữa, liệu con gái ông ta có xử SỰ VỚI 
chồng cô như ô Ông ta hôm nay Không? 


Có thể nói gần chắc chắn rằng khi lấy chồng, cô gái ấy sẽ 
không rộng Jjượng với những thói quen nào của chồng không liên 
quan trực tiếp đến lợi ích của gia đình, Cô sẽ rất khó chịu mỗi khi 
anh đi làm về muộn, cô sẽ nghi ngờ anh phản bội mà thực ra anh 
không có. Cuộc sống với người vợ như thể đúng là không chịu 
nổi. Và chúng tôi thấy không có gì bảo đảm anh sẽ không đến với 
một người phụ nữ khác trong một địp nào đó, còn vợ anh sẽ đệ 
đơn xin ly hôn mà không hề suy nghĩ câu hỏi sau đây: con trai và 
con gái của cô sẽ sống thế nào? 


Có ý kiến cho rằng trẻ con cần một sự hoà thuận tôi tệ hơn 
là cần sự bất hoà tốt lành, nói cách khác gia đình tôi tệ một cách 
hình thức thì vẫn hơn ly dị. Chúng tôi không thể tán thành quan 
điểm đó. Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh hoà thuận tôi tệ 
sẽ sợ hãi trước việc xây dựng gia đình riêng. Theo quan niệm của 
chúng, hôn nhân không phải là mỗi gắn kết tự nguyện của hai con 


Hôn nhân |EEN 


ngưởi yêu nhau, mả là cái gông, khi đã,đeo vào sẽ không thể 
thoát ra được nữa. Rồi chúng còn sợ sẽ có những đứa con chứng 
kiến nỗi đau khổ của chúng. Tức là như chúng ta thấy, cả trong 
trường hợp này con cái cũng lặp lại số phận của cha mẹ mình. 


Quá trình ly hôn và đứa con: 


Quá trình ly hôn ít khí bắt đầu và kết thúc trong vòng một 
ngày. Nó thường kéo dài hàng tuần, có khi hàng tháng, nhất là khi 
ông bố bà mẹ chưa thể thoả thuận về con cái và phân chia tài sản. 
Quá trình càng dài, càng nhiều người can dự vào số phận đứa trẻ, 
sẽ có những lúc ai đó tô ra tức giận và căm ghét, ông bố, bà mẹ 
chỉ chịu ảnh hưởng của các xúc cảm riêng, họ không cất công 
chọn lời lẽ để nói vệ nhau, họ buộc cho nhau đủ các tội lỗi chết 
người, và sự việc đó diễn ra trước mặt đứa trẻ. Nào là “Hãy để cho 
thằng bé biết bố nó đê tiện thế nào!” hoặc “Hãy để cho thằng bé 
biết nó sống với một người mẹ thế nào!” 

Những cuộc tranh cãi trước toà về con cái chứng tỏ về thực 
chất bố mẹ chúng thờ ơ với số phận những đứa con họ đứt ruột 
đẻ ra như thế nào. Họ mù quáng bởi căm thủ nhau, lăng mạ 
nhau. Họ sẵn sàng nhắn người kia xuống bùn. Họ biết rõ rằng 
lời nói và hành động của họ ở toà sẽ không bị trừng phạt về hình 
sự. Nhưng nếu bố mẹ không bị trừng phạt gì, thì con cái họ lại 
bị trừng phạt, và bị rất tàn nhẫn? Chúng được đưa tới toà để làm 
chứng chống lại bố hoặc mẹ chúng. Chúng được biết các tài liệu 
của toà án, chúng được biết những chỉ tiết “kín” của cuộc sống 
bố mẹ chúng. Nhưng may sao quá trình ly hôn đau khổ rồi cũng 
tủi lại phía sau, trong bố mẹ không có một người “thắng” và một 
người “thua”, thực tiễn cho thấy người này đã chuẩn bị sẵn để 
đón lấy thất bại rồi. Còn đứa trẻ chẳng chuẩn bị sẵn để đón lấy 


E [Bách khoa phụ nữ trẻ 

gì cả, thì sao? Nhiều người nói rằng những đứa trẻ đã trải qua 
quá trình ly hôn của bố mẹ đều trở nên “không thể nhận ra 
được”. Thật vậy, chúng đã trải qua chuyệa khủng khiếp nhất - 
xấu hổ vì bố mẹ. Cảm giác xấu hể thiêu đốt mà chúng không thể 
đè bẹp đi được ấy (đứa trẻ càng lớn, nó càng hổ thẹn hơn) sẽ có 
hình dạng của những hành động thiểu suy nghĩ nhất. Không 
thiểu trường hợp đứa trẻ gây gổ với các bạn khác cùng giới, 
cùng lứa tuổi, nó có thể xúc phạm, thậm chí đánh các bạn, và khi 
lớn lên, nó lăng mạ và xúc phạm người xung quanh, sẵn sàng 
đánh bất cứ ai, dù đó là một người già nua, chỉ vì ngưởi đó 
không tìm được cho nó vài điều thuốc lá. Rất nhiều những đứa 
trẻ như thế sớm muộn cũng vào viện thần kinh hoặc vào ghế bị 
cáo. Các ông bố bà mẹ ngạc nhiên: sao lại có thể xảy ra như vậy.. 
Họ lại tìm kiếm kẻ có lỗi, buộc tội nhà trường, đường phố, bạn 
bè xấu, nhưng nếu lúc ấy có ai nhắc họ nhớ tới những cảnh diễn 
ra trước mắt đứa bé ở toà án, họ sẽ bảo: có đính dáng gì đến 
chuyện nảy! ; 

Nhưng chính là sự việc ấy và trước hết là sự việc ấy, mặc dủ 
xây ra đã lâu và các ông bố bà mẹ đã quên mất rồi (thiếu gì 
chuyện người ta gây cho nhau lúc nóng nảy, có ai lại cứ nhớ mãi 
suốt đởi?). Sư trừng phạt mà hồi ấy ông bố bà mẹ may mắn tránh 
được bây giờ đã giáng xuống đầu đứa con. 

Có thể phân tích cặn kẽ nhiều ví dụ chứng tỏ nguyên nhân gây 
ra sự phát triển xấu ở đứa trẻ bắt nguồn từ vụ ly hôn diễn ra trước 
mắt chúng. Có thể kể về những trường hợp mà mới thoạt nhìn, 
không liên quan trực tiếp với những øì bọn trẻ trông thấy và trải qua 
ở toà án. Nhưng đó chỉ là mới thoạt nhìn. Một vụ kiện ly hôn dù có 
điều khiển bằng bàn tay một quan toà giàu kinh nghiệm nhất 
thưởng cũng vẫn chỉ là cái van tuôn ra ngoài những thứ bùn bẩn 
tích tụ lâu ngày, và những nguyên tắc sống chủ yêu của đứa trẻ liên 
quan tới uy tín bố mẹ đều bị chết sặc trong vũng bùn bẩn ây. 


Hôn nhân |EBl 

Còn có thể nói tới những uy tín nào khác nữa, nêu đứa trẻ đã 
không còn tôn trọng bố mẹ đẻ của nó? Còn có thể nghĩ tới một 
sự tôn trọng nào đối với người xung quanh, nếu đứa trẻ lúc nào 
cũng nghe mẹ bảo: “Bố mày là một thằng đê tiện, hắn lây đi của 
mày tất cả, hắn huỷ hoại hạnh phúc của mày”. Uy tín bị sụp đổ 
của bố mẹ kéo luôn tất cả các uy tín khác của thầy cô giáo, hiệu 
trưởng, quản đốc phân xưởng, nơi lớn lên đứa trẻ đến làm việc, 
nói chung là uy tín của tất cả người lớn chứ đừng nói tới những 
người cùng lứa tuổi. Đứa trẻ mắt lòng tin vào bố mẹ, không công 
nhận một chuẩn mực và quy tắc nào trong cuộc sống, như thê vẫn 
ít, nó còn coi bất kỳ sự cắm đoán nảo cũng là vi phạm cá nhân 
của nó, cũng đe doa sự tôn trọng của nó đối với bản thân nó - sự 
tôn trọng duy nhất nó còn gìn giữ bởi đó là bảo đảm cho cảm giác 
tự tin của nó. Nếu mất nốt cả cái “bến cảng” cuối cùng này, nó sẽ 
ra sao? Cuối cùng, nhân cách nó sẽ suy thoái. 

Tất nhiên chúng tôi không muốn bạn nghĩ chúng tôi khẳng 
định rằng bắt kỳ vụ lý hôn nào diễn ra trước mắt đứa trẻ cũng đều 
sẽ biến nó thành tội phạm sau này. Nhiều trưởng hợp nó lớn lên 
thành một người hoàn toàn bình thường. Nhưng đó là ngoại lệ 
chứ không phải quy luật. Còn thông thường, sau khi chứng kiếu 
vụ ly hôn của bố mẹ, nó xa lánh mọi người, nó học kém, mặc dù 
không phải nó không có năng lực, các thầy cô giáo thường phàn 
nàn nó lơ đãng và thụ động, bố mẹ nó cũng nhận thấy họ nói với 
nó mà nó không nghe thấy, nó có thể ngồi hàng giở trân trân nhìn 
vào một điểm bằng một cái nhìn hở hững. Một đứa trẻ lớn lên 
trong khung cảnh thường xuyên có những vụ om sòm và những 
biểu hiện tàn nhẫn, có thể sẽ quen với những cái đỏ, trở nên 
nghèo nàn xúc cảm, chẳng hề động tâm trước những vui sướng 
và nhất là những đau khổ của người khác. 


(Bách khoa phụ nữ trẻ 
Sau khi ly hôn 


Chúng tôi nghĩ rằng những điều vừa nói ở trên cũng đủ để 
những ông bố bà mẹ định ly hôn thấy rõ không nên chỉ nghĩ đến 
mình, mà phải nghĩ tới cả tương lai con cái. Những hành động 
đúng là những người không để con cái biết chuyên bất hoà, 
không dùng đứa trẻ làm công cụ tắn công và tự vệ. Bà quyết định 
ly dị chồng? Vậy bạn hãy giải thích cho đứa trẻ: bố mẹ không thể 
thay đổi gì được, như vậy sẽ tốt hơn cả cho bố mẹ, cả cho con. 
Hãy làm cho đứa trẻ hiểu rằng cả hai bạn vẫn yêu nó như trước, 
nó không bị mắt ai vì vụ ly hôn này. Hãy làm nó tin như vậy, hãy 
cùng nhau đặt kê hoạch cả hai người cùng chăm sóc con như thế 
nào và thực hiện thật đúng kế hoạch ấy. Đứa trẻ không tin các lời „ 
hứa của bạn, nếu những lời hứa ấy không được củng cố bằng việc 
làm. Nó sợ mắt mát, sợ cô đơn, hàng ngày nó sẽ kiểm tra xem bạn 
có giữ đúng lời hứa không và sẽ nghiêm khắc phán xét bạn chẳng 
những về những việc bạn làm cho nó mà cả về những việc bạn 
không làm cho nó. Hãy cố gắng đừng làm con bạn thất vọng, khi 
đó, nó có thể làm tất cả những gì nó có thể làm để bạn khỏi thật 
vọng về nó. 


Cách giải thích cho đứa trẻ: Tại sao? 


Các câu hỏi: ai có lỗi trong sự việc Xảy ra, tại SAO chuyện 
như thế lại có thể xảy ra? - sẽ lại được đặt ra trong gia đình đã 
tan vỡ. Phải trả lời những câu hỏi ấy, nhưng trả lời sao cho vừa 
sức hiểu của đứa trẻ, không đi sâu vào những chi tiết chỉ liên 
- quan đến người lớn. Trẻ con không hấp thụ được những lời giải 
thích dài dòng, và nếu bạn kể tí mỉ cho nó nghe tại sao bạn ly 


Hôn nhân |EEB 


hôn với chẳng, một giờ sau nó lại hỏi: tại sạo?... Bạn chớ đổ lỗi 
hết cho chồng, dù bạn rất ghét anh ta, bạn hãy nói rằng cả bạn 
cũng có lỗi. Nếu bạn không tìm ra lời lẽ thích hợp để trả lời, bạn 
hãy giải thích nguyên nhân gia đình tan vỡ bằng ví dụ lấy trong 
đời sông động vật. Bạn hãy nói rằng không thể bắt con thỏ sống 
chung với con chim hót, vì một con không biết bay và leo lên tổ, 
còn con kia cứ chạy khắp cánh đồng tìm bắp cải ăn. Nếu đứa trẻ 
đã hơi lớn, bạn có thể nói: “Mẹ và bố là những người hoàn toàn 
khác nhau, cả hai bố mẹ đều có lỗi là không thích ứng được với 
nhau. Con hãy tha thứ cho bố mẹ điều đó, nhưng hỏi ây chính 
bố mẹ cũng chưa biết được rằng bố mẹ không thể chung sống 
được”. Với đứa trẻ đã đi học, bạn có thể giải thích bằng nguyên - 
nhân gây tan vỡ gia đình bằng một ví dụ gần gũi và dễ hiểu với 
nó: vì nhiều khi một em học sinh cổ gắng học bài nhưng khi bị 
gọi lên bảng nó quên bẵng tất cả những gì nó đã học thuộc. 
Trong gia đình cũng vậy: bạn đã cố gắng làm tất cả mọi việc đầu 
vào đấy, nhưng khi bạn hỏi, thì hoá ra bạn vẫn chưa nắm vững 
bài học lắm. Bạn hãy nói thêm rằng bây giờ điểm 2 bạn vừa bị 
sẽ buộc bạn phải có thái độ khác với các bài học, bạn lây làm 
tiếc về sự việc xảy ra và bạn sẽ cố găng chuẩn bị kỹ bài học sau 
để khi gọi lên bảng, bạn khỏi phải đỏ mặt. 


Sai lầm sau khi ly hôn 


Chỉ giải thích cho đứa trẻ hiểu tại sao bố mẹ nó chia tay nhau 
thì chưa đủ; phải làm thế nào để nó chấp nhận ý nghĩ là bây giờ 
cuộc sống của nó sẽ không hoàn toàn như xưa. Làm điều này 
phức tạp hơn bởi vì bây giờ chính bạn cũng phải thay đổi cuộc 
sống riêng tư của mình, chứ không chỉ thay đổi cuộc sống của 
con bạn. 


!Bách khoa phụ nữ trẻ 


Ở đây, những mối nguy hiểm nào đó có thể rình chờ các 
bậc cha mẹ? Nói cụ thể có hai mỗi nguy hiểm, chúng tôi xin nỏi 
cặn kẽ. ' 

Mỗi nguy hiểm thứ nhất. Ông bố bà mẹ, ngay, cả khi đã 
mấy năm rồi không thoả mãn về cuộc sống chung, vẫn thấy sự 
tan vỡ như một tràng sắm giữa bầu trời trong xanh. Phản ứng đó 
rất giỗng nỗi đau khổ của bọn trẻ do bồ mẹ ly hôn. Một người 
trong hai vợ chông thường hết sức có hòa giải, tự coi mình là 
người giàu lòng hy sinh, chỉ sống vì gia đình và con cát. Bà mẹ 
khóc lóc hoặc ông bố buôn rầu kêu gọi phía bên kia suy nghĩ lại, 
hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm ngay cả khi thấy mình không có lỗi 
gì, yêu cầu con cái thuyết phục “bố yêu quý” hoặc “mẹ yêu quý” 
ở lại. Tác động xúc cảm đối với phía bên kia, nhờ sự trợ giúp của 
đứa trẻ, có thể có những hình thức rất khác nhau, nhưng bản chất 
của sức ép ấy là có hại cho đứa trẻ trong bất kỳ trường hợp nào: 
nó buôn vì bố (hoặc mẹ) không yêu người kia nữa, và không yêu 
luôn cả chính nó. h 

Mắi nguy hiểm thứ bai. Ông bố hoặc bà mẹ cố làm cho đứa 
trẻ hiểu rằng nỗi bất hạnh của gia đình không phải do mình, mà 
do phía bên kia gây ra, vì vậy cố làm đứa trẻ căm ghét phía bên 
kia. Như vậy, phía l bên kia trở thành một “hung thần” chỉ có thể 
làm những điều xấu. Phản ứng của đứa trẻ như thế nào trước 
“phát biện” ấy, chúng tôi đã nói ở trên. 


Mối nguy hiểm thứ nhất chứa đựng nguy cơ gây ra tình trạng 
cả sau khi ly dị, bạn vẫn sẽ bồn chồn một thời gian dài, mà điều 
nảy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới con bạn. Nếu bạn cảm thấy trong 
các vụ xích mích với chồng (vợ), bạn đã đi quá xa, khiến con bạn 
có thể bị mỗi nguy hiểm thứ hai đe dọa, tốt nhất là bạn hãy cho 
đứa trẻ sống ở môi trưởng trung lập. Ngôi nhà của ông bà sẽ thích 
hợp trong trường hợp ở đó không ai kích động đứa trẻ hẳn thủ bố 
hoặc mẹ. Sau một thời gian, khi bạn đã vững tin ở sức mình và 


Hôn nhân | 
đã bình tĩnh chín chắn, bạn lại đón con về. 


Tiếc rằng không phải bao giở mọi chuyện cũng đơn giản như 
chúng tôi vừa nói, cả sau khi ly hôn nhiều ông bố bà mẹ vẫn tiếp 
tục đâu tranh giành đứa con. Ở đây chúng tôi không bàn tới 
những thủ đoạn không xứng đáng với người lớn mà họ dùng để 
chứng minh quyền của họ được nuôi dạy đứa trẻ: họ nhờ hàng 
xóm láng giềng viết thư, họ lây lời chứng nhận tốt ở nơi làm việc, 
họ viết đơn kiện đến các cấp xét xử khiến hổ sơ vụ án dày thêm. 
Kết quả thường là đứa trẻ bị lọt vào “giữa hai hoá lực”. Nói đúng 
ra, đây không phải chỉ là cuộc đầu tranh để giành đứa trẻ, mà chủ 
yếu là cuộc đấu tranh của hai lòng tự ái vẫn chưa châm dứt ở 
phòng xử án. Đại đa số con cái ở với mẹ, bởi vậy chúng ta sẽ chỉ 
xem xét tình huống này và phân tích những sai lâm điển hình khi- 
gia đình bị phân chia như vậy. 

Rất nhiều khi, sau vụ ly hôn người mẹ phải làm việc nhiều 
hơn, phải gánh chịu toàn bộ việc chăm sóc con và không có thời 
gian nghĩ tới bản thấn. Người bố thì không ai còn bắt lỗi được 
nữa: gập con một tuần một lần, góp tiền nuôi dưỡng một tháng 
một lần. Nhưng có thật là mọi chuyện xong rồi không? Chúng 
ta thử tìm hiểu xem. Dường như bây giờ người mẹ có tất cả các 
chủ bài trong day: đứa con sông với chị như chị muốn, căn nhà 
cũng thuộc về chị. Cho tới nay, cách xử sự của chồng chị rất 
rộng rãi, hiên ngang; anh không cần gì hết, anh để lại cho vợ nhả 
cửa, đỗ đạc, thậm chí không tranh giành con vì người mẹ đã sử 
dụng nó để gây áp lực xúc cảm đối với anh. Nhưng chỉ vài tháng 
đầu là như vậy, ít khi quá một năm. Tiếp đó người chồng bỗng 
đi đến kết luận là mình bị tước đoạt hết cả: con cái, nhà cửa, 
tháng tháng anh bị khẩu trừ một khoản lương, chễ lương còn lại, 
anh không biết sử đụng thế nào, vì anh phải mua sắm tất cả từ 
đầu. Thế là anh quên phắt mắt sự hiên ngang mới đây của mình, 
bắt đầu tiến hành một cuộc chiến tranh lâu dài, mệt mỏi với 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


người vợ cũ. Trong cuộc chiến tranh này không có và không thể 
có ngưởi chiến thắng, mà chỉ có những người đau khổ trong đó 
có cả đứa con. 

Cách giải quyết hợp lý nhất trong tình huống này là không 
để một cuộc chiến tranh như thế nổ ra. Vì lợi ích của những mối 
quan hệ bình thưởng giữa bố và con, cũng như vì lợi ích của 
lương tâm chính mình, người vợ lập tức phải phân chia tài sản 
chung một cách công bằng để người chồng cũ không cảm thấy 
mình bị mắt hết. 


Thời gian đầu sau. khi ly dị, nhiều khi đứa trẻ hỏa thuận với 
cả bai bố mẹ, nhưng rồi nó bỗng tuyên bố rằng nó không muốn 
gặp bố nữa. Chúng tôi cam đoan rằng đó không phải ý kiến của 
nó, mà là ý kiến của mẹ nó. Trong những trường hợp như vậy, 
người mẹ thường phản nàn rằng sau khi gặp bố về, đứa trẻ dễ 
cáu kỉnh, rằng người bố ảnh hưởng xấu đến nó. Cứ cho là như 
vậy tặc dù rất it khi như vậy). Trưởng hợp này, người mẹ phải 
xử sự thể nào? Ủng hộ đứa trẻ khi nó không muốn gặp bố? Xử 
sự như vậy quá đơn giản, nhất là hiện giờ sức mạnh ở phía người 
mẹ, chị dễ dàng chiến thắng người chẳng cũ. Nhưng đó là một 
chiến thắng ngang bằng: với thất bại, bởi vì tuy một thời gian dài 
không gặp bố, đứa trẻ vẫn không quên bố như người mẹ chờ đợi, 
mà nó lại ngày càng lý tưởng hóa hình ảnh bố. Điều này không 
có gì đáng ngạc nhiên, vì bạn không thể cho con bạn những gì 
nó yêu cầu - bạn không đủ sức lực, thời gian. Trong khi đó, đứa 
trẻ sẽ ngày càng có ý phê phán mẹ - thoạt đầu nó im lặng để khỏi 
bị mắt tình thương của mẹ, sau đó nó càng công khai biểu lộ nỗi 
bất bình. Bạn chưa RỊp tìm hiểu sự việc, thì nó lại đã hướng tới 
bố nó, bởi vì bố nó “có thể làm mọi điều” (mà quả thật anh ta 
có thể làm nhiều điều, vì những món quà đắt tiền một lần đễ 
đàng hơn ngày nào cũng phải suy nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì 
và mua thứ quần áo gì cho con để vừa rẻ tiền lại vừa thiết thực). 


Hôn ìn nhân |EEB 


Những ví dụ vừa dẫn chứng tỏ đứa trẻ rất cần cả bố, cả mẹ 
cho dù bố mẹ đã ly hôn. Bạn từng hỏi đứa trẻ xem nó có yêu mẹ 
không nêu nó ở với bạn, rồi trên cơ sở đó bắt nó vâng lời vô điều 
kiện. Tất nhiên nó yêu mẹ và sẵn sàng vâng lời mẹ trong mọi 
chuyện, ngay cả chuyện không gặp bố. Bạn hãy tưởng tượng tỉnh 
huống đột nhiên thay đổi, đứa trẻ không sống với mẹ, mà sống VỚI 
bố, người bố hỏi nó yêu ai hơn và đòi hỏi nó chỉ vâng lời bố trong 
mọi chuyện. Dĩ nhiên, đứa trẻ phải ' 'ưu tiên” người nó ở cùng và 
người nó phụ thuộc. Nhưng nên nhớ rằng một đứa trẻ không có 
điều kiện gặp bố (hoặc mẹ), không phải bao giờ cũng đồng nhất 
mình với người nuôi nắng và chăm sóc nó, nó có thể “xây dựng” 
cho nó một hình thức xử sự hai mặt, tức là ai thích thế nào thì nó 
xử sự thế ấy, và sử dụng quan hệ tốt với cả hai người để phục vụ : 
lợi ích riêng của nó. Mà từ sự giả vờ, đủ là giả vở một cách ngây 
thơ, cũng rất gần với lửa dối. 


Cuộc gặp với bố không nên chỉ diễn ra vào ngày thứ bảy 
hoặc chủ nhật và nhất thiết phải “ở đâu đó”. Đối với đứa trẻ, sẽ 
có lợi hơn nếu người bố về nhà vào giữa tuần lễ, giúp nó học hành 
hoặc đón nó về nhà mình ngủ. “Bế chủ nhật” - đó là một cái gì 
vụi đối với đứa trẻ, nó không bao giờ Hi: túc với người bố 
như thế. Việc người bố gặp con vào giữa tuần lễ sẽ cho phép 
người mẹ (nếu chị sống không có chồng) đành ngày đó cho bản 
thân; gặp bạn gái, đi xem phim hoặc xem triển lãm, làm một việc 
gì đó cho mình. 

Sự chăm sóc của người bố vô củng quan trọng, ông bà hay 
người ruột thịt khác đều không thể nào thay thế. Tự người mẹ tỗi 
dần dần cũng sẽ hiểu rằng sau khi gặp bố, đứa trẻ sẽ mãn nguyện, 
thấy chị vẫn giữ người bỗ cho nó. Sẽ rất tốt nếu một phân kỳ nghỉ 
hè nó ở với mẹ, cỏn một phân nó ở với bố. 5e rất tốt nêu người 
bố có thể tới thăm đứa trẻ nhiều hơn, khi nó ếm hoặc là chính mẹ 
nó yêu cầu vì cần đến uy tín của người đàn ông. Tất cả những cái 


|Bách-khoa phụ nữ trẻ 


đó sẽ có lợi cho sự phát triển bình thường của đứa trẻ, mà những 
gì có lợi cho đứa trẻ, ta đều không nên gạt bỏ. 


Đứa trẻ trong gia đình mới 


Người mẹ ly dị, nay sống với con, vẫn là một người mẹ đầy 
đủ quyền hạn như mọi người mẹ khác. Chị có thể có những thích 
thú riêng, say mê riêng, thậm chí chị có thể yêu ai đó. Tất cả 
những điều đó đều tự nhiên không cần nói thêm. Nhưng nêu đứng 
trên quan điểm đứa trẻ, thì trong tình huống nảy, có thể xuất hiện 
những khó khăn ta không thể không tính tới. 


Điều trước tiên: đừng nhỏi nhét cho đứa trẻ ý nghĩ Rgfối 
bố mới chính là ngưởi bố “thật”, cỏn người bố kia bây giờ nó 
không cần nữa. Không những nó cần người bố kia, mà nó cỏn 
cần trấn tĩnh lại sau những chắn động mà nó phải chịu khí bố 
mẹ chưa ly hôn. 


Nhiều khi người mẹ cô đơn lập tức lấy chồng ngay sau khi 
ly hôn để “trêu tức” người chồng trước, để chứng tỏ rằng chị vẫn 
có giá, vẫn có thể được người khác thích, được người khác yêu. 
Phải nói rằng những cuộc hôn nhân nóng vội, nhất là những cuộc 
hôn nhân để “trêu tức”, ít thành công. Có khi cuộc hôn nhân mới 
chỉ nhằm mục đích ngăn cản đứa trẻ thân thiết VỚI người vợ mới 
của chồng cũ. Nhưng sẽ vô củng sai lầm nếu người phụ nữ chưa 
kịp lấy chồng lần thứ hai đã định xử sự với người này y hệt như 
với người chồng thứ nhất, và thế là trong gia đình lại nảy sinh 
những chuyện om sỏm. 


Sự hình thành các mối quan hệ mới đòi hỏi một thời gian 
nhất định, ta chớ nên dồn ép. Lúc đầu, hãy để đứa trẻ và người 
chồng mới có quan hệ thân ái với nhau đã, đừng bắt nó gọt là 


Hôn nhân | 


“bế” vội, ở đây, sự tế nhị của người lớn rất quan trọng. Nhiều 
trường hợp người chồng mới làm địu bầu không khí gia đình và 
trở nên chỗ dựa vững chắc đối với đứa trẻ. Điều quan trọng không 
phải là quan hệ tin cậy giữa người chồng mới và con riêng có 
được thiết lập mau chóng không, mà điều quan trọng là có bền 
vững không. Nếu gia đình mới có thêm đứa trẻ nữa, thì đứa trẻ 
thứ nhất sẽ muốn nhanh nhanh trở thành thành viên đầy đủ quyền 
hạn của gia đình. 

Gia đình mới xây dựng nếu hoạt động bình thưởng có thể sửa 
chữa tốt nhiều sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên và tránh được 
cho đứa trẻ những chân động thần kinh do vụ ly đị gãy ra. 


PHẲN NĂM 


TRỞ THÀNH MẸ 


[. LÀM MẸ CỮŨNG LÀ MỘT CÔNG VIỆC 


Theo chúng tôi, chức năng chủ yếu trong đời sống xã hội là 
sinh đẻ. Bởi vậy, làm mẹ cũng là công việc cần thiết đối với một 
xã hội hoạt động bình thưởng, cũng như mọi việc khác. Người mẹ 
thực hiện một nhiệm vụ không gì thay thế được, và nếu không 
thực hiện tốt thì sẽ không gì đền bù lại được. 

Trên quan điểm đó, chúng ta hãy xem xét bản chất việc làm 
mẹ và mối quan hệ qua lại giữa người mẹ và đứa con. 


n ° S fc cán : Ấy 
Tình cảm đâu tiên của người mẹ 


Chúng tôi không nói lầm khi đặt tên mục này là: những tình 
cảm đâu tiên của người mẹ. Có ý kiến cho rằng những tình cảm 
mẫu tử đầu tiên đã có ở các em gái nhỏ khi chúng chơi búp bê. 
Chúng tôi không tán thành quan điểm đó, mặc dù chúng tôi công 
nhận trò chơi rất quan trọng đối với sự phát triển bình thường của 
đứa trẻ và chuẩn bị cho nó đón lấy cuộc sóng tự lập sau này. Giữa 
tình cảm của một bẻ gái chơi búp bê với tình cảm của một người 


Trở thánh mẹ | Eä 


mẹ đối với con là cả một vực thắm ngăn cách, giống như lòng 
“căm thủ” đối với “quân địch” khi các em trai chơi “đánh nhau”, 
so với lỏng căm thù của người lớn đối với kẻ địch thật đến xâm 
lược, giết chóc, tàn phá. 

Thêm nữa, trên quan điểm tâm lý, tình cảm của bé gái chơi 
búp bê và tình cảm của người mẹ trẻ đối với đứa con cũng không 
có gì chung. Nếu bé gái chơi búp bê bắt chước mẹ mình, thì 
người mẹ chăm sóc con động nhát mình với đứa con. Cái thai 
trong bụng mẹ nhiều tháng là một phần của cơ thể mẹ, không thể 
bị hình dung là tách rời người mẹ. Đứa trẻ ra đời cũng không thể 
lập tức tách rời người mẹ. Những lúc cho con bú, khi người mẹ 
ôm chặt tắm thân bé bỏng của đứa con vào lòng cũng chính lả 
tiếp tục sự thông nhất giữa mẹ và con vẫn có từ khi đứa con còn 
nằm trong bụng mẹ. : 

Chính từ sự thống nhất bên trong giữa người mẹ và đứa con 
mà ở phụ nữ nảy sinh những tình cảm đầu tiên chỉ người mẹ mới 
có, trong đó chủ yếu nhất là mối quan tâm đến đứa trẻ. Tình cảm 
này không phải là có ý thức như một số người nghĩ, mà là một 
tình cảm bản năng, tất cả các động vật đều có. 

Trong khi cho con bú, giữ gìn thân thể con sạch sẽ, ngưởi mẹ 
chẳng những thoả mãn nhu cầu của đứa trẻ, mà còn thoả mãn nhu 
cầu của bản thân mình. Bạn hãy quan sát một người mẹ đang 
chăm sóc con mà xem, bạn đễ dàng thấy chúng tôi có lý. Khi một 
người mẹ cho con bú, cảm thấy nguồn sữa trong người mình 
truyền dần sang đứa con, thì cảm giác ấy, cái gì có thể sánh được? 
Tiệp sau những tình cảm đầu tiên gắn kết người mẹ và đứa con 
nhiều phụ nữ có cảm giác mệt mỏi vì chẳng những chị phải chăm 
sóc con, mà chị vẫn tiếp tục phải làm vô vàn công việc trong nhà. 
Đó là một cảm giác tự nhiên không nên sợ nó, mặc dù nhiều phụ 
nữ không hiểu bản chất sự mệt mỏi ấy, lại bắt đầu cảm thấy khổ 
sở vì đứa con và vì sự cần thiết phải chăm sóc nó. Chúng tôi kêu 


E8] [Bách khoa phụ nữ trẻ 


gọi những người phụ nữ như thế chớ lẫn lộn hậu quả với nguyên 
nhân, đừng rơi vào một cực đoan khác; tiếc rằng cũng rất phổ 
biến: vừa cho cơn bú, đồng thời lại vừa chuẩn bị bài giảng, đọc 
các bản tóm tắt hoặc “nghỉ ngơi”" bằng cách xem truyền hình. Tất 
cả những cái đó có thể có hại chẳng những cho con, mà cho cả 
bạn. Đừng vội vã phá vỡ sự thống nhất thể xác và xúc cảm đang 
tổn tại giữa bạn và con bạn. Bạn hãy mỉm cười với con, nói 
chuyện với nó thế nào tùy bạn, bạn chỉ nựng con cũng rất tốt, chứ 
không cần phải nói thành lời lẽ rõ ràng của một người lớn. 
Chúng tôi không hiểu được những “phụ nữ trí thức” chọ rằng 
ngay từ những ngày đầu sau khi sinh nở đã phải nói với đứa trẻ 
bằng thứ ngôn ngữ bình thường, chứ không “nựng”. Đứa trẻ đâu 
có hiểu ý nghĩa những lời bạn nói, nó chỉ hiểu ngữ điệu của bạn, ' 
và tùy theo ngữ điệu ấy mà nó vui sướng cùng với bạn hay là sợ 
bạn. Nụ cười của bạn, tiếng nựng của bạn nói với đứa trẻ nhiều 
hơn nhiều về những tình cảm thực sự của bạn. Còn những lời giải 
thích chân thành nhất của bạn về tình yêu thương và sự dịu dàng 
_ bằng thứ “ngôn ngữ bình thường” sẽ chẳng nói được gì với nó. 
`... Đương nhiên sự thống nhất giữa bạn và con bạn dần dẫn sẽ 
biến đổi, sẽ có những hình thức mới, trở thành một tình cảm gắn 
bó cũng rất khó điễn tả bằng lời lẽ. Nhưng đó chính là sự thống 
nhất giữa mẹ và con được duy trì mãi mãi. Vi phạm sự thống nhất 
xúc cảm đó có thể ảnh hưởng tai hại đến đứa trẻ, mà cả đến người 
mẹ - những tình cảm đầu tiên của người mẹ sẽ mau chóng bị lấn 
át bởi các tình cảm của một người khác nuôi nắng nên đã bị mất 
đi các tình cảm của một người mẹ. Khi gặp con, may lắm nó cũng 
chỉ là một con búp bê đối với bé gái - (người lớn có thể chơi búp 
bể) nhưng vì chị đã là người lớn, nên chị cũng không muốn chơi 
lâu, Chúng tôi muốn nói rằng sự giao tiếp giữa mẹ và con ở cấp 
độ tình cảm chẳng những làm đứa con thành một con người, mà 
còn làm ngưởi phụ nữ trở thành một người mẹ. 


Trở thành mẹ |EB 


Mẹ dạy con 


Để đứa trẻ trở thành một con người thực sự, một nhân cách, 
cần phải dạy nó nhiều thứ, nói cách khác, nó cần một người thầy. 
Người thầy đầu tiên của bất cứ đứa trẻ nào cũng là mẹ nó. 

Từ những tình cảm đầu tiên mẹ trao đổi với con, có thể nói 
không quá đáng rằng đó là những bài học đầu tiên trong cuộc đời 
nó. Theo các quy luật thiên nhiên phú cho, mẹ chuyển sang 
những bài học phức tạp hơn mà ở thởi kỳ này không có ai có khả 
năng dạy, kể cả bố. 

Sự dạy dỗ này bắt đầu từ lời nói. Thật ra, lởi “nựng” dễ hiểu 
nhất đối với đứa trẻ cũng đã chứa đựng những yêu tổ của lời nói. 
Những kỹ xảo đầu tiên của lời nói thực sự, gắn liền với một nền 
văn hoá nhất định, là đo người mẹ rèn luyện cho đứa trẻ. Nhờ lời 
nói, mẹ dẫn dất con vào thế giới những con ngưởi mà nó sẽ củng 
sông, giúp đỡ nó nhìn thấy thế giới ấy chẳng những “từ bên 
ngoài” mà còn “từ bên trong”, mở ra trước mắt nó các hiện tượng 
đó. Người mẹ khuyến khích con một số hành động nào đó. Và 
bằng lời bình luận, còn đạy đứa trẻ đánh giá những hành đông ấy, 
một điều rất quan trọng trong thế giới người lớn, nơi đứa trẻ sẽ 
bước vào. Ï ï 

Nhờ lời nói của người mẹ, đứa trẻ cảm thấy vững tin, lời nói 
giúp trẻ cảm thấy mình là một cá thể có những ý nguyện và nhu 
cầu riêng. 

Có thể hỏi chúng tôi: tại sao người đầu tiên cho đứa trẻ ngôn 
ngữ lại chính là người mẹ, những người khác của gia đình như bố, 
ông, bà... hoặc những người ngoài gia đình nữa, không thể làm 
việc ây cũng rất thành công được sao? Chúng tôi sẵn lòng trả lời 
câu hỏi trên. Thứ nhất, khi nói rằng mẹ là người đầu tiên cho đứa 
trẻ ngôn ngữ, chúng tôi không hè dùng từ “thành công”, bởi dùng 


Bách khoa phu nữ trẻ 


ở đây, từ ấy không thích hợp. Thứ hai, chỉ người mẹ mới có thể 
làm cho đứa trẻ quen với lời nói một cách đầy đủ nhất. Sở đĩ như 
vậy là vì sự giao tiếp bằng âm thanh xảy ra gay từ những ngày 
đầu tiên sau khi đứa trẻ ra đời, khi sự thống nhất giữa mẹ và con 
còn rất mạnh và khi sự giao tiếp giữa hai mẹ con còn điễn ra ở 
mức độ tình cám. Trong khi làm đứa trẻ quen với lời nói và lắng 
nghe những âm thanh đứa trẻ phát ra, chỉ người mẹ mới hiểu được 
đứa trẻ muốn diễn tả điều gì. Những gì mọi người khác hoàn toàn 
không hiểu, riêng người mẹ lại hiểu mà không cần phiên dịch. 


Định hướng xã hội đâu tiên của trẻ 


Người mẹ đứng ở ngọn nguồn một phẩm chất vô cùng quan 
trọng của mỗi người lớn - đó là khả năng định hướng đúng trong 
môi trường xã hội. Chúng ta là ai, chúng ta là những người thế 
nào, chúng ta có tác động qua lại như thế nào với các thành viên 
khác của xã hội, chúng ta được phép làm gì - những điều đó và 
nhiều điều khác nữa giúp cho con người sống một cuộc sống đây 
đủ giá trị. Và lao động có kết quả phụ thuộc nhiều vào mức độ 
đúng đắn sự định hướng xã hội của đứa trẻ hồi nó còn nhỏ. 

Nơi đứa trẻ có được những khái niệm đầu tiên về “sự không 
đồng nhất” xã hội là ở trong gia đình: bố nó và mẹ nó chịu trách 
nhiệm khác nhau về công việc ở nhà và công việc chăm sóc nó. 
Nếu nó lại có cả anh chị em, ông bà, cô chú... nó sẽ rất mau 
chóng hiểu được đâu là điểm chung, đâu là điểm riêng của mỗi 
người tuỳ theo nhiệm vụ từng người trong gia đình. Tiếp đó, qua 
thái độ người lớn đối với nhau, nó hiểu ai phụ thuộc ai, như vậy 
có đúng không, và nếu không đúng, nó sẽ đứng về phía kẻ yếu 
(hoặc kẻ mạnh - tuỳ theo cách xử sự của bạn với con bạn). 


Không nên phát triển ở đứa trẻ ảo tưởng rằng nó là nhân vật 


Trở thành mẹ |ESN 


chính trong gia đình. Ảo tưởng ây có thể khiến nó có quan niệm 
không đúng về vị trí của nó trong cuộc sống và nó sẽ rất gay go 
khi biết rằng ở trường nó phải vâng lời người trên, không được 
bắt nạt trẻ khác; nó phải học giỏi đều các môn, mặc dù có môn 
nó Khòng thích... Đồng thởi, cũng không nên phát triển ở trẻ quan 
niệm ' “mọi người đều nhữ nhau” sau này nó sẽ thấy cần giúp đỡ 
kẻ yếu hơn nó, phụ nữ và người già. 


Đồng thời với những khái niệm xã hội đầu tiên, đứa trẻ còn 
cần có những khái niệm đầu tiên về công bằng và bất công, về 
điều thiện và điều ác, về luân lý đạo đức. Người đầu tiên cho đứa 
trẻ tất cả những khái niệm đó lại vẫn là người mẹ. 


Người mẹ là khởi đầu của mỗi gia đình bởi vỉ tất nhiên đứa 
trẻ lắng nghe trước hết là người mẹ, chỗ dựa chính của nó là 
người mẹ. Mẹ đạy nó những bài học đầu tiên trong cuộc đời. Đó 
chính là lý do vì sao người mẹ cần chú ý tới các nhu cầu của con, 
dẫn dắt con lên “từng bậc” của sự định hướng xã hội, từ điều đơn 
giản “ta không muốn, nhưng ta phải làm”, tử việc dạy cho nó 
những điều lớn lao. 


“ 


Bắt đầu phát triển thị hiếu thẩm mỹ 


Đứa trẻ không chỉ nhìn thế giới xung quanh, nó cỏn tích cực 
nắm vững thế giới bằng các giác quan của nó, học cách phân biệt 
điều đễ chịu với điều khó chịu, cái tết với cái xấu, cái đẹp với cái 
xấu. Đối với đứa trẻ nào cũng vậy, chuẩn mực của tất cả những 
gì dễ chịu và tốt đẹp là người mẹ. Bất kể đứa trẻ là trai hay gái, 
chính mẹ là người mã nó muốn giống nhất, chính mẹ là người mà 
nó muốn đem lại niềm vui, chính mẹ là người nó muốn bảo vệ. 
Mẹ cũng là người đầu tiên hát cho nó nghe, cho nó đi ngủ, kể 
chuyện cổ tích, đọc sách cho nó, cho nó xem tranh ảnh. Đứa trẻ 


Hđ] Bách khoa phụ nữ trẻ 


dần dần bước vào một thể giới có những phẩm chất tác động tới 
tình cảm nó và làm tinh thần nó phong phú, nó học cách xử sự 
với thế giới một cách có thẩm mỹ. 


Trong thởi kỳ này, lởi nói không chỉ hoàn thành chức nắng 
giao tiếp, mà còn. mở ra cái đẹp của âm hưởng, đứa trẻ nhắc lại 
theo mẹ những vần thơ mẹ nó đọc cho nó, nó bất đầu gieo vần 
cho các tử. Nói cách khác, ở-nó thức tỉnh tâm hồn nghệ sĩ có khả 
năng cảm nhận cái đẹp. Đó là một nghệ sĩ hoạt động, đã gico vẫn 
cho các từ và có thể hiện một cái gì đó trên giấy, vẽ thế giới như 
nó cảm thấy (đôi khi người ta thêm: và trông thấy). Không, dủ 
sao đứa trẻ cũng nhìn thấy thế giới không như nó mô tả, mà nó 
tự cảm thấy. Tất nhiên, không nên coi những hình thức nguệch 
ngoạc là một “phát hiện” hay “một cái nhìn bên trong” đặc biệt 
của đứa trẻ: ở lứa tuổi nó, tất cả những đứa trẻ đều thích bôi bôi 
vạch vạch lên giấy, nó ngạc nhiên khi khám phá. ra rằng hoá ra 
chiếc bút chì bình thưởng có thể để lại một dấu vết. 


Thái độ của đứa trẻ đối với thê giới 


No đứa trẻ tiếp xúc với thế giỚI bắt đầu từ sự nhận thức “cái 
tôi” của mình một cách rụt rè. “CÁI TÔI” như một cá thể không 
giống các cá thể khác - đây là một điều rất quan trọng đối với 
cuộc sống sau này của đứa trẻ. Bởi vậy, ta cân tìm mọi cách để 
duy trì và phát triển “CÁI TÔI” của nó. Nhưng đồng thời, ta cũng 
chớ nên quên nhắc nó rằng những người,khác cũng có “cái tôi” 
riêng của họ mà nó phải tôn trọng. 

Từ nay, nó sẽ cho toàn bộ thế giới các tình cảm và tưởng 
tượng, của nó đi qua lăng kính “cái tôi” của nó. Đây là quá trình 
tự khẳng định, đứa trẻ luôn giữ mẹ trong tầm nhìn của nó. Qua 
phản ứng của mẹ, nó kiểm tra xem nó có đi đúng hướng không 


Trở thành mẹ |EEN 


hay tốt nhất là hãy tạm nấp sau váy mẹ để quan sát lần nữa cái 
thể giới mới mẻ đối với nó. 

Nhưng từ nãy ta cứ nói mãi về đứa trẻ, hình như chúng ta bỏ 
quên mắt người mẹ. Những lúc ấy thì người mẹ ở đâu? Chả lẽ chị 
không có thay đổi gì từ hồi chị khám phá thấy mình có những tình 
cảm đầu tiên của người mẹ? Chị có nhiều thay đổi lắm, và những 
thay đổi rất lớn! Ta không nên quên rằng suốt trong thởi gian nói 
về đứa trẻ, người mẹ vẫn luôn ở bên cạnh không rời một bước. 
Chị cho nó ăn, thay tã, dạy nó những từ mới, giúp nó định hướng 
giữa mọi người, phát triển những mầm mống thị hiểu thẩm mỹ ở 
nó, đắt nó ra ngưỡng cửa để nó nhìn thấy thế giới rộng mở trước 
mắt nó. Suốt thời gian ấy, người mẹ không chỉ đơn giản ở bên 
cạnh con, chị sống trong đứa trẻ, quên đi cả bản thân mình, chị , 
đã “nhập” vào nó. Có thể nói tới chân lý hiển nhiên: làm mẹ cũng 
là một công việc, thêm nữa, công việc này có tầm quan trọng 
không kém công việc nào khác. 


+ 


Những vi phạm trong việc làm mẹ 


Nhưng có phải người mẹ nào.cũng đáp ứng được chức năng 
cao cả mà thiên thiên phú cho không? Tiệc rằng không. 

Chúng ta hãy xét hai lệch lạc nghiêm trọng trong việc làm mẹ 
mà chúng tôi tạm gọi là hai vi phạm. Vì phạm thứ nhất ta thưởng 
gặp ở những "phụ nữ trí thức” chúng tôi đã nhắc ở trên. Họ giáo 
dục con cái theo tỉnh thần khắc khổ. Bản thân họ không gần gũi 
con mấy, và họ cũng không cho người khác gần. Tất cả mọi sự 
chăm sóc con của họ đều theo một thời gian biểu tính từng giờ từng 
phút. Nêu giờ cho con bú chưa tới, thà họ để đứa con gào khóc rách 
rốn ra, chứ họ nhất định không chịu bể nó lên tay. Không hiểu theo 
cái mốt nào, nhưng số người mẹ như vậy không hiếm. 


BE [Bách khoa phụ nữ trẻ 


Thời gian qua đi, con cái những người mẹ như thé lớn lên, 
rồi cũng trở thành bố mẹ. Nhưng chúng ta thấy những ô ông bố bà 
mẹ này ra sao? Họ “điếc” về mặt xúc cảm, kiềm chế một cách 
phô trương (“Ông nói gì vậy? Mim cười đùa vui ư? Không đời 
nào!”}, họ thở ơ với đứa con đứt ruột đẻ ra (“Không làm gì phải 
chiều nó! Ông thấy đây ngày xưa chúng tôi cũng có được chiều 
chuộng gì, mà vẫn lớn lên đây thôi, có đui què mẻ sứt gì đâu!'); 
họ ích kỹ quá chừng (“Theo kế hoạch hôm nay chúng tôi đi xem 
kịch. Biết làm sao được, đành để nó ở nhà một mình vài tiếng 
đồng hồ vậy, hồi ở tuổi nó, tôi cũng..."). 


Một bức tranh thật buồn, phải không các bạn. Đúng là họ 
không đưi què mẻ sứt. Ít ra thì họ cũng không đưi quẻ mẻ sứt một” 
cách hiển nhiên. Chúng tôi không muốn đơn giản hoá các nguyên 
nhân xã hội dẫn đến tội phạm, nhưng nều xét cho kỹ, ta sẽ thấy 
một số mầm môñg tội phạm đã nảy sinh tử hồi còn nhỏ, do không 
được bố mẹ quan tâm đầy đủ. 


Vị phạm thứ hai là ở những người mẹ hồi nhỏ cảm thấy 
không được quan tâm chăm sóc chu đáo, hoặc ở những người mẹ 
chỉ có một đứa con, đứa con này lại ra đời quá muộn. Đối với họ, 
đứa con là luồng sáng duy nhất của cửa số, họ không thể để con 
tự làm một việc gì mà không hoảng hốt: “Kia, con làm gì thể? 
Đặt ngay cái lược xuống, kẻo lược đâm vào mắt bây giời Đừng 
sở vào cái chén kia, bỏng đây! Tại sao con lại bỏ mũ? Con muốn 
ốm để mẹ khổ mẹ chết hay sao?...” 


Có lẽ không cần liệt kê hết những lời kể lể mà chắc các bạn 
đã có dịp nghe thấy rong những trường hợp tương tự. 


Có thể nói gì về những vi phạm nghiêm trọng ấy trong việc 
làm mẹ? Cả hai cực đoan đều không nên, bởi vì đều ảnh hưởng 
rất xâu đến đứa trẻ, Không nên tước đoạt tuổi thơ của đứa trẻ, dù 
ý định của bạn có tốt đẹp đến mấy, nhưng cũng không nên coi nó 
như một cây hoa bạn thưởng xuyên phải giữ trong lòng kính, lúc 


Trở thành mẹ 'EEN 


nảo cũng sợ có chuyện gì xảy ra với nó và nếu thỉnh thoảng, có 
nhắc nắp lông kính ra thì cũng chỉ cốt để tưới một chút nước cốt 
âm ấm rồi lại đậy nắp lại ngay. 

Chúng ta hãy nhớ rằng dù hoa có nở trong lồng kính cũng 
chỉ là những bông hoa yêu ó ớt không thể sống trong môi trường 
bình thường. 


Người mẹ trong cuộc sống đứa trẻ 


Những vì phạm nói trên là ngoại lệ, nhưng chúng cho rằng 
mình không có quyền bỏ qua, vì chúng rất nguy hiểm cho trẻ. 

Còn bây giở chúng tôi xin nói tiếp về việc làm mẹ bình 
thưởng, một công việc mà những người bố quá giàu xúc cảm vẫn 
gọi là “chiên công”. Chúng tôi sẽ không dùng tới những lời to tát 
như vậy vì một b do đơn giản: trong thởi bình, ,kông phải cứ 
luôn luôn có chiến công, còn nếu chiên công lại tiếp tục ngày này 
qua ngày khác trong nhiều năm, thì đã đến lúc nên chuyển tử 
những lời to tắt sang những công việc lặng lẽ và tạo điều kiện tốt 
cho việc làm mẹ bình thường để người phụ nữ khỏi phải thường 
xuyên lập nên những kỳ tích anh hùng. 

Tất nhiên đó là một lời khuyên để đủa vui thôi. Còn bây giỏ, 
ta hãy nói nghiêm túc về vị trí người mẹ trong cuộc sống của đứa 
trẻ. Người mẹ đóng vai trỏ quyết định trong việc cuộc đời đứa trẻ 
có hạnh phúc hay không. Một đứa trẻ không có tuổi thơ bình 
thường nhiều khi còn là một mỗi đe doa cho cả người mẹ, cá xã hội. 

Tất nhiên chúng tôi không muốn doạ ai. Trong cuộc đời, 
chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng người mẹ nào cho con 
chẳng những cuộc sống, mà cả một tuổi thơ bình thưởng, sẽ có 
thể yên tâm về tương lai của nó. 


IBách khoa phụ nữ trẻ 


Đừng nên nghĩ rằng mối quan tâm của ngưởi mẹ đối với đứa 
con đần dần sẽ giảm đi. Phải nói từ khi đứa trẻ nhận thức được 
“CẢI TÔI” riêng của nó, những vấn đề thực sự của người mẹ mới 
bắt đầu. 

Trước hết, bạn sẽ không bị vướng mắc nhiều vấn đề trong 
tương lai, nễu bạn chẳng những là mẹ, mà bạn còn là bạn của đứa 
trẻ. Có thể hiểu tình bạn này là một sự cộng sinh đặc biệt, cải này 
không thể tách khỏi cái kia. 

Không bao giờ bạn có thể tách ra khỏi đứa con cũng như con 
bạn không bao giờ có thể tách ra khỏi bạn. Dù có chuyện gì xảy 
ra trong cuộc đởi, dù bạn hoặc con bạn có phải chịu tấn bí kịch 
nào, bạn vẫn luôn gắn với nó chẳng những bởi những sợi dây 
máu mủ, mà bằng lợi ích chung, tình cảm chung, mối quan tâm 
chung đến nhau. Nỗi đau và niềm vui của con bao giờở cũng sẽ là 
nỗi đau và niềm vui của mẹ. Thực ra, bạn có cần gì nhiều đâu: 
bạn chỉ cần con bạn trở thành một con người kiêu hãnh, đẹp đẽ 
và xứng đáng. Bạn chỉ cần có thế, vì bạn là Ngưởi Mẹ - cái tốt 
đẹp nhất mà thiên nhiên anh minh đã và sẽ tạo ra. 


II. VIỆC LÀM MẸ QUA CON MẮT 
CUA BÁC SĨ PHỤ KHOA 


Những nỗi lo sợ tưởng tượng 


Cho tới nay, ta vẫn có thể nghe kể về chuyện sinh đẻ như một 
việc cực kỷ nguy hiểm và đau đớn. Ngày nay, lại còn nhiều cuộc 
hôn nhân không phải do tỉnh yêu, mà vì hai bên thiếu thận trọng, 
nên cô gái có thai. Ở những gia đình này, đứa trẻ bị coi như một 
sự đáng tức, chỉ gây rắc rối. 


Trở thành mẹ jEER ˆ 


Cả việc sợ đẻ con, cả việc coi đứa con là _ gánh nặng” rốt 
cuộc đều bất lợi cho đứa trẻ và cho gia đình trẻ. Tất nhiên, đứa 
trẻ phải là đứa con được mong muốn trong gia đình. Mà muốn 
vậy nó phải ra đời trong một gia đình vợ chồng yêu nhau, cả 
người đàn ông lẫn _TBưỜI đàn bà đều đã xác định chỗ đứng của 
mình trong cuộc sống, và đã có một cơ sở vật chất tối thiểu. Đó 
là lý đo vì sao chúng tôi phản đối những cuộc hôn nhân trục lợi, 
hoặc quá vội vã, vừa “mê” nhau đã cưới luôn. 

Thời gian tốt nhất để người phụ nữ sinh con đầu lòng là 
khoảng tử 20 đến 2§ tuổi (có thể cho phép thêm bớt ] tuổi ở cả 
hai phía); con thứ hai và những đứa tiếp sau có thể sinh sau năm 
28 tuổi mà hoàn toàn không nguy hiểm gì cho sức khoẻ. Tuy 
nhiên, đây có thể có ngoại lệ. Do nhiều nguyên nhân (ví dụ sự vỡ 
sinh kéo đài, phải chữa chạy), lần mang thai đầu tiên có thể vào 
quãng 35 - 40 tuổi cũng được, và việc sinh nở có thể vẫn diễn ra 
bình thưởng. Tất nhiên ở lứa tuổi này có thể xảy ra một số phức 
tạp mà y học hiện đạ giải quyết được, nhưng ít ra chúng tôi cũng 
không thấy những nguyên nhân xác đáng khiến người phụ nữ trên 
cái ngưỡng 28 tuổi tự coi là mình không có năng lực sinh nở. 
Chúng tôi chỉ muốn dè chừng những phụ nữ chưa đến 20 tuổi đã 
sinh nở. Vấn đề không chỉ ở chỗ có thai sớm sẽ có những chuyện 
phức tạp, vẫn đề ở chỗ một phụ nữ quá trẻ, còn chưa được chuẩn 
bị tốt về mặt thể lực, về tỉnh thần, cả về vật chất để trở thành 
người mẹ. 


Chúng tôi không tán thành quan điểm của những nhả tâm lý 
học coi sinh đẻ là trạng thái “sốc” đối với người phụ nữ. Đương 
nhiên việc mang thai, cũng như việc sinh đẻ, sẽ dẫn tới sự thay 
đổi chẳng những cơ thể người phụ nữ, mà cả tấm lý người đó nữa. 
Ở đây, nhiều điều phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý riêng của mỗi 
phụ nữ. Ở người phụ nữ tính khí thất thường, kém thích nghi môi 
trường xung quanh, việc mang thai có thể kèm theo một vải phức 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


tạp nào đó, trong khi ở người phụ nữ điềm đạm, trạng thái tâm lý 
bình thường rất hiểm khi xảy ra chuyện phức tạp. Ngoài ra, cũng 
có không ít điều phụ thuộc vào những người xung quanh, ví dụ 
người chồng có quan tâm chăm sóc không, chị có bạn bè không, 
bố mẹ chị có thái độ như thế nào đối với việc chị có thai... Nếu 
được chuẩn bị tốt, nhất là về mặt tâm lý, người phụ nữ sẽ không 
cảm thấy một trạng thái “sốc” nào hết. 


Thụ thai 


Việc thụ thai bắt đầu từ lúc tỉnh trùng của người đàn ông kết 
hợp với tế bào trứng của phụ nữ. 

Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề này một cách văn tắt, 
vừa để bạn có thể hình dung bản chất quá trình thụ tinh và biết 
những cơ quan nảo tham gia quá trình đó. 

Trong khoang bụng của người phụ nữ, ở hai bên tử cung là 
buồng trứng. Mỗi tháng một lần, vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, 
trong buồng trứng chỉ có một tế bào trứng chín, nó tách khỏi 
buông trứng và lọt vào ống dẫn trứng. Các bác sĩ sản khoa gọi đó 
là sự rụng trứng. 

Ở đây, tế bào trứng chín nằm không quá một ngày đêm, nó 
chuyển dịch tử tử về phía ổ tử cung. Việc thụ thai xảy ra chính ở 
đây, trong ống dẫn trứng, là nơi mà tinh trùng lọt qua âm đạo vào 
ổ tử cung. 

Nhân tế bào trứng chỉ có thể kết hợp với một tỉnh trùng. Nếu 
như tế bào trứng chín sống được hơn 24 tiếng đồng hồ, thì tinh 
trùng có khả năng thụ tỉnh trong vỏng 48-60 tiếng đồng hỏ. 

Từ lúc tỉnh trùng kết hợp với nhân tế bào trứng là bắt đầu một 
quá trình phức tạp cho tới nay vẫn chưa được nghiên cứu rõ. Tế 


Trở thành mẹ |EEB 


bào trứng đã được thụ tỉnh phân đôi ra, rồi mỗi nửa lại phân đôi ra 
nữa, cứ thế dần dần nó tiếp tục phát triển để biến thành bào thai. 


Bắt đầu có thai 


Tất nhiên, người phụ nữ không thể biết việc thụ thai xảy ra 
vào lúc nào và có xảy ra hay không. Chỉ biết mình có thai là do 
tới kỳ, chị không thấy kinh. Nếu kinh chậm hoặc tắt kinh không 
phải do những nguyên nhân nào khác, tính 14 ngày kể từ ngày 
đáng lẽ thây kinh, sau đó người phụ nữ có thể xác định (với sai 
số 2, 3 ngày) là mình bắt đầu có thai. Nhưng chậm thấy kinh hoặc ` 
tắt kinh chưa phải là “tín hiệu” chắc chắn cho biết đã có thai. Chu 
kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ có thể liên quan tới những 
_ nguyên nhân khác nữa: tình trạng suy sụp chung của sức khoẻ 
(thiếu máu, bệnh đái tháo đường), các rối loạn tâm lý, bắt đầu 
mãn kinh. 

Nếu hai tuần lễ sau ngày đáng lẽ thấy kinh mà vẫn không 
thấy, người phụ nữ nên hỏi bác sĩ phụ khoa để biết chính xác 
mình có thai hay không (cả khi cảm thấy đau nhói ở phần trước 
của bụng cũng nên đến hỏi bác sĩ phụ khoa). 


Thay đổi thể chất khi có thai 


Bào thai bắt đầu sống và phát triển nhờ vào cơ thể người me, 
về phần mình, cơ thể người mẹ lại thích ứng với những thay đổi 
diễn ra trong bản thân nó. Bào thai nhận cùng với máu huyết của 
người mẹ cả ô xy và thức ăn, nó trả lại vào máu huyết người mẹ 
những sản phẩm của sự phân rã. Để bào thai phát triển thuận lơi, 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nó được bao quanh bởi một chất lỏng gọi là nước ối. Chất nước 
này được dồn ra khỏi cơ thể người mẹ trong lúc sinh nở. 

Sự thay đổi thể chất đầu tiên của người phụ nữ khi có thai là 
bụng to ra. Nhưng kích thước bụng không nói lên tầm vóc và 
trọng lượng thai, lại càng không chứng tỏ người phụ nữ có thể 
sinh đôi hoặc sinh ba. Tất nhiên bụng người phụ nữ sẽ sinh đôi to 
hơn bụng người sẽ sinh một con, nhưng kích thước bụng nói 
chung phụ thuộc vào những đặc điểm riêng của cầu tạo cơ thể, và 
ở củng một giai đoạn mang thai, tầm vóc và trọng lượng thai như 
nhau, nhưng kích thước bụng mỗi phụ nữ một khác. 


Vú phụ nữ có thai cũng to ra và các tuyên sữa phát triển, núm 
vú phông lên và sẫm lại, Ngay tử những tuần lễ đầu tiên mang 
thai, đầu vú đã có thể tết ra vài giọt chất lỏng đặc và nhờ nhở. . 
Vài tháng sau, chất lỏng Ấy có màu vàng nhạt. Đó chưa hẳn là 
sữa, mà mới là sữa non. Ở người phụ nữ có thai còn có một thay 
đổi thể chất nữa khiến chị rất buồn phiền: ở vùng rốn và trên mặt, 
da bị sâm lại. Đó là nưững vết sắc tố. Không nên sợ chúng: đăm 
sáu tuần lễ sau khi đẻ, những vệt ấy sẽ biến mất. 


Những thay đổi nghiêm trọng hơn có thể xảy ra với các mạch 

máu của người phụ nữ có thai: có thể xuất hiện những búi tĩnh 

- mạch ở chân, sở thấy cứng chẳng hạn. Những thay đổi đó thường 

thấy ở giai đoạn cuối thời kýi mang thai. Khi ấy, người phụ nữ nên 

nằm ngủ gác chân lên gối để giảm lượng máu ở chân, hoặc ngồi 
gác chân lên ghế. 


Đọc đến dây, có thể một vài phụ nữ trẻ sẽ thấy sợ. Nhưng cần 
nói để các bạn ấy yên tâm: sẽ không có gì khác thường xảy ra với 
các bạn đâu, chăng qua đó là cơ thể bạn thích ứng với các điều 
kiện mới mà thôi. Sau khi sinh con, mọi chuyện Sẽ đâu vào đấy, 
bạn sẽ dễ thương hơn và xinh đẹp hơn cả trước khi có thai. Từ lâu 
người ta đã nhận thấy việc sinh con có lợi cho sắc đẹp của đại đa 
số phụ nữ, về mặt này, chắc hẳn bạn sẽ không phải ngoại lệ. 


Trở thành mẹ |EEN 


Khám phụ khoa 


Sau khi bác sĩ phụ khoa đã xác định được thời gian bắt đầu 
có thai, người mẹ tương lai phải tới đăng ký ở trạm phụ khoa gần 
nhà để được theo dõi đều đặn. Các bác sĩ giàu kinh nghiệm có thể 
giúp bạn giải quyết nhiều nỗi lo sợ khi xuất hiện những dấu hiệu 
đáng lo ngại đầu tiên, bạn sẽ được đưa vào viện. Trong bất cứ 
trưởng hợp nào bạn cũng sẽ được giúp đỡ cho đến lúc mẹ tròn 
con vuông. 

Dù cảm thấy khoẻ khoắn, bạn vẫn nên đến trạm phụ khoa. 
Và bạn hãy tới đó đều đặn trong toàn bộ thời kỳ mang thai 


Tính ngày sinh nở 


Người phụ nữ có thai nào cũng tính ngày sinh con. Chỉ bác 
sĩ chuyên môn mới có thể xác định chính xác ngày đó. Tuy 
nhiên, chúng tôi sẽ giúp bạn tự mình xác định ngày đó tương đối 
chính xác. 

Trung bình, việc mang thai kéo dài 280 ngày. Chúng tôi xin 
nêu một cách tính ngày sinh theo dương lịch tương đối chính 
xác. Bạn hãy nhớ lại kỳ kinh nguyệt cuối củng của bạn trước khi 
có thai. Bạn lấy ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt ấy trừ đi 3 
tháng, được bao nhiêu cộng thêm 7 ngày, đó chính là ngày bạn 
có thể sinh con. Ví dụ kỳ kinh nguyệt cuối cùng của bạn bắt đầu 
ngày l7 tháng !0, 10 - 3 = 7. Ta được 17/7. Cộng thêm 7 ngày 
nữa là 24/7. Vậy bạn có thể sinh con vào 24/7 năm sau. (Nói 
chung, các bạn nữ có ý định sinh đẻ rất nên theo dõi chu kỳ kinh 
nguyệt của minh). 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Nếu bạn không nhớ kỳ kinh nguyệt cuỗi củng của bạn vào 
ngày nào, bạn có thể xác định ngày sinh con bằng cách khác. 
Cảm thấy cái thai trong bụng đạp lần đầu vào hôm nào, bạn cộng 
thêm 20 tuần lễ nữa, thì sẽ biết ngày sinh con (những phụ nữ đã 
từng sinh con có thể cảm thấy cái thai đạp sớm hơn 2 tuần lễ, do 
vậy phải cộng 22 tuần lễ vào ngày đầu tiên cảm thấy thai đạp). 
Nhưng chắc các bạn cũng thấy, xác định ngày sinh con theo cách 
này không chính xác lắm. 


Quá trình mang thai 


Quá trình mang thai của mỗi người phụ nữ diễn ra một khác. 
Tất cả tuỳ thuộc ở tình trạng thể lực chung của người đó, ở tính 
cách, sự cân bằng tinh thần, không khí trong gia đình và một loạt 
nguyên nhân khác nhưng không đáng kể, nhưng lại có ảnh hưởng 
khá lớn. Kể cả thái độ của người phụ nữ đối với việc mình mang 
thai. Dễ hiểu là người phụ nữ sống trong gia đình hạnh phúc, 
muốn có con, sẽ có thái độ khác người phụ nữ luôn bất hoà với 
chồng hoặc có thai ngoài giá thú. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả 
những phụ nữ có thai hãy thanh thản, cỗ tạo ra những xúc cảm 
tích cực (việc này không khó, bạn có thể nghe những bản nhạc, 
đọc những cuốn sách bạn yêu thích), đừng có ngả theo những vui 
buôn thất thưởng, vì quả thật tâm trạng người phụ nữ có thai 
thưởng không ổn định. 

Bạn hãy cố nghĩ nhiều về đứa con tương lai: sẽ đặt tên con 
là gì, sẽ chăm sóc nó thế nào, sẽ kể cho nó nghe những chuyện 
cổ tích nào - tóm lại, cố đừng để những nỗi lo âu sợ hãi phát triển. 


Sang đến tháng thứ tư, tâm trạng người phụ nữ có thai 


Trở thành mẹ JEEH 


thường thanh thản, nhưng mấy tháng cuối cùng lại có thể xuất 
hiện những lo sợ về việc sinh nở sắp tới, lại nghĩ rằng đẻ sẽ rất 
đau... Bạn hãy chia sẻ những nỗi lo sợ của bạn với bác sĩ theo đối 
sức khoẻ của bạn - y học hiện đại biết nhiều biện pháp, kể cả biện 
pháp tâm lý, để giúp bạn lấy lại sự thanh thản. 

Để tạo nên tâm trạng thoải mái cho người phụ nữ trong 
những tháng cuối của quá trình mang thai, người chồng và những 
người thân khác, cả bạn bè, có thể làm được rất nhiều điều. Người 
phụ nữ phải tiền tới ngày sinh con một cách bình tĩnh, tin rằng sẽ 
mẹ tròn con vuông, với cảm giác từ nay mình sẽ không hình 
dung nổi cuộc đời sau này lại không có đứa con mà mình sẽ yêu 
quý hết lòng. 


X Á_ „ ° ~ z . 
Ăn uống của phụ nữ có thai 


Việc ăn uống cũng rất quan trọng để quá trình mang thai diễn 
ra bình thường: bạn nên chú ý tới mây quy tắc đơn giản sau đây. 

a. Thay đổi món luôn cho đa dạng; 

b. Nên ăn những thứ không nhiều calo quá, để tránh tăng 
cân thừa; 

c. Nên ăn nhiều rau quả tươi, nhất là những loại chứa 
vitaminC; 

d. Không nên ăn gia vị chua cay; 

e. Cế tránh rau quả họ đậu (đỗ) làm trương phình đạ dày; 

ø, Ăn nhiều món hằm, luộc, đễ tiêu hóa; 

h. Nhất thiết có sữa hoặc sản phẩm sữa (hằng ngày tính ra 
không it hơn 1/2 lít). : 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
Những gì phụ nữ có thai phải tránh 


Bạn hãy tránh uống cä phê đặc và trà đặc. Tuyệt đối không 
được hút thuốc lá! Chất nicôtin trong thuốc có thể tác động tới 
cái thai như một chất độc vậy. Cũng xin nhắc luôn là bạn không 
được uống rượu, dủ ít, trong thời kỳ mang thai. 

Một số phụ nữ mang thai hễ ngủ kém là uống luôn thuốc ngủ 
hoặc thuốc an thần. Việc tự chữa bệnh đã là không được, trong 
thời kỳ mang thai lại càng không được. Bạn chỉ được dùng thuốc 
và với liều lượng đúng như bác sĩ kê đơn. 


Đại tiện 


Hàng ngày, bạn nên đại tiện vào một giở nhất định. Để tránh 
táo bón bạn nên vận động nhiều, ăn quả tươi có vỏ vả ăn rau. Nêu 
uống một cốc nước không lạnh vào lúc đói. Nếu đại tiện khó, 
phải hỏi thầy thuốc. 


Quân áo và giày dép 


Quần áo của người phụ nữ có thai nên rộng rãi, tuỳ theo mùa 
mặc không ấm quá, cũng không phong phanh quá. Đừng để dây 
xu chiêng lằn sâu vào da, và đừng mặc xu chiêng quá chật. 

Giày dép của phụ nữ có thai cũng phải thoải mái và tiện lợi. 
Không nên đi giày đép hoàn toàn không có gót, nhưng gót không 
được cao. Trước khi ngủ nên xoà bóp chân. Việc này có thể nhở 
chồng hoặc tự làm lấy bằng cách dùng các ngón chân nâng lên hạ 
xuống một chiếc khăn tay hoặc một chiếc bút chì ở dưới sàn. 


Trở thành mẹ |EB 
Chăm sóc răng 


C£I thai trong bụng người phụ nữ rất cần phốtpho và can xi 
để tạo xương. Tất nhiên nó phải lây những chất ây ở cơ thể mẹ. 
Do vậy, răng của người phụ nữ có thai có thể bị rụng, nêu người 
đó không chăm sóc răng miệng. 

Do vậy, ngay từ những tuần lễ đầu tiên sau khi có thai, người 
phụ nữ cần đến phòng khám răng. Và bạn đừng quên theo dõi 
răng trong quá trình mang thai, bạn hãy ăn nhiều rau quả tươi, 
uống sữa, dùng chanh và cam; mỡ cá và những thức ăn khác có 
chứa phốtpho và kali đều rất cần. 

Nếu thấy có dấu hiệu răng bị hỏng, bạn phải đến phòng 
khám răng ngay. 


Ra ngoài trời và vệ sinh thân thể 


Mỗi ngày, người phụ nữ có thai phải ra ngoài, trời ít nhất hai 
tiếng đồng hồ. Mùa hè thì nên tắm nắng, để có thể tạo vitamin D 
trong cơ thể. Nhưng không được để rộp da, bởi vậy, chớ ở ngoài 
nắng quá 5 phút. Những ngày tiếp sau, có thể tăng thời gian ở ngoài 
nẵng tới 20 phút. Ra nắng lâu hơn nữa sẽ có hại. Nhớ khi đó phải 
trùm khăn lên đầu, còn ai có tàn nhang nên đội mũ rộng vành. 

Phụ nữ có thai dễ ra mô hôi. Buổi sáng, bạn nên tắm nước 
mát, buổi chiều tắm nước âm. Không tắm nước nỏng. 

Nhiều bạn hỏi: vào mùa hè, phụ nữ có thai có được tắm ngoài 
trời ở ao, hồ không? Nếu nước ở đó trong, âm thì tắm được, nhưng 
phải có mặt chồng hoặc những người biết bơi. Ao tù thì không nên 
tắm, vì nước bẩn, vi trùng có thể lọt vào cơ quan sinh dục. 


Cũng vì lý do đó, phụ nữ có thai không nên rửa âm đạo, dù 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


có chất gì tiết ra. Nếu thấy hiện tượng đó, bạn phải hỏi ngay bác 
sĩ theo đõi bạn. 


Cần chú ý đặc biệt đến vú. Ngoài việc rửa mỗi ngày hai lần, 
sáng và chiều, mỗi tuần phải bôi kem trẻ con vào đầu vú hai lần, 
Đầu vú-bẹt hoặc bị thụt phải năng được xoa bóp cho đàn hỏi. 


Việc trang điểm của phụ nữ có thai 


Phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, ngay cả khi sắp sinh con. Bạn 
vẫn có thể trang điểm trong thời kỷ có thai. Nhưng chúng tôi 
muốn lưu ý các bạn một điều. Trong thời kỳ có thai, da tiết ra - 
nhiều chất béo hơn bình thường, nên khoảng 5 ngày, ít nhất phải 
gội đầu một lần. Khi rửa tay nên dùng bàn chải riêng (hoặc bàn 
chải răng) với xà phòng, để móng tay bao giờ cũng sạch. 


Những chuyện khác phụ thuộc vào các thị hiếu và thói quen 
của bạn. 


G1ao hợp khi có thai 


Người phụ nữ có thai không nên tự tước đoạt của mình cái 
thú sinh hoạt vợ chồng, mặc dù phải chọn những tư thể giao hợp 
không ép mạnh vào cơ quan sinh dục và bào thai. 


Nhìn chung, khi nói về chuyện giao hợp khi có thai, cần căn 
cứ vào những cảm giác của bạn trong trạng thái mới mẻ đối với 
bạn. Khoảng ba tháng đầu của thời kỷ mang thai, đa số phụ nữ 
không ham mê tình dục lắm. Một số trưởng hợp giao hợp quá độ 
ở thời kỷ này đã dẫn tới ra máu nhiều, thậm chí sảy thai. Chính 
vì vậy, ở khoảng ba tháng đầu tiên của thời kỳ có thai, bạn nên 


Trở thành +nc | 


sinh hoạt vợ chồng ở mức tối thiểu. 

Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 6 của thời kỳ có thai, nhiều phụ 
nữ lại say mê tình dục: lúc này bào thai đã khá chắc, không còn 
Sợ sảy thai nữa. Nhưng cả thời kỷ này vợ chẳng cũng nên điều 
độ, tránh những tư thê áp vào cái thai. 


Cuối củng, tử tháng thứ 7 của thời kỳ có thai, người phụ nữ 
lại không ham tình dục mấy, vì cơ thể mệt mỏi. Khoảng Š - 6 tuần 
trước khi đê, tuyệt đối chớ ' giao hợp: cơ thể người phụ nữ lúc â ây 
đã thay đổi hoàn toàn để sẵn sảng cho đứa con ra đời. 


Các bài thể dục 


Chúng tôi đã nói tới khối năng lượng đồ sộ mà người phụ nữ 
bị mất đi khi sinh mở. Để chuẩn bị cho cơ thể chịu đựng được, 
người phụ nữ có thai phải chú ý nghiêm túc tới những bài thể dục 
củng cố các bắp thịt bụng, chân và khớp xương chậu. Nếu được 
chuẩn bị tốt, cơ thể người phụ nữ dễ đàng hơn khi trải qua lúc 
sinh đẻ, và nhiều trường hợp còn giảm bớt được cảm giác đau. 
Bài thể dục hiệu quả nhất gềm những động tác phù hợp với riêng 
cơ thể bạn do các bác sĩ ở phòng khám phụ khoa vẫn theo dõi quá 
trình mang thai của bạn giúp bạn soạn ra. 

Chỉ những phụ nữ có nguy cơ đẻ non mới không nên tập thể dục. 
Trong những trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ có ý kiến cụ thể với bạn. 


Khi phụ nữ sinh đôi 


Càng gần ngày đẻ, người phụ nữ càng hay lo lắng nhìn bụng 
mình và hỏi bác sĩ: “Hay là tôi sẽ sinh đôi? 


Bách khoa phụ nŸ trẻ 

Tất nhiên có thể như vậy. Bây giờ chúng tôi sẽ nói trong 
những trường hợp nào thì sinh đôi. 

Bình thường, ở mỗi buồng trứng (bên phải hoặc bên trái) cứ 
4 tuần lễ lại có một tế bào trứng chín. Trong chu kỳ kinh nguyệt 
tiếp sau, buông trứng đã tạo ra một tế bào trứng dưởng như nghỉ 
ngơi, và đến lượt nối tiếp nhau làm việc như vậy. Nhưng có khi 
cả hai buồng trứng củng tạo tế bào trứng một lúc, hoặc một 
buồng trứng tạo hai tế bào trứng, còn buồng trứng kia nghĩ, hoặc 
một buồng trứng tạo một tế bào trứng, còn buông trứng kia tạo 
hai tế bào trứng một lúc; các buồng trứng có thể tạo mới bốn, 
năm, hoặc nhiều hơn nữa những tế bào trứng có thể thụ thai. Khi 
đó, người phụ nữ có thể đẻ sinh đôi, sinh ba... 

Trẻ sinh đôi từ hai tế bào trứng khác nhau thường giống 
nhau không nhiều hơn anh chị em ruột, và có thể cùng giới hoặc 
khác giới. 

Nhưng buông trứng, còn có thể tạo ra một tế bào trứng mà 
sau khi thụ tinh sẽ cho hai tẾ bảo thai, chứ không phải một. Khi 
đó, hai đứa trẻ sinh đôi sẽ giống nhau như hai giọt nước, hơn thế 
nữa, tính nết cũng giống nhau. Và bao giờ cũng cùng giới, cùng 
con trai hoặc con gái. 

Tỷ lệ sinh đôi không nhiều. Khoảng 80 - 85 trường hợp 
sinh nở mới có một trưởng hợp sinh đôi. Còn tỷ lệ sinh ba là 
1/6000-8000. 

Cần nói thêm rằng xác suất để sinh đôi thưởng cao hơn ở 
những phụ nữ có bà, mẹ... cũng đã từng sinh đôi (tương tự như .. 
vậy ở những người đàn ông bản thân là sinh đôi hoặc tổ tiên là 
sinh đôi). 


Trở thành mẹ |EE 
Con trai hay con gái? 


Tắt nhiên người phụ nữ có thai nào cũng muốn biết mình sẽ 
sinh con trai hay con gái. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này, 
bằng cách phân tích xem trường hợp nào thì sinh con trai, trường 
hợp nào thì sinh con gái. _ 

Cơ thể cón người bao gồm nhiều tỷ tế bào, mỗi tê bào chứa 
46 nhiễm sắc thể, kết hợp từng đôi thành 23 cặp gần như nhau về 
hình dạng và kích thước. Ở phụ nữ, 23 cặp ấy như nhau, vì khi 
phóng to, các nhiễm sắc thể này giếng hình chữ X, do vậy ta gọi 
đó là nhiễm sắc thể X, còn ở người đàn ông, chỉ có 22 cặp như 
nhau (tức là 44 nhiễm sắc thể X), còn một cặp gồm 1 nhiễm sắc 
thể X và 1 nhiễm sắc thể Y - ta gọi như vậy vì khi phóng to, nó 
giống hình chữ Y. 

Tế bào sinh dục cửa đàn ông và phụ nữ tạo thành bởi những 
nhiễm sắc thể như bất cứ tế bào sống nào của cơ thể con người, 
nhưng không chứa những cặp nhiễm sắc thể, mà chứa những 
nhiễm sắc thể đơn lẻ, tức là chỉ có 23 nhiễm sắc thể. Ở nữ tất cả 
các tế bào trứng đều giống nhau, và chứa một loại nhiễm sắc thể 
X. Ở nam, có hai loại tinh trùng, một loại chứa X, một loại chứa 
Y. Khi thụ tinh, nếu tế bào trứng gặp tỉnh trùng mang nhiễm sắc 
thể X, thì sẽ có bào thai nữ, còn nêu gặp tinh trủng mang nhiễm 
sắc thể Y thì sẽ có bào thai nam (hình 27). 


Tất cả 23 nhiễm sắc thể đơn lẻ trong tế bào sinh dục nam 
cũng như nữ đều mang “thông tin” về người chủ của chúng, kể cả 
thông tin về các đặc điểm tính cách. Bởi vậy, không có BÌ lạ khi tế 
bào đã thụ tỉnh mới hình thành (chứa 23 cặp nhiễm sắc thể mới) 
sẽ kế thừa tất cả các đặc điểm của bố mẹ: hình dáng bên ngoài, các 
nét tính cách... Nó có thể giống bố hoặc giống mẹ. Tiếc thay, đứa 
trẻ còn có thể hưởng cả một số bệnh đi truyền của bỗ mẹ. Đó là lý 
do vì sao trước khi lẫy nhau, đôi bạn trẻ nên qua khám nghiệm y 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


tế. Nếu một số người có bệnh di truyền, y học hiện đại có thể giúp 
người đó chữa khỏi bệnh, và con cái họ sẽ khoẻ mạnh. 


f^ 4Ï 
h 


H. 27 Sơ đồ xuất hiện con trai hay con,gái 


+ 


Nhưng sau khi đã giải thích xong khi nào sinh con trai, khi 
nảo con gái, chúng tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi chính của bạn: vậy 
bạn sẽ sinh con trai hay con gái? 

Phải thú thật rằng chúng tôi không biết. 

Vấn đề sinh con trai hay con gái đã được con người quan tâm 
tử ngàn xưa. Trong một viện bảo tàng Beclin còn giữ một tài liệu 
thởi Ramxet II (cuối thê ký XIV - giữa thế ký XII trước công 
nguyên) trong đó khẳng định rằng nếu tưới nước tiểu của người 
phụ nữ có thai vào hạt đại mạch và hạt lúa mỳ mà đại mạch mọc 
trước là sinh con trai, lúa mỳ mọc trước là sinh con gái. Bạn thấy 
người Ai Cập xưa kia có ngây thơ không? Nhưng vào những năm 
40 của thế kỷ này, người ta đã tiễn hành thí nghiệm theo công 
thức ấy. Kết quả ra sao? Người Ai Cập cổ đại đúng tới 80% tổng 


số các trưởng hợp. 

Thế kỷ trước, thế kỹ XIX, các nhà bác học đã nghĩ ra 250 
cách xác định giới tính đứa trẻ sắp sinh. Tiếc rằng không một 
cách nào được xác nhận qua thực tê. Ở thê kỷ này, người ta đã thử 
nghiên cứu kỹ chất nước ối bao quanh thai và các phim chụp 
bằng tia rơnghen, nhưng cũng không đạt kết quả gì. 

Mà có lẽ không có cách nào đáng tin cậy để biết được giới 
tính của đứa trễ sắp ra đời lại là tốt chăng? Có lẽ thiên nhiên cần 
một tỷ lệ là cứ 100 con gái thì có 106 con trai chăng? Có lẽ quả 
thật con người không nên can thiệp vào bí mật ấy của Thiên 
nhiên. Vì Thiên nhiên tin rằng mình gìn giữ được loài người hơn 
là để chính loài người làm việc đó chăng? 


Sinh nở 

Sinh nở là một động tác sinh lý cực kỳ phức tạp, bao gồm ba 
thời kỳ: mở cổ tử cung, đẩy thai và đẩy nhau (rau). 

Mỡ cổ tử cung. Thời kỳ này bắt đầu từ những co thắt nhịp 
nhàng của các cơ tử cung, đôi khí ta gọi là những cơn trở dạ. Khi 
xuất hiện những cơn trở dạ đầu tiên, người phụ nữ có thai đã là 
sản phụ. Những cơn trở dạ đầu tiên thường không lâu - chỉ 
khoảng 20-30 giây, chúng như chuẩn bị cho cơ thể sản phụ sinh 
để. Khoảng cách thời gian giữa các cơn trở đạ đầu tiên cũng quan 
trọng - cơ thể sản phụ chẳng những phải chuẩn bị sinh đẻ, mà còn 
cần nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó bắt đầu những cơn đau mới với độ 
lâu tới 45 giây, còn các khoảng cách giữa chúng giảm từ 30 
xuống 20, rồi 15, 10, 5, cuối cùng chỉ 2-3 giây. Cổ tử cung mở 
mỗi lúc một rộng, chuẩn bị cho thai nhí ra (hình 28, 29). 


Nước ỗi trào ra. Lúc ấy, đầu thai nhi ép nhẹ vào lông ngực, 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nhờ vậy, áp lực não giảm đi, còn bản thân cái thai thì hạ dần 
xuống gần âm đạo. Thời kỳ đầu của việc sinh đẻ kéo dài từ 3 đên 
6 giờ, và có thể tới l1 giờ hoặc hơn nữa. Thời kỳ này kết thúc vào 
lúc cổ tử cùng mở hoàn toàn. 

Suốt thời kỳ đầu, sản phụ nên có không rặn, phải thở sâu và 
thở bằng mũi (nếu thở bằng mềm, môi, lưỡi và màng nhây thanh 
quản sẽ khô, đo vậy sản phụ sẽ cảm thấy khát). Đừng sợ hãi gì hết, 
thiên nhiên đã lường trước mọi chuyện và đã cho bạn những sức lực 
lớn lao, bạn hãy cố thư giãn - cơ thể thư giãn sẽ đễ hoàn thành các 
trách nhiệm của nó khi bắt đầu thời kỳ thứ hai. 

Đẩy thai ra. Thời kỳ thứ hai bắt đầu ngay sau khi cổ tử cung 
mở hoàn toàn. Thêm vào những co bóp đều đặn của tử cung ở 
thời kỳ thứ nhất, nay còi có sự co bóp của các cơ bụng. Thai nhì 
di chuyển trong âm đạo và dần dần ra ngoài (hình 30). 

Thởi kỳ nà» sán phụ không đau và kéo dài không quá một 
tiếng đồng hỗ, có khi chỉ 15-20 phút. Bên cạnh bạn sẽ luôn có các 
bác sĩ, nữ hộ sinh đó sẽ đỡ con của bạn, sẽ vỗ nhẹ vào nó một cái, 
do bất ngờ nên đứa trẻ sẽ giật mình, hai lá phổi nó đang khép sẽ 
mở ra, không khí lọt vào đó làm đứa trẻ đau, bản năng tự vệ xui 
khiến nó lại khép hai lá phối lại, đứa bé kêu lên vì đau, đó chính 
là lúc nó bắt đầu thở. Đứa trẻ được đặt lên một tắm khăn, nó được 
cắt rốn (bạn chớ ngại cho nó, ở đó không có dây thần kinh, con 
bạn sẽ không bị đau đâu) và nó được đánh dấu để khỏi lẫn với trẻ 
sơ sinh khác. 

Đẩy nhau (rau). Nhau là gì và tại sao lại phải đẩy nó ra khỏi 
tử cung? Đó là cơ quan thực hiện mối liên hệ giữa cơ thể mẹ và 
bảo thai trong thời kỳ thai phát triển ở trong bụng. Cả màng thai 
và dây rồn cũng được đẩy ra. Chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của 
chúng, trc.g cơ thể phụ nữ, chúng trở nên thừa. 

Khcang 20 - 30 phút sau khi sinh con, sản phụ lại đau - đó 


Trở thành mẹ |EM 
là do tử cung và các cơ bụng bóp, - rồi nhau bị đẩy ra ngoài 
không hề gây đau đớn gì. 

Sản phụ nghỉ ngơi chừng 2 tiếng đồng hồ, lúc ấy, sản phụ 
thường ngủ thiệp đi. 


H. 30 Thai nhi dần đần được đẩy ra 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


Sinh con hai chân ra trước 


Trong đại đa số các trường hợp, ở trong bụng mẹ, thai nằm 
đầu xuống dưới. Nhưng cũng có những trường hợp đầu hướng 
lên trên. Do vậy, chân đứa trẻ sẽ ra trước (hình 31). Không có gì 
phản tự nhiên trong chuyện này. Thời kỳ đầu có thể sẽ kéo dải 
hơn, nhưng các bác sĩ và nữ hộ sinh sẽ giúp đỡ bạn. Không có 
gì phải lo ngại. 


H. 31 Sinh thai nhi chân ra trước 


Trọng lượng và chiêu đài trẻ sơ sinh 


Có người mẹ nào lại không muốn mình sinh ra một đứa con 
bình thưởng khoẻ mạnh. Nhưng nêu khái niệm “khoẻ mạnh” đã 
khá rõ, thì khái niệm “bình thường” lại có nhiều ý kiến bất đồng. 

Hoàn toàn bình thường khi hai đứa trẻ sinh đôi (đó là chưa 
nói tới sinh ba trở lên) không nặng và không đài bằng những đứa 


_ -_ --1N ‹xIAO 


Trở thành mẹ 
khác. Điều này không có gì lạ, chúng sẽ mau chóng đuổi kịp các 
bạn cùng lứa tuổi cả về độ đài, cả về trọng lượng. 

Bình thường, trẻ sơ sinh dài 50 cm và năng 3300g (đây là nói 
trẻ sơ sinh Tiệp - ND), hơn kém con số ấy ít nhiều cũng không sao. 


Thời kỳ sau khi đẻ 


Chuyện đáng buôn nhất đối với phụ nữ sau khi đẻ là bụng to 
ra và mềm đi. Các cơ bụng cần được củng cố chẳng những bằng 
các loại thắt lưng đặc biệt, mà còn bằng các bài thể dục (bạn. 
thường được giới thiệu những bài này từ khi bạn còn nằm ở nhà 
hộ sinh). Trạm phụ khoa vẫn theo dõi sức khoẻ của bạn cũng có 
thể giúp bạn. 

Sữa non của bạn dần dần sẽ chuyển hoá thành sữa bình 
thường, có chứa tất cả những chất cần thiết để con bạn phát triển 
bình thường. 

Sáu tuần sau khi đẻ, người mẹ trẻ nhất thiết phải đi khám phụ 
khoa. Nếu cần gì, bạn sẽ được kịp thời giúp đỡ về mặt M tế. 


II. VÔ SINH VÀ MỘT SỐ BỆNH PHỤ NỮ 
Vô sinh 


Nếu sau khi cưới khoảng vài tháng đến một năm mà người 
phụ nữ không có thai, thì vẫn hoàn toàn chưa có cơ sở để khẳng 
định rằng người đó vô sinh: ở thời kỳ này, hai vợ chồng đang 
“thích ứng' với nhau. Nhưng nếu sau 2, 3 năm sinh hoạt tình dục 
bình thường, người phụ nữ vẫn không có thai, thì phải đi bệnh 


tBách khoa phụ nữ trẻ 


viện khám tìm nguyên nhân vô sinh để kịp thời loại bỏ. 

Ngưởi đi khám trước nên là người chồng. Thật sai lầm khi 
nghĩ rằng nguyên nhân vô sinh bao giở cũng nằm ở phụ nữ, chứ 
không phải nam. Trong khi đó, một phần ba các cuộc hôn nhân 
không con là tại nam. Do tính trùng đàn ông không có năng lực 
sống chẳng hạn. Nguyên nhân thì nhiều: vì trí óc căng thẳng một 
thởi gian dài, vì những quá trình viêm trong cơ quan sinh dục, vì 
nghiện rượu, vì bệnh hoa liễu. Bác sĩ khoa tiết niệu đễ dàng xác 
định ngưởi đàn ô ông có thể có con không, và nêu không thì tại sao. 


Với phụ nữ phức tạp hơn. Đôi khi, để chẩn đoán đúng, bác sĩ 
phụ khoa phải theo đối người phụ nữ vài tháng. Thêm nữa, chữa 
cũng lâu, có khi tới vài năm. Nguyên nhân vô sinh của phụ nữ 
phức tạp và nhiều hình nhiều vẻ hơn nam giới. Ở đây chúng tôi : 
không phân tích hết các nguyên nhân vô sinh của phụ nữ, mà chỉ 
nêu vài nguyên nhân thường gặp nhất. Trước hết đó là sự vi phạm 
các chức năng của buông trứng: ống dẫn trứng bị tắc, vài bệnh của 
cơ quan sinh dục, tử cung không phát triển đầy đủ... Nhiều khi 
nguyên nhân vô sinh là đo tình trạng sức khoẻ chung của cơ thể 
người phụ nữ và những hiện tượng không liên quan trực tiếp đến 
việc sinh đẻ như việc vi phạm chế độ ăn uống chẳng hạn. 


Nguyên nhân thường gặp hơn cả là bị tắc ống dẫn trứng, nơi 
trứng được thụ tinh. Ông dẫn trứng bị tắc thường là hậu quả của 
quá trình viêm, sưng đo nạo thai ở lần có mang đầu tiên. Chúng 
tôi đã lưu ý tới sự nguy hiểm của nạo thai khi có mang lần đầu. 
Trong một số trưởng hợp, y học hiện đại có thể trả lại hạnh phúc 
làm mẹ cho người phụ nữ nạo thai lần đầu, nhưng phải sau nhiều 
năm chữa chạy kiên trì, Bởi vậy, các bạn gái chưa chỗng cần có 
trách nhiệm với sức khoẻ của mình và phải biết làm chủ các xúc 
cảm. Một số bệnh hoa liễu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức 
khoẻ phụ nữ, trước hết là bệnh lậu, một bệnh thưởng thấy ở 
những phụ nữ sinh hoạt tình dục bừa bãi. 


Trở thành mẹ | EM 

Bây giờ chúng tôi xin nói tới vài bệnh phụ nữ có thể dẫn tới 

vô sinh, mà người phụ nữ nào cũng cân biệt, và khi phát hiện ra 
mình bị mắc, phải lập tức đi chữa. 


Kinh nguyệt thật thường 


Kinh nguyệt là máu ở tử cung tiết ra theo chu kỳ từ khi cô 
gái trưởng thành về mặt tình đục. Trung bình kinh nguyệt kéo dài 
gần 40 năm, tức là toàn bộ thời gian người phụ nữ có thể sinh nở. 
Chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 28-30 ngày, có khi 21-24 
ngày hoặc trên 30 ngày. Chu kỳ kinh nguyệt bị ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố, vì vậy kinh nguyệt chậm hay sớm l-2 ngày cũng ` 
được coi là bình thường. 


ˆ Tắt kinh 


Ở người phụ nữ trưởng thành khoẻ mạnh, kinh chỉ bị tắt 
trong thời kỳ có thể và cho con bú. Nhưng kinh cũng có thể tắt 
khi lao động chân tay quá sức, khi bị chắn động trước cái chết đột 
ngột của người thân, khi gặp những “strees” khác. Trong những 
trưởng hợp đó, người phụ nữ cần hoàn toàn nghỉ ngơi và thanh 
thân để lấy lại sự cân bằng tinh thần. Trong đa số các trưởng hẹp, 
sau 1-2 tháng, kinh nguyệt lại bình thưởng. 

Có khi tắt kinh vì những bệnh ở tuyến giáp trạng, bệnh đái 
thảo đường và một số bệnh truyền nhiễm. Tron‡ trưởng BẾP này 
cần có sự can thiệp của y tế. 

Cuối cùng, người phụ nữ có thể thấy huyết ra hàng tháng 
ngày càng ít dần, rồi hết hẳn. Triệu chứng đó cho thấy tử cung 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
hoạt động không bình thưởng. 

Người phụ nữ phải làm gì khi thấy kinh bị tất? Trước hết, phải 
boàn toàn bình tĩnh, không nôn nóng. Không nên gây kinh nguyệt 
nhân tạo bằng cách ngâm nước nóng, uống rượu hoặc uống thuốc. 
Nếu sau khi thấy kinh lần cuối, bạn không sinh hoạt tình dục, thì 
bạn hãy chờ đến kỳ hạn kinh nguyệt sắp tới. Nếu kỳ hạn ây đã qua 
mà vẫn không thấy kinh, bạn hãy đi khám phụ khoa. 


Ra nhiều máu khi thấy kinh 


Mỗi lần có kinh, người phụ nữ mất khoảng 120g máu. Số 
lượng đó là bình thường và tới chu kỳ sau, số máu ấy được hoàn _ 
toàn khôi phục lại. 

Nhưng có khi máu ra nhiều và kinh nguyệt kéo dài. Trong 
trường hợp đó, cơ thể có thể không kịp tạo ra số máu bù lại, nên 
người phụ nữ bị thiểu máu. 

Những người phụ nữ nào có thể bị mất máu nhiều khi thấy 
kinh? Trước hết, đó là những người không chịu được nóng hoặc 
lạm dụng việc tắm năng, những phụ nữ hút thuốc lá và uống rượu. 
Khi sắp tới kỳ kinh nguyệt, họ nên bớt ra nắng, ít hoặc ngừng hẳn 
việc dùng thuốc lá và rượu. 


Nếu cảm thấy bị thiếu máu, phải tới gặp bác sĩ. 


Bị đau khi thấy kinh 


Bất kỳ sự đau nào cũng chứng tỏ có bất ổn ở một chỗ nào đó 
trong cơ thể, nó là tín hiệu lưu ý ta tới chỗ mà nó phát sinh. Về 


Trở thành mẹ 'E 


mặt này bị đau khi thấy kinh cũng không phải là ngoại lệ. 

Người phụ nữ thường bị đau khi thây kinh ở thời kỳ đầu của 
đời sống tình đục, có thể kèm theo chóng mặt và buổn nôn. Ở đa 
số phụ nữ, sự đau dịu dần, và sau khi sinh con thì hết hẳn. Nhưng 
nêu đau nhiều, chúng tôi vẫn khuyên không nên tự chữa lấy (các 
thuốc giảm đau chỉ làm địu cơn đau, chứ không chữa bệnh), mà 
nên đi khám bệnh. Về mặt này, sẽ rất tốt nếu có một bác sĩ phụ 
khoa theo dõi thường xuyên sức khoẻ của bạn. 


Khí hư 


Khí hư thường xuyên tiết ra từ âm đạo của phụ nữ trẻ rồi dần 
dần nó có thể hết. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy khí hư tiết ra nhiều 
là mùi khó chịu ở quần lót, ngứa ở bộ phận sinh dục ngoài. 

Nguyên nhân xuất hiện khí hư rất khác nhau. Nếu không 
phải là dẫu hiệu viêm loét ở cơ quan sinh dục, thì nó có thể tiết 
ra ngay cả khi thần kinh bị căng thẳng quá độ. 

Không nên nghĩ rằng khí hư rồi tự nhiên khắc hết (mặc dù 
thưởng là như vậy). Nếu thây, bạn nên kịp thởi đi khám bệnh. 

Bạn cần đặc biệt giữ cơ quan sinh dục ngoài thật sạch sẽ (âm 
đạo tự làm sạch, nên không cần phải rửa nó) để vi khuẩn gây 
bệnh không có môi trường nuôi dưỡng chúng. 

Đừng lẫn khí hư với thứ nước không màu ở cơ quan sinh dục 
tiết ra khi bị kích thích. Chức năng thứ nước này là làm cho cơ 
quan sinh dục được trơn, để dễ giao hợp. 

Nếu khi có khí hư tiết ra mà không chữa kịp thời, quá trình 
viêm loét có thể chuyển từ bên ngoài vào bên trong, vào tận ống 
dẫn trứng, do đó có thể gây tắc và có khi dẫn tới vô sinh. 


BH Bách khoa phụ nữ trẻ 


Làm cách nào để tránh khí hư 


Để tránh khí hư, người phụ nữ phải tuân theo các quy tắc sau: 

a. Thời kỳ giữa hai kỳ kinh nguyệt, hàng ngày phải rửa bộ 
phận sinh dục ngoài; khi rửa không nên dùng nhiều xả phỏng; 

b. Tránh giao hợp khi thấy kinh; khi có kinh không tắm ở ao 
hồ nước tủ; - 

c. Sau khi đi ngoài, rửa hậu môn tử đưới lên trên để vi khuẩn 
khỏi lọt vào âm đạo; 

d. Trước khi giao hợp, người đàn ông phải rửa kỹ bộ phận 
sinh dục của mình; l 

e. Không quan hệ tình dục ngoài giá thú; 

g. Không rửa âm đạo, không tự thụt rửa; 

h. Chú ý ăn nhiều:rau quả tươi. 


IV VIỆC LÀM MẸ QUA CON MẮT 
NHÀ TÂM LÝ HỌC 


Đề tài này rất rộng, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở hai 
khía cạnh: 
a. Đứa con có ý nghĩa thê nào đối với người mẹ 
b. Trong hoàn cảnh mới này, phải xây dựng quan hệ với 
chồng thê nào. 


Trở thành mẹ |EBE. 
Người mẹ trẻ và đứa con : 


Ở những phần trên, chúng tôi đã mô tả tiễn trình bình 
thưởng của một lần sinh nở. Nhưng không phải bao giờ mọi 
chuyện cũng thuận lợi như vậy. Nhiều khi cứu được đứa trẻ, 
nhưng nó lại không hoàn toản bình thưởng về mặt thần kinh, do 
đầu nó bị biển dạng hay chấn thương. Nếu bị biến dạng, sau khi 
được chăm sóc cẩn thận, đầu nó có thể khôi phục lại hình đạng 
bình thưởng. Nhưng nếu bị chân thương thì khác. Người mẹ và 
những người thân khác hàng ngày chăm sóc đứa bé có thể không 
nhận thấy những lệch lạc trong thần kinh. Đứa trẻ lớn lên khá 
hiếu động, ăn ngon miệng, đường như không khác gì những đứa 
củng lứa tuổi. Những triệu chứng đầu tiên cho thấy thần kinh nó 
bất ổn, có thể mãi khi nó 6 tuổi mới bộc lộ ra, khi lần đầu nó 
bước qua ngưỡng cửa nhà trưởng. Điều nguy hiểm nhất là không 
tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến đứa trẻ học kém đã vội vã áp 
dụng ngay hình phạt: cắm đi chơi, bắt ngồi học hàng giờ, hoặc 
hơn thế nữa, quát mắng nó, có khi còn đánh đập nó. Trong 
trưởng hợp nảy thần kính đứa trẻ có thể bị tổn hại thêm và đó 
chẳng những nó khó có thể đuổi kịp các lứa tuổi, mà rất có thể 
còn không thể đuổi kịp. 

Vậy làm thế nào? Thứ nhất, nhiều điều phụ thuộc vào các 
thầy cô giáo, vào sự tiếp xúc sống động giửa cô giáo với cha mẹ 
em học sinh kém. Thứ hai, vai trò quyết định ở đây là thuộc về 
cha mẹ, thuộc về sự kiên nhẫn và khéo léo của họ biết điều chỉnh 
hợp lý mặt thần kinh và mặt trí lực của đứa trẻ. Cần nhớ rằng đối 
với đứa trẻ bị cú sốc mạnh khi ra đởi, ta không thể đỏi hỏi ngay 
nó phải học giỏi, vì như vậy là quá sức nó. Nhưng nêu chăm chú 
và kiên trì rèn giữa nó, và khi cần, nhờ nhà tâm lý học giúp thêm, 
ta có thể đạt kết quả. Khoảng mười tuổi, đứa trẻ chẳng những học 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


bằng bạn củng tuổi, mà nhiều khi còn học giỏi hơn. Chỉ bằng 
cách đó mới có thể chấn chỉnh lại thần kinh của đứa trẻ bị tổn 
thương khi nó ra đởi và mới có thể gọi nó là đứa trẻ khoẻ mạnh 
cả thể chất lẫn tỉnh thần. 


Tâm lý người mẹ, nhất là của người mẹ trẻ mới sinh nở lần 
đầu, cũng có những thay đổi nhất định. Sản phụ phải chịu một 
“tải trọng” thần kinh mới trong mấy tiếng đồng hô, khi bạn bị 
tách khối, đứa trẻ sơ sinh và nó chỉ được đưa tới chỗ bạn để bạn 
cho bú, rồi nó lại được đưa đi chỗ khác để bạn có thể khôi phục 
lại sức lực. Cứ như vậy, trong một tuần lễ, cho đến ngày bạn ra 
khỏi nhà hộ sinh. Những cái ôm đầu tiên của người chồng và 
những người thân, niềm vui đầu tiên được gặp số, với thành viên. 
mới của gia đình, những bó hoa thơm ngát, và tiếp đó là những 
ngày bình thường mới mẻ mà người phụ nữ hoàn tiện chưa được 
chuẩn bị về mặt tâm lý để đón nhận. (Ở đây, chủ yếu chúng tôi 
nói tới người phụ nữ sinh con đầu lòng). Biết làm thế nào với “cái 
cục đỏ hỏn” đang khóc oa oa kia, quấn tã nó thế nào, và cuối 
củng, bao giờ thì cho nó bú? Sẽ rất tốt nếu trong thởi kỳ đầu, bên 
cạnh bạn có một phụ nữ giàu kính nghiệm - mẹ đẻ hoặc mẹ 
chồng, để giúp bạn “nhập vai mới”. Nhưng nếu bên cạnh không 
CÓ người phụ nữ giàu kinh nghiệm như thế? Căn hộ của bạn mau 
chóng biến thành một xưởng giặt, nào giặt, nào phơi, nào là, và 
cứ như thế liên tục. Đúng lúc ấy, đứa trẻ “bậy ra” lại khóc toáng 
lên, thế là bạn phải vứt hết đây để chạy Vào với nó, đem nó vào 
buồng tắm (bạn hãy còn sợ việc tắm cho nó lắm!), rồi lau, rồi 
quấn tã.. . chóng cả mặt! Bạn còn đầu óc đâu nghĩ đến chồng - bây 
giờ anh â ấy bị đẩy xuống hàng thứ hai, anh thấy khó chịu, anh đòi 
phải nắu nướng gì đó cho anh ăn, hoặc anh kiếm cớ lẩn đến chỗ 
bạn bè. Bởi vậy, không có gì lạ khi người mẹ trẻ không chịu đựng 
nổi một “tải trọng” thần kinh lớn như vậy. Bạn mau chóng cảm 
thấy mệt rã rời, lúc nào cũng buồn ngủ, có khi thẫn thờ, dửng 


Trở thảnh mẹ JEEB 
Người me trẻ và đứa con : 


Ở những phần trên, chúng tôi đã mô tả tiến trình bình 
thường của một lần sinh nở. Nhưng không phải bao giờ mọi 
chuyện cũng thuận lợi như vậy. Nhiều khi cứu được đứa trẻ, 
nhưng nó lại không hoàn toàn bình thường về mặt thần kinh, do 
đầu nó bị biến dạng hay chắn thương. Nếu bị biến dạng, sau khi 
được chăm sóc cẩn thận, đầu nó có thể khôi phục lại hình dạng 
bình thưởng. Nhưng nếu bị chân thương thì khác. Người mẹ và 
những người thân khác hàng ngày chăm sóc đứa bé có thể không 
nhận thấy những lệch lạc trong thần kinh. Đứa trẻ lớn lên khá 
hiếu động, ăn ngon miệng, dường như không khác gì những đứa 
cùng lứa tuổi. Những triệu chứng đầu tiên cho thấy thần kinh nó 
bất ổn, có thể mãi khi nó 6 tuổi mới bộc lộ ra, khi lần đầu nó 
bước qua ngưỡng cửa nhà trường. Điều nguy hiểm nhất là không 
tìm hiểu kỹ nguyên nhân khiến đứa trẻ học kém đã vội vã áp 
dụng ngay hình phạt: cấm đi chơi, bắt ngôi học hàng giờ, hoặc 
hơn thế nữa, quát mắng nó, có khi còn đánh đập nó. Trong 
trường hợp này thần kinh đứa trẻ có thể bị tổn hại thêm và đó 
chẳng những nó khó có thể đuổi kịp các lứa tuổi, mà rất có thể 
còn không thể đuổi kịp. 


Vậy làm thế nào? Thứ nhất, nhiều điều phụ thuộc vào các 
thầy cô giáo, vào sự tiếp xúc sống động giữa cô giáo với cha mẹ 
em học sinh kém. Thứ hai, vai trò quyết định ở đây là thuộc về 
cha mẹ, thuộc vẻ sự kiên nhẫn và khéo léo của họ biết điều chỉnh 
hợp lý mặt thần kinh và mặt trí lực của đứa trẻ. Cần nhớ rằng đối 
với đứa trẻ bị cú sốc mạnh khi ra đởi, ta không thể đòi hỏi ngay 
nó phải học giỏi, vì như vậy là quá sức nó. Nhưng nếu chăm chủ 
và kiên tri rèn gia nó, và khi cần, nhở nhà tâm lý học giúp thêm, 
ta có thể đạt kết quả. Khoảng mười tuổi, đứa trẻ chẳng những học 


Trở thành mẹ 
đưng với mọi chuyện... 


Trong trường hợp đó phải làm thê nào? Chúng tôi không thể 
đưa ra những lời khuyên cỏ sẵn, tất cả phụ thuộc vào những điều 
kiện cụ thể ở trong một gia đình cụ thể. Nhưng chúng tôi có thể 
có một lởi khuyên chung cho cả người mẹ trẻ, cả cho những 
người xung quanh chị. Trong gia đình mới có thêm đứa con, cần 
phải tạo ra một khung cảnh tâm lý bình thưởng, trong đó kết hợp 
hợp lý giữa nghỉ ngơi với chăm sóc đứa con và cáng đáng việc ở 
nhà. Chỉ một mình người mẹ thì không thể gánh vác trách nhiệm 
ấy, ở dây nhiều điều phụ thuộc những người xung quanh, trước 
hết là người chồng. 


Quan hệ vợ chông 

Có ai trong chúng ta lại không mỉm cười khi gặp trên báo 
chí bức tranh hài hước mô tả ông bố trẻ vụng về đón vợ ở cửa 
nhà hộ sinh rồi su đó giúp vợ ở nhà? Điều đáng buên nhất trong 
bức tranh vui ấy là đa số đàn ông lần đầu tiên làm bố đúng là - 
vụng về thật. 

Đương nhiên, ở những gia đình hồi hộp sung sướng chở đón 
đứa con ra đời, các ông bố tương lai cảm thấy tâm lý mình ít 
nhiều thay đổi. Sở đĩ như vậy vì người bố tương lai phải làm 
công việc nhà nhiều hơn (nhiều đàn ông không thích làm chút 
nào), và sau đó, khi vợ ở nhà hộ sinh, anh phải làm tất cả mọi 
việc nội trợ, kể cả việc ăn uống cho bản thân. Khi vợ bế con ở 
nhà hộ sinh vẻ, tình cảnh của anh cũng chẳng khá hơn. Sự giúp 
đỡ của nhiều ông bố chỉ là phơi những cái tã đã giặt và một vài 
công việc đơn giản trong nhà (về những người bố chỉ “sản xuất” 
ra con, chúng tôi sẽ không nói tới, mặc dù vẫn có những người 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


như vậy, nhưng đó là hiện tượng trái quy luật, có đáng nói tới 
cũng chỉ đáng nói trong tạp chí chuyên ngành, phân tích những 
rối loạn thần kinh nghiêm trọng). Nhưng ngay chuyện phơi tã và 
làm vải công việc đơn giản, nhiều ông bố trẻ cũng đã thấy mỏi 
mệt lắm. Nếu ta nhớ lại rằng thời kỳ này người mẹ trẻ cũng cực 
kỳ mỏi mệt, thì ta có thể hiểu tại sao thời kỳ này lại dễ xây ra 
chuyện này chuyện nọ trong gia đình. 

Trong tỉnh huồng ấy, người mẹ trẻ phải xử sự thế nào? 

Trước hết, bạn phải biết rõ cả mặt mạnh, cả mặt yêu của 
chẳng mình, biết các đặc điểm thời thơ â ấu và nền giáo dục của 
anh, biết các thói quen, thị hiểu... Những lời trách móc, nhật là 
những vụ om sỏm SẼ chẳng giải quyết được gì. Bạn hãy cỗ nói 
những lời tốt đẹp, nếu trìu mến vỗ về chồng thì càng tốt. 


Nhiều điều phụ thuộc vào những đặc điểm riêng của các ông 
bố trẻ và những quan hệ giữa hai vợ chồng trước khi có con. Đàn 
ông có người kém ý chí, có người giàu ý chí, có người không chịu 
động chân động tay làm một việc gì (không phải anh ta lười, anh 
ta chờ bạn sai bảo đó thôi), lại có người chủ động làm nhưng 
thưởng xuyên không làm những việc cần làm. Có thể hiểu được 
anh ta: anh ta muốn làm thật tốt công việc, nhưng lại không biết 
lắm cách nào cho thật tốt. 

Để thiết lập bầu không khí tâm lý đúng đắn trong gia đình, 
RỂ GI bố trẻ phải lập tức tham gia chăm sóc con. Bạn đừng ngại 

“sai bảo” chồng, đừng đỏi hỏi anh ta phải “tự đoán ra những việc 
cần làm”, - anh ta chưa có kinh nghiệm làm bố đến mức tự đoán 
ra được đâu. Về mặt này, người mẹ trẻ có một số ưu thể tâm lý - 
bạn có bản năng của người mẹ. Không ai chứng minh rằng không 
có bản năng của người bố, nhưng bản năng này nghèo nàn hơn 
nhiều so với bản năng của người mẹ. 


Nếu bạn không cho chồng chăm sóc đứa trẻ, nếu bạn nghĩ 


Trở thành mẹ |EEB 


rằng chồng bạn vô tích sự, rất có thể anh ta sẽ mau chóng thấy 
đứa con chỉ làm vướng cẳng. Anh sẽ bực tức khi nó khóc ban 
đêm khiến anh mắt ngủ. Anh sẽ cáu bắn thấy nhà cửa bừa bãi, 
thấy bạn lôi thôi lếch thếch, thấy không thể ngồi yên xem Tỉ vi 
và đọc sách, thấy không được ăn uống bình thưởng. Nói cách 
khác, anh thấy bị mắt tất cả những gì anh vẫn có và đã quen 
thuộc trước khi có con. - 

Rất đáng nói đôi lời về nhu cầu tình dục của ông bố trẻ. Sau 
khi có con, anh chẳng giảm chút nào, trong khi bạn thì suốt mây 
tháng đầu, như cầu không lớn lắm. 

Có thể góp ý gì được với bạn trong chuyện này? Trước hết 
bạn cần nhớ rằng việc làm mẹ và làm bố đều góp phân hình thành 
nhân cách của hai người. Cả hai cùng chăm sóc đứa con và đứa 
con lại củng cố thêm sự gắn bó giữa họ. Về mặt nảy thật ra quyền 
lợi của bạn và chồng bạn là trùng hợp. Tuỷỳ hoàn cảnh bạn có thể 
giao cho chẳng vài việc mà biết chắc là anh ấy làm tốt và có hứng 
thú. Còn nêu bạn tách chồng ra khỏi công việc chăm sóc con, rất 
có thể chồng bạn sẽ kiếm cớ “nán lại cơ quan” đôi chút, hoặc 
“lỉnh” khỏi nhà những ngày chủ nhật. Bạn sẽ càng bực mình, sinh 
cãi cọ rồi ly hôn lúc nào không biết. 

Nói cách khác, sau khi trở thành mẹ của đứa con, bạn còn trở 
thành “mẹ” của bố nó nữa. Và “đứa con lớn” này bạn cũng phải 
XỬ sự với tư cách “mẹ”, Việc này không khó, bởi bạn đã thành 
mẹ. Còn đòi chẳng bạn trở thành ông chồng hoàn hảo thì khó hơn 
rất nhiều. Và ngay với “đứa con lớn” này bạn cũng phải lưu y, 
đừng nuông chiều quá, mà phải tế nhị và Cương quyết những khi 
cần thiết. Khi đó chồng bạn sẽ không cảm thấy đứa con đẩy anh 
ta ra khỏi trái tím bạn, sẽ quan tâm đến bạn, giúp đỡ bạn ngày 
cảng nhiều hơn và kết quả hơn, tạo ra xung quanh bạn một bầu 
không khí thoải mái. Tự anh sẽ hạn chế một phần các nhu cầu của 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


anh, sẽ chăm sóc con hơn, sẽ là chỗ dựa vững chắc cả cho con, 
cả cho bạn trong cuộc đời, bên cạnh anh, bạn sẽ cảm thấy vững 
tin hơn và sung sướng hơn. 

Đó là những lời khuyên chung nhất của chúng tôi về thái độ 
của người mẹ trẻ với con và với chồng. Nếu trước khi sinh con, 
các bạn chỉ là người vợ và người chồng yêu nhau và quan tâm đến 
nhau, thì bây giờ các bạn là một gia đình thống nhất, gắn bó bởi 
những lợi ích chung và mục đích chung. Người mẹ trẻ nào hiểu 
được rằng mình là người trước hết có thể tạo nên một gia đình 


như thế, đã hiểu đúng bản chất những ý kiến ngắn gọn của chúng 
tôi ở trên. 


PHẢN SÁU 


ĐỨA CON 


I. NĂM NĂM QUÝ BÁU 


Những bậc cha mẹ nảo cho rằng chỉ có thể thực sự giáo đục 
con khi nó hiểu được lời nói, và cùng với lời nói là những lời giáo 
huấn thông thái của họ về cách xử sự, họ lại còn “phổ biến” kinh 
nghiệm riêng của họ nữa chứ, - là đã phạm một sai lầm không thể 
tha thứ. Nhân đây xin kể một câu chuyện nhỏ mà chắc nhiều 
người đã biết. Khi một người mẹ đến gặp một nhà thông thái và 
hỏi chị đã nên bắt đầu giáo đục con hay chưa hay để thư thư đã, 
cho đứa trẻ khỏi “mệt”, nhà thông thái liền hỏi, đứa trẻ lên mấy. 
Lúc biết đứa trẻ đã 5 tuổi, nhà thông thái liền kêu lên: “Chị về 
nhà ngay đi! Thế là chị đã bỏ lỡ nấm năm quý báu rồi đầy?” 

Từ câu chuyện kể trên, ta rút ra vài kết luận quan trọng kết 
luận chủ yếu nhất là ngay tử khi vừa ra đời, đứa trẻ đã cần được 
bố mẹ trông nom không ngừng nghỉ và nhận được của bố mẹ tất 
cả những gì chúng ta vẫn quen gọi là sự giáo đục. Cả khi con bạn 
lần đầu tiên mim cười với bạn, khiến bạn vô cùng sung sướng, cả 
khi lần đầu tiên nó biết gọi “mẹ”, “bà”, khiến bạn mửng vui 
không thể tâ, cả khi nó thở phì phỏ cố xếp mây khối vuông chồng 
lên nhau sao cho khỏi đổ... chính bạn cũng không biết rằng bằng 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


vẻ tán thành hay không tán thành của mình, bạn đã gieo vào đứa 
trẻ những gì sẽ ra hoa kết trái mai sau. Tất cả những lời giáo huấn 
của bạn sau này, tất cả những kiến thức nó thu lượm được ở 
trường, - tóm lại, tất cả những gì cuộc đời sẽ dạy cho nó, đều sẽ 
mang dẫu ấn của cái đã được gieo vào nó từ những ngày đầu, 
những tuần lễ đầu tiên nó tồn tại. Tất nhiên chúng ta còn chưa 
biết, nó sẽ có tài đến đâu, trí tuệ và nghị lực của nó sẽ hướng tới 
cái gì, nó có đủ sức phân đấu đạt tới những mục tiêu cao quý nó 
tự đặt ra cho nó không? Nhưng tiền đề cho tất cả những cái đó thì 
ta đã tạo trong nó ngay tử bây giờ. Bạn đã đang giải quyết vấn đề 
nó có đễ được yêu không? Bạn chưa biết con bạn sẽ trở thành 
người lái máy kéo hay nhà thơ, nhưng ngay bây giờ bạn sẽ phải 
quan tâm sao cho nó yêu lao động, sao cho lao động ấy làm cho 
nó vụi sướng và sao cho nó có ý thức trách nhiệm cao. 


Trong khí chờ đứa con ra đời 


Việc sinh con là sự kiện quan trọng về mọi phương diện, kể 
cả mặt tâm lý. Tất nhiên, thái độ đối với đứa con tương lai có thể 
không giếng nhau. Chẳng hạn tình thế của đứa con mà ta hồi hộp 
chở mong khác nhiều với tình thế của đứa con chỉ được coi là 
“hậu quả tất yêu của sinh hoạt vợ chồng” hoặc của đứa con “vì 
lầm lỗi”, bị bố mẹ coi là một gánh nặng khó chịu. 

Tuy vậy, ta phải tìm ngọn nguồn của thái độ đối với đứa con 
tương lai trước hết ở chiều sâu của nhân cách bố mẹ, ở kinh 
nghiệm và các ấn tượng cuộc sống của bản thân họ. Một trong 
những ngọn nguồn chủ thể rõ ràng là các ấn tượng tuổi thơ và 
kinh nghiệm các mối quan hệ với bố mẹ của chính nó. Tất nhiên 
không phải tuổi thơ của ai cũng êm đềm và đầy đủ vật chất. 


Đứa con |NB 


Nhưng nếu tuổi thơ hạnh phúc trôi đi giữa những con người yêu 
quý nhau và giúp đỡ lẫn nhau, thì chắc chắn suốt đời nó sẽ tin 
rằng được làm trẻ con thôi là tuyệt vời. Bởi vậy, những người có 
tuổi thơ ê êm ä thưởng muốn có những đứa con cũng được sống 
thời thơ ấu êm ả như mình. Ta sẽ là người mẹ thể nảo, ta sẽ là 
người bố thể nào - điều đó phụ thuộc nhiều vào thái độ của cha 
mẹ ta đối với ta, của cha mẹ ta đối với nhau, và cha mẹ ta có hạnh 
phúc hay không. 


Khi trò chuyện với những người bố mẹ trẻ, chúng tôi thường 
nghe họ nói rằng trong vẫn đề giáo dục con cái, họ theo đúng 
những nguyên tắc mà xưa kia họ đã được bố mẹ họ giáo đục. Một 
ñEU mẹ trẻ nói: “Hỏi nhỏ tôi thường bị đánh, cho nên bây giờ 
tôi rất khó bị kiềm chế không tát cho thằng nhãi ranh nhà tôi một” 

". Đó là sự chuyển trực tiếp sang con cái những phương pháp 
vẽ mình đã chịu giáo dục hỏi nhỏ. Về thực chất thì hai trưởng 
hợp sau đây cũng vẫn nói lên điều đó, nhưng đi chiều “ngược 
lại”. “Hỏi nhỏ, không ngày nào tôi không bị bố mẹ đánh, cho nên 
bây giờ tôi không đánh con tôi một cái nào” ; “Hồi nhỏ tôi sống 
trong cảnh củng quấn cho nên bây giở tôi không để con tôi thiếu 
một thứ gì”. Như chúng ta thấy, cả hai cực đoan đó đều liên hệ 
trực tiếp với những gì người bố, ngưởi mẹ trẻ đã nhận được hỏi 
nhỏ và bây giờ họ chuyển sang con cái họ. Về mặt này, việc giáo 
dục con cái thành những người bố người me tương lai được bất 
đầu rất sớm, trên thực tế là ngay từ khi chúng ra đời. 


Ngoài ra, không thể không nói tới kinh nghiệm mà những 
người bố người mẹ tương lai thu lượm được. Không chỉ ở gia 
đình mình mà còn ở gia đình bạn bè và người quen, ở trưởng học, 
sách báo, các vở kịch, bộ phim. Cũng phải tính đến cả kinh 
nghiệm của bạn bè, người yêu... Nếu đôi bạn trẻ cảm thấy thoả 
mãn trong quan hệ thầm kín, nếu tình yêu của họ có một phương 
hướng được họ nhận thức rõ, thì có thể khẳng định được khá chắc 


Bách khoa phụ nữ trễ 


chắn rằng chỉ một thời gian ngắn họ đã muốn có con, sự tiếp tục 
hạnh phúc của họ, dù đứa con đem lại cho họ nhiều khó khăn vất 
vả. Như vậy, cả ở đây nữa, nêu chúng ta còn chưa thấy phương 
hướng phát triển của đứa trẻ sau này, chí ít chủng ta cũng thấy 
những nét châm phá của phương hướng Ấy. 


Về ý nghĩa của đứa con đối với cặp vợ chồng trẻ, chúng ta 
có thể biết rõ khi nhìn những cặp vợ chẳng không có con nhận 
một đứa con nuôi. Ở đây, ta thấy nguyện vọng của con người 
muốn được có ai đó để mà yêu thương, để mà củng chăm sóc, để 
xác nhận một chân lý đơn giản: chức năng cao nhất của gia đình 
là làm cho loài người tiếp tục tồn tại. Đứa bé thơ ngây đến sống 
độc lập cũng ĐHHA thể sống được, cái con người nhỏ xíu, yếu ớt 
kia chính là do yêu ớt nên đã cho hai người lớn đang yêu thương 
nó được hiểu niềm vui khám phá, được thỏa mãn và là hồi hộp, 
được lo lắng và chăm sóc - do cuộc sống đang nở rộ trước mắt họ 
tạo nên con người nhỏ xíu ấy khiến họ có thể được hưởng những 
cảm giác đẹp khônggì sánh nổi, làm họ phong phú lên bởi kinh 
nghiệm mà họ chỉ có được trong cuộc sống chung của bố mẹ với 
con cái. Cùng với sự xuất hiện đứa con, kể cả con nuôi, gia đình 
sẽ phát triển và vững chắc ở bên trong. Và đứa con này càng lớn 
thì bô mẹ cũng càng hoàn thiện, trở nên thông minh sáng suốt 
trong cuộc đời, một sự sáng suốt chỉ riêng con người mới có. 


Những nhu câu đâu tiên của trẻ 


Một khám phá quan trọng của các nhà tâm lý học là ngay tử 
những ngày đầu tiên sau khi ra đời đứa trẻ có những nhu cầu tỉnh 
thần mà nếu được thỏa mãn, sự phát triển tình thần của nó sẽ diễn 
ra tốt đẹp. Ai cũng biết đứa trẻ có một số nhu cầu sinh học cần 


Đứa con |ES 


được thỏa mãn, cơ thể nó mới sống được. Đứa trẻ cần được ấm, 
no, không bị chân thương bệnh tật... Tình hình cũng y hệt như vậy 
với các nhu cầu tinh thần. Mặc dù các nhu cầu này không đe doạ 
trực tiếp tính mệnh đứa trẻ nếu không được thoả mãn, tỉnh cách 
nó có thể lệch lạc theo phương hướng xấu. 


Khoa học còn chưa xác định rõ đứa trẻ có bao nhiêu nhụ cầu 
tỉnh thần và đó là những nhù cầu gì. Chúng ta chưa biết mối quan 
hệ qua lại giữa các nhu cầu ấy, nhưng chúng ta đã có những dẫn 
liệu cho phép rút ra một số kết luận quan trọng để đứa trẻ phát 
triển được tốt đẹp. Những dẫn liệu này có được là nhở nghiên cứu 
kỹ sự phát triển tỉnh thần của những + đứa trẻ thiêu những tiếp xúc 
tự nhiên với bố mẹ. Trước hết chúng t†a quan sát những đứa trẻ 
nuôi dạy tử tuổi sơ sinh đến khi tốt nghiệp phổ thông ở các trại ` 
trẻ mỗ côi, các cơ sở chữa bệnh. Mặc dù đây là những cơ Sở tỐt, 
bọn trẻ vẫn có những vi phạm nặng nề về mặt tính thần, thể hiện 
Tõ ở thái độ của chúng. đối với trẻ khác và người lớn, đối với học 
tập và công việc, đối với bạn bè khác giới... có khi những vi phạm 
này lộ rõ đến mức đứa trẻ khó lòng tìm được một chỗ đứng trong 
xã hội. Nhưng kết luận quan trọng nhất mà chúng ta rút ra được 
là những vi phạm trong sự phát triển tinh thần bình thường của 
bọn trẻ thường biểu lộ khi chúng mới được hơn một năm tuổi, 
nghĩa là cơ sở những vi phạm ấy đã có từ trước đó, từ tuổi sơ sinh. 
Cần nhắn mạnh rằng những vi phạm ấy không đa đạng và cá thể 
đến mức có thể giải thích bằng các đặc điểm đi truyền (cơ sở di 
truyền bao giở cũng hoàn toàn có tính chất cá thể đối với từng 
người). Không, ở một mức độ nào đó, những vi phạm chúng tôi 
ghi nhận được là chung cho tất cả những cm được nuôi dạy không 
có bố mẹ, những vi phạm ấy có một số nét tiêu biểu qua đó chúng 
tôi kết luận rằng đó là do môi trưởng quá hiểm hoi những biểu lộ 
xúc cảm. Trên cơ sở phân tích các dẫn liệu thu lượm được, chúng 
tôi có thể xác định khá đầy đủ: nhu cầu tỉnh thần nào và ở` giai 


BE] Bách khoa phụ nữ trẻ 


đoạn phát triển nào của đứa trẻ không được thoả mãn, cỏn nhu 
cầu nào được thoả mãn một cách méo mó. 

Chúng tôi còn xác định được rằng những vi phạm tương tự 
cỏn có ở những gia đình bên ngoài hạnh phúc, sống sung túc, 
nhưng các điều kiện sống bên trong không khác điều kiện sống ở 
các trại trẻ mô côi: bố mẹ thờ ơ lãnh đạm với con cái. 

Thật may mắn đối với tất cả chúng ta, ngày nay hiếm gặp 

“trẻ mô côi” với ý nghĩa đầy đủ của tử này. Nhưng ngày nay lại 
có rất nhiều “trẻ mô côi khi cha mẹ còn sống”. Thật đáng lo ngại 
khi nhiều bố mẹ trẻ xử sự như thể họ không có con, do đó họ 
không chịu trách nhiệm gì về con cái. Những “bố mẹ” như thể 
thích gửi con vào nhà trẻ tuần, chứ không phải vào nhà trẻ ngày. 
Có khi đến ngày nghỉ hoặc ngày lễ, họ quên đón con luôn! Lý do 
là: đứa con cản trở tự do của họ. Họ còn rất trẻ nên họ muốn được 
sống thoải mái... Bên cạnh là cái lối bỏ mặc hoàn toàn con cái ấy, 
còn có nhiều cách không thô bạo công nhiên đến thể, mà được 
che đậy ít nhiều, cũng có thể ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển 
tinh thần bình thưởng của đứa trẻ. Trong bất kể trường hợp nảo, 
chúng ta cũng đều gặp phải sự “cạnh tranh” giữa lợi ích của bố 
mẹ và lợi ích của đứa con, mà hễ đã đến mức cạnh tranh thì bao 
giờ đứa con cũng thua, nó không còn cách nào khác là đi đến nơi 
bó mẹ nó bắt đến để họ được sống thoải mái. 

Bức tranh tương tự ta cũng có thể thấy ở những gia đình chỉ 
thoả mãn những nhu cầu sinh học của đứa trẻ, nhưng không làm 
gì để đứa trẻ vui sướng và khiến bố mẹ được hạnh phúc đầy đủ 
nhất như chúng tôi đã nói ở trên. Có thể những nhu câu tỉnh thần 
của đứa trẻ không được thoả mãn là do bố mẹ không biết đứa trẻ 
trước hết cần gì, và cũng có thể đo họ không có năng lực biểu lộ 
các tỉnh cảm chân thành. Còn có một “loại” bố mẹ nữa: họ giấu 
piểm các tình cảm của họ vì sợ gây hại cho đứa trẻ hoặc ngược 
lại, vì sợ nuông chiều đứa trẻ quá. Họ sợ nếu họ quá quan tâm 


Đứa con ¡EEH 


đến con hoặc quá công khai biểu lộ tình cảm với nó, nó sẽ không 
được chuẩn bị tốt để bước vào cuộc sống là nơi mà tiếc thay mọi 
người quá ít tế nhị, chăm sóc và quan tâm đến nhau... 


Tâm lý trẻ thơ 


Tâm lý học hiện đại đã chứng minh rằng, trong mấy tháng 
đầu tiên sau khi ra đời, đứa trẻ cần một số ~XunE động bên ngoài 
để hệ thần kinh trung ương của nó có thể điều chỉnh vào một “làn 
sóng” nhất định. Dải “sóng” mà qua đó, các xung động bên ngoài 
đi vào não và được xử lý ở trong ấy, sẽ xác định mối liên hệ của 
đứa trẻ với thế giới xung quanh. Chúng tôi xin giải thích điều này 
bằng ví dụ. Chúng ta biết có những đứa trẻ yếu ớt, sau khi sinh 
ra ăn rt Ít hoặc nổi chung không chịu bú mẹ. Sự can thiệp kỹ 
thời của bộ tế có thể cứu được nó. Nhưng dù bây giờ nó có ăn gấp 
ba, gấp bốn, nó cũng vẫn không đuổi kịp ngay được (về trọng 
lượng và chiều dài) những đứa cùng lứa tuổi với nó ngay tử đầu 
đã ăn uống bình thưởng. Tình hình cũng diễn ra tương tự trong 
trường hợp tử đầu đứa trẻ đã bị “đói xung động” một cách có hệ 
thống. Về sau có “cho nó ăn” bao nhiêu, “nạp” cho nó những xúc 
cảm tích cực gì, nó cũng không thể tiếp nhận trọn ven và rút ra 
được lợi ích. Như chúng ta nói trong trường hợp như thế, năng lực 
duy trì sự tiếp xúc đầy đủ với thế giới xung quanh của đứa trẻ đã 
bị phá hỏng ở tận nền móng. 


Để khách quan, chúng tôi xin nói rằng ta tất Ít gặp những . 
trường hợp rõ ràng cho thấy sự phát triển tinh thần của trẻ bị vi 
phạm. Nhưng những hình thức vi phạm ““nhẹ” đo không đánh giá 
đúng tầm quan trọng của các xung động bên ngoài thì ta có thể 
gặp nhiều hơn và trước hết ta gặp khi bố mẹ bận quá hay có nhiều 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


“hứng thú” quá nên đứa trẻ phải sống một mình trong nhiều tiễn 
đồng hồ, Trong phạm vi tầm nhìn của nó chăng có gì thay đổi, cò 
môi trưởng xung quanh thì đơn điệu và bất động. Ai đã quan s¿ 
đứa trẻ 2-3 tháng tuổi sẽ không thể không nhận thấy nó phản ứn 
rất sống động với tia nắng lọt qua vòm lá cây, với cái cảnh án 
sáng và bóng râm như nô giỡn, và vẫn đứa trẻ đó sẽ như thế nà 
nếu rèm cửa sổ khép kín, còn trên trần nhà trắng toát chẳng có ẹ 
mà nhìn. Bởi vậy, phòng dành cho trẻ sơ sinh ở nhà trẻ không nề 
“trắng toát” như bệnh viện, phía trên các giường con nên tre 
những đỗ chơi nhiều màu sắc đung đưa như đứa trẻ cựa quậy v 
thay bằng đồ chơi khác khi chúng không còn hấp dẫn trẻ nữa. 


Ngày nay, chúng ta không còn cương quyết gạt bỏ việc bề trị 
“ru nín” nữa. Ngược lại, trong khi bê trẻ trên tay, chúng ta có thị 
đưa nó lại gần vật này vật nọ để nó xem cho rõ, thậm chí để n‹ 
SỜ tay vào, rồi ta gọi tên những vật ấy. Tất nhiên như vậy tuyệ 
nhiên không có nghĩa là hễ đứa trẻ oe-oe khóc, ta phải chiều 
ngay: hoặc ru, hoặc dỗ, hoặc cho ăn, thay tã... Nuông quá, sẽ ch 
làm nó yêu đuối, chứ không rèn luyện được tính cách nó. Nhưng 
chúng ta phải hiểu rõ rằng đứa trẻ không phải là trò vui và mội 
cái máy vô hồn, mà là một con người với những nhu cầu riêng 
Điều đó có nghĩa đối với từng đứa trẻ phải có cách xử sự riêng 
tính tới những đặc điểm chỉ riêng một mình nó có. 

Nhu cầu về ăn và ngủ có thể khác nhau ngay cả những đứa tr( 
sinh đôi. Cũng như chúng có thể có phản ứng khác nhau đối vớ 
âm, lạnh, âm thanh, chói tai, đột ngột, giọng nói của người này 
người kia, sự lại gần nó của bố mẹ... Trước cùng một hiện tượng 
hệ thân kính của mỗi đứa trẻ phản ứng theo những cách khác nhau 
và nêu đối với tất cả con cái chúng ta, chúng ta đều muốn đạt tớ 
mục tiêu là khoẻ mạnh và phát triển hài hoà, thì chúng ta phải biế 
tiếp cận từng đứa phủ hợp với cả tính riêng của nó. 


Đứa trẻ khám phá ra thế ĐIỚI 


Trong phần trước, chúng ta đã bước sang khu vực thứ hai 
những nhu cầu tỉnh thần chủ yếu của đứa trẻ, tức là ta đã sang lĩnh 
vực dạy đỗ nó (khu vực thứ nhất là những nhu câu tình thần của 
nó về sự trìu mến chăm sóc của bố mẹ). Chỉ kích thích đứa trẻ 
học thì chưa đủ; những kích thích Ấy phải có một ý nghĩa nhất 
định, phải đễ hiểu đối với nó, sao cho nó xử lý được những kích 
thích ấy và tạo ra được một lượng kinh nghiệm có ích với nó 
trong tương lai. Nghĩa là trước hết cần những xung động với một 
liều lượng đủ để nó thực sự học được. Ví dụ, ngưởi mẹ cúi xuống 
đứa con mới vài tháng tuổi, bỗng thấy nó mỉm cười với mình. Nụ 
cười ấy chứng tỏ nó bắt đầu nhận thức được bản thân nó, đó là 
dấu hiệu đầu tiên cho thấy mối tiếp xúc riêng của nó với thế giới 
xung quanh - hiện giờ thế giới ấy mới chỉ tập trung ở người mẹ. 

Trong gia đình, nụ cười đầu tiên của đứa trẻ khiến ai cũng 
vui mừng, và từ phút ấy, mọi người cố làm cho nó cưởi, TẤt nhiên, 
người cố nhiều nhất là người mẹ, hễ rảnh rang một phút chị cũng 
đến với con, Chị trò chuyện với nó, mỉm cười với nó, phản ứng 
vui sướng của chị khích lệ nó và củng cố cách xử Sự “mọi người 
mong muốn” ở nó. Thế là bắt đầu sự biến đổi không ngừng những 
mỗi quan hệ tiêu biểu của con người. Sự việc cũng xảy ra tương 
tự khi đứa trẻ bắt đầu vừa bập bẹ vừa cằm mọi thứ đồ chơi lên tay, 
hoặc khi nó đòi giúp nó ngồi xuống, khi nó phát âm một tử đầu 
tiên có nghĩa hoặc khi nó tự ra bô - tóm lại, mỗi khi nó làm một 
điều gì đơn giản đáng yêu rõ ràng là để những người xung quanh 
tán thưởng. Những gì tán thành, chúng ta củng có bằng cách tỏ ra 
bằng lỏng, khen ngợi. Những gì ta thấy nó không nên làm, ta dập 
ngay đi bằng cách không phản ứng gì, có khi phạt đứa trẻ. Cách 
xử sự thế nào trong từng trường hợp cụ thể, thì ta có thể biết qua 
nhiều tài liệu về giáo dục con cái. Nhưng ở đây cũng như ở trong 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
tắt cả những gì liên quan đến đứa trẻ, ta phải có ý thức chừng mực 
và phải lưu ý sao cho phạt ít hơn khen. 

Đó chính là sự dạy dễ đầu tiên. Người mẹ và những người 
khác trong gia đình là những người thây đầu tiên của đứa trẻ. Tất 
nhiên đây chưa phải trường đại học, chưa phải thi cử để trở thành 
một nhà chuyên môn gì-đó, nhưng đối với cuộc sống sau này, sự 
dạy dỗ đầu tiên như vậy tuyệt nhiên không kém phân quan trọng. 
Vẫn đề là ở chỗ khi thấm nhuần những bài học đầu tiên về cuộc 
đời, đứa trẻ sẽ học được cách học tập! Không phải vì lòng yêu 
thích các khoa học, mà cũng không phải chỉ vì niềm vui của 
những người thân. Nó hiểu dần ra rằng việc học là quan trọng, 
đáng gắng sức một chút, việc học khiến những người thân sung 
sướng và trong quá trình học, có một sự luân chuyển rất hữu ích 
và rất dễ chịu các xung động. Nó sẽ có thói quen cho và nhận 
niềm vui. 

Từ những điều đã trình bày ở trên, ta đễ đàng thấy cuộc sống 
đứa trẻ nghèo nàn thế nào nễu nó không được trao đổi các xung 
động với những người thân. Khi bên cạnh nó không có ai vui 
sướng. Khi nó có bố mẹ, những người có thể hiểu các phát hiện 
của nó, đứa trẻ sẽ ít biết hơn so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi 
nhưng lại hạnh phúc hơn nó. Và sau này năng lực học tập của nó 
cũng sẽ bị kém. 


Cảm giác vững tin của trẻ 


Bây giờ chúng tôi chuyển sang nhu cầu tỉnh thần thứ ba của 
đứa trẻ - đó là nhu cầu liên hệ tình cảm với người xung quanh, 
hoặc nói cách khác, nhu cầu vững tin về cảm xúc của bản thân 
nó. Khi được bảy tháng tuổi, ở đứa trẻ phát triển bình thưởng nào 


Đứa con |EN 


cũng đột nhiên xuất hiện một nét đặc biệt, mới thoạt nhìn thì kỳ 
lạ, bỗng dưng nó gắn bó với một người lớn, quyến luyến người 
này hơn cả. Không trông thấy người đó nó khó chịu; người đó đi 
ngang qua mà không chú ý đến nó, nó khóc. Thưởng đó là người 
mẹ, nhưng không phải nhất thiết là người mẹ: bà, cô, bố, bác 
hàng xóm, cô trông trẻ... Tất nhiên, người mẹ đóng vai trò ấy là 
dế nhất, đứa trẻ khỏi phải chọn, phải tìm trong một loạt những 
người khác. - 

Khoảng một tháng sau, tức là sang tháng thứ tám, trẻ bắt đầu 
hiểu rằng nó thuộc về “những người của nó”, nó tìm kiếm ở họ 
sự che chở trước bất cứ mối nguy hiểm nào. Ngược lại, có mặt 
“người ngoài”, nó cảm thấy không an toàn lắm. 

Có lẽ vào thởi kỳ này lần đầu tiên đứa trẻ có cảm giác phụ 
thuộc, và nghe ra thì ngược đời, nhưng cảm giác ấy lại là điều cần 
thiết để nó tự lập và độc lập một cách lành mạnh sau này. Qua 
quan sát, người ta đã chứng minh được rằng sự phụ thuộc cảm 
xúc ây tạo cho đứa trẻ một thứ “hậu phương” hoặc một “bến cảng 
vững tin”, để từ đó, sau này nó sẽ xuất phát những chuyến đi đầy 
phiêu lưu nhằm nhận thức thế giới đồng thời cũng bắt dầu hình 
thành khái niệm “ngôi nhà của tôi” - một khái niệm đóng vai trỏ 
quan trọng trong cuộc sống đứa trẻ. 

Ta hãy nhớ lại vài cảnh quen thuộc trong sinh hoạt gia đình: 
đứa con nấp vào sau váy mẹ, nhưng vẫn hé mắt chăm chú nhìn 
theo đõi tất cả những gì điễn ra xung quanh. Còn nễu nó đã bám 
vào bố, thì chăng những nó dám bắt tay Ông Già Tuyết, mà nó 
dám bắt tay cả một con quỷ lông xủ! 

Ở thị trần nghỉ mát Lugasovit, bác sĩ trưởng Đamborxca của 
trại trẻ mô côi đã tiễn hành một thí nghiệm lý thủ để quan sát 
những đứa trẻ dưới một tuổi được nuôi đạy ở điều kiện gia đình 
bình thưởng và ở điều kiện trại trẻ. Bà đưa ra một thứ đổ chơi 


.Bách khoa phụ nữ trẻ 


“khủng khiếp” - một con gầu to, dữ tợn. Đứa trẻ được nuôi dạy 
gia đình ngồi trong lòng mẹ chỉ bối rối trong khoảnh khắc, mặ 
đò nó đang ở trong khung cảnh không quen thuộc - (phòng làr 
việc của bác sĩ), sau đó nó xem xét kỹ đỗ chơi và chơi với coi 
gấu. Còn đứa trẻ cũng ngần ấy tháng tuổi, được nuôi dạy ở trạ 
trẻ, cũng ngỗi trong lòng chị y tá, thêm nữa, nó lại quen vó 
khung cảnh căn phòng: làm việc rồi, nhưng nó hoảng hốt, gay C: 
sau khi con gấu đã được cất đi cũng phải rất lâu mới dỗ được nó 
Sự vững tin của đứa này và không vững tin của đứa kia tất nhiêr 
không thể không ảnh hưởng tới cách xử Sự VỀ sau của đứa trẻ, tới 
thái độ của nó đối với mọi người, các đỗ vật, các ý nghĩ... 
Những đứa trẻ sống một thởi gian đài trong môi trường 


nâng đỡ của ngườï khác. Rất có thể một thanh niên như vậy sẽ 
may mắn Bặp được một cô gái cũng giống anh ta, không cần sự 
đền đáp xúc cảm lắm. Nhưng con cái họ sẽ lớn lên trong hoàn 
cảnh như thế nào? Rỏi chúng ta sẽ nói về những đứa trẻ này rằng 
các lệch lạc trong tính cách của chúng, trong xử Sự của chúng là 
những hiện tượng “bẩm sinh”? Có lẽ sẽ đúng hơn nếu chúng ta 
nói rằng đây là một hiện tượng không trái quy luật, tỉnh trạng 
nghèo nàn xúc cảm dựa trên không khí không thuận lợi trong gia 
đỉnh và những điều kiện không lành mạnh của sự phát triển đứa 
trẻ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. 

Như chúng ta thấy, khoa học hiện đại đã phát hiện cho thế 
giới một chân lý cũ: đứa trẻ cần được yêu thương. Tất nhiên điều 
đó không có nghĩa là chiều theo bắt cứ ý thích nào của nó, Tình 
yêu thương phải qua mỗi giao tiếp đầu tiên với những người gần 
gũi, đứa trẻ có được cảm giác vững tin, nó tin rằng nó thuộc về 


Đứa con |EEI 


một ai đó, mẹ nó và những người thân của nó không bao giờ bỏ 
nó, nó có thể tin cậy ở họ. Sẽ không tốt nêu tình yêu thương của 
người mẹ “không có phanh”. Tình yêu thương hài hoà của người 
mẹ phải đòi hỏi cao, hợp lý thậm chí nghiêm khắc. Không nên hy 
sinh cả sức lực và sức khoẻ của mình chỉ cốt sao con cái sống 
sướng hơn. Cũng có thể nêu người mẹ hy sinh hét thảy, con cái 
sẽ sông sướng hơn hiểu theo nghĩa là chúng muốn gì được ny. 
Nhưng liệu chúng có hạnh phúc không? Chúng có trở nên những 
con người mạnh mẽ phát triển hài hoà không? Theo chúng tôi, sẽ 
có ích hơn cho đứa con nếu bố mẹ nó xây dựng trong gia đình 
những điều kiện để họ cảm thấy hạnh phúc cùng với con cái mình 
và trong con cái mình. Những ông bố bà mẹ hy sinh mình sẽ 
không bao giờ tạo được cho con một môi trường ở đó các mối 
liên hệ xúc cảm được thể hiện đầy đủ và toàn diện. 


Chúng tôi thường được nghe các bậc cha mẹ phản nàn rằng 
họ có quá ít thời gian dành cho con cái, chuyện kiếm ăn buộc họ 
phải dốc toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc. Mặc dù trong 
những lời phàn nàn ấy có đôi chút sự thật, nhưng đó không phải 
là toàn bộ sự thật. Thành công của việc giáo dục không phụ thuộc 
vào số lượng thời gian người mẹ dành cho con, mà chủ yêu phụ 
thuộc vào thái độ người mẹ đối với con. Nói cách khác, đối với 
đứa trẻ thì điều quan trọng là nó nhận được ở người mẹ những 
xúc cảm gì, chứ không phải là nó được mặc chiếc áo nào và ngồi 
trên chiếc xe đạp nào để đi dạo. 


Con vật mới đẻ và trẻ sơ sinh 


Mãy năm gần đây, các nhà khoa học làm thí nghiệm trên loài 
vật và tìm ra hiện tượng “thời kỷ đột biến” của vật nhỏ. Thời kỳ 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


này sự tiếp nhận thế giới xung quanh đặc biệt nhạy bén và ảnh 
hưởng hết sức quan trọng đến tâm lý về sau. 

Chúng ta đều biết vào cuối năm tuổi đầu tiên, óc trẻ mới chỉ 
đạt 50% trọng lượng và đến cuối năm tuổi thứ ba đã đạt 80%. Tắt 
cả những gì diễn ra xung quanh đứa trẻ trong khoảng thởi gian 
này đều sẽ in dấu lâu dài trong suốt cuộc đời chúng. 

Thí nghiệm của G.Haclao trên loài chó cho thấy nếu trong 
thời kỳ đột biến, chó con bị nuôi riêng, tách khỏi các chó khác và 
con người thì về sau, hành vi của chúng không bình thưởng. Lớn 
lên chúng thấy gì cũng sợ, lúc nào cũng nép vào góc nhà và lẩn 
tránh người và mọi con chó khác. 

Sự phát triển “hành vi xã hội” của mỗi giống vật rất khác. 
nhau. Loại chó sói chẳng hạn, trong hai ba tuần lễ đầu tiên, sói 
mẹ nói chung không rời con. Nhưng sau ba tuần lễ nó phải đi 
kiếm ăn và để con trong hang. Cũng từ lúc đó bắt đầu hình thành 
“định hướng xã hội” của sói con. Nó dần dần chơi với những con 
sói khác trong hang, nhật là những con sói củng lứa tuổi, điều này 
tạo cho nó thói quen sau này đi thành đàn cùng với những con sói 
cùng độ tuổi. 

Loài khỉ lại khác. Khi con ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với khi 
lớn và sau này tạo thành thói quen cùng đi kiếm ăn với chúng. 
Cấu tạo đàn của khỉ gồm nhiều lứa tuổi khác nhau. 

Đối với trẻ sơ sinh, thởi kỳ đột biến vô cùng quan trọng. 
Quá trình hình thành “định hướng xã hội” của trẻ điễn ra trong 
khoảng thời gian từ khi trẻ biết nói cười đến khi chúng biết phân 
biệt người xung quanh. Thoạt đầu trẻ chỉ nhận được mặt mẹ nó. 
Cuối tháng thứ bảy, kết thúc bước thứ nhất trong quá trình “định 
hướng xã hội” và mở đầu bước thứ hai. Lúc này trẻ đã nhận mặt 
được người mẹ, những thành viên khác trong gia đình. Khi có 
người lạ đến chơi, trẻ hoảng hốt, phải đến khi có mẹ hay một 


k2» la thong 


một ai đó, mẹ nó và những người thân của nó không bao giờ bỏ 
nó, nó có thể tin cậy ở họ. Sẽ không tốt nếu tình yêu thương của 
người mẹ “không có phanh”. Tình yêu thương hài hoà của người 
mẹ phải đòi hỏi cao, hợp lý thậm chí nghiêm khắc. Không nên hy 
sinh cả sức lực và sức khoẻ của mình chỉ cốt sao con cái sống 
sướng hơn. Cũng có thể nếu người mẹ hy sinh hết thấy, con cái 
sẽ sống sướng hơn hiểu theo nghĩa là chúng muốn gì được nấy. 
Nhưng liệu chúng có hạnh phúc không? Chúng có trở nên những 
con người mạnh mế phát triển hài hoà không? Theo chúng tôi, s€ 
có ích hơn cho đứa con nêu bố mẹ nó xây dựng trong gia đình 
những điều kiện để họ cảm thấy hạnh phúc cùng với con cái mình 
và trong con cải mình. Những ông bố bà mẹ hy sinh mình sẽ 
không bao giờ tạo được cho con một môi trưởng ở đó các mỗi 
liên hệ xúc cảm được thể hiện đầy đủ và toàn diện. 

Chúng tôi thường được nghe các bậc cha mẹ phàn nàn rằng 
họ có quá ít thời gian dành cho con cái, chuyện kiếm ăn buộc họ 
phải đốc toàn bộ thời ðian và sức lực vào công việc. Mặc dù trong 
những lời phàn nàn ấy có đôi chút sự thật, nhưng đó không phải 
là toàn bộ sự thật. Thành công của việc giáo dục không phụ thuộc 
vào số lượng thời gian người mẹ dành cho con, mà chủ yêu phụ 
thuộc vào thái độ người mẹ đến với con. Nói cách khác, đối với 
đứa trẻ thì điều quan trọng là nó nhận được ở người mẹ những 
xúc cảm gì, chứ không phải là nó được mặc chiếc áo nào và ngồi 
trên chiếc xe đạp nào để đi dạo. 


Con vật mới đẻ và trẻ SƠ sinh 


Mây năm gần đây, các nhà khoa học làm thí nghiệm trên loài 
vật và tìm ra hiện tượng “thời kỳ đột biến” của vật nhỏ. Thời kỳ 


Đứa con |EMI 
thành viên trong gia đình, trẻ mới hết sợ và “vững tin”. 

Cần tạo cho trẻ, ngay từ những tiếp nhận đầu tiên với thế giới 
bên ngoài, cảm thấy rằng thế giới bao quanh là an toàn đối với 
nó. Muốn vậy đến cuối năm tuổi thứ nhất trẻ cần phải biết: 

- Phân biệt được người ruột thịt với người ngoài nhưng hay đến. 

- Phản ứng được với thái độ của họ (cử chỉ và giọng nói). 

- Phân biệt được thái độ khen chê. 

- Gắn bó với mẹ hơn, cảm thấy an toàn khi có mẹ bên cạnh. 

- Tìm sự che chở nơi mẹ và có khả năng khắc phục nỗi sợ khi 
mẹ đến. 

- Rõ rệt phản ứng khi gặp tình trạng strees (do căng thắng 
hay lo lắng). 

Tóm lại, cuối năm tuổi đầu tiên, trẻ phải có đủ những tiên đề 
để chuyển dịch sinh lực của nó thành tính tích cực, thể hiện trong 
cử động và chơi. — 

Đứa trẻ luôn xa lánh mọi người, không thích chơi trò chơi gì 
chỉ là do nó không được tập tiếp xúc và nhận xung động tình cảm 
từ những người khác. Mà chỉ có trò chơi mới rèn cho trẻ quen 
phản ứng nhanh nhậy, phối hợp động tác của các bộ phận, tử chị 
với nhau, thái độ kiên trì và tư duy cụ thể. 


Đứa trẻ là thành viên của gia đình 


Chúng ta bước lên một bậc cao hơn và xét đến nhóm thứ tư 
của những nhu cầu tâm lý, tức là sự hình thành vai trò xã hội của 
đứa trẻ. Như đã nói ở trên, những cảm giác sâu xa gắn liền đứa 
trẻ với người mẹ từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín đạt đỉnh 
điểm vào cuối năm tuổi thứ nhất. Năm tuổi thứ hai và thứ ba là 


EEBách khoa nhụ nữ trẻ 


thời kỷ trẻ hòa rộng ra cả gia đình. Không phải chuyện đứa trẻ 
bắt đầu nhận ra cha, bả, cô bác. Nó nhận ra từng người từ lâu và 
đã phân biệt được họ. Nhưng chỉ sau khí bập bẹ những tiếng nói 
đầu tiên và tiếp cận với thế giới đề vật, trẻ mới bắt đầu có thái độ 
khác nhau đối với từng thành viên trong gia đình, tuỳ theo thái độ 
của mỗi người đổi với nó, cụ thể là cách phản ứng của họ đối với 
hoạt động của nó. 


Nói cách khác, trẻ bắt đầu nhận ra vị trí của từng thành viên 
trong gia đình. Nó hiểu dẫn vị trí của cha mẹ, ông. bà không phải 
qua cách xử sự giữa họ với nhau (mặc dù trước mặt đứa trẻ, mọi 
người đều phải giữ ý, tế nhị và tôn trọng lẫn nhau) mà trước hết 
qua cách mỗi người đối xử với trẻ thế nào. Song SOng VỚI VIỆC 
nhận thức những khác biệt ấy, đứa trẻ bắt đầu tự nhận thức bản 
thân nó. 


Cuối năm tuổi thứ hai, việc tự nhận thức nói trên đã tiến triển 
rất nhanh đến mức bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn giữa trẻ và 
các thành viên khác trong gia đình. Trẻ bắt đầu thỉnh thoảng trở 
nên bướng bỉnh và phản đối người khác. Vấn đẻ này chúng tôi sẽ 
đề cập kỹ hơn trong đoạn sau. 


Cách nhìn nhận của người lớn đối với trẻ cũng dần dần phân 
hoá. Có người bảo nó “bướng”, hay sinh sự” hoặc “được nuỗng 
chiều quá hay nhõng nhẽo”. Có điều lạ là đôi khi trẻ tỏ ra biết 
cách thích ứng với từng người giống như diễn viên nhập vai vậy. 


Nếu như trong năm tuổi đầu tiên, trẻ mới chỉ là một bộ phận 
dính liền vào mẹ, rời khỏi rnc là không đám đi đâu, làm gì thì 
sang năm tuổi thứ hai và thứ ba, trẻ dần dần tự lập, trở thành một 
nhân cách tương đối rõ nét. Cuối thời kỷ này, nó đã cảm thấy là 
một thành viên thật sự của gia đình và bắt đầu đòi người lớn phải 
đối xử với nó bình đẳng, tôn trọng. Do đây mà Sang năm tuổi thứ 
ba, trẻ đã khăng định một cách đàng hoàng nhiều điều, chẳng hạn 


Đứa con ¡E8 


chúng tuyên bố “bao giờ lớn con sẽ cưới mẹ” nêu là trê trai, hoặc 
nếu là trẻ gái, thì câu tuyên bố lại là “con sẽ để bốn em bé và sẽ 
đi cùng với cha sang châu Phi!” 


Chúng tôi sẽ không đi quá xa như những nhà phân tâm học 
nhìn thấy trong những câu tuyên bố thơ ngây đó biểu hiện của 
thiên hướng vô thức trong tâm lý trẻ trai muốn thế chân ông bố 
và trẻ gái muốn thê chân bà mẹ, hưởng thụ những ưu đãi mà bố 
dành cho mẹ hoặc mẹ dành cho bố. 

Nhưng cũng không nên bỏ qua sự hình thành trong tâm lý 
trẻ sự hiểu biết về chức năng khác nhau giữa đàn ông và đản bà, 
bố và mẹ, về ý nghĩa hôn nhân v.v..., mặc dù những hiểu biết ây 
còn quá đơn giản, mang tính chất trẻ $ thơ. 

Tuy nhiên, từ kết quả quan sát Ấy ta có thể kết luận một cách 
rõ ràng điều chúng tôi đã nói ở trên: vốn kinh nghiệm trẻ thu 
lượm được trong quứ trình giao tiếp với cha mẹ sẽ tạo thành cơ 
sở tỉnh thân cho việc tạo nên hình ảnh lý tưởng về người bạn đời 
sau này, cũng như về gia đình hạnh phúc. 


Nếu chúng ta đi trước vài ba năm và quan sát xem trẻ chơi 
các trò chơi gì, chúng ta sẽ có được nhiều suy nghĩ lý thú. Đôi khi 
chúng ta lạnh người khi thấy trẻ bắt chước chúng ta rất giỏi, buộc 
chúng. ta phải tự hỏi: làm sao chúng tái hiện chính xác đến thế 
một số lởi nói, cử chỉ của chúng ta, khi chúng “đóng vai" ” chúng 
ta, giả vờ làm bố hay làm mẹ. Thậm chí trẻ tái hiện được cả một 
số thói quen tốt cũng như xấu của chúng ta. 

Chẳng hạn, đứa bé gái (giả vờ làm mẹ) mắng đứa bé trai (giả 
vở làm bố): “Sao cứ đến bữa ăn thì chúi mũi vào bảo mà đọc thế 
nhỉ? Anh thử một lần bỏ báo ra, ngồi ăn đàng hoàng, chuyện trò 
với vợ con xem nào!” Đứa trẻ nam (đóng vai bố) thì bảo đứa trẻ 
gái (đóng:vai mẹ): “Em với anh tối nay đi xem phim, mây đứa 
con sẽ lại gào khóc đòi đi đến vỡ cả nhà cho mà xem!” 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Trẻ không chỉ nhắc lại đúng từng câu từng chữ của chúng ta 
mà còn bắt chước đúng cả cách nhìn, giọng điệu. Và chẳng bao 
lâu sẽ đến một ngày những cử chỉ dáng điệu, cách xử sự của bố 
mẹ biến thành của chúng. 


Làm cách nào để một mặt trẻ được tạo điều kiện tìm hiểu 
cuộc đởi và chức năng khác nhau của mọi thành viên trong gia 
đình, mặt khác chúng không bắt chước riêng. một người nào mà 
biết kết hợp tất cả những kinh nghiệm ấy lại rồi tự hình thành nên 
một cá tính riêng không sao chép hoàn toàn ai hết? 


Trong khi ta chưa tìm được phương pháp nào hiệu quả cao 
thì phương pháp tốt nhất hiện nay vẫn là cho trẻ tham gia vào 
cuộc sông chung của cả gia đình, để chúng tiếp xúc với tất cả mọi 
người chứ không chỉ quanh quẩn riêng với một hoặc hai người 
nào đó. 

Ngôi ăn cùng với gia đình: bế mẹ, ông bà, cô bác còn bổ ích 
cho sự hình thành nhân cách của trẻ hơn là để cho chúng ngồi ăn 
riêng với những thức ăn đắt tiên nào béo bở nhất. Đặc biệt có lợi 
cho việc giúp đứa trẻ hình thành nhân cách là những cuộc đi nghỉ 
ngơi của cả gia đình ngoài trời hoặc nơi nghỉ mát. Vì trong những 
dịp đó mọi người không bận tâm vào việc làm ăn mà hoàn toàn 
đành thời giờ cho nhau. 

Chúng tôi cho rằng rất cần cho trẻ biết bế mẹ làm việc ở đâu 
để trẻ thích thú được làm việc đó giúp bố mẹ, tuy chỉ là sự giúp 
đỡ mang tính tượng trưng. Thời này người ta bố trí cho trẻ tham 
quan môi trường lao động của bố mẹ. Tại trường phổ thông, 
người ta tiền hành công việc này. Ngày xưa, trẻ thưởng chỉ thấy 
bố mẹ trong công việc gia đình hoặc chăm sóc vườn tược mà thôi. 
C húng tôi hoàn toàn không coi nhẹ những “bài học cuộc sống” 
ấy, nhưng lao động của bố mẹ trong gia đình chỉ chiếm một phần 
trong toàn bộ hoạt động xã hội của họ. Bởi vậy, chúng tôi tha 


Đứa con EM 


thiết khuyên các cặp cha mẹ trẻ nên lợi-dụng bất kỳ dịp nào để 
giúp con cái thấy được các mặt hoạt động của họ, dần dần nhiễm 
được thói quen lao động xã hội. 


Nhân đây xin nói về thôi quen, kỹ năng. Trong khi tiễn hành 
những bài học đầu tiên về kỹ năng nghề nghiệp”, không phải ta 
chỉ nên mà cần tập cho trẻ biết hỗ trợ người lớn, khiên trẻ hiểu 
được rằng việc nội trợ không phải chỉ là công việc thấp kém có 
thể coi thưởng. Nấu nước, giặt giữ, quế dọn nhà cửa cũng như 
cuốc xới mảnh vưởn, chăm sóc / cối hoặc sửa chữa những 
dụng cụ, bàn ghế giúp trẻ nhìn thấy bỗ mẹ trong lao động và 
chúng cũng nhiễm dẫn thói quen ưa lao động. 


Cũng cần nói thêm rằng những dịp chuẩn bị đón ngày lễ, 
ngày Tết, ngày kỷ niệm sinh nhật, ta lôi kéo trẻ vào củng dọn đẹp 
nhà cửa, chuẩn bị những món ăn đặc trưng, trang trí cho ngày tết 
v.v... sẽ rất bổ ích cho chúng. Đặc biệt là nếu cha mẹ khuyến 
khích trẻ tự nghĩ ra cách đóng gÓp: trang trí cây thông Noel, làm 
một thứ quà gì đó tặng bố hoặc mẹ (hoặc ô ông, bà...) nhân ngày 
kỷ niệm sinh nhật chẳng hạn thì rất tốt. 


Ở dây vấn đề không phải chỉ lao động. Trong lao động sản 
xuất để kiếm sống và duy trì cuộc sống còn có cả phần quan hệ 
giữa các thành viên trong gia đình, bộc lộ tính cách từng người. 
Chính những thứ này cung cấp chất liệu phong phú cho trẻ, giúp 
chúng hiểu biết cuộc sông và tự hình thành nhân cách của chúng. 


Các thành viên trong gia đình không chỉ làm việc cho xã hội, 
cho đất nước mà còn vì nhau. Họ đem tiền kiếm được về nhà và 
củng nhau quyết định cách sử dụng những khoản tiền ấy cho việc 
ăn uống, may mặc, mua sắm, đi du lịch. Vấn đề chỉ tiêu trong gia 
đình gắn chặt với những mong muốn và hy vọng của từng thành 
viên. Tốt nhất nên để trẻ cùng tham gia bàn bạc và nhường cho 
chúng quyền quyết định những khoản chi tiêu liên quan đến 


:Bách khoa phụ nữ trễ 


chúng, chẳng hạn tạm chưa mua một thứ để chơi để mua thứ gì 
đó cần chung cho cả gia đình, vừa vui vừa tăng thêm ý thức của 
trẻ đối với gia đình hơn, khuyến khích chúng quan tâm đên 
những thành viên khác, giúp chúng mau trưởng thành về mặt tâm 
hồn. Trẻ cảm thấy đã trở thành một thành viên thực sự và bình 
đẳng với các thành viên khác, do đó cũng thầy được trách nhiệm 
của chúng. . 

Đấy cũng là cách củng cố gia đình với tỉnh chất là tế bào của 
xã hội. Tất nhiên trẻ còn non nớt nhiều khi chưa hiểu hết hoạt 
động của cha mẹ, nhưng chính cha mẹ cần chủ động giúp chúng 
dần dàn hiểu được. 


Con đường tiến tới tự lập 


Chúng tôi đã nói ở trên, trước khi tự lập, trẻ phải qua bước 
phụ thuộc. Những tình cảm qua lại giữa trẻ và các thành viên 
khác trong gia đình tạo nên trong trẻ niềm tin, giúp chúng thoát 
dẫn tình trạng phụ thuộc vào cha mẹ, thu hoạch thêm những kính 
nghiệm và hiểu biết riêng, cuối củng, thành một thành viên tự lập, 
một nhân cách thực sự. 

Không phải như vậy là gia đình giảm vai trò đối với trẻ. Vẫn 
đề là ở chỗ khác: trẻ dần dần mở rộng hiểu biết ra những phạm vì 
rộng lớn hơn, không bó hẹp trong gia đình mà lan ra ngoài xã hội. 

Quá trình hình thành ý thức tự lập là quá trình tự nhiên và 
cần thiết. Nếu như đứa trẻ 18 tháng tuổi bằng lỏng chịu ngôi yên 
trong xe nôi vài phút để mẹ chạy vào cửa hàng mua bán thứ gì đó 
thì đến ba tuổi nó đã có thể xa mẹ vài tiếng đồng hỗ trong vườn 
trẻ. Lên sáu nó đã có thể cùng bạn bè trong lớp học tiền hành một 
chuyến tham quan hay cắm trại suốt cả ngày. Đến năm mười một, 


Đứa con, EBl 


mười hai tuổi trẻ đã có thể cảm thấy tự tin và đóng một vai trò 
hẳn hoi trong tập thể thiêu niên 

Điều chúng tôi nói ở trên không có nghĩa là cha mẹ “mất” dẳn 
đứa con. Mà mối quan hệ giữa cha mẹ và đứa con chuyển sang 
tính chất khác, bước vào giai đoạn khác. Đó là quan hệ giữa những 
người tự lập, gân giống quan hệ giữa người lớn với nhau. Vì dù 
muốn hay không, đến một lúc nào đó con cái cũng phải trưởng 
thành. Bước tiễn này diễn ra không đột ngột mà tiệm tiến, không 
phải do trẻ quyết định mà cũng không phải do cha mẹ đến một lúc 
nào đó bỗng nhiên tuyên bố: '“Từ hôm nay con đã trưởng thành?”. 

Trẻ thoát khỏi sự phụ thuộc vào cha mẹ một cách tự nhiên, 
dần dần. Chính chúng cũng không ý thức được rõ ràng và cha mẹ 
cũng không để ý thấy, Tuy nhiên, quá trình ấy cũng không phải 
không có những bước nhảy vọt, bộc lộ qua những mâu thuẫn đầy 
kịch tính, thậm chí những khủng hoảng, ở nhiều mức độ khác 
nhau và mang tính chất khác nhau. Nếu nhự cha mẹ ngăn cản quá 
trình đó, hoặc có tình kéo dài tỉnh trạng phụ thuộc của con cái, 
tình hình chỉ thêm tôi tệ và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của 
trẻ sau này, 

Ngay từ năm tuổi thứ hai, trẻ đã bắt đầu quan tâm đến những 
đứa trẻ khác cùng lứa, Thật ra việc trẻ thích chơi với bạn cùng 
tuổi lúc đầu không kéo đài, bởi chúng chưa có ý thức rằng bạn 
cũng là những con người như chúng mà chỉ coi bạn như một thứ 
đồ vật. Chính do đó mà trẻ ngồi với nhau lâu hơn một chút là thế 
nảo cũng có một đứa không chịu và hét ầm lên. Phải sau ba năm 
tuổi, trẻ biết “nhịn nhau” mới chơi với nhau được lâu một cách 
hoà thuận. Cũng tử thời gian đó mỗi quan hệ giữa trẻ với “tập 
thể” mới dần dần được hình thành một cách êm thấm và tốt đẹp. 
Chúng có thể cùng chơi trẻ gì đó lâu một chút. 


Lớn lên, trẻ đã biết “cộng tác” với nhau, thông cảm nhau. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 
Chúng có thể chờ đợi nhau, cùng “phân vai” để chơi với nhau 
trong những trò “giả vở” và cùng hưởng chung niềm vui. 

Lên năm, trễ đã có “bạn thân” trong lớp mẫu giáo. Và lên 
sáu, bắt đầu vào học lớp một; trẻ bước sang một thời kỳ phát triển 
mới. Chúng không chỉ cùng “chơi” nữa mà bắt đầu biết cùng làm 
việc nghiêm chỉnh. 

Nhưng bây giờ chúng ta tạm gác cái ngưỡng cửa đi học và 
quay lại về thởi gian ý thức tự lập của trẻ bắt đầu hình thành, để 
đưới ánh sáng của những thành tựu khoa học mới đây về tâm lý, 
xem xét một số hiện tượng bất thưởng nhiều khi làm các bậc cha 
mẹ bực dọc và lúng túng. Cần nói ngay rằng chúng tôi không thể 
đưa ra lời khuyên cụ thể về tắt cả mọi hiện tượng mà chỉ cỗ gắng 
tìm ra nguyên nhân tâm lý khiến trẻ có những thái độ kỷ quải 
trong độ tuổi trước khi đến trường. Bởi vì khi biết được nguyên 
nhân tâm lý nằm bên trong những hiện tượng đó, chúng ta sẽ biết 
cách chọn ra những giải pháp đúng đắn để khắc phục. Mỗi trẻ đều 
có đặc điểm riêng. Mỗi trẻ là một nhân cách và phải tuỷ nét riêng 
biệt đó của trẻ mà liệu cách xử ly. Không thể có “đơn thuốc” 
chung cho mọi trường hợp, 

Cũng cần nói thêm điều này. Trong số những thái độ của trẻ 
khiến các bậc cha mẹ bực bột, khó chịu, tới đại đa số là kết quả 
tự nhiên sự phát triển của trẻ. Sự phát triển này không phải chỉ có 
những quy luật của nó mà cả những “động lực ngầm”. Về bệnh 
tật và tình trạng bệnh lý, những lệch lạc trong cơ thể trẻ, thói quen 
xâu và những “vi phạm” trầm trọng trong hành vị của trẻ đã có 
nhiều cuốn sách chuyên đề mà chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu để 
các bậc cha mẹ tìm đẹc. Ở đây, chúng tôi chỉ bàn đến những “trục 
trặc” ở trẻ khoẻ mạnh và phát triển bình thường, không có 
nguyên nhân nằm trong thể trạng hoặc bệnh lý. 


Đứa con ¡mm 


Bướng bỉnh và thói quen xâu ở trẻ 


Thói “đồng đảnh” hay những đỏi hỏi oái ăm là hiện tượng 
chung cho mọi đứa trẻ. Đứa ít đứa nhiều, đứa làm cha mẹ bực 
mình ít, đứa làm cho cha mẹ bực mình nhiều. Có thể nói, không 
một đứa trẻ nào lại “lành như bụt” đến mức không bao giờ làm 
cha mẹ bực bội. 

Vậy thói “đồng đảnh” của trẻ là cái gì? Để ngắn gọn chúng 
tôi có thể nói, là khi trẻ đòi thứ gì hoặc làm chuyện gì đó không 
đúng như ý mong muốn, như chờ đợi của cha mẹ. Các bậc cha 
mẹ dễ cho những thái độ “đỏng đảnh” hoặc “tự ý” của trẻ là vì 
phạm nguyên tắc. Thật ra đó hoàn toàn chỉ là biện tượng bình 
thường. Có khi trẻ phản ứng vượt khỏi ranh giới “hợp lý” hoặc 
cha mẹ không đủ. kiên nhẫn chịu đựng. Những hiện tượng ấy đều 
do cha mẹ đòi ở trẻ những điều vượt quá khả năng của chúng. 

Thông thường nhất là cha mẹ đỏi trẻ làm một thứ gì đó, về 
mặt hợp lý thì rất đúng nhưng không hiểu vì sao trẻ không thực 
hiện được hoặc không thực hiện. Cha mẹ càng ép, trẻ càng cưỡng 
lại do bản năng tự vệ của chúng. Và kết quả nhiều khi quá đà, gây 
nên những hậu quả ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bình 
thường của trẻ. 

Tất cả những điều chúng tôi trình bày trên thật ra chỉ để các 
bậc cha mẹ hiểu ra rằng mỗi đứa trẻ là một con người “độc đoán” 
có những đặc điểm riêng của bản thân chúng, không thể hoàn toàn 
giông ai. Chúng có những nhu cầu riêng. Và không phải chỉ nhu 
cầu mà cả những khả năng Tiếng. Mỗi đứa trẻ đều có khi chất, đặc 
điểm tâm thể khác nhau. Nếu nắm được những nét “riêng” đây của 
trẻ, chúng ta sẽ không buộc trẻ phải làm những gì trái với khí chất, 
vượt quá khả năng của chúng, hoặc chúng không thích. Hiểu được 
như thế, cha mẹ sẽ ít bực đọc và nổi nóng hơn. 


Tất nhiên không thể đòi hỏi các bậc cha mẹ hoàn toàn không 


KH] |Bách khoa phụ nữ trẻ 


mâu thuẫn với con cái. Bởi vì quá trình trưởng thành không chỉ 
đứa trẻ mà cả cha mẹ cũng tham gia. Mỗi bên đều tự chỉnh đốn. 
Và tất nhiên trong quá trình đó không thể không có những trục 
trặc khi bên nảy tÌi hơi nhanh và bên kia đi hơi chậm. Do đó mỗi 
khi trẻ không tuân theo “mệnh lệnh” của chúng ta, chúng ta hãy 
có gắng kiềm chế, không để cơn nóng giận xâm nhập và có hành 
vị thô bạo. Trong việc giáo dục, nóng nảy không bao g1ờ tốt. Gặp 
trưởng hợp đó, tốt nhất là các bậc cha mẹ tự đặt câu hỏi: “Mình 
có đòi hỏi con cải điều vượt quá khả năng của nó hoặc trái với 
khí chất nó không?” 

Bất nhiều khi xảy ra hiện tượng, là cha mẹ nín nhịn, buông 
con quá lâu, đến lúc thấy không thể được nữa mới “đột nhiên” 
sửa chữa sai lầm và trở nên cứng rắn với trẻ. Cần nói ngay rằng 
nuông trẻ quả, không đòi hỏi ở chúng điều gì hết sẽ tạo cho trẻ 
thờ ơ. uể oải và không kích thích được phẩni chất năng động là 
yêu tế rất cần thiết trong việc phát triển nhân cách của chúng. 
Nhưng đòi hỏi chúng nhiều quá, vượt khỏi khả năng của chúng 
lại nguy hiểm. Do sợ hãi, trẻ chỉ thực hiện.mệnh lệnh của cha mẹ 
một cách thụ động cũng lại sẽ trở thành “thở ơ” uể oải và sau này 
lớn lên tính cách sẽ bạc nhược. Hoặc ngược lại chúng sẽ trở thành 
cứng đầu cứng cổ. Hai thái cực đó đều tai hại ngang nhau. 

Các sách không dẫn cách giáo dục trẻ em, nói chung đều đưa 
ra những chuẩn mực về cư xử của trẻ trong từng lứa tuổi. Vào độ 
tuổi nào thì trẻ làm được việc gì. Những cuốn sách ấy rất dễ tìm. 
Tuy nhiên, chuẩn mực nêu ra trong đó thường là đối với những 
trẻ phát triển bình thường, đúng hơn là trẻ “trung bình”. Chúng 
ta nên hiểu rằng trên thực tế, phạm vi đúng sal có thể đi rất xa so 
với chuẩn mực “trung bình” ây. Bởi vậy, khi thấy con mình phát 
triển không đúng theo chuẩn mực nêu trong sách, chúng ta đừng 
vội lo lắng. Trưởng hợp lo lắng quá, chúng ta có thể tìm đên thầy 
thuốc hoặc chuyên gia tâm sinh lý trẻ em để hỏi. Nhưng điều 


Đứa con ¡em 


tuyệt đối cần tránh là không bao giờ được nóng nảy, ngay cả khi 
chúng ta thấy rõ trẻ di quá xa chuẩn mực. Không đem lại kết quả 
gÌ tốt đẹp mà chỉ tạo cho trẻ những phản ứng lệch lạc ảnh hưởng 
tai hại về sau. 

Thường chúng ta bực bội nhất trong trường hợp nào? Khi trẻ 
không chịu ăn, không chị ngủ, đỏi ngồi bộ trong khi chúng ta 
nghĩ rằng nó đã lớn! Nói cách khác, khi trẻ có nhu cầu bài tiết. 
Các bậc cha mẹ thưởng giận dữ khi thấy trẻ “bướng” bảo không 
chịu nghe. Chúng ta bực bội khi thấy trẻ quá nhút nhát, cái gì 
cũng sợ hoặc ngược lại, khi thấy chúng táo tợn, chẳng biết sợ cái 
gì hết. Hoặc trẻ hay quấy nhiễu, trẻ thản nhiên với mọi thứ xung 
quanh v.v và vv... ' 


ˆ Ngủ của trẻ 


Chúng ta hãy bắt đầu từ những chức năng sinh lý cơ bản; ăn, 
bài tiết, ngủ của trẻ. Không có gì là lạ khi “bộ ba” ấy là nơi lo 
lắng lớn nhất của cha mẹ ngay từ khi đứa trẻ ra đời. 

Trong tháng tuổi đầu tiên, trẻ ngủ trung bình 20 tiếng một 
ngày đêm và chỉ thức trong quãng thời gian ngắn. Hơn nữa, Sự 
chuyển tiếp từ ngủ sáng thức đêm ngược lại điễn ra không hoàn 
toàn rõ rệt. Sang tháng thứ hai thức và ngủ mới dần dần phân biệt. 
Trẻ ngủ ban đêm và thức ban ngày. Tháng thứ ba, trẻ ngủ trung 
bình !7- 1§ giờ mỗi ngày đêm, riêng đêm thì ngủ I0 - ]1 tiếng. 
Cuối năm tuổi thứ nhất, trẻ ngủ chỉ còn 15 tiếng. Độ dài giấc ngủ 
ban đêm gần như không thay đổi suốt trong ba năm đầu tiên, Chỉ 
thời gian thức ban ngày có tăng đôi chút. 

Từ giữa năm tuổi thứ hai, trẻ chỉ ngủ một giấc ban ngày và 
thức thành hai quãng thởi gian, mỗi quãng khoảng Š, 6 tiếng. 


|Bách khoa phu nữ trê 


Sang năm tuổi thứ ba, trẻ ngủ trưa khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi 
và thởi gian thức mỗi lần kéo đài tới 6 tiếng đồng hồ. Những 
thông số trên chỉ có giá trị tương đối, bởi mỗi trẻ có đặc điểm 
sinh ý khác nhau. Nhiều trễ sang năm tuổi thứ ba hoàn toàn 
không ngủ ngày. Muốn biết trẻ có cần ngủ ban ngày hay không 
chúng ta có thể quan sát xem khi đặt nằm chúng có muốn ngủ hay 
không. Nếu như trẻ không ngủ ban ngày mà vẫn tỉnh táo, không 
có hiện tượng uể oải và đêm lại ngủ say sưa thì có thể không cần 
ép chúng ngủ ban ngày. 

Giấc ngủ bình thường là do trạng thái thần kinh của trẻ và 
hiện tượng quãng thởi gian trẻ ngủ thu hẹp dần kết quả của sự 
phát triển sinh lý của trẻ. Chúng ta thưởng hiểu như thế, nhưng 
thật ra chỉ đúng một phân. 

Chúng ta cần ¿áp cho trẻ ngủ đúng. Việc này hoàn toản 
không khó nếu như các bạn theo những lời khuyên sau đây của 
chúng tôi. : 

Chỉ đặt trẻ lên giưởng khi chúng thật sự tỏ vẻ buồn ngủ. 
Trong lúc thay tã hoặc thay quần áo cho trẻ trước khi đặt lên 
giường, đừng nựng hoặc hỏi chuyện chúng. Nhất là đừng chọc 
cho chúng bực tức, thậm chí cho chúng khóc. Tốt nhất là mỗi lần 
đặt cho con ngủ người mẹ theo đúng một trình tự, tạo thành nếp 
cho trẻ. Sau này mỗi lần muốn đặt trẻ ngủ, cứ theo đúng trình tự 
ấy, phản xạ sẽ giúp đứa trẻ buồn ngủ. 

Cần đặt trẻ ngủ một nơi nhất định, không thay đổi. Tốt nhất 
là trong chiếc giường nhỏ kê ở một vị trí cố định. Xin các bậc cha 
mẹ đặc biệt quan tâm đến vị trí ngủ của trẻ sao cho đủ thoáng khí. 
Áo quần mặc cho trẻ lúc chúng ngủ cũng cần quan tâm để không 
tạo nên phản xạ tự vệ của chúng trong lúc ngủ. 

Nếu quấn nhiều áo quần quá, trẻ không cử động thoải mái 
được trong lúc ngủ, chúng sẽ khó chịu, cựa quậy luôn và nêu có 
ngủ thì giấc ngủ cũng không sâu mà chúng đổ mồ hôi. 


Đứa con 


Cũng có thể khi đặt trẻ nằm, mẹ ngồi bên cạnh một lúc, hát 
ru nhè nhẹ và cầm tay chúng để chúng yên tâm và thoải mái đi 
vào giác ngủ. Đối với trẻ lớn hơn đôi chút, có thể hát ru hoặc kể 
một câu chuyện cổ tích ngắn rồi chúc con ngủ ngon. 

Rất không nên tạo cho trẻ cảm giác là chủng ban ơn cho mẹ 
và đòi kể hết chuyện cổ tích này đến truyện cổ tích khác hoặc kéo 
đài thời gian vuốt ve của mẹ rất lâu, thậm chí nhõng nhẽo hoặc 
quấy khóc. 


Ngay tử đầu các bạn nên giữ thái độ bình thản, trìu mến 
nhưng kiên quyết thì sau này trẻ sẽ không nhiễm những thói xâu 
như đỏi hỏi, nhõng nhẽo. 

Bây giờ đã đến lúc chúng ta đề cập đến những nguyên tắc 
chủ yếu trong việc tạo cho trẻ các thói quen tốt. 


Nguyên tắc thứ nhất: khuyến khích những thói quen mà, 
chúng ta mong muốn ở trẻ: Để khuyến khích, chúng, ta có thể. 
sử dụng tất cả những thử gì mà trê thích thú. Trẻ còn rất nhỏ thì 
thích được vuốt ve, được nhìn thấy nụ cười, tóm lại được thấy thái 
độ vui vẻ của người lớn. Đối với trẻ hai, ba, năm tuổi, thì ngoài 
thái độ kể trên, còn thêm lời nựng. Nếu như mỗi khi trẻ làm điều 
gì hợp với mong muốn của chúng ta, chúng ta nói với chúng: “Ôi, 
mẹ rất thích con mẹ làm như thế. Con ngoan lắm...” kèm theo 
là một nụ cười, một vài cử chỉ vuốt ve. Cách động viên ấy còn 
hơn nhiều so với đưa chúng một nắm kẹo. Làm cách trên, bạn có 
thể yên tâm rằng trẻ gặp dịp thuận tiện là sẽ lặp lại hành vi đã 
được mẹ hoặc bố khen ngợi nói trên. 

Các bạn bãy ghi nhớ rằng hình phạt chỉ có tác dụng ngăn 
chặn chứ không tạo nên được những thói quen tốt. Trong khi đó, 
khuyến khích, '*động viên” mới giúp trẻ có những thói quen đứng 
đắn, mà cha mẹ nào chẳng muốn như thế. 

Nguyên tắc thứ hai: tránh tất cả những nơi khó chịu, cản 
trở trẻ tiếp nhận các thói quen tốt. Việc trẻ làm đúng, phù hợp 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


với mong muốn của cha mẹ, không được để chúng làm trong tâm 
trạng sợ hãi, lo lắng, uất ức hoặc bất kỷ một phản ứng tâm lý 
mang tính tự vệ nào. Hiện tượng này thưởng xây ra khi chúng 
buộc phải làm vì người lớn thê bạo cưỡng bức hoặc đc nẹt. C hẳng 
hạn bắt buộc ngủ coi là một hình phạt, ép chúng ăn khi chúng 
chưa đói, khi chúng khát, đưa thử nước quá chua, hoặc bắt chứng 
ngồi vào bô quá lạnh hay cập kênh. Cả trường hợp chúng đang 
chơi, ngưởi lớn thô lỗ can thiệp, bắt chúng làm thứ khác hoặc 
chơi trò chơi khác mà chúng chưa muốn... 

Nhiều lần như thế, trẻ sẽ ăn ngủ, bài tiết một cách miễn 
cưỡng. Ăn không ngon miệng. Ngủ không say. Và cố nhiên để 
khỏi phải “ngôi bô”. Thậm chí ngay cả khi chơi, chúng cũng 
không còn chơi một cách hào hứng nữa. 

Nguyên tắc cuối cùng: loại trừ những hành vi nào của trẻ 
có khả năng tạo cho chúng những thói quen xấu. Điều này có 
nghĩa đừng đùa giỡn với trẻ khi chúng không chịu đi nằm, đừng 
cười khi thấy trẻ dùng thìa đổ cháo lên bàn ăn; đừng nựng khi 
chúng giẫm nát đỗ chơi. Vấn đề là ở chỗ, chỉ một lần thôi chúng 
ta vô tình tổ ra vui vẻ (cười vui, nựng, vuốt ve) khi chúng phạm 
lỗi rỗi sau đó chúng chỉ một lần thôi Chúng: ta lại giận dữ, mắng 
mỏ khi chúng làm cũng vẫn những cử chỉ ấy, chúng sẽ bối rối, 
không hiểu ra sao, người lớn muốn hay không muốn chúng làm 
cái việc ấy. 

Từ ba nguyên tắc trên, chúng ta rút ra một nguyên lý chung: 
xự nhát quán trong thái đó. Sự nhất quán chỉ có thể thực hiện khi 
việc giáo dục trẻ được thưởng xuyên giao cho một người (thông 
thưởng là người mẹ ). Việc giáo dục sẽ rất khó khăn khi tất cả mọi 
thành viên trong gia đình đều nhúng tay vào và mỗi người lại có 
quan niệm riêng thể nảo là tốt, thế nào là xấu, mặc đù tất cả đều 
yêu quý, đều mong muốn điều tốt cho đứa trẻ ngang nhau. Tốt 
nhất là các thành viên trong gia đình thông nhất trước một số 


Đứa con ENH 


quan niệm, thậm chí bàn trước thái độ cần có khi trẻ phạm lỗi gì. 
Sự nhất quán giúp trẻ mau chóng phân biệt được điều gì người 
lớn muốn thấy ở chúng và điều gì không muốn. 

Cách khắc phục thói quen xấu ở trẻ cũng tiễn hành giống 
như cách tạo thói quen tốt. Chỉ khác ở chỗ trình tự ngược lại. 
Trước hết cần phân tích nguyên nhân nào dẫn đến thỏi quen xấu 
Ấy ở trẻ rồi loại trử nguyên nhân. Chẳng hạn, trễ có rung giường 
vì tiếng động ấy làm nó thích. Vậy thì phải kể giường sao để trẻ 
không thể rung được. 

Hay trẻ quen thỏi nhõng nhẽo vì mỗi lần nó làm nững. bà nó 
lại vội chạy đến dễ đành, vuốt ve hoặc dúi cho nó cái kẹo. Nếu 
như bả thây cháu bất đầu hư, không chơi với nó nữa, để mặc nó 
một lúc, chắc chăn lần sau nó sẽ không dại gì mà “hư” nữa. 

Đối với trẻ, cách khuyến khích tốt nhất là thái độ vui vẻ của 
người lớn, do đó hình phạt tốt nhất là thái độ khó chịu, không yêu 
chúng nữa. 

Về cái hại của hình phạt thể xác (đánh đập) đã được nói 
nhiều, chúng tôi thấy không cần phân tích thêm gì nữa. Ngay cả 
thái độ suốt ngày mắng chửi con cũng vô cùng tai hại. Không 
hình phạt nào hiệu quả hơn là mỗi nét cau mặt và thôi không âu 
yếm con nữa. 

Nhưng cũng phải nói rằng không phải cứ phạt là tốt dù là 
phạt theo cách “tình cảm”. Trẻ cần biết ai phạt, lỗi của nó ở đâu 
(trong thái độ nào và trong hoàn cảnh nào). Qua cách thưởng, 
phạt sẽ hình thành mối quan hệ giữa người giáo dục và người 
được giáo dục. Cho nên ai phạt là điều quan trọng. Chỉ cần người 
mẹ yêu quý cau mặt là trẻ đã đau khổ rồi. Nhưng nêu người nó 
vẫn ghét mà cau mặt với nó thì nó thản nhiên, thậm chí càng 
thích nữa. Mục đích của hình phạt đối với trẻ là gợi lên trong óc 
nó cảm giác biết lỗi và sự xấu hổ, sau khi nó làm một việc sai trái. 
Nếu hiệu quả đó không đạt, sự trừng phạt chỉ còn là một hành 


E [Bách khoa phụ nữ tr 


động bạo lực, không có tắc dụng 8Ì hết. Tất nhiên sự nhậy cảm 
của mỗi trẻ mỗi khác. Có đứa trẻ mẹ chỉ cần cau mặt là đã đau 
khổ và hối hận. (Đối với loại trẻ này thì hình phạt cao hơn lại 
nguy hiểm). Có trẻ phải dùng hình phạt nghiêm khắc hơn. Bởi 
vậy lại cần phải hiểu trẻ. Vấn đề cuối cùng không kém phần quan 
trọng là quan niệm hành vi thể nào xâu, hành vị thế nào tốt của 
trẻ. Trước khi phạt con, chúng ta cần tự hỏi: nó có biết việc nó 
vừa làm là sai không? Nó làm thể là do vô ý, do mải chơi, chẳng 
hạn đùa nghịch lỡ làm vỡ tách hay việc làm đó là do cô tình. Nên 
nhớ rằng dụng Ý xấu ở trẻ là cực kỷ hiểm. Đại đa số do chúng 
chưa có kinh nghiệm, còn vụng về, mải chơi. Cho nên chúng ta 
chỉ có thể kết luận trẻ cố tình làm sai, sau khi đã thẩm tra kỹ mọi 
lý do khác thấy đều không đứng vững. 

Cũng còn một điều nữa xin đừng quên. Đó là phạt xong phải. 
tha thứ. Vì chỉ bằng cách tha thứ (thể hiện rõ bằng lời nói hoặc 
thái độ) chúng ta mới tái lập được mối quan hệ tình cảm bình 
thường với trẻ. Chỉ sâu khi được tha thứ, trẻ mới chấm dứt cảm 
giác hồi hận và lây lại được tâm trạng vui tươi, hỗn nhiên. Nó mới 
lại tin rằng mọi người đã yêu nó như cũ!. Việc tạo cho trẻ hết băn 
khoăn, lo lắng và thấy mọi người không để bụng về hành động 
sai trải của nó thêm nữa là điều vô cùng cần thiết. Trẻ càng trở 
nên nhạy cảm, hiểu rõ hơn người lớn muốn gì ở chúng và chúng 
sẽ cố gắng để người lớn hài lòng. 


Ăn của trẻ 


Hiểm thấy bậc cha mẹ nào than phiền là con họ ăn nhiều 
quá. Nếu có trường hợp như vậy thì cha mẹ nên tìm đến thầy 
thuốc, và cần có chế độ điêu trị thích hợp với trẻ. Tới đại đa số 
các bậc cha mẹ than phiền con họ lưởi ăn. Vậy vấn đề là thê nào? 


Đứa con |EMä 

Để giải đáp điều băn khoăn này, chúng tôi xin nêu những 
nguyên nhân khiến trẻ lưởi ăn. 

1. Cảm giác muốn ăn của trẻ bắt nguồn trực tiếp từ trung 
tâm “ngon miệng? nằm trong não. Khi chưa thấy bụng đói thì 
trẻ thích chơi hơn ăn. Nếu khi đó người lớn cứ ép chúng ăn tắt 
chúng sẽ dùng mưu mẹo để đối phó. Chúng sẽ đòi bỗ mẹ phải hứa 
kể chuyện cổ tích, mua đồ chơi hoặc gì gì đó. Tất nhiên nếu trẻ 
liên tục phải ăn trong khi trung tâm “ngon miệng” trong não chưa 
bị kích thích thì ít lâu sau trung tâm không hoạt động nữa và đứa 
trẻ sẽ mất hẳn cảm giác muốn ăn. 

2. Thể trạng chung. Trẻ khoẻ mạnh, hiểu VƯNg ăn tốt. Trẻ 
mệt mỏi, uể oải, trì trệ lưởi ăn. 

3. Vaï trò của những nhân tổ kích thích bên ngoài. Trong 
lúc ăn, nên cất hệt.các thứ đổ chơi và những vật gì phân tán sự 
chú ý của:chúng. Tốt nhất là trong lúc trẻ ăn, bên cạnh không nên 
có mặt người nào chúng sợ hoặc người nào đùa với chúng làm 
chúng không tập trung vào việc ăn. 

4. Chất lượng thức ăn. Không phải trẻ nào cũng thích ăn 
những món giống nhau. Bởi vậy, đừng nên bắt trẻ ăn thứ gì chúng 
không thích. Những thức ăn lạ nên tập cho chúng dần dần. Trẻ 
thường không thích thức ăn cứng và dai chúng khó nhai (đặc biệt 
là thịt). Bởi vậy khi làm thức ăn cho trẻ, chú ý nâu mềm. Trẻ cũng 
không thích thức ăn nóng quá, mặn quá hoặc chua. 

5, Những liên tưởng trong khi ăn. Nếu như việc ăn gợi 
những liên tưởng hay cảm giác khó chịu thì trẻ rất ngại ăn. Không 
khí trong lúc ăn rất quan trọng. Nếu thoải mái, vui tươi, trẻ dễ ăn 
ngon miệng. Nhưng nêu ôn ào, lộn xộn, thức ăn luôn thay đổi, 
người lớn tranh luận, cãi cọ nhau, phòng ăn tối tăm, chật chội... 
trẻ sẽ mất hào hứng và ăn không thể ngon miệng được. 

6. Phần chủ động trong lúc ăn. Khi ngồi chung với cả gia 
đình, nêu trẻ cảm thấy thoải mái được tự quyền, nó hào hứng và ăn 


¡Bách khoa phụ nữ trẻ 


đễ ngon miệng. Cần tạo hứng thú cho trẻ lúc ăn và tạo cho chủng 
cảm thấy được chủ động: ăn vì bản thân chúng muốn. Dù là bình 
sữa cũng để chúng tự cằm lấy, hoặc thìa chúng cũng tự xúc lây. 

Mong các bạn nhớ kỹ những lời khuyên đơn giản thôi nhưng 
ảnh hướng lớn đến cảm giác “ngon miệng” của trẻ. Chỉ xin nói 
thêm rằng, nêu bạn mong con bạn khoẻ mạnh hơn là con béo thì 
mỗi khi thấy con mình không chịu ăn một món nào đó, bạn sẽ 
không vội hốt hoảng lo con bạn gẩy đi hoặc sắp mắc chứng “ăn 
không ngon” mãn tính. 


Những nếp ứng xử đầu tiên - 


Chúng tôi đã lưu ý bạn đọc về tác dụng quan trọng của 
không khí lành mạnh trong gia đình đối với trẻ. KHông khí này 
ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành những nếp ứng xử đầu 
tiên của trẻ đối với mọi người xung quanh. 

Nếu bạn muốn con bạn biết giữ gìn đồ chơi không xế sách. 
báo, tranh ảnh, biết chơi xong thu đọn lại gọn gảng, ngăn nắp, 
biết cách lễ phép xin người khác thứ gì nó cần và biết cảm ơn 
người đã làm gì cho nó thì ngay từ đầu bạn đã phải suy nghĩ cách 
nào tế nhị và khéo léo củng cố trong óc con để thành nếp bất cứ 
một xử sự nào bạn cho là đáng khuyến khích. 

Kiểu lý thuyết đài đồng, giải thích tỉ mẩn không có hiệu quả 
đối với trẻ trong giai đoạn này, chẳng hạn, đối với cuốn sách chí 
nên đưa khi thây trẻ thích hình ảnh trong đó. Sách đưa trẻ không 
phải để nó chơi mà là để nó xem và chỉ xem trong lúc có mặt bạn 
ở đó. Sau đấy bạn phải lấy lại để cất đi. Trẻ sơ sinh chỉ có khả 
năng thích thú với bức tranh trong sách một phút, sau đó bản 
năng tò mò khiến trẻ muốn xem xét chất liệu làm thành cuốn sách 
và chúng lập tức xé ra... Sang năm tuổi thứ hai, trẻ quan tâm đến 


Dứa con, EB 


hình vẽ bên trong nhiều hơn, bạn có thể cho chúng giữ lâu thêm. 
Nhưng khi thấy chúng không hứng thú xem nữa, bạn phải lập tức 
thu lại ngay. 

.Nói cách khác, các bạn cần theo đõi để trẻ cảm nhận thành 
nếp rằng sách là để thoả mãn nhu cầu thị giác của chúng, không 
phải thứ đồ chơi để chúng quăng quật. 

Các bậc cha mẹ thường bực dọc thấy con mình coi thưởng và 
lãnh đạm với những đồ chơi họ mua về để giáo dục chúng. 
Những bậc cha mẹ này hoảng hốt lo cho con mình sau này sẽ 
thành thứ người gì không biết mà ngay tử nhỏ đã thản nhiên giẫm 
lên đồ chơi, vứt bừa bãi trong phòng. Khốn nỗi tính gọn gàng, 
ngăn nắp đâu phải trời cho, mà là thói quen hình thành qua quá: 
trình giáo dục. Không thể đỏi hỏi ở trẻ nhiều quá. Mỗi đứa trẻ 
quan niệm khác nhau thế nào là sạch sẽ, thế nào ngăn nắp mà 
không ‹ cần hướng dẫn tỉ mi. Bởi vậy chỉ cần quát: “Chơi xong thì 
phải cất đi!” là hoàn“toàn không đủ. Phải làm sao để khái niệm 
về trật tự gọn gàng trong óc trẻ gắn liền với cảm giác khoan 
khoái, chứ không phải với thứ gì trái ý chúng, bắt chúng giảm 
mắt hảo hứng khi chơi. 

Bởi vậy, cần để trẻ có thời gian chuẩn. bị. Chẳng hạn, bạn 
nói: “Sắp đến bữa ăn rồi, con còn phải rửa tay đấy. Chơi một lúc 
nữa thôi rồi hai mẹ con cùng dọn”. Sau đây bạn phải giữ đúng lời 
hứa với con. Chuẩn bị dọn cơm nước, bạn ra nói dứt khoát với 
con: Đến lúc phải dọn dẹp đồ “chơi rồi” và bạn cùng với con thu 
dọn. Nếu bạn khéo léo thì đứa trẻ sẽ cỏ cảm giác bạn giúp nó thu 
đọn chứ không phải nó giúp bạn. Cảm giác chủ động tạo cho nó 
niềm hứng thú. 

Vẫn đề quan trọng ở đây là đừng giở giọng dạy dỗ. Hứng thú 
của trẻ khi chơi quan trọng hơn là trật tự sắp xếp đồ chơi trong 
tủ. Trẻ quan niệm nhà của nó là nơi nó ở đồng thời là nơi nó chơi, 
giống như bạn quan niệm nhà bạn là nơ: bạn ở đồng thởi là nơi 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


bạn làm việc. Trẻ coi đỗ chơi là nhu cầu tự nhiên, nhà là nơi để 
chúng bày và chơi đề chơi. Đó là chuyện tất nhiên! 

Gia đình nào cha mẹ quá lo lắng đến trật tự, ngăn nắp sẽ làm 
trẻ không học theo cha mẹ được, bởi một lẽ đơn giản là chúng 
không thể coi đổ đạc của bố mẹ là thứ gì thân thiết với chúng. 
Trưởng hợp ấy giữa cha mẹ và con cái luôn luôn không ăn nhập. 

Nếu trẻ không học được cách lễ phép xin (đề nghị, nhờ) 
người khác và không biết cách cảm ơn; nếu chúng luôn bướng 
binh và không cần nghe hết, chỉ làm theo ý thích riêng thì rõ ràng 
cha mẹ nó đã không biết cách giáo dục. Trẻ thô lỗ trong cư xử 
không do chúng mà do cha mẹ. 


Bắt cứ phương, pháp giáo dục nào cũng chỉ có hiệu quả khi" 
dựa trên tình cảm gắn bó giữa con cái và cha mẹ. Trẻ rất thích bắt 
chước, thích học ở những người lạ chúng yêu quý. Dạy dỗ một 
cách lạnh lùng, dù đúng đến đâu đi nữa cũng không thể đem lại 
kết quả mong muốn. Trẻ chỉ yêu quý ai yêu quý chúng. 


Chúng ngỏ lời xin, cảm ơn, nghe theo ai không phải vì bản 
thân chúng muốn mà vì cha mẹ chúng muốn chúng như thế, ông 
bà, chú bác chúng muốn thế. Và chúng rất yêu những người đó, 
muốn làm vừa lỏng họ. 

Nhưng không phải chỉ yêu quý mà còn phải có uy tín. Cha 
mẹ yêu con, ông bà yêu cháu nhưng không phải tình yêu ngang 
hàng mà vẫn phải có một khoảng cách, một sự khác biệt: lòng 
yêu quý của người lớn đổi với trẻ con! Trẻ phải nhận thấy được 
thế cao của cha mẹ, ông bà và sung Sướng được người lớn che 
chở, được cảm thấy an toàn. Nó biết gặp nguy hiểm có người che 
chở, khi gặp khó khăn có người giúp đỡ và nó không. bao giờ bị 
bỏ rơi. Trước mặt đứa trẻ, cha mẹ là sức mạnh, là niềm tự hào: 
“Bồ tớ khoẻ nhất tất cả nhé!" và “Mẹ tớ đẹp nhất tất cả nhé!”. 
Lòng tin cậy và tự hào về bố mẹ tạo nên điều kiện quan trọng bậc 
nhất giúp trẻ định hướng trong cuộc sống suất thời gian từ khi ra 


Đứa con JEBI 


đời đến tuổi trưởng thành, trở nên người lớn. 

Con đường chúng tôi đề nghị với bạn đọc không thể bằng 
phẳng ngay cả đối với đứa trẻ lý tưởng nhất, trong một gia đình 
lý tưởng nhất. Điều này không có gì lạ. Từ vị trí hoàn toàn phụ 
thuộc người mẹ, trẻ dần dần tự lập và thành một con người tự chủ. 
Trên chặng đường này có biết bao trắc trở. Đứa trẻ luôn luôn thử 
phạm vi sự tự lập của nó đến đâu, việc gì nên làm, việc gì không 
nên làm, thứ gì có lợi cho tương lai của nó, thứ gì có hại? Cái 
*Tôi” của trẻ được hình thành dần dần không phải chỉ qua sự hợp 
tác mả qua cả những xung đột với người xung quanh. Thí dụ điển 
hình nhất về những khó khăn trên chặng đường từ thơ dại đến 
trưởng thành là cái mà chúng ta gọi là thói “bướng binh”. Nỗi vất 
vả lớn nhất của người làm cha mẹ là khắc phục hiện tượng này 
ở con cái. Cho nên, chúng tôi thấy cần bản kỹ về vẫn đề ấy. 


Bướng bỉnh của tuổi thơ 


Biểu hiện của sự bướng bỉnh này chúng ta bắt đầu nhận thấy 
ngay từ khi trẻ mới 3-4 tháng tuổi. Đa số trường hợp thái độ 
bướng bỉnh này diễn ra vô ý thức, trẻ cưỡng lại một số hành động 
nào đó của người lớn theo cách bản năng. Chẳng hạn, khi bé bị 
ngăn trở một cử chỉ nào, bé thấy đau hoặc khó chịu trong người 
(như khi mẹ lẫy bông thắm nước mũi hoặc tai cho bé) hoặc gặp 
một việc gì trái với điều bé chở đợi. 

Dần dần mối quan hệ tình cảm được thiết lập bình thưởng. 
Nhưng đến cuối tháng tuổi thứ bảy, những phản ứng kiểu như vậy 
tất nhiên không giảm mà tăng lên. Chỉ cần mẹ đi ngang qua 
không nhìn bé một cái, hoặc mẹ giằng đổ chơi đang trong tay bé, 
bắt bé ăn v.v... là bé phân kháng quyết liệt ngay. 


¡Bách khoa phụ nữ trê 


Sau năm tuổi thứ nhất, trong từ vựng ngôn ngữ của bé đã 
hình thành một cách vững chãi từ “ứ!” Thời kỷ này được gọi là 
thời kỳ “phản kháng” kéo đải cho đến tuổi đi học. 

Sự “phân kháng” thông thường được biểu lộ qua thái độ ngồi 
bệt xuống đất, la hét, đạp hai chân, đánh người lớn. Ở nhiều đứa 
trẻ những hành vi phản kháng kiểu nảy nói tiếp nhau thành cả 
một chuỗi. Các bạn khó chịu nhưng than ôi, đấy lại là hiện tượng 
tự nhiên của sự phát triển bình thường của trẻ. 

Xung đột với người xung quanh bằng hành vi phản kháng và 
thái độ bướng bỉnh chính là biểu hiện của một quá trình vất vả 
nhận thức thê g giới bao quanh. Quá trình này khởi đầu tử sự phản 
kháng để dần dần tiễn tới tự nhận thức và cuối cùng là ý thức 
được nhân phẩm và lòng tự trọng của bản thân trẻ. Nhiều thứ lúc 
này làm ta bực bi chính là mầm mống tạo nên cho trẻ sau này 
lòng can đảm, nghị lực và nhiều phẩm chất quý giá khác giúp 
chúng đương đầu với cuộc đời trong tương lai. Và lúc này đây nó 
mới lờ mở ý thức được nhân cách và chưa đủ sức điều khiển tình 
cảm của bản thân. 

Vậy thái độ cha mẹ nên thế nào trước sự bướng binh, phản 
kháng này của con? Trước hết chúng ta phải hiểu rằng trẻ bướng 
bỉnh, phản kháng không phải do chúng thích phân kháng, mà vì 
chúng rơi vào những hoàn cảnh trái ý chúng chưa đủ sức đối phó. 
Phản kháng của chúng xuất hiện bất thần, chưa thông qua suy 
tính gì hết. Hành vi của chúng không nhằm đạt tới gì hết, bởi vì 
trẻ chưa ý thức được chúng phản kháng thế để làm gì. Nhưng nếu 
người lớn không có thái độ đúng thì sự phản kháng đó sẽ thành 
nêp và là một phương tiện để ép người lớn sau này. 


Phân kháng của trẻ xuất hiện trong hai trưởng hợp. Một là, 
khi người lớn bắt trẻ làm điều gì nó không muôn, hai là, khi trẻ 
đòi mà không được thoả mãn. Chẳng hạn, lấy đề chơi trong tay 
bé, bắt bé mặc áo đẹp để đi chơi với mẹ. Khi đi chơi thì mẹ bắt 


Đứa con |EEB 
bé theo lối này trong khi bé lại thích đi lỗi kia. Bé đôi ăn kem, 
nhưng mẹ bảo sắp đến bữa cơm rồi, không cho bé ăn. Tắt cả điều 
đó trái với ý muốn của bé và làm tổn thương điều bé mong ước. 


Sự phản kháng không hướng vào đề vật (cái thìa, con búp 
bề) mà vào người lớn. Thái độ phản kháng không có nghĩa bé thù 
địch với cha hay mẹ nói chung mà chỉ cưỡng lại một hành động 
nào đó cụ thể lúc ấy của người lớn. Do đấy, khi sự phản kháng 
kết thúc bé vẫn cười với mẹ như thường, thậm chí còn ngoan 
ngoãn hơn lúc vừa rồi. Nói cách khác, sự phản kháng không 
hướng vào người nào mà vào một hành động, một tình huống, 
một thái độ cưỡng bức của người lớn. 

Xuất phát từ nguyên nhân tâm lý trẻ thơ ấy mà chúng ta tìm 
ra thái độ thích hợp. Trước hết cần ngăn ngừa thái độ phản kháng 
của bé. Không phải bằng cách “cậu muốn gì cũng chiều”. 
Nguyên nhân của phản kháng nằm trong sự căng thẳng tâm lý 
của bé. Và chúng ta cần tập cách giải toả tình trạng căng thẳng ấy. 


Điều kiện đầu tiên để tạo thăng bằng tâm lý cho bé là không 
khí bình thân, đầm ấm giữa những thành viên trong gia đình. 
Trong giai đoạn phát triển này cũng giống giai đoạn đậy thì sau 
này, trẻ rất cần tình cảm yêu thương của mọi thành viên trong gia 
đình, rất cần được thấy rõ nó có thể yên tâm dựa vào chúng ta. 

Không nên để trẻ cảm thấy cô đơn, không nên để lộ những 
hình phạt của người lớn đặt trẻ vào thê cô lập. Cần tạo cho trẻ 
thoải mái, được tự ý điều chỉnh và tiếp nhận những xung động 
tinh thần mang tính tích cực từ bên ngoài tác động tới. Cần cho 
phép trẻ tự thu thập kinh nghiệm và trừ trưởng hợp thật cần thiết, 
đừng bắt trẻ ngừng cuộc chơi chúng đang hảo hứng. 

Kinh nghiệm cho thấy gia đình nào bố mẹ quá quan tâm đến 
con cái, chăm chút giáo đục con quá nhiều, trẻ lại bướng bỉnh 
hơn những gia đình trẻ được hưởng một sự £# do hợp lý. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Nhưng nêu không ngăn chặn được trước và sự phản kháng đã 
bộc lộ ra rồi thì nhất thiết không được dừng bạo lực đàn áp. Có 
nguy cơ tạo nên sự hẳn thủ của đối với người lớn. Tốt nhất là để 
mặc cho sự phản kháng ây bộc lộ hết sức. Tất nhiên khi gặp 
trưởng hợp này, chúng ta rất khó tự kiềm chế và nhẫn nại đợi cho 
cơn phản kháng của trẻ chấm dứt. Dù sao thì bạn hãy cố gắng 
tuân theo nguyên tắc: để cho trẻ tự ngừng. Nguyên tắc này không 
những phủ hợp với khả năng của trẻ mà còn giúp cha mẹ tập kiên 
nhẫn và bình tĩnh tính toán những hành động tiếp theo. 


Chúng tôi tự cho phép đưa ra một số lời khuyên cụ thể. Để 
chấm dứt cơn phản kháng của trẻ, các bạn cần có thái độ không 
cứng rắn quá nhưng cũng không nên mềm yếu quá. Tốt nhất là 
đánh lạc hướng chú ý của trẻ sang thứ khác, để giải tỏa sự căng 
thẳng kia. Cho nên đừng lên lớp thuyết giáo, bảo trẻ phải biết 
điều và đừng làm xấu mặt. bố mẹ, mà chỉ đơn giản đưa trẻ sang 
phỏng bên cạnh, để nó ngồi một mình. Trước khi đưa có thể lắc 
nhẹ con một cái, nếu không đưa sang phòng, khác, có thể để mặc 
nó một mình trong phỏng, mọi người bỏ ra, hết. Trẻ không còn đối 
tương phản kháng sẽ nguôi dần. Nhất là nếu có thứ gì chơi, nó sẽ 
chuyển sang thứ đó và quên, cơn phản kháng châm dứt 


Sau đó, như chúng tôi đã nêu, bạn nên làm ra vẻ như chính 
bé tự thôi và vừa qua chỉ là một sự hiểu lầm chốc lát không đáng 
gì. Thật dại đột nêu khi trẻ đã thôi, không hờn nữa là bạn vẫn tức 
và tiếp tục đay nghiên. Lúc này thái độ coi nhẹ cơn hờn của trẻ, 
trở lại thương yêu dịu dàng với trẻ, càng mau giúp trẻ lây lại trạng 
thái cân bằng tâm lý đã mắt đi lúc trước. 

Chúng tôi cũng tha thiết khuyên các bậc cha mẹ, sau cơn hởn 
của trẻ, đừng bắt chúng hứa lần sau không lặp lại nữa. Bởi trẻ vào 
độ tuổi đó chưa đủ sức g1ữ lời hứa kia. Riêng chúng ta thì nên rút 


nghiệm để hiểu thêm trẻ và lần sau biết cách ngăn cản trước 
một căch khéo léo không để trẻ lên cơn hờn như vừa rồi nữa. 


Đứa con 


Ngăn chặn không có nghĩa là nuông chiều, bỏ qua những yêu cầu 
đối với trẻ. 

Chính qua những mối quan hệ qua lại giữa cha mẹ và con 
chan chứa những khám phá lý thú nhưng không tránh khỏi những 
mâu thuẫn và buồn bực, trẻ trưởng thành đã đành mà bản thân cha 
mẹ cũng giàu thêm kinh nghiệm, giúp cho cuộc sống của chúng 
ta phong phú hơn, khôn ngoan hơn, và cả cha mẹ lẫn con cái đều 
hạnh phúc hơn. 


1I. NÓI THÊM VỀ NĂM TUỔI THỨ NHẤT CỦA TRẺ 
Để cho mọi thứ tự được giải quyết 


Trong chương trên chúng ta đã xem xét đặc điểm hành vi của 
trẻ từ khi ra đời cho, tới năm tuổi thứ năm, đã đưa ra một số kinh 
nghiệm chăm sóc trẻ và giáo dục những phẩm chất cần thiết cho 
trẻ trong tương lai. Bây giờ chúng tôi trở lại nói kỹ hơn về năm 
tuổi đầu tiên của trẻ, bởi vì chính trong thởi kỳ này các bà mẹ trẻ 
hay lúng túng nhất. Rất tiếc là những khó khăn xuất hiện trong 
thời kỳ này nhiều sách hướng dẫn đã không giúp giải quyết mà 
lại làm cho các bà mẹ rối óc thêm. 

Các bà mẹ trẻ lật những cuốn sách này ra xem chỉ thấy 
những ý kiến trái ngược nhau, không cỏn biết ý nào đúng ý nào 
sai. Chẳng hạn, có tác giả khuyên nên đủng vú cao su, có tác giả 
lại lên án nó, nêu ra đủ thứ tai hại của việc dùng vú cao su kể cả 
làm hỏng răng trẻ. Sách này khuyên nên ru con (bằng cách lắc 
lư), sách khác lại bảo ru con kiểu như thê làm nảy sinh không biết 
bao nhiêu tai hại. Vị này đưa ra một lời khuyên, vị khác lại đưa 
lời khuyên trái ngược hắn. 


Bách khoa phụ nữ trễ 


Chúng tôi không định bàn về lý thuyết này đúng, lý thuyết 
kia sai, quan niệm này chính xác, quan niệm kia sai lầm. Và lại 
công việc Ấy đã chắc gì bổ ích cho các bà mẹ. Chúng tôi chỉ xin 
trao đổi với các bạn đang nuôi con một số suy nghĩ và nhận thức 
được dùng làm cơ sở cho một vài khuynh hướng mới, gọi chung 
là “phương pháp giáo dục thoải mái”. 

Khuynh hướng này không phải mới xuất hiện mà có gốc rễ 
từ thời kỳ sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, khi ở nhiều quốc gia 
châu Âu, nhân dân lần đầu tiên được hưởng quyền tự do thật sự. 
Sau bao nhiêu năm chịu kiếp sống nô lệ, đột nhiên được hưởng 
tự do, đã ảnh hưởng đến nếp nghĩ nói chung và đến việc giáo dục 
trẻ em nói riêng. 

Nếu như trước kia biện pháp giáo dục chủ yêu là cưỡng bức, . 
trừng phạt, cuộc sống tỉnh thần chủ động của trẻ không được 
quan tâm, người ta chỉ lo đến việc xung quanh nhìn đứa trẻ ấy thể 
nào, thì ngày nay việc giáo dục lớp trẻ được dân chủ hoá hoàn 
toàn, người ta lại quan niệm trẻ em phải được bình đẳng với 
người lớn trong việc hưởng những thành quả của tự do đem lại. 
Phương pháp mới này nhanh chóng được tầng lớp cha mẹ trẻ 
hưởng ứng, đang phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu và ngày 
càng được nhiều người tán thành. 

Bất cứ một trào lưu nào cũng phải dựa trên một lý thuyết 
nhất định. Và người ta mới sực nhớ ngay từ thời gian cuối thế kỷ 
XIX đầu XX đã lan truyền một công thức như sau: “Trẻ em cần 
có thức ăn, hơi ấm, sạch sẽ và thanh thản”. Công thức này cho 
rằng mọi thứ khác đều chí cân trở và do đó đều có hại. 

Chúng ta dễ dàng nhận thấy công thức nêu trên quá cứng 
nhắc. Mà “cây đời lại xanh tươi”. Người mẹ nhìn đứa trẻ sơ sinh 
rúm ró vừa ra đời đâu phải chỉ là kẻ tiêu thụ bầu sữa của bà cùng 
một đồng tã lót, rồi tuân theo đúng những quy tắc nuôi dạy đang 
thịnh hành thời đó. Người mẹ còn thây đứa con là niềm vui, lại 


Đứa con 


nguồn tình cảm của mình. Kỳ diệu thay! Những nhà giáo dục học 
theo hướng mới đã coi những bà mẹ nêu trên là thông thái hơn 
cả. Những bà mẹ ấy nay đã lên chức bà nội, bà ngoại và đã da mỗi 
tóc sương, mới đây còn bị quá nhiều quan chức lên án thì ngày 
nay được lớp bác học trẻ ca ngợi hết lởi và dùng làm mẫu mực 
cho quan niệm mới. 

Tâm lý học hiện đại cô gắng khơi sâu vào tận những bước đi 
đầu tiên của trẻ trong cuộc sống. Rất đông nhà khoa học, không ai 
bảo ai, nghiên cứu tâm lý là tội phạm, thí nghiệm trên loài vật... 
Một số kết luận của họ đang được tận dụng trong khoa tâm lý học 
hiện đại và chúng tôi đã ứng dụng để trình bày một số vấn đề trong 
chương trên. Mấy chữ “giáo dục thoải mái” hoàn toàn không mang 
nghĩa mỉa mai mà thực sự nghiêm chỉnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu 
phương pháp này trong sách chăm sóc trẻ sơ sinh và trong năm tuổi 
đần tiên của chúng. Tuy nhiên phương pháp “giáo dục thoải mái” 
nảy chỉ đem lại kết quả tốt nếu các bạn không dừng lại ở sau năm 
tuổi thứ nhất mà tiếp tục áp dụng vào những thời kỳ sau. 

Việc giáo dục ở trường học theo phương pháp “thoải mái” 
cũng khác với trường dạy theo kiểu “hàn lâm”: không cho điểm 
và giúp đỡ học sinh phát triển khả năng cũng như ý thích của từng 
học sinh. Thể nghiệm loại trường “thoải mái” kiểu này đang đem 
lại những kết quả tết. 


Bú sữa mẹ 


Ăn là nhu cầu sinh học chủ yếu của trẻ và về mặt này quan 
trọng ngang với thở. Nếu nhu cầu cơ bản này không được thoả 
mãn, trẻ sẽ ốm đau và những trưởng hợp nặng có thể chết. 

Trẻ sơ sinh thường bú sữa mẹ. Cho con bú không phải chỉ để 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 


TT. Ă- 


đáp ứng nhu cầu “ăn” của trẻ mả còn có ý nghĩa tâm lý, đáp ứng 
nhu cầu tâm lý của trẻ sơ sinh. Sữa mẹ, sản phẩm của thiên nhiên, 

không có gì tương đương cho nên không thể thay thế bằng thứ 
thức ăn nhân tạo nảo đủ hoàn hảo nhất. Sữa mẹ có thành phần 
chất đinh dưỡng hoàn toàn thích hợp với trẻ, không phải chỉ là 
thức ăn lý tưởng để trẻ lớn mà còn giúp trẻ chống đỡ những nhân 
tố có hại xâm nhập vào cơ thể trẻ. 


Trẻ bú sữa mẹ ít khi bị nhiễm bệnh đường ruột. Gần đây 
nhiều công trình khoa học so sánh việc cho trẻ bú sữa mẹ với việc 
tăng tiết chất ateroschlerosa ở người giả. Hiện nay chúng tôi chưa 
đủ chứng cứ khoa học để kết luận, nhưng nhiều dự đoán cho rằng 
trẻ không được bú sứa mẹ trong những tuân lễ đầu tiên rất có thể 
gây ra bệnh thiếu ateroschlerosa lúc tuổi già. 


Trẻ bú sữa mẹ được hưởng những cảm giác dễ chịu: niềm ấm 
áp trong vòng tay mẹ, thoải mái đựa đầu lên khuỷu tay mẹ, ấp mặt 
vào đa thịt mẹ, nhìn khuôn mặt thân yêu của mẹ, bú chất nước 
ngọt ngào đến khi no mới nhả ra và thiếp ngủ. 


Như đã nói ở trên, trẻ không chỉ được no mà cỏn được thoả 
mãn những nhu cầu tâm lý đầu tiên trong cuộc đởi. Sự hiện diện 
của người mẹ được trẻ tiếp nhận bằng xúc giác, thị giác, thính 
giác trong thời gian đầu tiên trên cuộc đời hầu như lắp kín toàn 
bộ những giây phút trẻ thức và tạo cho chúng cảm giác sung 
sướng tràn trẻ. Chính trong những tháng ngày đầu tiên ấy trẻ bất 
đầu phát triển cảm giác an toản và tự tin, hai phẩm chất sau này 
sẽ theo chân chúng trong suốt cuộc đời. 


Cho con bú cũng lại ảnh hưởng tốt đến mẹ. Chỉ cần thấy 
rằng những người mẹ cho con bú, tử cung co lại nhanh hơn. Điều 
này có ý nghĩa rất quan trọng trong thời kỷ sau khi sinh nở. Ngoài 
ra việc cho con bú củng, cố thêm vai trò làm mẹ và giúp vào việc 
thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa người mẹ trẻ với xung quanh. 


Tại nhiều nước công nghiệp phát triển, mẹ ít khi cho con bú. 


Đứa con |›55: 
Nhiều thành phố lớn số người mẹ cho con bú vô cùng hiểm hoi. 
Người ta nêu ra rất nhiều “lợi ích” trong việc này nhưng tất cả 
những “lợi ích” ấy xem chừng không đủ sức thuyết phục. Giống 
như thời trang và việc theo thởi trang không phải với tất cả mọi 
người và mọi nơi đều là hay. Ở Thuy Điển mẹ cho con bú là hiện 
tượng phổ biến và họ cho eon bú lâu hơn nhiều nơi khác, mặc dù 
Thuy Điển là quốc gia công nghiệp phát triển rất cao. Tại đây 
người ta tiến hành cả một cuộc tuyên truyền rộng tãi về y học, 
nêu lên những cái lợi của việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ. 

Một lần nữa chúng tôi xin nhắc đến những thí nghiệm của 
giáo sư G.E. Harlow trên khỉ mẹ, tất nhiên, chưa thể đồng nhất 
hoàn toàn những kết luận về giống khỉ cho con người, Harlow' 
chứng minh rằng, trong việc khỉ mẹ cho con bú, điều quan trọng 
nhất chưa phải là mục đích làm no bụng khi con. Thí nghiệm của 
ông như sau. Trong chuồng nhốt khỉ sơ sinh, ông đặt vào hai khỉ 
rne “nhân tạo”: một “ñne” bằng dây thép có buộc một bình sữa có 
vú cao su, một “mẹ” bằng dây thép nhưng không có bình sữa 
nhưng được phủ ngoải bằng một bộ lông và có nứm vú giống hệt 
như vú khi mẹ thật. Ông thấy rất lạ là khi con thích đến ngậm cái 
vú giống như vú khỉ mẹ thật, mặc dù không có sữa, hơn là đến 
ngậm vào vú cao su để bú sữa. Đàn khi con xúm xÍt xung quanh 
khỉ “mẹ” bọc da, ngậm vú đã đành, mà còn khoan khoái áp người , 
vào đa mềm. Harlow kết luận rằng khỉ con cần đụng chạm vào da 
thị mẹ hơn là ăn cho khỏi đói. 

Harlow theo đõi tiếp và thấy rằng khỉ con không bú sữa khi 
mẹ mà sống bằng sữa nhân tạo khi lớn lên trông vẻ ngoài không 
khác khi bú sữa khỉ nhẹ là bao nhưng về mặt tinh thần thì chúng 
khác rất xa. Chúng không có được tâm lý an toàn và tự tin như khỉ 
bú sữa mẹ. Bắt cứ thứ gì cũng làm chúng hoảng sợ. 

Một bác sĩ khi kê đơn ra viện cho một phụ nữ trẻ mới sinh 
nở đã viết: “Bà bạn thân mến, bà hãy cho cháu bú sữa của bà cho 


-Bách khoa phụ. nữ trẻ 


đến khi nào bà không ra sữa nữa hãy thôi. Hãy ban cho con bà 
thứ quý giá nhất của bà và đừng thay thế bất cứ thứ sữa công 
nghiệp nào cho dù nhãn bên ngoài những hộp sữa có ghi những 
lởi lẽ hấp đẫn đến máy đi nữa. Và cũng đừng tính giờ mà bắt cứ 
lúc nào trẻ đỏi bú hãy cho nó bú. Và càng cho con bú nhiều lần 
bao nhiêu càng tốt”. 

Trong lời đặn dò trên, ngoài ý kêu gọi các bà mẹ đừng tước 
đi của con các quyền được hưởng chất dinh dưỡng quý giá nhất, 
còn thêm một ý nữa mà chúng tôi muốn bàn kỹ ở đây. 

Chúng ta đều biết mỗi chúng ta có huyết áp khác nhau: 
người huyết áp cao, người huyết áp thấp, mạch cũng vậy, người 
mạch nhanh ngưởi mạch chậm. Hơi thở không phải ai cũng thế. 
Chu kỳ sinh học cũng mỗi người một khác. Và chúng ta đều luôn 
lo lắng, không biết con chúng ta có chậm lớn quá không? 

Nhưng tất cả chúng ta cũng đều thấy được cái ngày mà quần 
áo cũ của trẻ trở nên quá chật phải may quần áo khác. Chính vì 
vậy mà chúng ta cần tìm cách thích ứng với đặc điểm sinh lý của 
trẻ, mỗi đứa mỗi khác. Mỗi đứa trẻ khi lớn dần đều thiên về một 
hướng phát triển nào đó thích hợp với riêng nó. Và khi đã hiểu 
được điều này chúng ta sẽ không bắt trẻ khi lớn lên luôn luôn bị 
mắc chứng ăn không thấy ngon miệng và chứng rối loạn tiêu hoá. 

Một số bà mẹ vội hoảng hốt khi thấy con không chịu bú hết 
xuất sữa dành cho nó, không chịu ăn món súp bà ngoại đã mắt 
bao công phu nâu, nghiền, không chịu uống thứ nước quả ép toàn 
bằng những thứ hoa quả quý hiểm. Và điều phi lý chúng ta luôn 
bắt gặp là có những bà mẹ tỷ mi tính toán số calo cho mỗi bữa ăn 
của họ để giữ “co” trong khi họ lại nhỏi nhét cho con đủ thứ súp 
giầu chất dinh dưỡng và bánh ngọt Họ sáng mắt lên khi thấy con 
béo ú, thêm hết ngắn, đủi này đên ngắn đùi khác! Họ không nhận 
ra rằng con họ béo đến mức không cử động được nữa. 


Chúng ta nên hiện thực một cách tỉnh táo hơn. Đã qua rồi cái 


Đứa con 


thời mà con cái đẹp là phải núc ních và các bà mẹ ngồi cho con 
bú hàng mấy tiếng đồng hỗ liền, ép trẻ bú cho đến lúc lặc lè mới 
chịu thôi. Ngày nay hiếm bà mẹ nào còn cho con bú sau khi con 
đã đầy năm. Ngược lại, nhiều bà mẹ hoàn toàn nuôi con bằng sữa 
nhân tạo. Cả hai thái cực đều không tốt. Hãy cho con bú đến khi 
trẻ dân dần tiếp xúc với thức ăn thay thế, tự động thôi không 
muốn bú mẹ nữa. Và hãy ghi nhớ rằng việc cho con bú không 
phải chỉ để cung cấp thức ăn cho con mà cỏn là nhằm thoả mãn 
nhu câu tâm lý của trẻ. 


Nếu trường hợp vì lý do nào đó mẹ không thể cho con bú? 
Trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ nhưng cũng phải được hưởng 
những điều kiện gần như được bú sữa mẹ. Làm điều này không 
khó. Tu) tiên bạn hãy châm thủng vài lỗ ở vú cao su cho sữa 
phun ra giống như phun từ vú bạn. Khi cho con ngậm vú cao su, 
bạn cũng vẫn ôm con trong lòng tương tự như khi cho con bú sữa 
mình. Lúc cho con ăn phải gợi cảm giác thân tình, đầm ấm mẹ 
con và bạn phải thấy được cảm giác thanh thản, yên tĩnh, dễ chịu. 
Đừng bao giờ vừa cho con ăn vừa đọc sách hay trò chuyện với 
người khác, nghe đài hoặc xem Tì vi. 

Trẻ ăn trong lúc bố mẹ cãi cọ nhau là điều tuyệt đối tránh, 
Ngay sau này, khi trẻ bắt đầu ăn bằng thìa hay khi đã tự động 
dùng được dao nĩa, cũng vẫn nên để một bình sữa có vú cao su 
bên cạnh để khi muốn, trẻ có thể bú sữa trong đó. Cách đập vỡ 
bình để trẻ bỏ thói quen ngậm vào vú cao su là rất không nên vì 
ảnh hưởng tai hại đến tâm lý của trẻ sau này. 


Trẻ khóc 


Các bà mẹ nuôi con đủ ở độ tuổi nào và trình độ học vẫn ra 
sao đều luôn băn khoăn trước hai giải pháp: khi con khóc có nên 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


cho nó bú hay không? Nên cho nó ngâm vú cao su hay cứ mặc cho 
nỗ can đảm dần? Xin có lời khuyên: các bạn hãy tạm gác sách 
hướng dẫn lại và thử cế nhìn mọi thứ bằng cặp mất của trẻ. 

Các bạn đừng sợ tiếng khóc và tiếng gào thét của trẻ. Chúng 
còn quá non nớt và chưa biết cách nào khác để thể hiện điều 
chúng mong muốn. Bạn hãy tìm cách phân biệt từng kiểu khóc, 
từng thứ gào thét của trẻ. Mỗi kiểu đều có sắc thái khác nhau. 
Người mẹ tinh ý nghe tiếng con kêu khóc cố đoán chính xác con 
mình đang cần gì và đáp ứng ngay yêu cầu của con. - 

Chúng tôi không thể trình bây ở đây từng sắc thái vì tiếng 
khóc của trẻ có hàng ngàn hàng vạn sắc thái khác nhau. Chúng 
tôi chỉ nêu bốn loại chính của tiếng khóc trẻ sơ sinh. 

1. Gào thét biểu lộ vui mừng, cảm giác thoả mãn và thèm. 
hoạt động của trẻ. Loại khóc và gào này là một thứ tập được 
thân thể của chúng. Trẻ tập phát ra âm thanh thuộc các cường độ 
khác nhau từ tiếng gào vỡ nhà cho đến tiếng gù gù nhỏ. Trường 
hợp này hoàn toàn không cần đến sự can thiệp của người mẹ, trừ 
trưởng hợp mẹ muốn khuyến khích thêm sự tập đượt ây. Trẻ hiểu 
động đang cần giải tỏa năng lượng, khí chất bị ghìm đọng trong 
cơ thể chúng thành tiếng thét gào. Và chúng mau phát triển hơn 
những trẻ lành và thụ động. 

2. Kêu khóc do đau. Loại kêu khóc này thông thường ở âm 
vực cao, hay kèm theo vật vã hoặc cựa quậy. Thí đụ, nêu là đau 
bụng (đo tiêu hóa) trẻ thường nâng cao hai chân. Nếu vì ánh sáng 
quá mạnh hay tiếng động quá to thì trẻ hay quay mặt để tránh. 
Đói cũng là nguyên nhân trẻ kêu khóc, đặc biệt trong vài tháng 
đầu tiên sau khi sinh. Người lớn đói có thể kiềm chế và kiên nhẫn 
đợi đến lúc có điều kiện ăn nhưng trẻ thì không thế. Bởi vậy 
chúng ta không thể đòi trẻ cố chịu. Hãy cho trẻ bú, nếu như bạn 
không chủ trương đợi đến đúng giờ quy định mới cho con bú. 

Thuộc loại kêu khóc thứ hai còn có cả nỗi khó chịu khi trẻ 


Đứa con | BE 


cảm thấy bẩn trong người (nước đái, mồ hôi nhớp nhúa hay 
phân...) Tuy nhiên phần do bẩn mà trẻ kêu khóc thì ít mà chủ yêu 
đo trẻ biết sắp phải thay tã phải chịu lạnh, nước sắp xối lên da thịt 
chúng, chúng kêu khóc trước. 

Tóm lại, loại kêu khóc thứ hai nảy biểu lộ trẻ đang khó chịu 
và cần được loại trừ nỗi khó chịu. Bạn cần hiểu được nguyên 
nhân nào tạo nên sự khó chịu và giúp trẻ giải tỏa. 

3. Không thấy ai chú ý đến, trẻ giận dữ khóc thét lên, giẫy 
giụa chân hay rất mạnh thậm chí rung cả giường. Bạn đừng 
hốt hoảng. Việc “xì hơi” ra ngoài những cảm xúc tiêu cực kiểu 
như vậy rất có lợi cho sức khỏe của trẻ. Chúng hy vọng khóc và 
kêu gảo sẽ buộc mọi người (trước hết là mẹ) phải quan tâm đến 
chúng. Bạn hãy làm chúng thất vọng bằng cách để mặc chúng 
gào khóc cho đến mệt thì thôi. Nếu như bạn “dẹp” cơn giận giữ 
của trẻ bằng cách ôm ấp,vuốt ve thì sẽ tạo nếp rất không tốt. Nếu 
bạn kiên quyết “phớt lở”, lần sau chúng chỉ gào lên chút ít rồi 
thôi và tự tìm lấy cảm giác “dễ chịu” bằng cách nào đó: mút ngón 
tay, cựa quậy để tạo cảm giác dễ chịu, hoặc mân mê bộ phận sinh 
dục của chúng một cách bản năng. 

4. Khóc vì buồn. Đó là khi trẻ cảm thấy mất tự tin, không 
còn cảm giác an toàn và thấy cô đơn. Loại kêu khóc này, nhân 
viên các nhà hộ sinh và những cơ sở điều trị biết rất rõ. Bởi vậy 
trẻ chưa đầy năm mà phải nằm viện, rất cần có mẹ bên cạnh 
thường xuyên. Xa mẹ bao giờ cũng tạo nên “stress” cho trẻ, làm 
thần kinh chủng bị tổn thương. Cần nói thêm rằng loại kêu khóc 
này dễ bị nhiều bà me tưởng lầm là loại “tập cho khỏe phổi” và 
không quan tâm đến. Đối với loại kêu khóc vì buồn bã này, người 
mẹ nên bông con lên nựng \ và vuốt ve trìu mến. Chỉ cách đó mới 
giải tỏa cho trẻ cảm \ giác mất an toàn và cô đơn rất có hại cho tâm 
lý trẻ sau này. 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 
Bông ru và tắm cho trẻ 


Chúng tôi đã nói khá kỹ về sự cần thiết đối với trễ những 
xung động tâm lý tích cực đẩy nhanh quá trình phát triển thế giới 
cảm xúc và các giác quan của trẻ. Trẻ sơ sinh chưa có khả năng 
sử dụng thị giác và thính giác để tiếp nhận thê giới bao quanh. 
Mắt và tai chúng tuy đã hình thành đầy đủ nhưng hệ thống thần 
kinh chưa được rèn luyện để hoạt động cho nên chưa đưa được 
hình ảnh và âm thanh thu được vào vỏ não. 

Trẻ mới sinh chỉ phân biệt được ánh sáng và bóng tối, chưa 
đủ sức nhìn lâu vật gì và phân biệt vật này với vật khác. Chúng 
tiếp nhận thể giới bên ngoài mới chỉ thông qua đa (xúc gác) và 
chủ yếu là miệng. Vú mẹ, ngón tay của chúng và bất kỳ vật nào 
vớ được, chúng đều đưa lên miệng. Ngay từ những ngày đầu tiên, 
trẻ đã phân biệt được cảm giác dễ chịu và ` chịu tuỳ theo vật 
tiếp xúc cứng hay mềm, nóng quá, lạnh hay âm áp, vật hình dạng 
cố định hay chuyển “động... Trong thời kỳ này, xung động từ bên 
ngoài lọt vào cảm xúc của trẻ càng phong phú càng tốt, tất nhiên 
vẫn phải có một giới hạn, đừng nhiều quá mức. 


Đối với trễ, thứ gì là để chịu? Được bú mẹ, được vuốt ve, 
được tắm, được ôm ấp. Tết nhất là nêu chúng ta tạo được cho trẻ 
những điều kiện giống như khi trẻ còn nằm trong bụng mẹ giúp 
trẻ đỡ cảm thấy thay đổi từ lúc chưa sinh đến lúc ra đời quá đột 
ngột, khiến chúng khó chịu. Nằm trong bụng mẹ, chúng lúc nào 
cũng được âm áp, no và nước ối bao quanh khiến chúng cảm thấy 
êm ái. Trong đó chúng tha hồ cựa quậy, vung tay vung chân, muốn 
xoay chuyển thế nào cũng được, không lo mắt thăng bằng. Thêm 
nữa khi mẹ đi, chúng được đưa đẩy nhịp nhàng và dễ chịu biết bao. 

Xuât phát từ nhận xét trên, chúng ta đi đến kết luận rằng, 
người mẹ nên cố gắng đến mức tối đa, nhất là trong lúc trẻ thức, 
đảm bảo cho chúng những cảm giác như khi còn nằm trong bụng. 


Trước hết là sự tiếp xúc với thân thể và hơi Ấm của mẹ. Rồi đến 
tiết tấu nhịp nhàng. Phải chăng chính vì thế mà ở nhiều nước 
phương Đông, kể cả ở Nhật là nước công nghiệp phát triển cao, 
cho đến nay vẫn cỏn tục bà mẹ địu con mỗi khi đi ra khỏi nhà. 
Hiện nay khoa học chưa nghiên cứu đầy đủ về phân xạ của trẻ 
một tiếng đồng hỗ sau khi rà đời. Ta nhận xét thấy trẻ sơ sinh gặp 
đầu gậy hay ngón tay người lớn đưa ra là tứm chặt lấy giữ đến 30- 
60 giây mới chịu buông. Đó là bản năng của mọi cơ thể sống 
muốn tìm chỗ dựa ở một vật gì vững chãi. Chỗ dựa của bé trước 
hết là mẹ. Sợ ôm ấp con quả nhiều trong thởi kỳ trứng nước này 
sẽ có hại là quan niệm không dựa trên cơ sở nào hết. Chưa nhà tâm 
lý học nào chứng minh được rằng mẹ ôm ấp con nhiều làm hư con! * 
Nụ cười xuất hiện trên môi bé tử tuần thứ sáu biểu lộ cảm giác 
thích thú đó. Cách làm bé thích nhất là bỏng, lên và đưa đẩy cánh 
tay. Một thích thú khác đối với bé là được tắm. Đây là thuận lợi 
cho chúng ta để giữ trẻ sạch sẽ. Một chậu tọ đầy nước đủ ấm tốt 
hơn nhiều so với hoa sen nước lạnh. Một số bà mẹ kiêng tắm cho 
con. Đó là do nghe lời khuyên cổ hủ phản khoa học của một số bà 
nội, bà ngoại. Và vần đề chỉ được giải quyết nhờ ông bố. Các ông 
bố trẻ không thấy việc tắm rửa cho trẻ là điều phải kiêng ky. 
Trong việc tắm táp cho trẻ cần có một số điểm đáng chú ý. 
Trước hết cần tắm đều đặn, hàng ngày và nêu có thể mỗi ngày hai 
lần. Và việc tắm phải trở thành một công việc thích thú cho cả con 
lẫn mẹ. Giữ sạch sẽ cho con cũng là một cách tạo cho trẻ thói quen 
giữ thân thể sạch sẽ sau này. Tâm trạng người mẹ ảnh hưởng trực 
tiếp đến đứa con. Người mẹ tắm cho con mà trong lòng bực bội, 
bẳn gắt sẽ gây phản xạ tiêu cực đến con. Thậm chí quá tỉ mỉ tuân 
theo những “chỉ dẫn” trong sách biến việc tắm cho con thành một 
việc khô khan lạnh lùng cũng không tốt, làm trẻ sau này sợ tắm. 
Quy tắc cần nhớ là nói chung nên kéo đài những gì trẻ thích 
thú và hạn chế những gì trẻ không thích, Chẳng hạn trẻ mới sinh 


{Bách khoa phụ nữ trẻ 


rất không muốn mẹ sắt xà phòng lên đầu cho bé. Vậy bạn nên pha 
nước với xà phòng vào chậu, cho trẻ vủng vẫy một lát để quen rồi 
mới tưới nước đó lên đầu. 

Tắm cũng như mặc quần áo cho bẻ cần làm cách nào biến 
thành sự thích thú cho bé. Đừng để trẻ sợ tắm, sợ thay quần áo. 


Những giai đoạn phát triển của trẻ 


Cần làm gì để tạo cho trẻ khoẻ khoắn về mặt tâm lý? Điều 
cần lưu ý là đưa dần trẻ một cách thoải mái tử tư thế phụ thuộc 
vào mẹ đến thế tự lập, không để trẻ thấy bất kỳ một sự phụ thuộc 
nào vào cơ thể và cảm giác vào người mẹ, sau hai năm tuổi coi 
như chấm đứt, nói cho đúng hơn được chuyển sang sự phụ thuộc 
về mặt tâm lý. Sự phụ thuộc này hay cỏn gọi là gắn bó này dần 
dần sẽ mở rộng ra thành sự gắn bó với những thành viên khác 
trong gia đình, với bè bạn và xã hội. Đến tuổi trưởng thành tình 
cảm gắn bó ấy sẽ tạo nên sự gắn bó đặc biệt và sự chung thuỷ đối 
với đối tượng mình yêu. 

Trong cả giai đoạn này, thế giới quan của cô bé hay cậu bé, 
được hình thành giúp chúng tìm thấy chỗ đứng trong xã hội và 
cuộc đời với tư cách là một nhân cách thực sự độc lập. 

Qua việc điểm những hình thức gắn bó về mặt tỉnh thần của 
đứa trẻ diễn biến trong chặng đưởng từ buổi ấu thơ đến tuổi 
trưởng thành chúng ta có thể rút ra hai kết luận quan trọng. Kết 
luận thứ nhất. Mỗi giai đoạn phát triển tâm lý nêu còn khiếm 
khuyết, các nhu cầu chưa được đáp ứng trọn vẹn, đều không hề 
“biến mất hoàn toàn” và cũng không thể bổ sung trong giai đoạn 
sau. Những khiếm khuyết đó sẽ bộc lộ.ra trong những giai đoạn 
sau dưới hình thái khác. Do đó có thể nói chúng sẽ ảnh hưởng đến 


Đứửa con 


suốt cuộc đời. Hoặc cũng có thể nói việc chuyển từ hình thức gắn 
bó này sang hình thức gắn bó khác có thể kéo dài trong nhiều 
năm, thậm chí cả cuộc đời. Cho nên chúng ta cố hết sức tránh 
khiếm khuyết, nhất là những khiếm khuyết quan trọng. 

Kết luận thứ hai. Càng non nứt, trẻ càng dễ bị tổn thương về 
tâm lý và những tổn thương đó càng in đậm trong thể giới tỉnh 
thần của trẻ, sau này lớn-lên trẻ càng khó thích ứng với những 
biến động chúng gặp phải trên đường đời. Do đấy từ lúc hoàn 
toàn phụ thuộc vào người mẹ cho đến lúc trở thành một nhân 
cách độc lập trẻ trải qua nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn ấy cần 
được chúng vượt qua một cách đầy đặn, không để lại những 
khiếm khuyết, trước hết là do thái độ thô bạo, cưỡng bức của 
người giáo dục chúng. Trường hợp đặc biệt nếu cần buộc trẻ làm. 
một điều gì đó chúng không muốn thì chúng ta cần tiền hành hết 
sức tế nhị và không gây thương tổn đến tâm lý của trẻ. 

Vấn đề vừa nêu trên là cần phải “vượt qua mỗi giai đoạn một 
cách trọn vẹn, đầy đặn”. Nghĩa là sao? Chúng ta hãy bắt đầu 
bằng việc đơn giản nhất: chuẩn bị cơ thể trẻ sao để trẻ sẵn sàng 
và thoải mái bước sang giai đoạn tiếp theo. 

Điều quan trọng là mỗi giai đoạn phát triển của trẻ có những 
yêu cầu riêng nhằm giữ cho trẻ luôn lành mạnh về mặt tâm lý. 
Nếu chúng ta công nhận như thế thì việc trẻ mong muốn thoả 
mãn những nhu cầu của chúng một cách tự nhiên chẳng qua chỉ 
biểu hiện sức sống mạnh mẽ của chúng. Vui hay buồn, khoan 
khoái hay bực bội tuỳ thuộc ở mức độ những nhu cầu của chúng 
được thoả mãn hay không và thoả mãn với mức độ nào. 

Mọi trẻ phát triển lành mạnh đều muốn nhận tối đa những 
cảm giác dễ chịu và tránh mọi thứ gì cản trở chúng tự thể hiện 
bản thân. Bởi vậy chúng ta cần loại trừ mọi trở ngại cản trở trẻ 
thoả mãn nhu cầu của chúng trong mỗi giai đoạn phát triển tâm 
lý. Và nếu chúng ta loại trừ được hết thì cũng đừng ngăn cản 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 
chúng tự khắc phục các trở ngại đó. 

Mỗi giải không thể rút ngắn hoặc kéo đài một cách tuỷ tiện 
theo ý muốn chủ quan của chúng ta. Có nhiều điều trẻ chưa đủ 
sức hiểu. (Vô ích nếu chúng ta bảo trẻ là phải “vượt qua một cách 
trọn vẹn và đầy đủ từng. giat đoạn. Hãy để chúng tự vượt qua, 
không cần cha mẹ “thuyết giảng”). 


Nhưng điều trẻ chưa hiểu được thì người lớn lại hiểu. Và cách 
dễ tác động đến chúng nhất là chúng ta đưa ra những thí dụ cho 
chúng, những thí dụ về kinh nghiệm của người lớn. 

Thử lấy một thí dụ. Thói rượu chè. Ai chẳng thấy rằng thói 
nghiện ngập là thích thú bệnh hoạn và điên rỗ nhất của con người. 
Kẻ nghiện không còn chút tự trọng nào nữa và bị mọi người khinh 
rẻ, đến mức không ai buỗn thương hại họ nữa. Nhưng như thế 
không có nghĩa rằng cứ không nghiện, thậm chí không bao giờ . 
nhấp một giọt rượu đã là người tốt, có đời sống tỉnh thần phong 
phú. Chỉ ai theo chủ nghĩa khổ hạnh may ra mới đám nhận định 
như thế. Nhấp chút rượu cũng là một cái thú chứ? „Người cả đời 
không nhấp một giọt rượu đã bỏ qua một trong nhiều cái thú trên 
đời. Nhưng làm nô lệ cho chai rượu lại là lùi trở về trạng thái 
hoàn toàn phụ thuộc của đứa trẻ mới lọt lỏng mẹ. Vai trò bà mẹ 
ở đây được thay thế bằng rượn? 


Thỉnh thoảng hưởng cái ngon của chất rượu làm cuộc đời 
phong phú và đa dạng thêm bao nhiêu. Và chúng ta đã phạm biết 
bao sai lầm dại đột khi xử sự cứng nhắc. Thầy thứ gì chúng ta coi 
là hại đến sự phát triển thân thể và tâm lý cho trẻ là chúng ta vội 
cấm ky và tác dụng nhiều khi ngược lại. 


Người xưa nhắc chúng ta thứ gì cũng phải có chừng mực. Và 
chúng tôi muốn thêm vào có hai chữ. đúng lúc! Đã có bà mẹ vội 
vã muốn rút ngắn các giai đoạn phát triển của con mình, ngay sau 
buổi ăn mừng đầy tuổi tôi đã bắt con học chữ La tinh? Và biết bao 
bà mẹ khác không để con phát triển theo quy luật tự nhiên mà 


Đứa con |EEB 

chưa chỉ đã lo bắt con tập ngồi, tập đi, tập hỏi bô v.v... 

Tóm lại, thứ gì cũng phải có chừng mực và đúng lúc của nó?. 

Trên đây chúng ta đã thấy sự phụ thuộc (gắn bó) của mỗi 
người mỗi khác. Sự phụ thuộc của đứa trẻ không giống sự phụ 
thuộc của người lớn. Nhu cầu cũng vậy. Mỗi người, mỗi tuổi có 
những nhu cầu không giống nhau. Cho nên chúng ta không nên 
thoả mãn mọi đỏi hỏi của trẻ, nhất là những đòi hỏi vô lý. Nói 
chung rất nên tập cho trẻ ngay từ nhỏ đã quen thấy một số đỏi hỏi 
phát chờ đợi mới được thoả mãn, thậm chí một vài đòi hỏi sẽ 
hoàn toàn không được đáp ứng 

Đợi đến lúc trẻ hiểu biết đôi chút, bạn thử tiền hành cuộc thử 
nghiệm đơn giản sau đây. Đưa trẻ thỏi sô-cô-la và bảo nó chỉ ăn một 
nửa, dành một nửa đến mai, bạn sẽ thấy con bạn có biết kiềm chế, 
trì hoãn việc thoả mãn một nhu cầu chưa cấp thiết lắm hay không? 

Để rõ vấn đề hơn xin nêu một thí dụ về người lớn. Ai cũng 
biết những người trở thành tội phạm thuở nhỏ thường chịu những 
cách giáo dục khiếm khuyết so với tiêu chuẩn bình thường. 
Nhưng trong số tội phạm ngồi trong tủ, khá nhiều ngưởi không 
đủ nghị lực nhịn một nhu cầu đã trở thành thói quen chẳng hạn: 
nghiện thuốc lá. Các nhà tâm lý học nhận xét đã có nhiều trường 
hợp chỉ vì không chịu nổi cơn thèm, chỉ vì một điều thuốc, chúng 
nỡ gây tội ác tầy đình. Nhận xét này càng chứng tô chúng ta cần 
thiết tập cho trẻ biết cách tạm trị hoãn sự đỏi hỏi, thậm chí từ bỏ 
hắn một đỏi hỏi nào đó. 


Thời điểm đột biến 


Trong mỗi giai đoạn phát triển của trẻ có những thời điểm trẻ 
đặc biệt nhạy cảm trong việc thoả mãn một nhu câu nào đó. 


IBách khoa phụ nữ trẻ 


Những thí nghiệm trên loài vật cho thây có những “thời điểm đột 
biến”, chỉ cần có một sự việc trái ÿ duy nhất, một sự thay đổi duy 
nhất trong môi trưởng bao quanh cũng đủ gây nên những lệch lạc 
sau này không sửa chữa nổi. 

Trong khoa học, những “lệch lạc tâm lý” ây được gọi là ẫn 
tượng. Đối với một động vật, thời điểm đột biến gắn liền với sự 
trưởng thành của các giác quan. Ở loài gà, từ 8 đến 10 giở tuổi 
(tỉnh tử khi trứng nở thành con), còn ở loài khỉ là đúng hai tháng 
tuổi. Gà con vào thời điểm đột biến ấy nêu được đặt bên cạnh một 
vật dì động, dù bất kỳ hình dạng nào cũng vậy, thậm chí chỉ là 
một miếng gỗ vuông vức, chứ không phải bên cạnh mẹ chúng, 
chúng cũng sẽ không bao giờ nhận mẹ nữa. Ấn tượng của vật di 
động kia ăn sâu vào chúng suốt đởi, thậm chí tác động cả đến 
việc sinh sản của chúng sau này khiến chúng không hề nhận đàn 
gà con chúng đẻ ra là con của chúng nữa. 

Tất nhiên không ai đám thí nghiệm cách ấy với con người. 
Nhưng đặc điểm trên của loài vật chắc chắn có ở cả loài người. 
Nghiên cứu trẻ nuôi trong các trại mồ côi với trẻ nuôi ở gia đình, 
các nhà khoa học có nhận xét thời điểm đột biến ở con người 
nằm trong quãng từ sáu đến tám tháng tuổi. 

Chúng tôi nói “trong quãng” bởi đối với loài người, đo được 
chính xác thởi điểm đột biến này vô cùng khó khăn, thậm chí 
không đo nổi. Các nhà khoa học chỉ có thể căn cứ vào việc chăm 
sóc trẻ trong các bệnh viện, bởi vì trong thời gian nằm viện, trẻ 
không được hưởng những “xung động tâm ly” và không được 
thoả mãn những nhu cầu về tình cảm. Kết quả là những trẻ này 
có thể chậm phát triển và điều này cũng lại được minh chứng qua 
việc điều trị bệnh nhân lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu nói chuyện 
với những bệnh nhận này vả khám phả ra được những khiếm 
khuyết trong việc nuôi dạy họ đã phải chịu đựng “thời điểm đột 
biến” của họ thủa nhỏ. 


Đứa con BI 


Thời điểm đột biến không H gây tai hại mà có cả trưởng 
hợp ảnh hưởng tốt. Ảnh hưởng tốt ấy thưởng vì vào thời điểm đó 
trẻ được thoả mãn một cách đầy đủ nhu cầu tâm lý của chúng. 

Chúng ta đều được chứng kiến, mỗi đứa trẻ vào một thời điểm 
nhất định nào đó tiếp nhận ngoại giới rất nhanh. Có trẻ học được 
cách trượt tuyết rất chóng vánh. Có trẻ rất mau tiên bộ trong môn 
ngoại ngữ. Có trẻ cũng trong thời điểm ấy tiếp thu cực nhanh nhậy 
một môn nhạc cụ hoặc bộc lộ rất rõ năng khiêu hội hoạ. Nhưng 
vào những thời điểm “đột biến” mỗi đứa trẻ đều bộc lộ rất rõ một 
khả năng trội nào đó của chúng. Khi đó suốt đời chúng sẽ nhớ mãi 
ân tượng về kỷ niệm tuổi thơ tuyệt đẹp của chúng. . 

Điều có thật là trong ba năm đầu tiên của cuộc đời, trẻ chịu 
ảnh hưởng rất mạnh của cách nuôi dạy và những â ấn tượng chúng 
tiếp nhận trong quãng thời gian “ban đầu” ấy sẽ quyết định cuộc 
sống tâm hồn của chúng suốt đời. Các bậc cha mẹ thích thú quan 
sát con cái đều cần biết điều đó. 


Lệch lạc trong hành vi trẻ thơ 


Đọc xong những điều chúng tôi trình bày ở trên, các bà mẹ 
trẻ đã có thể rút ra kết luận là những lệch lạc của trẻ phần lớn bắt 
nguồn từ tình trạng không được thoả mãn những nhu cầu tâm lý 
vào từng thời điểm đột biến trong mỗi giai đoạn phát triển lệch 
lạc tâm hồn. Những lệch lạc ấy thưởng quan sát thấy ở những trẻ 
nuôi dưỡng trong nhị viện xa gia đình, đặc biệt xa mẹ một thời 
gian đài. Vì làm sao có thể gắn cho mỗi đứa trẻ một “mẹ” thay 
thế? Mà không khí trong gia đình đâu chỉ có mẹ, còn có bố, ông 
bà, cô bác v. v... nữa. 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


Trẻ nuôi xa gia đình thiếu hắn những “xung động tình thần” 
do người thân tác động vào tâm hôn chúng, kích thích tâm lý 
chúng mau trưởng thành. Trẻ thiếu những "xung động tỉnh thần” 
Ấy 3-4 tháng tuổi trông vẫn khở khạo như trẻ mới sinh, lở đờ 
chậm chạp hơn trẻ nuôi trong gia đình. Khi ai đưa đồ chơi chúng 
đón nhận hở hững hơn. Những cảm xúc tích cực, thể hiện qua nụ 
cười chẳng hạn, cũng hiễm boi hơn rất nhiều và yêu ớt nữa. 

Trẻ chưa đầy một năm tuổi, nhu cầu “được xung quanh hiểu 
nó” tăng lên rất nhanh. Nếu như bé sống bên mẹ, hai mẹ con tự 
khắc hiểu nhau thấu đáo, không cần phải nói gì với nhau. Bởi 
những bà mẹ trễ nói chung không đi vắng nhà lâu và khi về đều 
được thông báo đầy đủ con mình ra sao trong lúc mẹ đi vắng. Chỉ 
cần con cười, khóc, giơ tay, nhấc chân, cựa quậy, người mẹ trẻ đã 
biết con mình muốn gì. Trong khi những thành viên khác trong 
gia đình coi những cử chỉ đó là vô nghĩa. 

Ngược lại bé cũng rất hiểu mẹ. Chỉ qua ánh mất, nụ cười, 
câu nựng, bé biết ngay mẹ mình yêu hay giận, vui hay buôn. Giai 
đoạn tiếp theo, nhu cầu của bé phát triển và tạo nên nhủ cầu mà 
các nhà tâm lý học gọi là nhu cầu đồng nhát hoá. Trẻ thấy cần 
được lỏng ai đó, bắt chước một người nào khác (tối đại đa số là 
mẹ nó). Vào giai đoạn này, trẺ bắt đầu phân biệt những người 
xung quanh, ai quen, ai không quen và càng bám mẹ hơn. Tất 
nhiên đây không phải do nguyên nhân “tiếng gọi của máu mủ” 
hoặc nguyên nhân “thần bí” nào hết mà chỉ đơn giản là mẹ chăm 
sóc bé nhiều hơn, thưởng xuyên ở bên bé và giữa mẹ và bé đã 
hình thành những liên hệ tình cảm chặt chẽ và bên vững. 

Trong những “lệch lạc” của trẻ trong năm tuổi đầu tiên, 
thưởng gặp nhất là chậm nói. Mà nguyên nhân chậm nói là do trẻ 
chưa hiểu người lớn “định nói” với trẻ điều gì. Mối quan hệ xung 
quanh của trễ chậm phát triển. Thiếu hẳn sự “hiểu biết lẫn nhau” 
là yêu tố cần thiết giúp trẻ mau biết nói. 


Đứa con 

Cũng có khi trẻ chậm biết “đóng van” trong khi chơi trò “giả 

vờ” với bạn bè cùng lứa tuổi. Nguyên nhân là do trẻ không được 

thoả mãn nhu cầu “đồng nhất hoá” (trẻ không bao giờ muốn bắt 
chước người nảo lạnh lùng, thản nhiên hoặc ghét nó) 


Một lệch lạc tinh thần khác cũng hay gặp là trẻ chậm tự lập. 
Các bà mẹ trẻ cần “thúc đẩy” sự phát triển phẩm chất nhy của con 
chứ đừng thụ động chờ đến lúc trẻ tự thân biết làm lấy việc này, 
việc khác. Chẳng hạn nên giao dần cho con công việc: tự xúc lẫy 
thức ăn, tự mặc quần áO V.V. 


Lệch lạc cuối củng cần nói đến là chậm phát triển về cảm 
xúc, nguyên nhân là do thiêu được mẹ quan tâm và trìu mến. 


Vú cao su 


Cần khẳng địủh ngay vú cao su không phải là cái gì xấu 
(nhiều người lớn đem chuyện trẻ ngậm vú cao su ra chế giễu) và 
cũng không phải thứ bộc lộ sự bất lực của mẹ. Vú cao su chỉ _ 
thứ thay thế và đến một thời gian nào đó trẻ khắc thấy không cần 
đến nữa. 


Nhiều bố mẹ trẻ hiểu lầm rằng vú cao su làm vẹo răng. Mà 
dù cho có vẹo răng thì cũng dễ chữa hơn nhiều so với bệnh rối 
loạn thần kinh, nghiện rượu, nghiện ma tuý (nhiều tác giả cho 
rằng, và chúng tôi tin là đúng, những thói tật nguy hiểm kia hầu 
hết bắt nguồn từ thuở nhỏ Không được thoả mãn nhu cầu mang 
tính bản năng là “ngậm vú” vì người mẹ vội vã cho con bú xong 
là bỏ đi ngay, để trẻ nằm trơ không có gì ngậm). 

Lý thuyết nào đó bạn có thể bác bỏ, nhưng chúng tôi chỉ xin 
đưa ra hai phương pháp để các bạn tự chọn. Một là bình sữa được 
đun sôi cẩn thận, cho ăn đúng giở giấc quy định, mỗi ngày thay 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


tã đã được là ủi cẩn thận vải lần... Hai là quan tâm đến việc thoả 
mãn những nhu cầu tâm lý, tình cảm của con tuy đôi khi có vi 
phạm một vài quy tắc vệ sinh ngặt nghèo. Trong hai phương pháp 
đó chúng tôi tin đa số các bạn chọn phương pháp thứ hai. Còn 
nêu bạn kiên- quyết theo phương pháp thứ nhất, có nguy cơ con 
bạn sẽ trở nên những kẻ ích kỷ, lạnh lùng, không có hoài bão lớn 
và cũng không có những tỉnh cảm cao thượng. 


Dạy trẻ biết đòi bô 


Trong phòng khám của bác sĩ nhi khoa cũng như trong lúc 
đưa con dạo chơi, bạn thường nghe thấy một bà nào đỏ khoe 
rằng con bà ta mới mười tháng tuổi nhưng đã biết tự động đến 
ngôi bô? Các bà mẹ,khác nghe một cách thán phục. Chúng tôi 
xin tiết lộ “bí quyết” của bà mẹ huênh hoang kia, bằng cách nào 
bả đã dạy con giỏi như thế bằng cái phương pháp mà người ta 
từng goi là “dạy thú!” Bạn có muốn biến thành tải tử dạy hổ 
trong rạp xiệc không đã? Không chứ gi? Vậy thì bạn đừng vội 
buôn khi thấy con bạn vẫn ngậm vú cao su, uỗng sửa bằng chai 
và cười toe toét để giây bẩn ra tã. Bởi bạn thừa hiểu rằng con bạn 
rất thông minh, cái gì cũng hiểu, chỉ riêng mỗi chuyện ấy con 
bạn không sao chừa được cái thói ia đùn. Đôi khi bạn có cảm 
giác như con bạn thích lăn lóc trong bẩn thu hay sao đó. Thằng 
bé chuyên môn chúi vào một xó, bậy ra rồi nắp kín cho đến khi 
bạn phát hiện và lôi nó đi rửa ráy? 


Trẻ sơ sinh thường ỉa không đều đặn, trước bữa ăn, sau bữa 
ăn, lúc thức và cả lúc ngủ nữa. Trẻ lớn hơn (nhưng cũng chưa đầy 
năm) ïa đều đặn hơn, vào giờ giác nhất định. Thông thưởng khi 
thấy trẻ bắt đầu ïa thành giờ giác bạn bèn đặt chúng ngồi bô. 


Đứa con | Bi 


Nhưng bạn đừng hy vọng đạt kết quả ngay, bởi vì giở Ïa của trẻ 
có thể thay đổi. Đảnh phải tạm hoãn dùng bô ít lâu nữa. 

Một cách khác rất hay được các bả mẹ trẻ sử dụng là chế giễu 
bé (“Ôi, xấu quá? Không biết xấu hổ à?”) hoặc khen (“Ôi, con 
mẹ ngoan lắm, lát nữa con ngồi vào bô rồi hãy ¡ nhé?”). Các bà 
mẹ ấy có khi bắt con ngồi bô suốt cả ngày trời. Và kết quả ra sao, 
hầu hết các bà mẹ trẻ đều thấy: trẻ ngôi bô liền nửa ngày không 
ỉa, nhưng vừa mới nhắc ra mặc quần vào là bĩnh ngay ra quần. 
Thế có tức không chứ! 

Phương pháp “dạy hổ” không đáng ca ngợi và hiện tượng 
“bĩnh” ra quần nêu trên cũng không đáng buồn. Việc tích tụ phân 
trong ruột trẻ cũng như nước tiểu trong bọng đái tạo cho trẻ một 
cảm giác căng thẳng dễ chịu. Sau đó đến việc ïa và đái “giải toả” 
cũng lại đem đến cho trẻ cảm giác dễ chịu khác. Trẻ thích thủ với 
công việc ấy và nhiều khi ïa xong, chúng tự hào chỉ cho người lớn 
xem phân của chúng, coi đấy là thứ gì giá trị lắm. Thông thưởng 
trẻ sớm điều khiển được việc ïa hơn việc đái vì chúng sớm điều 
khiển được trực tràng hơn bọng đái, Khả năng này ít khi xuất hiện 
trong năm tuổi đầu tiên, mà thường vảo tháng tuổi thứ 15 - 20. 
Ngay khi lớn lên, nhiều khi trẻ mâi chơi quên bẫng và “tè” ngay 
ra quân. Trường hợp ấy chỉ nên nhẹ nhàng nhắc con và lần sau, khi 
thấy con biết kéo quần đái thì khen ngay để động viên. Có khi sau 
năm rưỡi tuổi, trẻ vẫn đái dầm. Khi gặp trường hợp ấy, đừng chân 
chừ mà nên cho con khám thầy thuốc. Rất có thể là một rối loạn 
thần kinh chức năng. Chẩn đoán và điều trị đúng sẽ giúp con loại 
trừ được nỗi khó chịu và mẹ cũng thoải mái. 

Bây giờ chúng tôi trở lại vẫn đề làm cách nào cho trẻ chịu tự 
động ngôi vào bô? Thời điểm thuận lợi nhất cho công việc này là 
vào cuối năm tuổi thứ hai. Chỉ đến độ tuổi này chúng ta mới có 
thể đỏi hỏi trẻ báo trước nhu cầu bài tiết của chúng. Bộ máy thần 
kinh của trẻ mới đủ phát triển đến mức chúng điều khiển trực tràng 


tBách khoa phụ nữ trẻ 


và bọng đái. Việc tập cho trẻ không khó, nêu như đúng vào thời 
điểm của nó. Điều khiển sự bài tiết quan trọng đối với trẻ không 
chỉ nhằm mục đich vệ sinh thân thể mà chủ yêu là giúp trẻ chủ 
động dần tình cảm và đòi hỏi. Chúng ta thừa biết khả năng này 
quan trọng như thế nào đối với con người. 

Vào hai năm tuổi, trẻ cần biết cách chờ đợi, không đòi phải 
được thoả mãn ngay tức khắc mọi yêu cầu như thời kỳ sơ sinh. 
Khả năng “tự chủ” đồng thời cũng trở thành nguồn gốc tạo nên 
sự nhận biết khả năng của bản thân, tạo tiền đề cho lòng tự tin sau 
này khi trẻ khôn lớn. 

Dạy trẻ “tự chủ” bằng cách dùng trừng phạt không bao giờ 
dẫn đến kết quả tốt mà chỉ làm què quặt khả năng tỉnh táo, tự 
đánh giá những hành vi của chúng. Cần làm sao để trẻ củng cố 
lỏng tự tin vào sức lực bản thân và nhận thức được điểm yếu của 
chúng. Nơm nớp lo bị đánh sẽ tạo nên một nếp suy nghĩ rất tai 
hại trong suốt cả cuộc đời 

Trửng phạt chỉ làm tăng trong tâm lý trẻ thói phản đối ngầm 
và chúng mắt đi khả năng tự kiểm tra. Trẻ bị đánh phạt luôn 
không bao giờ yêu quý bố mẹ thật sự nữa. 

Cũng nguy hiểm không kém là kiểu doa: “Mày không ngoan 
tao sẽ xin đứa trẻ khác về nuôi, còn mày tao đem gửi trại mô côi 
hoặc nhờ bác X. nuôi!”. Bạn đoa thê vì muốn cho con vâng lời, 
nhưng bạn quên mất tác hại của câu nói ây với tâm lý trẻ. 

Chưa kể trong thực tế cuộc sống những đứa trẻ gọi là “ngoan 
ngoãn” sau này ra đời thường ít năng động và khó có được tình 
cảm mãnh liệt như những đứa trẻ quen bị gọi là “bướng bỉnh”. 

Cần nói thêm về một nỗi buôn bực khiến nhiều bậc cha mẹ 
đã phải to tiếng với con một cách thô bạo. Đó là vẫn đề trẻ nghịch 
bộ phận sinh dục của nó. Khẳng định rằng trẻ nhỏ chưa có cảm 
giác sinh dục nào hết là hoàn toàn sai. Người mẹ trong khi săn 


Đứa con |B8 


sóc, vuốt ve con, mỗi ngày phải vài lần đụng tới bộ sinh dục của 
chúng. Đụng mà khống biết trẻ cảm thấy khoan khoái. Và có gì 
lạ khi trẻ được đụng một lần thấy khoái, lần thứ hai rỗi thứ ba và 
từ đó chúng tự nghịch lấy. Đó cũng là một hoạt động giỗng như 
mọi hoạt động khác. Có trẻ nhạy cảm hơn và năng nghịch bộ sinh 
dục của nó hơn. Có trẻ thích thú nghịch ngón tay và có đứa thích 
nhai vú cao su. Đó là tuỷ-cầu tạo cơ thể của từng trẻ. Nhu cầu đó 
rất tự nhiên, hoàn toàn vô hại và không hề làm trẻ yếu sức đi chút 
nào như nhiều người lầm tưởng. 

Và thật tai hại, đây mới là tai hại thật sự nếu chúng ta phạt 
trẻ về cái tội ấy, hoặc chế nhạo chúng xấu hổ và ân hận. Ngay 
những trẻ đã sợ phạt, vậy mà đôi khi vô tình cũng nghịch bộ phận 
sinh dục. ' 

Nếu như trẻ thường xuyên nghịch vào đó và nghịch lâu, 
chúng ta nên tự đặt câu hỏi: tại sao con mình lại thích tìm cảm 
giác khoan khoái trên cơ thể của bản thân nó? Thông thường hiện 
tượng đó là biểu hiện tâm thần bị dồn nén và tình cảm trẻ bị tổn 
thương. Gặp trường hợp đó hoàn toàn không được trách cứ trẻ mà 
phải tìm nguyên nhân ở cách đối xử của ngưởi lớn. 

Nên biết rằng trừng phạt trẻ về tội nghịch bộ phận sinh dục 
sẽ tạo mầm mống gây nên những lệch lạc hết sức tai hại trong 
sinh hoạt tình dục của chúng sau này 


Tật thích phá phách 


Trẻ được một năm tuổi đột nhiên khám phá ra tác dụng của 
tắt cả các giác quan cùng một lúc. Còn bỏ bốn chân hay đã biết đi 
chập chững, một ngày nào đó bé đột nhiên tụt khỏi lòng mẹ, bước 
ra thăm thú khoảng không gian đối với chúng là “bao la” của căn 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


nhà. Vào thời g gian đó, hay trước đây đôi chút, bế mẹ chúng thay 
đổi cách kê đỗ đạc, để bé khỏi va đập vào những cạnh bàn, mép 
tủ cứng và sắc... Hoạt động đó báo hiệu bé vừa thực hiện một bước 
nhảy vọt trên chặng đường phát triển bộ máy tâm lý và bây giờ bé 
đã biết đẩy bàn tay bố hay mẹ đang chìa ra cho bé bấu víu. 


Thời kỳ “tò mỏ” tìm hiểu những thế giới bao quanh là thời kỳ 
hết sức quan trọng trong cuộc sông của trẻ, mặc dù nhiều bậc bó 
mẹ hoảng hốt khi thấy bé chui vào đủ mọi ngóc ngách, hét đập cái 
này lại lật đổ cái kia, làm vỡ cả ô kính cửa sổ. Bé phá xong thứ 
này, lập tức quên ngay và tiếp tục đụng tới thứ khác. 


Nhiều bậc cha mẹ đâu biết rằng đấy là con họ đang /ừm hiểu 
thế giới xung quanh. Mà đúng như vậy, việc tìm hiểu được tiến 
hành đầu tiên bằng cách phá phách, giống như nhà chế tạo tìm 
hiểu một sản phẩm bằng cách tháo ra từng mảnh, khi cần có thể 
chặt một bộ phận ra để xem chúng làm bằng chất gì. 


Ông bố và bà mẹ thấy vậy đành đi theo bé từng bước chân 
và thấy bé vớ ØÌ vội vàng giảnh lại. Bà mẹ thì giữ chặt bé trong 
vòng tay hoặc đem nhốt bé vào cũi. Bà mẹ thì mấy lần kịp giữ lại 
chiếc gạt tàn bằng pha lê mà bé suýt đập vỡ và hả hê mãi. 


Nhưng chúng tôi đành phải làm các vị đó thất vọng. Tuy bạn 
mừng rỡ đã “cứu” được cái lọ, cái gạt tàn, cái Ti vi, nhưng đồng 
thời bạn cũng chặn tầm mắt của con bạn, ngăn trở chúng tìm 
hiểu thế giới? 


Đừng vội kết tội chúng là vô chính phủ mà hãy làm theo lời 
khuyên sau đây của chúng tôi: vì sự : phát triển nhận thức của bé, 
xin các vị hãy để cho bé toàn quyền hành động. Hãy giấu kín 
những thứ quý còn thì để mặc cho bé. Đừng bực bội, tiếc rẻ khi 
thấy bé vặn ngược con búp bê và xé nát quân áo nó ra. Chỉ những 
bậc cha mẹ độ lượng mới giúp được nhiều cho trẻ. 


Nên nhớ rằng trẻ ít quan tâm đến những thứ bố mẹ cho để 


Đứa cọn BH 


chúng “phá” mà quan tâm nhiều đến những thứ chúng tự chọn. 
Nói cách khác, trẻ đo bản năng và tuân thủ quy tắc: trước khi sáng 
tạo cần phải nghiên cứu thấu đáo. Những khám phá lúc này đối 
với chúng quan trọng không kém khám phá ra một ngôi sao mới 
đối với nhà thiên văn. Đừng lo bé bẩn chân, bẩn tay và nhất là 
đừng nhốt bé trong buồng tắm. Trẻ càng nghịch, càng phá phách 
càng chứng tỏ chúng có sinh lực mạnh và óc hiểu kỳ phát triển tốt. 

Khi trẻ lớn hơn đôi chút, chúng thích bôi màu, vẽ phần lên 
bất cứ nơi nào. Bạn hãy mua cho con bút chì màu, cho con giấy 
để chúng bôi, cao lanh để chúng nặn. Và hãy nhớ rằng tính trẻ con 
chóng chán. Chúng còn đang thời kỳ tìm hiểu thể giới bên ngoài 
và tìm hiểu bản thân chúng bằng cách thử sức. 


Một mảnh vưởn sẽ vô cùng thú vị và bổ ích cho trẻ. 


Thời kỳ nổi loạn - Bước cần thiết 


Về tính “bướng” của trẻ chúng tôi đã bàn đến cũng như thái 
độ chúng ta với tính đó. Ở đây chỉ xin nhắc thêm đôi điều. Thứ 
nhất là các bạn hãy làm sao để mỗi giai đoạn phát triển tâm lý 
của trẻ diễn ra trọn vẹn và đầy đủ trước khi giai đoạn khác bắt 
đầu. Hãy làm sao cho từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo 
không bị nhảy cách quãng, để lại ở giữa những khoảng trống, tức 
là một số nhu cầu tinh thần, tâm lý chưa được thoả mãn. Chẳng 
hạn nhu cầu nêu ở phần trên “khám phá thể giới bao quanh”. 

Chặng đường phát triển tân tới “độc lập tự chủ” của trẻ kết 
thúc ở cuối năm tuối thứ ba. Trước đó trẻ đã hoàn toàn nhận thức 
được cái “Tôi”, hiểu được vị trí của nó trong gia đình và đã có thể 
yên tâm khi xa mẹ một buổi, tìm thấy niềm thích thú cùng chơi 
với bạn bè ở vườn trẻ. Cũng từ lúc đó trẻ bước sang “trải nghiệm” 


[Bách khoa phụ nữ trẻ 


những xúc cảm khác vô củng quan trọng đối với sự phát triển 
nhân cách của chúng sau này. 

Thật ra ngay từ khi lọt lỏng, trẻ đã “cảm thấy” được tâm 
trạng của mẹ chủ yêu lúc mẹ bồng và cho bú. Chúng “thây” được 
mẹ đang vui, buôn, hoặc lo lắng. Sau đấy trẻ “đoán” được tâm 
trạng, cảm xúc của mẹ qua nét mặt, nụ cưởi, ánh mắt, giọng nói. 
Đền hết hai năm tuổi, trẻ đã khá “chín” và bắt đầu mỉ sao chép 
từng cử chỉ, bộ điệu đến cảm xúc tâm trạng của những người tiếp 
xúc với chúng. Điều đáng tiếc là trẻ bắt chước cái hay và cả cái 
dở. Chúng chưa biết lựa chọn. 

Đừng hòng dạy trẻ rửa tay trước khi ăn, nếu như chúng nhìn 
thấy bố chúng không hề làm như thế. Dạy trẻ lễ phép sao cho 
được khi chúng suốt ngày thấy bố mẹ quát tháo nhau bằng những ` 
tử ngữ không lịch sự chút nào. Đôi khi chúng ta phải sửng sốt 
thấy cử chỉ kia của trẻ giống hệt của bố nó hay mẹ nó. Ở đây 
chúng ta lại phải hiểu rằng, con cái bắt chước cha mẹ hoàn toàn 
không phải do “thừa kế” mà do chủng ngắm nhìn bố mẹ xử sự ra 
sao rồi cố gắng sao chép lại. 

Đọc đến đây các bạn dễ nghĩ rằng, nêu như con cái sao chép 
cha mẹ một cách mù quảng thì cuộc đời chúng coi như đã được 
định sẵn, bởi vì trong gia đình cả hai bố mẹ nghiện rượu, con cái 
thế nào cũng có kẻ nghiện và trong gia đình bố mẹ suy nhược 
thần kinh thì y như rằng con cái có người suy nhược thần kinh. 
Tất nhiên thói xấu của cha mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái, 
nhưng ngay trong gia đình cả hai bố mẹ đều sống lành mạnh, 
không phải các con nhất thiết đều sẽ lành mạnh cả. 

Tác động của môi trường xã hội ảnh hưởng đến trẻ theo cách 
dích đắc hơn nhiều so với chúng ta hình dung. Và đứa trẻ cũng đâu 
phải miếng bọt biển, hút hết mọi thứ tiếp cận với nó. Trẻ qua giai 
đoạn bắt chước một cách bản năng sẽ trưởng thành và trở nên một 


Đứa con |EBắ 


nhân cách độc lập, biết suy nghĩ và biết tìm cách khắc phục những 
ảnh hưởng xấu đồng thời tiếp nhận những ảnh hưởng tốt. Chúng ta 
không phải những người theo thuyết định mệnh. 

Trẻ lớn dần và mất đi một số tu đãi trước đây chúng được 
hưởng khi còn trứng nước. Chúng bắt đầu hiểu rằng, cái “Tôi” 
của nó hoàn toàn không phải “cái rốn của vũ trụ”. Nhận thức Nói 
trí khiêm tốn của mình trong cuộc sông là quá trình đau xót. Một 
loạt quan niệm và thói quen đã hình thành tưởng như vững chắc 
bây giờ trở nên lung lay. Ngưởi lớn ngày càng đề ra cho trẻ những 
yêu cầu mới, trong khi chúng cô bảo vệ những gì đã quen thuộc. 
Thế là nổ ra mâu thuẫn, nổ ra một cuộc chiến đấu thực sự giành 
quyền sống. Trẻ biến thành một kẻ “nổi loạn” tí hon. 

Dù cha mẹ cố muốn tránh các ảnh hưởng tiêu cực tác động 
với con họ, nhưng cuộc sống thực tiễn vốn đa dạng vẫn diễn ra 
trước mặt nó và luôn trái với những gì nó quen cảm nghĩ. Chẳng 
hạn cha mẹ, người lớn cãi cọ nhau và trẻ nhận thấy không phải 
bên đúng mà là bên mạnh thắng, Trong các chuyện cổ tích thì 
quá nhiều trò chém giết và lừa dối nhau. Bà mẹ mà em yêu quý 
và thần phục bao nhiêu lại nỡ chặt đầu con cá. Vậy mà người lớn 
luôn miệng dạy em phải thật thà, phúc hậu, yêu thương loài vật, 
vâng lời người trên! Rồi đến một ngày kia tất cả những “chướng 
tai gai mất” bùng lên thành một cuộc phản kháng đữ dội. 

Mới hôm qua còn ngoan ngoãn, hiền lành, vui tươi, vậy mà 
đột nhiên hôm nay trẻ biến đổi hoàn toàn. Nó đồi được đưa ý kiến 
riêng vẻ tất cả mọi vấn đề. N gười lớn cảng, trấn áp, cơn “nổi loạn” 
của trễ càng dữ đội. Tất nhiên bao giở cuối cùng kẻ thắng vẫn là 
bố mẹ, nhưng đứa trẻ, tuy nhận lỗi và trở lại ngoan ngoãn phục 
tùng mọi mệnh lệnh của người trên, nhưng sự phản kháng chưa 
phải đã tan mà lui vào ngẫm ngầm, để đến một ngày khác lại 
bùng lên, chỉ cần gặp một địp thích hợp nào đó. 


«.. Mkhít =~ ¿ 


Bách khoa phụ nữ trễ 


Trong khi chưa được giải quyết thoả đáng, tâm trạng “bất 
an” vẫn âm Ï trong đáy lòng trẻ. Lớn lên, trẻ sẽ thành nóng nẩy, 
hung hãn và nhiều khi thói xấu đó tồn tại cho đến hết đởi chúng. 
Tâm trạng âm ï đó khiến trẻ nhiều khi chỉ g gặp một chuyện cồn 
con cũng đã nổi xung và trút ra toàn bộ nỗi uất ức dồn nén từ bao 
lâu. Nguy hiểm nhất là tâm trạng đó trở thành một thói quen và 
nó không chỉ “phản kháng” những gì bất công mà nhiều khi phân 
kháng chỉ đơn giản là “để phản kháng”. 


Sự phản kháng của lũ trẻ lúc tuổi thơ là biểu hiện của một 
Sức sống lạnh. Người lớn nếu khôn khéo có thể lái năng lượng 
mãnh liệt ấy vào mục đích tích cực, có lợi cho tương lai của trẻ. 
Vì nói thật ra, người lớn nhiều khi không có được dũng khí tiến 
hành những cuộc phản kháng ấy. 


Chúng ta nên thấy trẻ dùng sức sống mạnh của chúng để 
phản kháng là tốt, nhưng chúng sai ở chỗ điều chúng bảo vệ là 
quá thơ ngây. Bạn hãy bình fĩnh giảng giải cho con hiểu thế nào 
mới thật sự là công bằng và thế nào thật sự là không công bằng, 
giúp trẻ nhận thức dần sự tất yếu trong cuộc sống. Phương pháp 
giúp trẻ phân biệt được thiện và ác, xấu và tốt, sự thật và đối trá 
vô cùng tĩnh vị và mềm đẻo, bằng những thí dụ cụ thể, bằng thực 
nghiệm (qua các trỏ chơi), và điều quan trọng mà không được 
dùng cách lấy quyền bố mẹ mà ắt trẻ. Phải thật sự bình đẳng tranh 
luận vì đây là để giúp trẻ nhận thức vấn đề cho chuẩn xác, chứ 
không phải để chặn tay chúng một cách thô bạo, 

Tuổi phản kháng của trẻ thường vào cuối năm tuổi thứ ba trở 
đi, khi trẻ bắt đầu sang thời kỳ tự lập. Ở tuổi này trẻ đã bắt đầu 
muốn “đồng nhất hoá” với một trong hai bố mẹ. Thưởng là con 
gái có bản năng “đồng hoá nhất” với mẹ, đồng thời như thể muốn 
tranh chỗ của mẹ. Trái lại con trai muốn “đồng nhất hoá” với cha 
và tranh chỗ của ông. Bản năng đó tạo cho trẻ nam có khuynh 


Đứa con |EEB 


hướng “chống lại” cha và trẻ nữ chống lại mẹ. 

Cần phải nhắc các bậc cha mẹ là cố gắng tối đa tôn trọng con 
lúc này đã bắt đầu thành một nhân cách, tuy còn non nớt và vẫn 
phụ thuộc vào cha mẹ. Tuyệt đối không nhắc lại những câu trả lời 
buột miệng nói ra trong lúc nóng nẩy, bộc lộ không dè đặt ý nghĩ 
thật của chúng. Có những lời nói thái độ của chúng ta, tưởng chỉ 
để đùa chúng nhưng lại làm tổn thương rất mạnh lòng tự trọng 
thơ ngây của trẻ, gây nên cho chúng “mặc cảm Ôđíp”, tạo nên 
những lệch lạc nguy hiểm trong cuộc sống tình cảm và tình dục 
của chúng sau này. 

Những suy nghĩ và ý kiến chúng tôi nêu ở trên, nằm trong 
cách suy nghĩ của phương pháp “giáo dục thoải mái”, các bạn 
không nhất thiết phải tán thành. 

Ngay cụm từ “phương pháp giáo dục thoải mái” thật ra 
cũng chưa thoả đáng, chưa nói lên được thực chất của nó. Nhiều 
bà mẹ rất giỏi dạy con và con cái họ đã trở nên thành viên tốt 
của xã hội, khi nghe thấy nói đến cụm từ “giáo dục thoải mái” 
lộ vẻ nghi ngờ, bởi họ tin những phương pháp của họ là đúng. 
Mà họ có lý. Cho nên, muốn nói gì thì nói, mọi lời khuyên, kể 
cả lời khuyên của chúng tôi cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Dù 
sao chúng tôi cũng mạnh đạn đề ra một nguyên tắc là nhiều nhà 
giáo dục có uy tín đã nêu: hãy để mọi thứ tự diễn biên, đừng can 
thiếp thô bạo. 

Mỗi bà mẹ đều hiểu rõ bản thân hơn bắt cử ai khác và hiểu 
rõ con mình, hãy để cho tình cảm điều khiển, hãy nghe theo 
tiếng nói của trái tim mình. Còn phương pháp nào là tuỳ họ tự 
quyết định. 


|Bách khoa phụ nữ trẻ 
III. XÃ HỘI VÀ TRỀ 


Quyền lợi và nhiệm vụ của cha mẹ 


Trẻ là sinh vật hoàn chỉnh nhất đồng thời cũng yêu đuối bất 
lực nhất trong tất cả những sinh vật tồn tại trên hành tỉnh chúng 
ta. Không một động vật nào ngay cả đến loài có vú phát triển nhất, 
cần được bố mẹ chăm sóc tỷ mỉ như trẻ em do con người sinh ra. 


Loài vật sau khi lọt lòng mẹ, chỉ cần một thởi gian ngắn đã 
có thể sống tự lập trong khi loài người cần đến hai chục năm phát 
triển đầy đủ về cơ thể cũng như về tâm hồn để có thể sống tự lập, 
nói cách khác, mới có thể tự bảo đảm cuộc sống cho riêng „ mình 
và vững vàng lập gia đình, sinh con cái. Hai mươi năm ấy còn cần 
thiết để tích luỹ kiên thức, kinh nghiệm, nắm được nghề nghiệp 
nhằm bước vào một lĩnh vực lao động, quyết định chỗ đứng của 
bản thân trong xã hội. 


Điều kiện cơ bản giúp vào sự phát triển có kết quả của đứa 
trẻ như chúng tôi đã nói ở trên là nhằm thoả mãn những nhu câu 
của trẻ về ba mặt: thể xác, tâm lý và xã hội. Những nhu cầu ấy 
mỗi tuổi một khác và tuỳ theo chúng được thoả mãn đến mức độ, 
mà trẻ trở nên con người lành mạnh đến đâu, ngang bằng với 
những trẻ cùng lứa hoặc hơn hay kém. 

Do đó dẫn đến kết luận quan trọng sau đây: việc thoả mãn 
các nhu cầu của trẻ là chức năng chủ yêu của cha mẹ và có tác 
dụng điều hoà mối quan hệ giữa cha mẹ với đứa con. 

Trẻ lớn dần, các nhu cầu cũng tăng lên và phức tạp hơn. Thời 
đại ngày nay, nhu cầu của trẻ vượt xa khả năng thực tế của cha 
mẹ. Do đó cần sự hỗ trợ của xã hội. 


Quan tâm đến nhu cầu xã hội của trẻ, chuẩn bị đần cho chúng 
tiếp xúc với xã hội bên ngoài là công việc quan trọng và cần tiên 


Đứa con |8 


hành ngay trong lúc trẻ còn non nớt. Đôi khi việc “thoả mãn” các 
như cầu tâm lý của trẻ bị hiểu sai lạc. Không phải trẻ muốn gì ta 
cũng chiều, tránh cho trẻ mọi khó khăn và nâng mu chúng như 
- trong một lồng kính. Chúng ta cần hiểu rằng cần thoả mãn mọi 
nhu cầu của trẻ, nhưng là nhu cầu chính đáng. Ngoài việc chiều 
chuộng còn phải nghiêm khắc. Trẻ không phải chỉ có quyên lợi mà 
còn có bổn phận. C ha mẹ cần chuẩn bị cho trẻ trở thành thành viên 
trong xã hội cũng giống như mọi thành viên khác. 


Tốt nhất là tập cho trẻ tự khắc phục dần một số › khó khăn. 
Điều quyết định thái độ xã hội của trẻ trước tiên là mối quan hệ 
giữa cha mẹ. Cả hai cùng có trách nhiệm trong việc giáo dục 
con cái, 


Vườn trẻ 
Thời gian đầu sống trong vườn trẻ bao giờ cũng xuất hiện 
một loạt khó khăn. Trẻ rơi vào môi trưởng mới mẻ buộc chúng 
phải thích ứng. Chuẩn bị cho bước này, cha mẹ cần giúp trẻ phát 
triển tốt về thể trạng và tâm lý. 


Càng gửi trẻ sớm, trẻ cảng dễ thích nghi. Nhưng mặt khác trẻ 
cũng lại để nhiễm bệnh. Thống kê cho biết tỷ lệ ố ốm đau của trẻ 
ở vườn trẻ cao hơn ở gia đình. Chỉ sau năm rưỡi tuổi, tỷ lệ ấy mới 
ngang bằng. 

Buổi sáng, trước khi đem con gửi vườn trẻ, nêu cha mẹ vội 
vã hấp tấp quá đáng sẽ tạo cho trẻ tâm lý căng, thẳng. Bạn nên cô 
gắng tỏ ra bình thản và vui tươi, coi đưa con đến vườn trẻ là công 
việc tất nhiên và vui vẻ. Tất nhiên là đừng doạ dẫm trẻ. 

_ Để hạn chế bớt bệnh tật khi gửi con vào vườn trẻ, cha mẹ nên 
tập cho con ngay tử khi lọt lỏng quen với “sương g16”. Kiểu đóng 


Bách khoa phụ nữ trẻ 


kín cửa suốt ngày, chăm chút con quá đáng, hơi một chút đã dùng 
kháng sinh, trời chưa lạnh đã quấn con kín mít khiến chúng đổ 
mô hỏi bên trong tạo cho cơ thể của trẻ kém sức chống đỡ với 
bệnh tật. 

Một số trẻ do hay ốm đau quá nên không gửi vườn trẻ được, 
một số khác vì chưa được chuẩn bị về mặt tâm lý nên không chịu 
nổi xa cha mẹ. 

Một số cha mẹ không gửi con ở vườn trẻ mà để ông bà trông. 
Việc này phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhiều ông bà rất giỏi trông 
cháu và thực sự muốn có cháu để trông, sẵn sàng chịu vất vả để 
được hưởng niềm vui bên đứa cháu kháu khinh. Nhưng nếu 
không đủ hai điều kiện ấy thì để ông bà trông sẽ gây nên những 
tai hại mà lúc đầu cha mẹ không lường trước được. 

Điều cuối cùng cần chú ý là vườn trẻ không thể thay thế gia 
đình. Việc chăm sóc xà giáo dục con chủ yếu vẫn là cha mẹ. Chỉ 
nên coi vưởn trẻ là hình thức bổ sung mà thôi. 


IV TRÈ KHÔNG CÓ BỐ 
Những khó khăn cân tính đên 


Ngày nay xuất hiện nhiều phụ nữ vì điều kiện không thể hoặc 
không muốn lấy chồng, nhưng lại muốn đẻ con và nuôi con. 

Tất nhiên, tốt nhất là đứa trẻ được hưởng sự chăm sóc của cả 
bế lẫn mẹ. Nhưng nếu vắng bố tình hình chưa phải đã nhất thiết 
xấu. Biết bao anh hùng, nhà khoa học lỗi lạc, nghệ sĩ thiên tài 
không biết bố họ là ai. 


À ˆ xe ^ ` H ` “. z , 
Về chuyện người mẹ một mình đẻ con và nuối con có ba ý 


Đứa con 'EBM 


kiến nhận định khác nhau. Ý thứ nhất cho rằng không thể bằng 
có bố. Ý thứ hai: chẳng có 8Ì kém. Ý thử ba: chính không có bố 
lại càng hay? Tất nhiên mỗi bà mẹ có cách nghĩ riêng và chúng 
ta có thể khẳng định rằng việc thiếu bố nhất thiết ảnh hưởng xấu 
đến tương lai của đứa trẻ. 

Dù sao việc ngưởi mẹ một mình nuôi con ngay từ khi lọt 
lòng xét chung trên đại đa số trường hợp có khó khăn hơn. Và 
việc nuôi đạy con chỉ có thể đạt kết quả tốt nêu như người mẹ tính 
đến những khó khăn đó. 

Khó khăn trước tiên là về mặt vật chất. Người mẹ ngoài việc 
nuôi con còn phải kiếm sống. Công việc nuôi nắng chăm sóc con 
đáng lẽ có bố giúp thì nay mẹ phải đảm nhiệm hoàn toàn. Tuy 
nhiên ở đây chúng tôi muốn bàn đến những khó khăn vẻ mặt giáo 
dục tinh thần và tâm lý của đứa trẻ. 

Trong những tháng đầu tiên thật ra chăm sóc con chú yêu là 
mẹ. Dù có bố thì cũng chỉ giúp đỡ được phía ngoài. Tuy nhiên sau 
đó tình hình có phức tạp hơn. Khó khăn lớn đầu tiên xuất hiện là 
trẻ dễ không được hưởng đầy đủ những “ xung đột tâm lý” lẽ ra 
do cả cha và mẹ cùng tác động tới. Với một số bà mẹ hiểu biết 
thì đôi khi đây lại là thuận lợi. Bởi việc giáo dục con không bị 
phân tán, nhiều khi biến thành một thử “trống đánh xuôi kèn thổi 
HEMGG) Vì như chúng tôi đã có địp trình bày ở trên, tính “nhất 
quán” rất quan trọng cho tâm lý đứa trẻ. 

Khó khăn thứ hai xuất hiện khi đứa trẻ bắt đầu học tập. Mỗi 
kết quả tốt của trẻ cần được khen, mỗi thiếu sót cần được chê. 
Nếu có cả cha và mẹ tình hình sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khó 
khăn nảy cũng không phải không khắc phục được. 

Khó khăn thứ ba nằm trong việc thoả mãn những nhu cầu 
xã hội của trẻ. Trẻ cần tiếp xúc với những thành viên khác trong 
gia đình để dần dần tự khẳng định bản thân. Tuy nhiên khó khăn 


;3ách khoa phụ nữ trẻ 


này vẫn có thể khắc phục được. Người mẹ có bản lĩnh vẫn giúp 
con tự khẳng định thậm chí có khi còn kết quả hơn là có một ông 
bố nhu nhược. 

Khó khăn cuối cùng đồng thời cũng khó khắc phục nhất là 
vẫn đề giới tính khi trẻ bắt đầu lớn. Nêu là con gái, khó khăn theo 
một dạng, nếu là con trai khó khăn lại ở dạng khác. Chúng tôi xin 
nói kỹ một chút về vấn đề này. 

Trẻ trai phản ứng khác nhau đối với hiện tượng vắng bố vào 
ba năm tuổi và vào mười năm tuổi. Cũng như trẻ gái phản ứng 
khác nhau đối với vấn đề này vào lúc đầu tiên đi học và lúc đầu 
tiên dự cuộc liên hoan của trường với tư cách là một thiếu nữ. 

Thông thưởng trẻ trai rất đau khổ khi thấy mình không có 
bố. Trẻ gái phản ứng đơn giản hơn. Tại sao? Vì trẻ trai rất cần một ` 

“uy tín lớn” trong gia đình và vai trò đó thường do người bố đâm 
nhiệm. Ngoài ra nhụ cầu có một người đàn ông để bắt chước, để 

“đồng nhất hoá” đà bó) không được thoả mãn. Để giải quyêt khó 
khăn này, một số bà mẹ đã dùng phương pháp dựng lên một hình 
ảnh về ông bề và luôn phải trả lời câu hỏi của con trai: “Nếu gặp 
trường hợp khó khăn như của con lúc này thì bố sẽ xử sự ta sao?”, 
Còn thêm một nguyên nhân nữa là cấu tạo tâm lý của phụ nữ dễ 
thích ứng với hoàn cảnh, trong khi nam giới “cứng cỏ!” hơn, ít 
uyển chuyển hơn. 

Kinh nghiệm cho thấy những đứa trẻ không có bố như vậy, 
cả nam lẫn nữ đều để bị lệch lạc trong cách nhìn người khác giới 
và dễ mắc những cực đoan. Hoặc chúng lạnh lùng thờ ơ, hoặc quả 
say đắm đến mức trở thành phụ thuộc vào đối tượng tình cảm. 

Tình hình có hơi khác nếu trẻ có bố nhưng bố mẹ đã ly dị. 
Trường hợp này trẻ biết bố chúng là ai, chỉ có điều không được 
hưởng giáo dục của bố. Chỗ này cũng phải xét thêm bố mẹ ly dị 
vào lúc trẻ đang ở độ tuổi nào và cách ly đị ra sao. Có phải vì bố 


Đứa con 'EB 


chúng bị tù hay không? Nếu vậy thì bố chúng thuộc loại tội phạm 
nào? Hoặc bố chúng đi đâu xa? Dù thế nào đi nữa thì phần quyết 
định đến tâm trạng con cái cũng là thái độ của mẹ đối với “con 
người kia”. 

Trên thực tế đã có trường hợp người mẹ căm giận ông chồng 
cũ đến mức giáo đục con là lớn lên phải trả thủ cho mẹ về tội 
“ông ta” đã huỷ hoại cả cuộc đời bà. Có người mẹ xử sự cách 
khác, dồn mọi nỗi căm uất chồng vào đầu đứa con, “giọt máu” 
của kẻ kia. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, ở đây chúng tôi chỉ 
nêu lên để các bạn tham khảo. Mục đích cuốn sách này chỉ nhằm 
gợi ý cho những người mẹ nảo thực sự muốn cho con mình lớn 
lên có hạnh phúc. 

Có trường hợp người mẹ coi đứa con là tất cả, là toàn bộ ý 
nghĩa cuộc sống của mình, là duy nhất bà còn nắm trong tay trên 
thế gian này. Bà chiều,con mọi thứ, hy sinh mọi thứ vì con, cuối 
cùng tạo nên một đứa trẻ ích kỷ và tàn nhẫn. Thật ra ngưởi mẹ như 
thê yêu bản thân họ chứ không phải yêu con, cũng không loại trừ 
khả năng họ yêu con thật nhưng không biết cách yêu. 

Nếu coi con là công cụ phục vụ cho bản thân, nhất là dùng 
đứa con là thứ để trả thù đời, cố xoay xở đủ mọi cách để con đạt 
được danh vọng, giàu sang, bù lại những nỗi bât hạnh mình đang 
phải chịu, cũng chỉ đem lại những hậu quả tai hại khó lường. 


Dạy con khi không có bố 


Như trên chúng ta đã thây, một mình ngưởi mẹ nuôi dạy con 
phải chịu bao nhiêu nỗi khó khăn. Tuy nhiên nhiều khi người mẹ 
tìm chỗ dựa ở một người đàn ông họ hàng, cũng có khi là một 
đồng sự tại nơi làm việc. Và cũng có thể người mẹ có một bạn trai 


Eñ [Bách khoa phụ nữ trẻ 
mà bà thầm yêu hoặc dang yêu. 

Đưa con trai đã quen thấy mình là “ông chủ gia đình”, nay 
thêm một người đàn ông nữa dễ có cảm giác bị xúc phạm. Gặp 
trường hợp này, mẹ nên làm cho con hiểu rằng, con trai mẹ vẫn 
là “chủ gia đình”, còn người đàn ông kia chỉ là ` “khách”. Chỉ khi 

người bạn trai của bạn chiếm được cảm tình và uy tín đối với con 
trai bạn, bạn mới nên để ông ta can thiệp vào những công việc nội 
bộ giữa hai mẹ con. 


Đã có những trường hợp đứa con trai căm thù “bạn trai” của 
mẹ đến mức thường khảo xô xát, thậm chí giệt ông ta. 


Điều cuối cùng cần nêu là con không có bố, đù con trai hay 
con gải, thường trưởng thành nhanh hơn các gia đình có đầy đủ 
bố mẹ. Điều này dễ hiểu thôi, chúng phải tự lập sớm. Tất nhiên , 
đấy là khi người mẹ biết cách đáp ứng đầy đủ những nhu cầu tâm 
lý của con trong từng giai đoạn phát triển. Chúng vững vàng về 
tâm lý nên gặp khó khăn không lúng túng mà biết cách tự động 
khắc phục. 


Đứa con |EEI 


KẾT LUẬN 


Chúng tôi muốn mở đầu cuốn sách bằng những lời khuyên 
cho các thiếu nữ, đối theo các bạn tới khi các bạn trở thành người 
yêu, vợ và cuối củng là người mẹ. Tuy nhiên cuộc đởi các bạn còn 
đài và còn nhiều điều chúng tôi muốn trao đổi về quãng đường , 
tiếp theo của các bạn. 

Nếu như cuốn sách này mới đừng ở tuổi 30, thì chặng đường 
từ độ tuổi đó trở đi lại nẩy sinh bao nhiêu vấn đề khác. Hy vọng 
chúng tôi có thể trò chuyện tiếp với các bạn trong một cuốn sách 
khác: “Kiến thức bách khoa đành cho phụ nữ đứng tuổi và cao 
tuổi”. Nhưng đó là chuyện về sau. Kết thúc cuỗn sách này, chúng 
tôi xin chúc các bạn trẻ đạt được sức khoẻ và hạnh phúc như 
mong muốn. 


MỤC LỤC 


lời giới thiệu 


PHÂN MỘT - TỪ THIÊU NỮ THÀNH PHỤ NỮ 


Thiếu nữ và tình dục 

Quan hệ với bố mẹ 

Hội bạn 

Tình yêu thanh cao 

Sản nhảy 

Tình yêu có cản trở bổn phận không? 
Tình yêu khác “si tình” 

Tỏ tình và hình thức tỏ tình hiện đại 


Khi nào cô gái có thể bắt đầu sinh hoạt tình dục 


PHẢN HAI - CÓ THỂ LÀM VẼ NGOÀI 


TRÔNG ĐẸP HƠN 
I. Trang điểm 

Bạn mới mười lăm tuổi 

Tại các sàn nhảy 

Phép vệ sinh trang điểm 

Bạn là một phụ nữ trẻ 

Bạn ngoài ba mươi... 


Béo 


24 
28 
29 
33 
35 
37 


Ba loại phụ nữ béo 
Lứa tuổi và mốt 
Y phục 
Đỏ phụ trợ cho quân áo 
Trang điểm quần áo 
Đả lót 
Đôi bàn tay 
Lời khuyên của thợ làm đầu 
Mỹ phẩm 
Kinh đeo mắt 
Giữ thân hình cân đổi 
II. Phụ nữ và thể thao 
Tại sao chúng ta cần thể thao? 
Phụ nữ là phái yếu? , 
Thể thao là bạn đồng hành trung thành 
Đặc điểm cơ thể phụ nữ 
Sức mạnh ở sự yêu đuối 
Tác dụng chữa bệnh của thể thao 
Thể dục trong thời gian mang thai 
Thể thao tạo lạc quan 
Điều gì trong vóc đáng làm chúng ta phiền muộn? 
Hãy giữ gìn thân hình bạn 
Tập thể dục ở đâu và lúc nào? 
Tập thể dục như thể nào? 
Những bài tập đứng 
Những bài tập năm 


41 


42 
45 
47 
49 
5] 
52 
53 
54 
58 
60 


63 
64 
65 
69 
70 
712 
73 
73 
74 
71 
78 
80 
8l 
86 


Những bài tập ngôi 88 
III. Hành vi cư xử 


Cư xử có văn hoá 94 
Kỷ luật là nền tâng 97 
Biểu hiện bề ngoài của cư xử có văn hoá 

và cư xử thiêu văn hoá 100 
Vị trí của ta trong xã hội 103 
Chào hồi nhau như thế nào? 104 
Làm quen như thế nào? 106 
Sau lúc làm quen 107 
Mời khách 108- 
Trong tiệm ăn 109 
Trong nhà hát và phòng hoà nhạc 110 
Nghệ thuật tặng quà là: 
Tại nơi làm việc 113 
Những buổi liên hoan tại nơi làm việc 116 


PHẦN BA - NỮ GIỚI VÀ NAM GIỚI . 
I. Nam nữ khác nhau về mặt gì và vì sao 


chúng ta yêu nhau? 


Cư xử với đàn ông ra sao? 125 
II. Chọn bạn đời 

Tình yêu phải chăng là ma thuật? 134 

Phải chăng chàng là người duy nhật trên đời? 137 

Còn phái nữ chúng ta thì sao? 143 

Nguyên nhân trục trặc nằm trong bản thân chúng ta 145 


Tìm hiểu bạn trai 148 


Tình yêu sét đánh 
Tâm lý sợ cô đơn 
Chung niềm ham thích 
Hãy biết cách chia tay 
Khi nào sự cô đơn có lợi? 
Định kiến sai lầm và sự e then tai hại 
III. làm quen qua môi giới 
Những vẫn đề của sự làm quen 
Làm quen qua báo chí 
Các văn phòng dịch vụ làm quen 
Máy điện toán chìa tay giúp đỡ... 
IV. Giải phẫu và sinh lý tình dục 
Tỉnh dục là tình dục _. 
Cái gì lịch sự, cái gì không? 
Cơ quan sinh dục nữ bên ngoài 
Màng trinh 
Cơ quan sinh dục nữ bên trong 
Thụ thai 
Cơ quan sinh dục nam 
V. Kê hoạch hoá gia đình - 
Các biện pháp tránh thai 
Tránh thai bằng dụng cụ 
Vòng tránh thai 
Tránh thai bằng thuốc 
Phương pháp tính vòng kinh 
Phương pháp đo thân nhiệt 


152 
153 
155 
156 
159 
l5 


lối 
163 
164 
165 


166 
170 
172 
174 
176 
178 
179 


l81 
183 
184 
184 
I8S 


Phóng tình ra ngoài âm đạo 187 
Nạo phá thai 188 
PHÂN BÔN - HÔN NHÂN 


I. Vài lời về tình yêu 


Sự kết hợp giữa hai người 192 
Y nghĩa của gia đình 195 
Đứa con là thể hiện của sự thống nhất vợ chồng 195 
Gia đình mỡ rộng 196 
II. Những vấn đề tâm lý của gia đình trẻ 
Cuộc sống vợ chồng là một sự sáng tạo 197 
Hôn nhân là “nắm mổ” của tình yêu? 199 
Điều quan trọng: Đừng “cải tạo” bạn đời 201 
Về cảm giác an toàn tin tưởng trong gia đình 204 
Mối nguy hiểm khi “lẫn lộn vai trò” - 206 
Tầm quan trọng của tâm trạng tươi vui 207 
Chúng ta có bất hạnh không? 209 
Tôi là người vợ thế nào và tôi là người chồng thế nào — 21] 
Thử nghiệm cho vợ 214 
Thử nghiệm cho chẳng 216 
Tình yêu và đời sống thường nhật 217 
“Anh yêu em thật chứ?” 219 
Tình yêu và sự không chung thuỷ 223 


Gia đình có vững bền không, 
phải qua các khó khăn mới thấy được 225 


Thà cãi nhau âm ï còn hơn im lặng nặng n _., 228 


HI. Kinh tế độc lập 


“Ngày nay người ta không lây nhau vì tiền; 


nhưng vì tiền mà người ta chía tay nhau” 


Ngôi Nhà Mình 
Tổ chức Ngôi Nhà Mình 
Một vài điều cần nói về tiền bạc 
“Họ lấy đâu ra tiền nhĩ?” 
Giáo dục con cái trên quan điểm kinh tế 
Người phụ nữ ở nhà 
Hai thế hệ cùng tổn tại 
Con dâu và mẹ chồng 
1V. Ly hôn 

Người ta ly hôn tử thời cổ xưa 
Ly hôn trên quan điểm nhà tâm lý học 
Khi nào đáng ly hôn 
Những bệnh tâm thần 
Ly đị lặp lại, hay ly dị mãn tính 
“Không hợp tính nết” 
Các con số về ly hôn 

V. Con cái và hai bố mẹ đã ly hôn 
“Đứng giữa hai hoả lực” 
Con đường đi của con cái là do bố mẹ vạch ra 
Quá trình ly hôn và đứa con 
Sau khi ly hôn 
Cách giải thích cho đứa trẻ: Tại sao? 
Sai lầm sau khi ly hôn 


229 
231 
233 
234 
235 
237 
239 
240 
24I 


244 
246 
248 
253 
254 
257 
259 


261 
263 
265 
268 
268 
269 


Đứa trẻ trong gia đình mới 


PHẦN NĂM - TRỞ THÀNH MẸ 


H. 


I. Làm mẹ cũng là một công việc 


Tỉnh cảm đầu tiên của người mẹ 
Mẹ dạy con 

Định hướng xã hội đầu tiên của trẻ 
Bắt đầu phát triển thị hiếu thẩm mỹ 
Thái độ của đứa trẻ đối với thê giới 
Những vi phạm trong việc làm mẹ 


Người mẹ trong cuộc sông đứa trẻ 


Việc làm mẹ qua con mắt của bác sĩ phụ khoa 


Những nỗi lo sợ tưởng tượng 
Thụ thai 

Bắt đầu có thai 

Thay đổi thể chất khi có thai 


_ Khám phụ khoa 


Tính ngày sinh nở 

Quá trình mang thai 

Ăn uống của phụ nữ có thai 
Những gì phụ nữ có thai phải tránh 
Đại tiện 

Quân áo và giày đép 

Chăm sóc răng 

Ra ngoài trời vả vệ sinh thân thể 
Việc trang điểm của phụ nữ có thai 
Giao hợp khi có thai 


274 


276 
279 
280 
281 
282 
283 
285 


286 
288 
289 
289 
291 
291 
292 
293 
294 
294 
294 
295 
be 
296 
296 


Các bài thể dục 297 


Khi phụ nữ sinh đôi : 297 
Con trai hay con gái? 299 
Sinh nở 301] 
Sinh con hai chân ra trước 304 
Trọng lượng và chiều dài trẻ sơ sinh 304 
Thời kỷ sau khi đẻ -305 
III. Vô sinh và một số bệnh phụ nữ 

Vô sinh 305 
Kính nguyệt thất thường 307 
Tắt kinh 307 
Ra nhiều máu khi thấy kinh 308 
Bị đau khi thây kinh 308 
Khí hư -= 309 
Làm cách nào để tránh khí hư 3]0 
IV. Việc làm mẹ qua con mắt nhà tâm lý học 

Người mẹ trẻ và đứa con 311 
Quan hệ vợ chồng 3413 


PHẦN SÁU - ĐỨA CON 
I. Năm năm quý báu 


Trong khi chờ đứa con ra đời 318 
Những nhu cầu đầu tiên của trẻ 320 
Tâm lý trẻ thơ 323 
Đứa trẻ khám phá ra thê giới 325 
Cảm giác vững tin của trẻ . 326 


Con vật mới đẻ và trẻ sơ sinh 329 


Đứa trẻ là thành viên của gia đình 
Con đường tiến tới tự lập 

Bưởng bỉnh và thói quen xấu ở trẻ 
Ngủ của trẻ 

Ăn của trẻ 

Những nếp ứng xử đầu tiên 


Bướng bỉnh của tuổi thơ 


II. Nói thêm về năm tuổi thứ nhất của trẻ 


Để cho mọi thứ tự được giải quyết 
Bú sữa mẹ 
Trẻ khóc 
Bồng ru và tắm cho trẻ 
Những giai đoạn phát triển của trẻ 
Thời điểm đột biến 
Lệch lạc trong hành vi trẻ thơ 
Vú cao su 
Dạy trẻ biết đỏi bô 
Tật thích phá phách 
Thời kỷ nổi loạn - Bước cần thiết 
IH. Xã hội và trẻ 

Quyên lợi và nhiệm vụ của cha mẹ 
Vườn trẻ 

LV. Trẻ không có bố 
Những khó khăn cần tính đến 
Dạy con khi không có bố 


KÊT LUẬN 


BÁCH KHOA PHỤ NỮ TRẺ 
Bản dịch của Tam Vũ - Huyền L¡ 


NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
MAI QUỲNH DAO 

Biên tập: 

PHÒNG BIÊN TẬP 

Trình bày: 

ĐÔNG TÂY 

Vẽ bìa: 

LƯU CHÍ CƯƠNG 

Chế bản: 

KIM LONG 


Thực hiện liên kết xuất bản: 
NHÀ SÁCH ĐÔNG TÂY 
32 BÀ TRIỆU & 466 NGUYỄN CHÍ THANH 
ĐT: (04) 9.348484. FAX: (04) 8251374 
Email: sach32btđ¿hn.vnn.vn 


Website: www.nhasachdongtay.com.vn 


In 800 cuốn khổ 14.5x20.5 em tại Trung học kỹ thuật in. 
GĐK Kế hoạch xuất bản số 12/1050/CXB cấp ngày 24/10/03. In 
xong và nộp lưu chiếu quý Í năm 2004. 


phụ ! 


ÌÌÌÌNf 


Giác 40.000V 


1£ ^I 
4342 DÈ.b2 242 5 


